SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bộ Sach Chú Giải 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA 
Based On Maha Satipatthana Sutta E 
DAO HANH THUC TIEN LAI DAO NIP BAN 
Dua trén Bai Kinh Dai Niém Xu 


SATI AND THE YOGI 
NIEM LUC VA HANH GIA 


Tac Gia: Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
Dai Truong Lao Giao Tho Su PANDITA 


Anh Newt: U Myint Than 
(President, 13™* Management Committee) 
Vipassana Meditation Center 
Chu Tich Thú 13 Uy Ban Quan Ly 

Trung Tam Thién Vién Minh Sat Tué 
March 2007 — Singapore 

Viet Nei: Diéu Giác — Suviññeyya 

Catuddisa Sangha Vihara — Tứ Phuong Tang Tự 


PE 7565 D.L. 2022 





SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bộ Sách Chú Giải 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA 
Based On Maha Satipatthana Sutta 
DAO HÀNH THUC TIÉN LAI DÁO NÍP BAN 
Dựa Trên Bài Kinh Đại Niệm Xứ 


SATLAND THE YOGI 
NIÉM LUC VÀ HÀNH GIÁ 





Tác Già: Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
Đại Trưởng Lào Giáo Thọ Sư PANDITA 


Anh Ngữ: U Myint Than 
(President, 13'" Management Committee) 
Vipassana Meditation Center 
Chủ Tịch Thứ 13 Ủy Ban Quản Ly 

Trung Tâm Thiền Viện Minh Sát Tuệ 
March 2007 — Singapore 

Việt Ngữ: Diệu Giác — Suviññeyya 

Catuddisa Sangha Vihara - Tứ Phương Tang Tự 


P.L. 2565 D.L.2022 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA 
ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BAN 


SATI AND THE YOGI 
NIEM LỰC VA HANH GIA 


Translated into Vietnamese in first edition 
By Diệu Giác - Suviññeyya 


Copy © 2022 by Bhikkhu PASADO 
All right reserved. 
ISBN 978-163877729-8 
Feburary 2022 


Published by Library of CATUDDISA SANGHA VIHARA 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA 


Printed by Diggy POD 
301 Industrial Drive 
Tecumseh, MI 49286 - USA 


SOLES 


2/5 
e 


E 


ee 
Bee 





msa 


nditabhiva 
2016) 


daw U Pa 


Saya 


(1921 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA 
Based On Maha Satipatthana Sutta 
. DAO HÀNH THUC TIÉN LAI DÁO NÍP BÀN 
Dựa Trên Bài Kinh Đại Niệm Xứ 


SABBADANAM DHAMMADANAM JINATI 
“The Gift Of Dhamma Excels All Gifts" 
“Pháp Thí Thù Tháng Hơn Tát Cả Thí" 


Sharing Of Merits 
Cóng Huóng Quà Phuóc Báu 


May all beings rejoice in the accumulated merits of this 
. Dhammadana. 
Ước mong tat cả chúng hữu tinh tùy hy công đức trong những 
Quả Phước Báu đã tích lũy trong Pháp Thí này. 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


SCRIPTURAL FOREWORD 
LOI MỞ ĐẦU TRONG KINH DIEN 


^Evam me sutam, 

Ekam samayam Bhagava Kurüsu viharati; Kammassadham 
mam — nama Kurünam nigamo. Tatra kho Bhagava bhikkhü 
amantesi: “Bhikkhavo ti. “Bhadante ti te bhikkhü Bhagavato 
paccassosum. Bhagava etadvoca: “Ekãyano ayam bhikkhave maggo 
sattànam visuddhiya sokapariddavanam samatikkamaya dukkha 
domanassanam atthagamaya ñãyassa adhigamaya nibbãnassa. 
sacchikiriyaya, yadidam cattaro satipatthana. Katame cattaro ? Idha 
bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapr sampajano 
satima, vineyya loke abhijjha domanassam, vedanasu vedananupassi 
viharati atapr sampajano satima, vineyya loke abhijjhadomanassam, 
citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima, vineyya loke 
abhijjhadomanassam, dhammesu dhammanupassi viharati atapi 
sampajano satima, vineyya loke abhijjhadomanassam.” 


(Nhu vay Tôi đã nghe: 

Một thưở nọ, Đức Thế Tôn đã trú tại đô thị Kammassadhamma 
của Xứ Kuru. Thế rồi, Đức Thế Tôn đã gọi Chư Tỳ Khưu “Này Chư Tỳ 
Khưu”. Các vị Tỳ Khưu đã vâng đáp lời Đức Thế Tôn “Bạch Đức Thế 
Tôn”. Đức Thế Tôn đã thuyết giảng như sau: 

“Này Chư Tỳ Khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh ` 
cho chúng hữu tình, vứt khỏi sầu não, diệt trừ khó ưu, thành tựu Chánh Trí, 
chứng ngộ Níp Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ.” 

“Thế nào là bốn ? Này Chư Tỳ Khưu, ở đây vị Tỳ Khưu sống tùy 
quán Thân trên Thân, tinh cần, tỉnh giác, chú niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; sóng tùy quán Thọ trên các Thọ, tinh cần, tỉnh giác, chú niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời; sống tùy quán Tâm trên Tâm, tinh cần, tỉnh giác, chú 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống tùy Pháp trên các Pháp, tinh cần, tỉnh 
giác, chú niệm để chế ngự tham ưu ở đời”). 

(Trích dẫn Chánh Tang Pali, Trường Bộ Kinh II, bài kinh # 22) 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Thus have I heard: 
Như vay Tôi đã nghe: 


At one time, the Blessed One was living in Kurü, where there was a 
market town of the Kurus, named Kammdsadamma. There the Blessed 
One addressed the Bhikkhus: "Bhikkhus" and the Bhikkhus replied to 
him "Venerable Sir". And the Blessed One spoke as follows: 

Vào một thời, Đức Thé Tôn dà đang trú tại Xứ Kurü, nơi mà có 
một thị tran của người dán Kurus, có tên gọi là Kammasadamma. Ó nơi 
đó, Đức Thế Tôn đã phát biéu dién thuyết đến Chư Tỳ Khưu: “Này Chu 
Ty Khuru” và những vị Ty Khuru đã vâng đáp lời Ngài “Kính Bạch Ngài”. 
Và Đức Thế Tôn đã thuyết thoại như sau: 


“This is the only way, Bhikkhus, for the purification of being, for 
the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain 
and grief, for reaching the Noble Path, for the realization of Nibbana, 
namely, the Four Foundations of Mindfulness ". 

“Này Chu Ty Khưu, đây là dao lộ duy nhất, dé tịnh hóa hữu tinh, 
để dục tuyệt nỗi bi thương và sự động khốc, để diệt tuyệt sự thống khổ và 
nói thương tâm, dé đạt đáo Thánh Dao, để chứng tri Níp Bàn, đó là Bốn 
Nền Tảng của Sự Chú Niệm”. 


What are the four ? Here (in this teaching), Bhikkhus, a Bhikkhu 
dwells contemplating the body in the body, ardently, clearly | 
comprehending and mindful, removing covetousness and grief in the 
world; he dwells contemplating the feeling in the feelings, ardently, clearly 
comprehending and mindful, removing covetousness and grief in the 
world; he dwells contemplating the consciousness in the consciousness, 
ardently, clearly comprehending and mindful, removing covetousness and 
grief in the world; he dwells contemplating the Dhamma in the Dhammas, 
ardently, clearly comprehending and mindful, removing covetousness and 
grief in the world. 

Thé nào là bón ? Ở đây (trong giáo huấn này), này Chu Ty Khưu, 
một vi Ty Khưu an trú việc nghiêm túc khảo lu vé sắc thân trong sắc thân, 
một cách nhiệt thiết, dang lý giải một cách minh hiën và cán niệm, tiêu trừ 

2 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


tham cầu và nỗi thương tâm ở trong đời; vị ấy an trú việc nghiêm túc khảo 
lự về cảm thọ trong các cảm thọ, một cách nhiệt thiết, đang lý giải một 
cách minh hiển và cân niệm, tiêu trừ tham cầu và nỗi thương tâm ở trong 
đời; vị ấy an trú việc nghiêm túc khảo lự về tâm thức trong tâm thức, một 
cách nhiệt thiết, dang lý giải một cách minh hién và cán niệm, tiêu trừ tham 
cầu và nỗi thương tâm ở trong đời; vị ấy an trú việc nghiêm túc khảo lự về 
Pháp trong các Pháp, một cách nhiệt thiết, đang lý giải một cách minh hiển 
và cần niệm, tiêu trừ tham cầu và nỗi thương tâm ở trong đời. 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


PREFACE 
TU NGÓN 


Our Center In Brief... 
Ván tắt vé Trung Tám của chúng tôi... 


Vipassana Meditation Centre (Singapore) is one of the earliest 
Buddhist institutions to propagate and perpetuate the practice of 
Vipassana Meditation in Singapore. It was set up in 1993 as a non-profit 
organization with the Registrar of Societies. 

Trung Tâm Thiền Định Minh Sát Tuệ (Singapore) là một trong 
những tu viện Phật Giáo sớm nhất trong việc truyền bá và làm cho sự thực 
hành Thiền Định Minh Sát Tuệ ở Singapore được vĩnh hàng. Nó đã được 
thành lập vào năm 1993 như là một tó chức phi doanh lợi với Cơ Quan 
Đăng Ký Các Hiệp Hội. 


Vipassana Meditation Centre (VMC) is set up with the objective of 
providing opportunities and a venue for all (Buddhist and Non-Buddhist 
alike), who are interested in studying and practicing the Teachings of the 
Buddha, i.e. the cultivation and development of the mind that leads to the 
end of all suffering. Towards this end, we strive in the best possible way to 
provide the earnest Truth seeker with the theoretical aspect of the method 
of Vipassanà Meditation (The Four Foundations of Mindfulness) that is 
based upon the Pali canonical texts. This is followed with clear and 
precise instructions for putting the theories into actual practice. 

Trung Tâm Thiền Định Minh Sát Tuệ (VMC) được thành lập với 
mục đích của việc cung cấp những cơ hội và một địa điểm cho tất cả mọi 
người (hàng Phật Tử và cũng như không phải Phật Tử), những ai mà đã 
quan tâm đến việc nghiên cứu và sự thực hành những giáo huấn của Đức 
Phật, tức là sự tu đưỡng và phát triển tâm thức mà dắt dẫn đến việc chấm 
dirt mọi sự khó đau. Dé đạt được mục đích này, chúng tôi cỗ gắng trong 
phương cách khả thi tốt nhất để cung cấp cho vị thành chí thám cầu Chân 
Lý với phương điện lý thuyết của phương pháp Thiền Định Minh Sát Tuệ 
(Bốn Nền Tang của Sự Chú Niệm) mà đã được dựa trên các văn bản kinh 

4 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


điển Pali. Điều này đã được tuân chiếu những sự giáo đạo minh hiển và 
chuẩn xác nhăm dé đưa những lý thuyết vào trong việc thực hành thực thụ. 


From time to time, we organize meditation retreats, guided by 
learned and capable meditation teachers to provide opportunities for a 
more intensive mode of practice. Our annual Mettà retreat has been well 
received since we introduced it in 1998. We are also trying to set up 
permanent center which is conducive and comfortable for the practice of 
Vipassana Meditation in Singapore, as promoting the practice of 
Vipassana Meditation is our primary aim. 

Thinh thoảng, chúng tôi tó chức các khóa tu thiền định tinh tâm, 
được chỉ đạo bởi các vị thiền sư uyên bác và có năng lực để cung ung 
những cơ hội cho một phuong pháp thực hành mật tập hơn. Khóa tu tinh 
tâm về Từ Ái hàng năm của chúng tôi đã được đón nhận tốt đẹp kế từ khi 
chúng tôi giới thiệu nó vào năm 1998. Chúng tôi cũng dang cô gáng thiết 
lập một trung tâm hữu trợ và thư thích cho việc thực hành Thiền Dinh 
Minh Sát Tuệ tại Singapore, vì mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là thúc 
đây việc thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ. 


Important annual events such as Vesak, Vassa entry and Kathina 
on the Buddhist calendar are also observed. Besides providing 
opportunities to accrue merits, such occasions also allow Buddhist to 
understand the significance of these occasions and thus enrich their 
appreciation and understanding of their own faith. 

Những sự kiện quan trong hàng năm nhu là Lễ Tam Hợp, Lễ An 
Cư Kiết Vũ và Lễ Đại Thí Tăng Y theo lịch Phật Giáo cũng đã được cử 
hành. Ngoài việc cung ứng những cơ hội để tích lũy các thiện công đức, 
những cơ duyên nhu vậy cũng cho phép các Phật Tử tuệ tri được ý nghĩa 
của những cơ duyên này và do đó làm phong phú thêm sự cảm tạ của họ và 
lý giải về tín tâm của chính họ. 


Those devoted to the practice of giving and sharing may offer Dana 
at the center or during meditation retreats. They may also make donations 
Jor the publication of Dhamma materials, such as Dhamma books and 
Dhamma CDs, for free distribution. 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Những người nhiệt tâm với việc thuc hành hanh xà thí và cộng 
hưởng có thê hiến tặng việc Xả Thí tại trung tâm hoặc trong các khóa tu 
thiền định tĩnh tâm. Họ cũng có thé thực hiện những sự quyên tặng cho 
việc xuất ban các tài liệu về Giáo Pháp, chang hạn như những kinh sách 
Giáo Pháp và các đĩa vi tính Giáo Pháp, cho việc phân phát miễn phí. 


The Activities Organized By VMC As Follows: 
— (As Of December 2006) 
Các Sinh Hoat Duoc Trung Tám Thiền Dinh Minh Sát Tuệ (VMC) 
Tổ Chức Nhu Sau: (Kế Từ Tháng Mười Hai Năm 2006) 


Weekly Activities 
Các Sinh Hoat Hàng Tuàn 


Tuesday 7.30 pm to 9.00 pm Pali / Sutta / Paritta 
| Pali / Dhammapada Chanting 
Class 
Friday 7.30 pm to 9.00 pm Group Sitting Meditation 
Saturday 8.00 pm to 9.00 pm English Dhamma Talk 
Sunday 2.00 pm to 4.00 pm Children Dhamma Class 
7.30 pm to 9.30 pm Burmese Chanting / Dhamma 
Talk 
Thứ Ba 7.30 pm to 9.00 pm Lớp tung kinh Pali / Pháp Cú / 
Tang Kinh / Càu An 
Thý Sáu — 7.30 pm to 9.00 pm Nhóm Thiën Toa 
Thứ Bảy 8.00 pm to 9.00 pm Pháp Đàm Anh Ngữ 
Chu Nhat 2.00 pm to 4.00 pm Lớp học Giáo Pháp dành cho trẻ 
em 
7.30 pm to 9.30 pm Tung kinh Mién Ngữ / Pháp 
Dàm 
Monthly Activities 
Các Sinh Hoat Hàng Tháng 


Every 2"* and last Saturday of the month, there will be a One Day 
Mindfulness Retreat from 9 am till 6 pm. 


6 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


Vào mỗi ngày thứ hai đầu tháng và ngày Thứ Bảy cuối cùng của 
tháng, sẽ có một Ngày Tu Chú Niệm Tĩnh Tâm từ 9 giờ sáng đến 6 210 
chiéu. 


Regular Events 
Cac Su Kién Dinh Ky 


Meditation Course for Beginners will be conducted in the months of 
February, May and August. 

Novitiate Programme will be conducted in the month of November / 
December. 

Metta / Vipassana Meditation Retreat will be conducted in the 
months of March, May / June, August / September. 

All are welcome to participate. 

The programs are subject to change. Please check for updates at 
our website [http: //vmc 128.8m.com] or contact our centre. 

Khóa Thiền Định cho các vi so hoc giả sé được huóng dàn vào các 
Tháng Hai, Tháng Nám và Tháng Tám. 

Chương trinh Kiến Tập Tu Si (Sa Di) / Kiến Tập Tu Nữ sẽ được 
thực hiện trong Tháng Mười Một / Tháng Mười Hai. 

Khóa Tu Thiền Định Tĩnh Tâm Minh Sát Tuệ / Khóa Tu Thiền 
Định Tĩnh Tâm Từ Ái sẽ được thực hiện trong các Tháng Ba, Tháng Năm / 
Tháng Sáu, Tháng Tám / Tháng Chín. 

Moi người đều được hoan nghĩnh dé tham dự. 

Các chương trinh có thé thay đôi. Vui lòng kiểm tra các sự kiện cáp 
nhật tại trang mang [http: //vmc 128.8m.com] của chúng tôi hoặc liên hệ 
voi trung tam của chúng tôi. 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


OUR RELIGIOUS ADVISORS 
CÁC BAC CÓ VẤN TON GIAO CUA CHUNG TÔI 


Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
(Chief Religious Advisor) 
Đại Trưởng Lao Giáo Tho Sư Pandita 
(Thủ Tịch Cố Vấn Tôn Giáo) 


Ovadacariya Sayãdaw U Panditabhivamsa entered a monastery in 
a remote village in Burma at the age of seven, and progressed to become 
renowned as an outstanding teacher in the tradition of Mahasr Sayadaw 
famed for reviving and developing a rigorous meditation technique found 
in ancient texts. 

Đại Trưởng Lão Giáo Tho Su Panditabhivamsa đã vào một tu viện 
trong một ngôi làng hẻo lánh ở nước Miến Điện vào lúc tuổi lên bảy, và đã 
tiến hóa để trở nên trứ danh như một vị Giáo Thọ kiệt xuất trong truyền 
thống của Đại Trưởng Lão Mahasi hữu danh trong việc chán hưng và phát 
triển một kỹ thuật thiền định nghiêm mật đã được nghiệm thay trong cac 
văn bản cô dai. 


Sayadaw U Pandita teaches from his own profound meditative 
experience gained from over seventy years of monastic training, and from 
his detailed study of the Pali Suttas. 

Dai Trưởng Lão Pandita giáo dao từ sự trải nghiệm thiền định thậm 
thâm của chính mình đã hoạch đắc từ hơn bảy mươi năm bồi huấn tại tu 
viện và từ việc nghiên cứu tường tế của mình ở các kinh điển Pali. 


Since 1951, he has taught thousands of students, and travelled to 
many Asian countries as well as to the United States, Europe and Australia 
to lead retreats. He is now the abbot of Panditarama Golden Hill 
Meditation in Yangon, Myanmar where he teaches ordained and lay 
students from Asia and the West. 

Ké từ năm 1951, Ngài đã giáo đạo cho hàng ngàn học viên và đã du 
hành đến nhiều quốc gia ở Châu Á cũng như đến Hiệp Chủng Quốc, Châu 
Âu và Úc Châu để dẫn đạo các khóa tu tĩnh tâm. Ngài hiện là Trụ Trì 

Š 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


Thiền Viện Tiêu Kim Son Panditarama ở Yangon, Nước Miễn Điện noi 
mà Ngài đã giáo dao cho các học viên xuất gia và tại gia từ Chau A và 
Phương Tay. 


Sayadaw U Paññathami 
(Religious Advisor) 


Dai Trưởng Lão Paüfiathami 
(Có Ván Tón Giáo) 


Sayüdaw  Paññathami was born in Myanmar in 1948. He 
received higher ordination at the age of twenty. He graduated with 
Sasanadhaja Dhammacariya and in his early years, Sayadaw had 
practiced meditation under illustrious masters, notably the late Most 
Venerable Mahüsi Sayadaw as well as Sayadaw U Pandita. 

Đại Trưởng Lão Paññãthami đã sinh ra ở Nước Miến Điện vào 
năm 1948. Ngài đã thu Dai Cụ Tác Giới (Ty Khưu) vào lúc tuổi lên hai 
mươi. Ngài đã tốt nghiệp với chức danh Pháp Sư Kỳ Thủ Phật Pháp và 
trong những năm đầu của mình, Đại Trưởng Lão đã thực hành thiền định 
dưới sự dẫn đạo của các Bậc Tôn Su trý danh, đặc biệt là Có Đại Trưởng 
Lão Mahast cũng như Đại Trưởng Lão Pandita. 


Sayadaw has many years of experience guiding meditators, 
easterners and westerners alike, particularly in the practice of Insight 
(Vipassana) Meditation. He had carried the torch of Dhamma to many 
countries: Malaysia, Singapore, Australia, Canada, USA, UK, France, 
Belgium and Taiwan and is well respected for his skillful guidance, loving- 
kindness and compassion. 

Dai Trưởng Lão đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn 
các thiền giả, những người ở phương đông và cũng như những người ở 
phương tây, đặc biệt là trong việc thực hành Thiền Định Tuệ Giác (Minh 
Sát Tuệ). Ngài đã mang ngọn duóc Giáo Pháp đến nhiều quốc gia: 
Malaysia, Singapore, Úc Châu, Canada, Mỹ Quốc, Pháp, Bi và Đài Loan 
và đã được rất kính trọng vì sự dẫn đạo thành thục, tám lòng từ ái và sự 
đồng tình của Ngài. 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Since January 2000, Sayadaw U Paññathami has been the abbot of 
Panditarama Sydney Meditation Center (18, Hilwa Street, Villawood, 
NSW 2163. Tel: (02) 9727 — 2077), Sydney, Australia. In November 2001, 
he founded the Panditarama Melbourne Meditation Center (51, Hope 
Street, Springvale, VIC 3171. Tel:(03) 9574 — 1816). 

Kë từ Thang Giêng Nam 2000, Dai Trưởng Lão Paññathami đã là 
Trụ Trì của Trung Tâm Thiền Viện Sydney Panditarama, Sydney, Uc 
Châu. Vào Tháng Mười Một 2001, Ngài đã thành lập Trung Tâm Thiền 
Dinh Melbourne Panditarama. (51, Hope Street, Springvale, VIC 3171. 
Tel:(03) 9574 — 1816). 


Sayadaw U Paññãnanda 
(Religious Advisor Cum Resident Monk) 
Dai Trưởng Lão Paññãnanda 
(Có Vẫn Tôn Giáo Kiêm Tu Sĩ Thường Trú) 

Sayadaw U Paññananda was born in 1958. He received higher 
ordination at the age of twenty. He graduated with Sasanadhaja 
Dhammacariya and is a disciple of Sayadaw U Pandita of Panditarama 
Golden Hill Meditation Center in Yangon, Myanmar. Sayddaw studied 
and practiced Vipassanà Meditation under Sayádaw U Pandita. 

Đại Trưởng Lão Paññãnanda đã sinh vào năm 1958. Ngài đã thu 
Đại Cụ Túc Giới (Tỳ Khưu) vào lúc tuôi lên hai mươi. Ngài đã tốt nghiệp 
với chức danh Pháp Sư Kỳ Thủ Phật Pháp và là một đệ tử của Đại 
Trưởng Lão Pandita tại Thiền Viện Tiểu Kim Son Panditarama ở 
Yangon, Nước Miến Điện. Đại Trưởng Lão đã nghiên cứu và đã thực hành 
Thiền Định Minh Sát Tuệ đưới sự dẫn đạo của Đại Trưởng Lão Pandita. 


Sayddaw U Paññananda also taught Vipassana Meditation and 
gave Dhamma íalks as an assistant meditation teacher while he stayed in 
the Panditarama Golden Hill Meditation Center. He was a Dhamma 
lecturer in Myanmar from 1982 to 1994. 

Dai Trưởng Lão Paññãnanda cũng đã giáo đạo Thiền Định Minh 
Sát Tuệ và đã ban phát những bài Pháp Thoại với tư cách là một vị Phụ Tá 
Giáo Thọ Thiền Định trong khi Ngài đã lưu trú tại Trung Tâm Thiền Viện 

10 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


Tiéu Kim Son Panditarama. Ngài đã là một vi Giảng Pháp Sư tại Nước 
Miến Điện từ năm 1982 đến năm 1994. 


In 1997, he came to Malaysia under the instruction of Sayadaw U 
Pandita to teach Vipassana Meditation in Penang and Kuala Lumpur, 
Malaysia. He has been the religious advisor cum resident monk of 
Vipassana Meditation Centre (Singapore) since 1999. 

Vào năm 1997, Ngài đã đến Malaysia dưới sự giáo dao của Dai 
Trưởng Lão Pandita để giáo đạo Thiền Định Minh Sát Tuệ tại Penang và 
Kuala Lumpur, Malaysia. Ngài đã là một vị cố vấn tôn giáo kiêm tu sĩ 
thường trú của Trung Tâm Thiền Định Minh Sát Tuệ (Singapore) từ năm 
1999. 


11 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


ACKNOWLEDGEMENTS 
MINH TA 


In 2004, founder member Koe Lian Sim mooted the idea of a 
handbook for retreatants. She had come across several small books she 
found most helpful for those intent on the practical way to Nibbana and 
thought of putting them together in a book. Several discussions with fellow 
practitioner Tejinda Peh resulted in this first ever compilation. The 
Practical Way to Nibbana based on Maha Satipatthana Sutta. 

Năm 2004, thành viên sáng lập Koe Lian Sim đã đề xuất ý kiến để 
thảo luận về một quyên số tay cho các bậc tu tĩnh tâm. Bà ay đã ngộ kiến 
một số tiểu tập kinh mà bà đã nghiệm thấy rất hữu dụng cho những người 
tác ý và đạo hành thực tiễn lai đáo Nip Ban, va đã nghĩ đến việc kết hop 
chúng lại trong một tập kinh. Một số cuộc thảo luận với vị đồng thực tiễn 
giả Tejinda Peh đã dẫn tới kết quả trong lần biên soạn đầu tiên này. Đạo 
hành thực tiễn lai đáo Níp Bàn đã dựa trên bài Kinh Đại Niệm Xứ (Kinh # 
22, Trường Bộ Kinh III). 


However, the printing of this book on Vipassana Meditation could 
not have materialized without the continuous help, support and 
contributions of those who have worked selflessly in making this 
publication possible. 

Tuy nhiên, việc in tập kinh sách Thiền Định Minh Sát Tuệ này 
không thể nào được thực hiện nếu không có sự giúp đỡ, sự hỗ trợ, và 
những sự quyên hiến liên tục của những vị đã làm việc một cách vô tư khả 
thi thực hiện việc xuất bản này xảy ra. 


I would like to specially acknowledge the kind assistance of our 
religious advisors, resident monk and sisters / brothers in the Dhamma. 
Special thanks are due to: 

- Our Chief Religious | Advisor, | Ovadacariya | Sayádaw U 
Panditabhivamsa, for his permission to publish part of the contents 
from "In This Very Life", pages 13-19 and put the material into 
question-and-answer form by Tharmanay Kyaw. 


12 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


Sayddaw U Dr. Sunanda of Buddhist Hermitage, Lunas, Kedah, 
Malaysia for his acknowledgement to reprint the Vipassana 
Meditation Instruction by the late Most Venerable Mahast 
Sayàadaw. 

Our religious advisors, Sayadaw U Pafifiathami and Sayadaw U 
Pafifíananda for the invaluable advice in the compilation of this 
book. 

The Vipassana Meditation Centre (VMC) Publication Sub- 
Committee for this Publication Project. 


Tôi muôn đặc biệt phi nhận sự bang trợ hữu hao cua các Bậc Cô 


Vấn Tôn Giáo của chúng tôi, tu sĩ thường trú và các anh chị em trong Đạo 
Pháp. Cần phải đặc biệt cảm tạ đến: 


- 


Ngài Thủ Tịch Có Vấn Tôn Giáo, Đại Trưởng Lão Giáo Thọ Sw 
Panditabhivarisa, vì sự hứa kha của Ngài để xuất bản một phan 
nội dung của tập kinh “Chính Thị Kim Sinh” từ trang 13 — 19 và 
được Tharmanay Kyaw đưa tài liệu này vào hình thức Ván-Dáp. 
Đại Trưởng Lão Tiến Sĩ Sunanda tại Tu Viện An Cư Xứ Phát, 
Lunas, Kedah, Nước Malaysia vì sự chấp nhận của Ngài dë tái bản 
“Những Sự Giáo Đạo Thiền Định Minh Sát Tuệ” của Có Dai 
Trưởng Lão Mahast. 

Các bậc cố vẫn tôn giáo của chúng tôi, Đại Trưởng Lão 
Paññãthami và Đại Trưởng Lão Paññãnanda cho những ý kiến 
bảo quý phi thường trong việc biên soạn kinh sách này. 

Tiểu Ban Xuất Bản Trung Tâm Thiền Định Minh Sát Tuệ (VMC) 
cho du án xuất bản này. 


May all of them receive the merit of this Dhammadana and may it 


be the supportive factor in their spiritual quest. 


Ước mong tất cả các Ngài đều được đón nhận Quà Phước Pháp Thí 


này và ước mong nó là yêu tô bang trợ trong việc truy cầu tinh thân của các 


Ngài. 


May all beings in all directions receive the benefits of this 


Dhammadana and attain enlightenment. 


13 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Ước mong tất cả chúng hữu tình trong khắp mọi phương hướng đều 
được đón nhận những sự hữu ích của Pháp Thí này và thành đạt sự giác 


ngộ. 


U Myint Than 

President 13 Management Committee 
Vipassana Meditation Centre (Singapore) 
March 2007 

Óng Myint Than 

Chủ Tịch Thứ 13 Ủy Ban Quản Ly 

Trung Tâm Thiền Viện Minh Sát Tuệ 
Tháng Ba 2007 


14 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


TABLE OF CONTENTS 
MUC LUC 


I. The Meaning Of Satipatthana 

Y Nghĩa Niệm Xứ 

Practical Basic Exercises In Satipatthana 
Những Việc Huan Tập Cơ Ban trong Niệm Xứ 


Introduction 

Lời Giới Thiệu 

Practical Insight Meditation 
Thiền Định Tuệ Giác Thực Tiễn 


Preface 

Tự Ngôn 

Part I: Basic Practice 

Phan I: Thực Hanh Co Bản 

- Preparatory Stage 

- Giai Doan Dự Bi 

- Basic Exercise I 

- Việc Huan Tập Cơ Ban Thứ Nhat 
- Basic Exercise II 

- Viéc Huán Tập Co Bàn Thứ Hai 
- Basic Exercise III 

- Việc Huấn Tập Cơ Bản Thứ Ba 
- Basic Exercise IV 

- Việc Huấn Tập Cơ Bản Thứ Tu 
- Summary | 
- Tóng Két 


Part Il: Progressive Practice 
Phần II: Thuc Hành Tiến Triển 


How Nibbana Is Realized 
Cách Thức Chứng Tri Được Nip Ban 
15 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


The Way To Practise Vipassana Meditation 
Dao Hành Thiền Dinh Minh Sát Tuệ 


Dhamma Discussion 
Budi Thao Luận Về Giáo Pháp 


Guidance For Yogi At Interview 
Su Chí Dao Cho Hành Giá Tai Buói Phóng Dàm 


If. Sati And The Yogi 
II. Niệm Lực Va Hanh Gia 
Foreword 
Lời Nói Dau 
- Sati And The Yogi 
- Niém Luc Và Hành Giá 
- Sammasati 
- Chánh Niém 
- The Old Days And Now 
- Quá Khứ Và Hiện Tai 
- Satis Characteristics 
- Các Đặc Tính Cua Niệm Luc 
- No Time For Pausing — Just Plunge Into The Object 
- Không Có Thời Gian Để Tạm Đình Chỉ - Chỉ Có Xung Tiến 
Vào Đối Tượng. 
- Road To Success 
- Đạo Lộ Đến Thành Công 
- Four Factors In Developing Sati 
- Bốn Yếu Tó Trong Việc Phát Triển Niệm Luc 
- How Noting Dispels Kilesas 
- Cách Thức Việc Chú Niệm Tiêu Trừ Các Pháp Phién Não 
- Abandoning By Vikkhambhana Pahana 
- Áp Ức Phóng Khí 
- Kilesas At Various Levels 
- Các Pháp Phiền Nào Ó Nhiều Cấp Bậc Sai Biệt 
16 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Seeing Without Grasping 
- Khán Kién Bát Kién Cháp 


- Appendix 

- Phu Luc 

- Exceptional Sati 

- Niém Luc Xuát Loai Bat Tuy 


Glossary 
Từ Điển Thuật Ngữ 


17 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


THE MEANING OF SATIPATTHANA 
Y NGHĨA NIỆM XÚ 


The Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
Đại Trưởng Lão Giáo Tho Su Pandgitabhivarnsa 


INTRODUCTION 
LỜI GIỚI THIỆU 


The Venerable Sayadaw U Pandita talks frequently about the 
meaning of Satipatthana. He uses etymology to explain the proper way to 
note and observe the arising physical and mental objects in the practice of 
meditation. 

Dai Trưởng Lão Pandita thường xuyên thuyết giảng vé ý nghĩa của 
Niệm Xứ. Ngài sử dụng từ nguyên học để giải thích phương cách thích 
đáng để quán niệm sự khởi sinh lên các đối tượng thể chất và tinh thần 
trong việc thực hành thiền định. 


This detailed and practical exposition of the term Satipatthana goes 
to the Sayüdaw's credit. It is a formula or recipe for success in meditation. 
If applied meticulously to one's practice, the Dhamma will unfold in no 
time. 

Su giải thích tường tế và thực sự cầu thị của thuật ngữ Niệm Xứ này 
đưa tới thanh dự cho Đại Trưởng Lão. Nó là một phương án hoặc một 
quyết khiếu cho sự thành công trong thiền định. Nếu như được ứng dụng 
một cách chu mật vào việc thực hành của hành giả, Giáo Pháp sẽ triển khai 
trong tích tắc. 


THE SEVEN BENEFITS OF MINDFULNESS 
BẢY ĐIÊU HỮU ÍCH CUA SU CHÚ NIỆM 


The practice of Satipatthana meditation leads to the purification of 
the mind, the overcoming of sorrow and lamentation, the complete 
destruction of physical pain and mental distress, the entering of the right 
path and the attainment of Nibbana. | 


18 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Việc thực hành thiền dinh Niệm Xứ dắt dẫn đến su tinh hóa tâm 
thức, sự đục tuyệt nói bi thương và sự động khóc, sự tiêu diét hoàn toàn nỗi 
đông thống thé chát và sự thống khó tinh than, sự tiến nhập Chánh Dao và 
sự thành đạt Níp Bàn. 


THE ETYMOLOGY OF SATIPATTHANA 
TÜ NGUYÉN HOC CÚA NIÉM XÚ 


The Pali term Satipatthana is generally rendered as the “Four 
foundation of mindfulness". However, its full meaning can be revealed by 
breaking up the compound word into its parts and examining these 
elements both individually and in combination. 


Sati + Patthana | 
| Or 
Sati + Pa + (t)thana 


Thuật ngữ Pali Niệm Xứ thường được dich thuật là “Bốn nén tảng 
của sự chú niệm”. Tuy nhiên, ý nghĩa đầy đủ của nó có thể được triển hiện 
qua sự chiết tự từ ngữ ghép ra các phần của nó và kiểm tra các thành phần 
này ở cả riêng lẻ và trong sự hợp thành. 


Niệm Lực + Phát Thú 
Hoặc 
Niệm Luc + Nên Táng 


The word Sati derives from the root meaning “to remember” 
(Samsarati), but as a mental factor it signifies "presence of mind, 
attentiveness to the present, awareness, wakefulness and heedfulness”’, 
rather than the faculty of memory of the past. 

Từ ngữ Niệm Lực bắt nguồn từ y nghĩa góc “ghi nhớ” (Ký Đắc, Ky 
Trước, Ký Trác), thế nhưng với tư cách là một yếu tó tinh thần, nó biểu 
thị “sự hiện diện của tâm thức, sự chú tâm đến hiện tại, ý thức, sự cảnh 
giác và sự chú ý”, hơn là khả năng ghi nhớ về quá khứ. 


19 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Patthana means “close, firm and steadfast establishment, 
application, setting up”. 

Phát Thú có nghĩa là “sự sáng lập, su ứng dung, su tao lập sát cận, 
kiên có và kiên định”. 


Combining these two elements, the meaning of the compound 
becomes “close, firm and steadfast establishment of awareness on the 
object of observation." The kind of awareness is also called Suppatitthita 
Sati “steadfast mindfulness `”. 

Kết hợp hai thành phần này, ý nghĩa của sự phối hop trở thành “sự 
tạo lập sát cận, kiên cố và kiên định của ý thức trên đối tượng quan sát”. 
Thé loại của ý thức còn được gọi là Kiên Định Niệm Luc “sự chú niệm 
kiên định”. 


THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS 
BON NEN TANG CUA SỰ CHÚ NIEM 


The four foundations of mindfulness have a single essence — mindful 
contemplation of natural phenomena. They are differentiated insofar as 
this mindful contemplation is applied to four object: 1. the body (Kaya) 2. 
the feelings (Vedan@) 3. states of consciousness (Citta) and 4. mental 
objects (Dhamma). The latter comprise such factors as the five 
hindrances, the five aggregates, the six sense bases and six objects 
(general activities), the seven factors of enlightenment and the four noble 
truths. 

Bốn nền tang của su chú niệm có một bản chất duy nhất — sự chú 
tâm nghiêm túc khảo lự về những hiện tượng tự nhiên. Chúng được phân 
biệt trong phạm vi nội bộ khi sự chú tâm nghiêm túc khảo lu này được ứng 
dụng cho bốn đối tượng: 1. sắc thân (Thân) 2. các cảm thọ (Thọ) 3. Trạng 
thái của tâm thức (Tâm) và 4. các đối tượng tinh thần (Pháp). Cái sau 
cùng được bao gồm những yếu tố như là năm Pháp chướng ngại tỉnh thần 
(Ngũ Triền Cái), năm khối tông hợp (Ngũ Uán), sáu nói xứ (Luc Căn) và 
sáu đối tượng (Lục Trần) (các sinh hoạt phô thông), bảy yếu tó của sự giác 
ngộ (Thất Giác Chi) và bốn sự thật Thánh Thiện (Tứ Thánh DƏ. 


20 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


SATI 
NIỆM LUC 


 "Mindfulness" has come to be the accepted English translation of 
the term Sati. However, this is an incomplete rendering. “Observing 
power" is a more adequate translation. The full scope of its meaning will 
be explained by examining its various aspects, such as characteristic, 
function, manifestation, proximate cause and the further distinguishing 
factors of mindfulness. 

“Su chú niệm” đã trở nên được thai dụng với sự dich thuật Anh ngữ 
của thuật ngữ Niệm Lực. Tuy nhiên, đây là một sự phiên dịch bất hoàn 
chỉnh. “Năng lực quan sát” là một sự dịch thuật đầy đủ hơn. Phạm vi đầy 
đủ ý nghĩa của nó sẽ được giải thích qua sự xem xét các phương diện sai 
biệt của nó, cháng han nhu đặc tính, chức năng, su biểu hiện hình thức, 
nguyên nhân cận lân và các yếu tó phân biệt hơn nữa của sự chú niệm. 


a/ Non-Superficiality 
Bất Phu Thiển 


Sati has the characteristic of not wobbling; that is, of not floating 
away from the object (Apilapana Lakkhana). The commentators have 
given the simile of cork or a dried, hollow pumpkin thrown into water. 
The cork or pumpkin will pop up and down on the surface of the water. In 
the same way, the noting and observing mind should not skim over the 
object in a superficial manner. Instead, the mind should sink or plunge 
into the object of observation, just as when a stone is thrown into water, it 
will sink or plunge to the bottom. 

Niệm Lực có đặc tính bát dao động; nghĩa là, bát phiêu nhiên ly khứ 
đối tượng (Trạng Thái Bất Phiêu Phù). Các nhà Chú Giải đã cho minh 
dụ nút chai hoặc một quả bí đỏ đã khô rỗng ruột được ném vào trong nước. 
Nút chai hoặc quả bí đỏ sẽ nổi lên và thụt xuống trên mặt nước. Trong 
cùng một phương thức, tâm thức đang quán niệm không nên khinh suất với 
đối tượng ở trong một cách thức lơ dénh. Thay vào đó, tâm thức nên tram 
định hoặc xung tiến vào đối tượng quan sát, cũng như khi một viên đá đã 
ném vào trong nước, nó sẽ chìm xuống hoặc lắng xuống đáy. 

21 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Suppose you are watching your abdomen as the object of your 
Satipatthüna practice. You try to be very firm, focusing your attention on 
the main object so that the mind will not skip off. Instead, the mind will 
sink deeply into the process of rising and falling. As the mind penetrates 
this process, you can comprehend its true nature: tension, pressure, 
movement and so on. 

Giả sử ban dang quan sát co bụng của ban là một đối tượng của sự 
thực hành Niệm Xứ. Ban có gang hết sức kiên định, tập trung sự chú ý của 
bạn vào đối tượng chính yếu nhằm để tâm thức sẽ bất lưu tâu. Thay vào 
đó, tâm thức sẽ trầm định một cách thâm niệm vào quá trình đang phóng 
lên và đang xộp xuống. Khi tâm thức thâm thấu quá trình này, bạn có thể 
lý giải chân thực tính của nó: sự căng tháng, sự áp lực, sự chuyển động v.v. 


b/ Keeping The Object In View | 
Duy Trì Đối Tượng Trong Kiến Giải 


The function of Sati is the absence of confusion, or non- 
forgetfulness (Asammosa Rasa). This means that the noting and observing 
mind should neither lose sight of, nor miss, or forget, nor allow the object 
of observation to disappear. To express this aspect positively, the function 
of Sati is to keep the object always in view. Just as a footballer never lose 
sight of the football, a badminton player the shuttlecock and a boxer his 
opponent's movements, so too the yogi never loses sight of the object of 
mindfulness. 

Chức năng của Niệm Luc là sự khiếm điện tính bất xác định, hoặc 
không quên (Phận Sự Bất Kiện Vong). Điều này có nghĩa là tâm thức 
đang quán niệm không được khán bất kiến mà cũng không để bỏ sót, hoặc 
lơ dénh mà cũng không cho phép đối tượng quan sát biến mất. Để biểu dat 
phương diện này một cách tích cực, chức năng của Niệm Lực là luôn giữ 
đối tượng trong kiến giải. Cũng như một vận động viên túc cầu không bao 
giờ dé mát đấu quả bóng đá, một vận động viên vũ cầu mao không dé mát 
quá cầu lông và một quyền kích thủ không để mát các sự chuyển động của 
đối thủ, cũng như vậy hành giả không bao giờ khán bất kiến đối tượng của 
sự chú niêm. 

22 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


c/ Confrontation And Protection 
Đối Kháng Và Báo Hộ 


There are two manifestations of Sati, namely, coming face-to-face 
with the object; and protection. 

Có hai sự biểu hiện của Niệm Lực, đó là, di đến diện đối diện với 
đối tượng: và sự bảo hộ. 


e Face-To-Face With The Object 
Diện Đối Diện Với Đối Tượng 


The chief manifestation of Sati is confrontation — it sets the mind 
directly, face-to-face with the object of observation (Visayabhimukha 
bhava Paccupatthàna). Sati manifests as the mind in a state (Bhava) of 
confronting, face-to-face (Abhimukha) with an object or objective field 
(Visaya). 

Sự biểu hiện chủ yếu của Niệm Lực là sự đối kháng — nó đặt tâm 
thức một cách trực tiếp, điện đôi diện với đối tượng quan sát (Sw Thành 
Tyu Hữu Tại Pham Vi Đối Diện). Niệm Lực hién thị tinh tường khi tam 
thức đang trong một trạng thái (Hữu) đối diện, diện đối diện (Đối Diện) 
với một đối tượng hoặc một phạm vi hoạt động khách quan (Pham Vi). 


It is said that the human face is the index of character. Therefore, if 
you want to "size up" a person, you have to be face-to-face with that 
person and examine his or her face carefully. Then your judgment will be 
correct. But if you stand at an angle, behind or far away from that other 
person, then you will not be able to distinguish the distinctive features of 
his face. 

Người ta nói rằng diện mạo con người là tiêu chí cá tính. Do đó, 
nếu như bạn muốn “bình giá” một người thì bạn phải diện đối diện với 
người ấy và thâm tra diện mạo của ông ấy / cô ấy một cách cán thận. Thế 
rồi lực phán đoán của bạn sẽ được chính xác. Thế nhưng, nếu như bạn 
đứng ở một góc nghiêng lệch, ở phía sau hoặc ở xa nơi tha nhân đó, thế rồi 


23 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


ban sẽ không có khả năng dé phân biệt được những nét đặc trung của diện 
mạo người ấy. 


Similarly, when you are observing the rising movement of your 
abdomen, if the mind is really face-to-face with the rising movement, you 
will notice different sensations in the rising such as tension, pressure, heat, 
coolness or movement. 

Một cách tương tự, khi ban dang quan sắt sự chuyên động phóng lên 
ở cơ bụng của bạn, nếu như tâm thức thật sự diện đối diện với sự chuyên 
động phông lên, bạn sẽ quan chú những cảm giác sai biệt trong lúc phông 
lên, cháng hạn nhu sự căng tháng, sự áp lực, sự nóng bức, su lạnh ngắt, 
hoặc sự chuyển động. 


e Protection 
Su Báo Hộ 


If the noting and observing mind remain fact-to-face with the object 
of observation for a significant period of time, the yogi can discover a 
great purity of mind due to the absence of Kilesas (mental defilements). 
This purity is the result of the second manifestation of Sati — guardianship 
or protection from attack by the Kilesas (Arakkha Paccupatthana). With 
Sati present, mental defilements have no chance to enter the stream of 
consciousness. 

Nếu nhu tâm thức đang quán niệm vẫn cứ tiếp tuc hiện hữu điện đối 
diện với dói tượng quan sát trong một khoảng thời gian dáng kể, hành giả 
có thê khám phá ra một sự thuần tịnh tuyệt vời của tâm thức do sự khiếm 
điện các Pháp Phiền Não (các Pháp ué nhiễm tinh thần). Sự thuần tịnh 
này là kết quả của sự biểu hiện thứ hai của Niệm Lực — quyền giám hộ 
hoặc sự bảo hộ khỏi sự tấn công bởi các Pháp Phiền Não (Sự Thành Tựu 
Bảo Hộ). Với sự hiện diện của Niệm Lực, các Pháp uế nhiễm tinh thần 
không có cơ hội tién nhập dòng tâm thức. 


Sati is likened to a doorkeeper because it guards the six sense- 
doors. A doorkeeper does not admit bad and destructive people, he admits 
only good and useful people. Sati does not admit unwholesomeness 

24 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


(Akusala); it admits only wholesomeness (Kusala). By not accepting 
Akusala, the mind is protected. 

Niệm Luc được ví như một món vé vi nó cảnh vệ sáu cửa giác 
quan. Mot môn vệ không cho phép người xấu và phá hoại di vào, ông ấy 
chỉ cho phép người tốt và hữu dụng đi vào. Niệm Lực không cho phép sự 
bất kiện khang (Bất Thiện) đi vào; nó chỉ cho phép sự hữu ích thân tâm 
kiện khang (Thiện) đi vào. Do không chấp nhận Bất Thiện, tâm thức đã 
được bảo hộ. 


d) The Proximate Cause Of Mindfulness 
Nguyên Nhân Cận Lân Của Su Chú Niệm 


The proximate causes for the arising of Sati are: strong perception 
(Thirasañña Padatthana) and the four foundations of mindfulness (Kayadi 
Satipatthana Padatthana). 

Những nguyên nhân cận lân cho su khói sinh Niệm là: sự nhận thức 
kiên cường (Nhân Cận Kiên Cường Tưởng) và bốn nền tảng của sự chú 
niệm (Nhân Cận Thân Niệm Xứ). 


e Strong Percepfion 
Sự Nhận Thức Kiên Cường 


In order to be mindful of an object, strong and firm (Thira) 
perception of it is necessary. As much as perception (Safifia) is firm, 
strong and steadfast; mindfulness will also be firm, strong and steadfast. 

Dé duoc cán niệm vào một đối tượng, sự nhận thức kiên cường và 
kiên định (Kiện Khang) là điều tất yêu. Sự nhận thức (Tưởng) càng được 
nhiều kiên cố, kiên cường và kiên định; sự chú niệm cũng sẽ được kiên cố, 
kiên cường và kiên định. 


The two functions of perception are the recording and the 
recognition of formations (Sankhara), irrespective of their wholesome or 
unwholesome nature. Sañña is compared to the recording of talks with the 
help of a tape or video recorder. The recording takes place regardless of 
the content or quality of the talks. A clear, high quality recording such as 

25 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


a state-of-art digital recording on CD or a classical concert or opera, is 
the cause for a clear, strong, impressive listening experience (mindfulness) 
when replaying the recording. 

Hai chức năng của sự nhận thức là sự ghi nhận và sự kiêm nhận các 
Pháp hình thành (Hành), bất khảo lự thực tính hữu ích thân tâm kiện khang 
hoặc bát kiện khang của chúng. Tưởng duoc ty giáo với việc ghi âm các 
cuộc đàm thoại với sự hỗ trợ của một máy ghi âm hoặc máy thu hình. Việc 
ghi âm điển ra bất lý hội vào nội dung hoặc chất lượng của các cuộc đàm 
thoại. Một bản ghi âm rõ ràng, chất lượng cao chăng hạn như một bản ghi 
âm kỹ thuật số hiện đại trên đĩa nén của máy vi tính, hoặc một buổi hòa 
- nhạc có điển, hoặc buổi nghệ thuật ca kịch, là lý do cho một sự trải nghiệm 
cua viéc láng nghe ró ràng, manh mé, án tuong thàm khác (sự chú niệm) 
khi phát lại bản ghi âm. 


Similarly, in the meditation practice a strong, clear-cut perception 
(noting or labelling) of the arising objects of observation is very supportive 
of strong clear-cut, steadfast mindfulness. 

Một cách tuong tự, trong việc thuc hành thiền dinh, một su nhận 
thức kiên cường, minh hiển (chú niệm hoặc danh chế định) về các đối 
tượng quan sát đang khởi sinh lên đã bang trợ hết sức kiên cường, minh 
hiển và kiên định cho sự chú niệm. 


e Four Foundations Of Mindfulness 
Bốn Nền Tang Của Sự Chú Niệm 


Another proximate cause for the arising of Sati is the four 
foundations of mindfulness (Kayadisatipatthana Padatthana). That is, 
mindfulness itself is the cause of mindfulness. In fact, the development of 
mindfulness is the result of continuous momentum, one moment of 
mindfulness causing the next. 

Một nguyên nhân cán lân khác cho sự khởi sinh lên của Niệm là bón 
nền tảng của sự chú niệm (Nhân Cận Thân Niệm Xứ). Nghĩa là, sự chú 
niệm tự nó là nguyên nhân của sự chú niệm. Trong thực tế, việc phát triển 
của sự chú niệm là kết quả của động lực liên tục, một khoảnh khắc của sự 
chú niệm tạo ra cái tiếp sau. | 

26 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


This can be compared to the process of acquiring an education, 
assuming that the student is studious and does his homework respectfully. 
Lessons learnt in the lower grades are a cause for learning lessons in the 
higher grade. Primary school education is a cause for high school 
education, and this in turn serves as a cause for tertiary and university 
education. 

In a nutshell, mindfulness leads to ever greater and stronger 
mindfulness. 

Điều này có thé được ty giảo với quá trinh dĩ đắc của một nén giáo 
dục, giả sử rằng học sinh chăm học và làm bài tập ở nhà của anh ấy một 
cách tôn kính. Những bài học đã học ở các lớp thấp hơn là một tác nhân 
dẫn đến việc học các bài học ở lớp cao hơn. Nền giáo dục tiêu học là một 
tác nhân cho nền giáo dục trung học và điều này lần lượt đảm nhiệm như là 
một tác nhân cho nền giáo duc cao dáng và đại học. 

Tóm lại, sự chú niệm dắt dẫn đến sự chú niệm cự đại hơn và kiên 
cường hơn bao giờ hết. 


IMMEDIACY 
TÍNH TỨC THỜI 


Immediacy in the awareness of an object of observation is very 
important. Nothing should come between the presently arising object and 
the noting and observing. The arising object and the noting mind should 
not be separated in time. The observation of the presently arising object 
should happen at once, without any delay. It should be instant. As soon as 
the object of observation arises it should be noted and observed. 

Tính tức thời trong ý thức vé một đối tượng quan sát là rất quan 
trọng. Không có điều chỉ xảy ra giữa đối tượng đang khởi sinh ngay tức 
thời và sự quán niệm. Đối tượng đang khởi sinh và tâm đang chú niệm 
không nên được phân ly cấp thời. Sự quan sát đối tượng đang khởi sinh 
ngay tức thời phải được diễn ra ngay lập tức, không có bát kỳ sự chậm trễ 
nào. Ngay khi đối tượng quan sát khởi sinh lên nó phải nên được quán 
niệm ngay lập khắc. 


27 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


If one's noting and observing is delayed, then the object will have 
already passed by the time one's awareness turns to it. Objects of the past 
and future cannot be known correctly, and if the attention cannot remain 
with objects as they arise, then it is no longer Vipassana practice. It is no 
longer dwelling in the reality. 

Nếu như sự quán niệm của một người đã bị tri hoãn, thế rồi đối 
tượng sẽ sẵn sàng trôi qua vào lúc ý thức của một người hướng về nó. Các 
đối tượng ở quá khứ và vị lai không thể nào được biết đến một cách chính 
xác, và nếu như sự chú ý không thé nào tạm lưu lại với các đối tượng khi 
chúng khởi sinh lên, thế rồi không còn là việc thực hành Minh Sát Tuệ 
nữa. Trong thực tế không còn sự an trú nữa. 


CONCURRENCE 
DÓNG THÓI PHÁT SINH 


When two or more processes occur at the same time, it is the 
phenomenon of "concurrence". Concurrence of the noting and observing 
mind and the object of observation is an important aspect of Sati. For 
example, when an object arises, the mind falls on the object simultaneously 
with its arising, synchronically with it. 

Khi hai hoặc nhiều quá trinh hơn cùng xảy ra một lúc, đó là hiện 
tượng của “sự đồng thời phát sinh”. Sự đồng thời phát sinh của tâm thức 
đang quán niệm và đối tượng quan sát là một phương diện trọng yếu của 
Niệm. Ví dụ, khi một đối tượng khởi sinh lên, tâm thức rơi vào đối tượng 
một cách đồng bộ với sự khởi sinh lên của nó, một cách đồng thời với nó. 


EXTRAORDINARY MINDFULNESS 
SU CHÚ NIỆM ĐẶC BIỆT 


The particle Pa of Sati-Pa-Tthana specifies that the mindfulness 
should be of an extraordinary or outstanding nature (Visittha); excessive, 
intensive and persistent (Bhusattha). Ordinary mindfulness is out of place 
in intensive Satipatthüna meditation. It is nature of the particle Pa, and 
its practical aspects, which we shall now explore. 


28 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Tiểu tir Pa của Sati-Pa-Tthana thuyết minh cu thể rằng sự chú 
niệm phải có một thực tính đặc biệt hoặc xuất sắc (Trác Tuyệt); quá mức, 
mật tập và kiên trì bất giải (Kinh Thường). Sự chú niệm thông thường 
không thỏa đáng với Thiền Định Niệm Xứ mật tập. Đó là thực tính của 
tiêu từ Pa, và các phương diện thực sự cầu thị của nó, mà bấy gio chúng ta 
sẽ khám sát. 


a) Rushing (Pakkhanditva Pavattati) 
Khán Cấp Vận Tống (Di Động Khoái Tốc) 


The particle Pa of Sati-Pa-fthãna can also be interpreted as Pa - 
kkhandana: rushing, leaping, plunging. As soon as the object of 
observation arises, the mind has to rush forward towards and into the 
object of observation with great force, with courage. It attacks the object 
without hesitation, without thinking, reflecting, analyzing, imagining, 
questioning, considering, speculating or fantasizing. Thus, several aspects 
are involved in “rushing”: 

Tiểu từ Pa của Sati-Pa-tthana cũng có thé được lý giải là Pa- 
kkhandana: sự khẩn cấp vận tống, sự đi động tấn tốc, sự xung tiến. Ngay 
khi một đối tượng quan sát khởi sinh lên, tâm thức phải khẩn cấp chuyển 
hướng tới và vào trong đối tượng quan sát với một sức lực hùng mạnh, với 
düng khí. Nó tán công đối tượng mà không có sự do dự, không có sự nghi 
suy, sự phản tỉnh, sự phân tích, sự tưởng tượng, sự thám cứu, sự khảo lự, 
sự suy trắc hoặc sự tưởng tượng. Do đó, một só phương diện đã hữu quan 
chặt chế đến “sự khán cấp vận tống”. 


e Sudden, impetuous, quick and swift movement with violence, speed or 
great force, strength and dynamism. 
Simile: like rushing somebody to the hospital. 
e Su chuyền động đột nhiên, nông nói, khoái tóc và tốc độ mau chóng với 
bao lực, tốc độ hoặc sức lực cự dai, thé lực và hoạt luc. 
Minh dụ: Tự hồ khẩn cấp vận tống để đưa một người nào đó đến bệnh 
viện. 


29 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Capturing, catching or arresting by sudden attack; to make a swift 
attack or assault, to charge. 

Simile: The soldiers capture and defeat the enemy troops in a sudden, 
forceful attack. 

Su giam gif, bắt lẫy hoặc bắt gift qua sự tán cóng dót xuất; dé thực hiện 
một cuộc tấn công hoặc sự tập kích mau chóng, để tién công. 

Minh dụ: Các binh sĩ giam giữ và kích bại những quân địch trong một 
cuộc tán công đột xuất, kiên cường. 


e Án eager movement of many people to get to a particular place. 


Simile: The crowds rush through the gates of the football stadium 
just before the game begins. 

Một phong trào háo hức của nhiều nguoi dé đến một địa điểm đặc 
biệt 

Minh dụ: Những đám đông thúc đây qua các cánh công của thé dục 
trường túc cầu ngay trước khi trận dau bắt đầu. 


To move urgently, with excessive speed, haste, or hurry. 

Simile: A person at work may say, "I'm in a dreadful rush" or in 
accordance with the saying “Strike while the iron is hot”, one notes 
and observes the object while it is "fresh" or "hot". 

Dé di chuyển một cách bách thiết, với tóc độ quá cao, vội vàng hoặc 
VỘI và. 

Minh dụ: Một người tại nơi làm việc có thé nói rằng “Tôi đang 


r 
AG 


khán cáp khủng khiếp” hoặc y chiếu với ngan ngữ “sẵn nhiệt dà 
thiết? (rèn sắt khi còn nóng, y nói “tranh thủ cho kịp thời co”), 
người ta quán niệm đối tượng trong khi nó còn “tân cận” (mới gan 
đây) hoặc “tôi tân” (mới nhút). 


Yogis should not be noting and observing in a stop-and-go manner. 


The awareness should not be slack, sluggish, casual; not lagging behind or 


late; not gazing. It should be without wandering mind, with no room for 


thoughts. The noting and observing should not be in a cool and hesitating 


manner; instead, it must be rushing in a systematic and orderly manner. 


30 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI BAO NÍP BÀN 


Các hành giả không nén quán niệm ở trong một cách thức táu tâu 
đình đình. Sự ý thức không nên hoãn mạn, bì nhuyễn, mạn bất kinh tâm; 
bát lạc hậu hoặc trì vãn; bất ngưng thị. Không nên để tâm thức đi hoang du 
và bất dung nghĩ suy. Việc quán niệm không nên ở trong một cách thức 
lãnh đạm và trù trừ; thay vào đó, cần phải khẩn cấp vận tống trong một 
cách thức có hệ thống và án bộ trụ ban (dán dán từng bước). 


b) Firmly Grasping Or Seizing The Object (Upagganhitva Pavattati) 
Nắm Chắc Hoặc Nắm Bắt Đối Tượng Một Cách Kiên Định (Kiên Thủ 
Khiên Chế) 


A rice farmer when harvesting paddy needs to firmly grasp or seize 
a bushel of rice. Only then will he be able to cut it with a sickle. Similarly, 
a meditator has to firmly grasp the object of observation so that the mind 
will neither slip off nor lose the object under observation. 

Một nông phu trồng lúa dang khi thu hoạch dao cốc cần phải nam 
chắc hoặc nắm bắt một giạ thóc. Chỉ khi đó ông áy mới có khả năng với 
một cái liềm để cắt được nó. Một cách tương tự, một thiền giả phải nắm 
chắc đối tượng quan sát một cách kiên định nhằm để tâm thức sẽ không 
trượt mát mà cũng không đánh mát đối tượng đang quan sát. 


As mindfulness becomes steadfast, the yogi will be able to firmly 
seize coarse objects. With more practice, attention can hold on to more 
refined objects and eventually even very subtle objects can be firmly 
grasped by the mind. Therefore, a yogi should first try to grasp physical 
objects before attempting to seize the more-subtle type of mental objects 
like intentions, thoughts, etc. 

Khi sự chú niệm trở nên kiên dinh, hành giả sẽ có khả năng để nắm 
bắt các đối tượng thô thiên một cách kiên cố. Với sự thực hành nhiều hơn, 
sự chú ý có thể bảo hữu các đối tượng vi tế hơn, và cuối cùng ngay cả 
những đối tượng vô cùng vi tế cũng có thể được tâm thức năm chắc một 
cách kiên định. Do đó, một hành giả trước tiên nên có gang dé nắm chắc 
các đối tượng thé chất trước khi có gắng để nắm bắt các đối tượng tinh thần 
thuộc thé loại vi tế hơn như là những tác y, các sự nghi suy, v.v. 


31 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


c) Covering The Object Completely (Pattharitva Pavattati) 
Yém Hộ Đối Tượng Một Cách Hoàn Toàn (Tiến Triển Diên Than) 


The noting and observing mind must cover the object of observation 
completely, spreading over the entire object, enveloping it, grasping it in 
its entirety. Not just a part of the object must be observed, but the object 
should be noted and observed from the beginning, through its middle, to its 
end. 

Tám thüc dang quán niệm cần phải yém hộ đối tượng quan sát một 
cách hoàn toàn, điên thân toàn bộ đối tượng, bao bọc nó, nắm chắc trong 
tông thể của nó. Không chỉ có một phần của đối tượng càn phải được quan 
sát, mà đối tượng phải được quán niệm từ giai đoạn đầu, cho đến giai đoạn 
giữa của nó, đến giai đoạn kết thúc của nó. 


d) Unbroken Continuity (Pavattati) 
Tính Lién Tuc Khóng Gián Doan (Tién Trién) 


In the practical sense, this aspect means that the noting and 
observing of the arising objects of observation should be continuous, that 
is, one moment of mindfulness connected to the next moment of 
mindfulness, moment after moment. The preceding moment of mindfulness 
should be connected with the succeeding moment of mindfulness. In brief, 
mindfulness should be sustained. 

Theo sự hiểu biết thông thường, phương diện này có nghĩa là sự 
quán niệm việc khởi sinh của các đối tượng quan sát phải được liên tục, 
nphĩa là, một khoảnh khắc của sự chú niệm được kết nối với một khoảnh 
khắc của sự chú niệm tiếp sau, khoảnh khắc tiếp nối khoảnh khắc. Khoảnh 
khắc di tiền của sự chú niệm nên được kết nối với khoảnh khắc hậu tục của 
sự chú niệm. Tóm lại, sự chú niệm cần được duy trì. 


Similes: 
Nhüng Minh Du: 


32 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


e If there is gap between two floor planks, dust and sand may enter. If 
there is no continuity of mindfulness and there is a gap, defilements 
may enter. 

e Inthe past one had to start a fire by rubbing two sticks together. If one 
fails to rub continuously, but instead takes a rest and resume rubbing 
later, no fire will start. Similarly, if mindfulness is not continuous, the 
fire of wisdom will not ignite. 

e Nếu như có một kë hở giữa hai tam ván san, bụi và cát có thé lot vào. 
Nếu như không có tính liên tục của sự chú niệm và có một khoảng 
trồng, các Pháp ué nhiễm tinh thần có thê tién nhập. 

e Trong quá khứ, người ta phải nhóm một ngọn lửa bằng cách cọ sát hai 
thanh gỗ vào nhau. Nếu như người ta hỏng việc cọ sát một cách liên 
tục, mà thay vào đó lại nghỉ ngơi và sau đó lại tiếp tục làm việc cọ sát, 
sẽ không có ngọn lửa nào được khởi phát. Một cách tương tự, nếu như 
sự chú niệm không được liên tục, ngọn lửa trí tuệ sẽ không được thắp 
sáng. 


To reaffirm this aspect negatively, the noting and observing, or 
mindfulness, of the objects should not have gaps but be continuous; it 
should not proceed in a stop-and-go manner. People who practice in fits 
and starts, resting occasionally and then starting again, being mindful for 
a stretch and then stopping to daydream, are known as "chameleon 
yogis”. 

Dé xác nhận lại phương điện này một cách tiêu cực, sự quán niệm 
hoặc sự chú niệm của các đối tượng không được có các khoảng trống mà 
phải liên tục; nó không nên tiến hành trong một cách thức táu táu dinh 
đình. Những người mà thực hành gián yết, thỉnh thoảnh nghỉ ngơi và thế 
rồi bắt đầu lại, tịnh tâm được trong một khoảng thời gian và thế rồi ngừng 
lại để bạch nhật mộng, được biết đến là “chư hành giả kiến phong sử đà 
(xem gió bẻ buôm, tùy co ứng bién — kién co hành su)". 


NON-MANIPULATING 
BÁT KHÓNG CHÉ 


33 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


The universal characteristic of "not-self" (Anatta) can be applied to 
the process of noting and observing the arising physical and mental 
objects. 

Đặc tướng phó biến của “không tự ngã” (Vô Ngã) có thể được ứng 
dụng đến quá trình đang quán niệm các đối tượng thé chát và tinh thần 
dang khởi sinh lên. 


A meditator must take great care to watch the objects of observation 
without manipulating, controlling or governing them. He should simply 
observe what is there — not what he expects or wants to be there. 

Thiền giả cần phải hết sức cần trọng quan chú các đối tượng quan 
sát mà bát khống chế, quản chế, hoặc chỉ đạo chúng. Vi áy chỉ đơn thuần 
quan sát những gì ở nơi đó — không phải những gì mà vị áy chỉ vọng hoặc 
mong cầu ở nơi đó. 


CONCLUSION 
KET LUẬN 


What can we now say Satipatthana is ? Satipatthana is 
mindfulness of any noted object by rushing to, entering into and spreading 
over it, so that the mind stays closely and firmly with it. When noting 
"rising", the mind enters the noted object; that is, the rising movement of 
the abdomen. The mindfulness rushes into it and spreads over it so that the 
mind stays closely and firmly on this object or phenomenon. The process is 
then repeated when noting "falling", and so on for all other objects that 
arise in the body and mind. 

Bây giờ chúng ta có thé nói Niệm Xứ là chi ? Niệm Xứ là sự chú 
niệm về bát luận đối tượng nào đã được chú niệm bằng cách khẩn cấp vận 
tống, tiến nhập và dién thân nó, nhằm dé cho tâm thức dinh lưu một cách 
cần trọng và một cách kiên định với nó. Đang khi chú niệm “phóng lên”, 
tâm thức tiến nhập đối tượng được chú niệm; nghĩa là, sự chuyên động 
phông lên của cơ bụng. Khán cấp chú niệm vào nó và điên thân nó nhằm 
để tâm thức đình lưu một cách cân trọng và một cách kiên định vào đối 
tượng hoặc hiện tượng này. Thế rồi quá trình đã được lặp lại đang khi chú 


34 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


niệm “xộp xuóng", và như thê đôi với tât cả các đôi tuong khác mà khởi 
sinh lên trong sắc thân và tâm thức. 


Therefore in conclusion, Sati or mindfulness must be dynamic and 
confrontational. Mindfulness should leap forward onto the object, 
covering it completely, penetrating into it and not missing any part of it. 

Do váy trong phần kết thúc, Niệm hoặc sự chú niệm cán phải được 
sung mãn hoạt lực và đối kháng. Phải kích tăng sự chú niệm hướng thăng 
vào đối tượng, yêm hộ nó một cách hoàn toàn, thám thấu nó và không bỏ 
sót bất luận phần nào của nó. 


If your mindfulness has these qualities, then swift progress in 
meditation is guaranteed and, with the fulfillment of the practice, seeing 
Nibbüna is assured. 

Nếu nhu sự chú niệm của ban có những phẩm chát ưu tú này, thé rồi 
sự tiến triển mau chóng trong thiền định đã được bảo chứng và, với sự 
hoàn thành viên mãn của việc thực hành, tuệ kiến vi thực Níp Bàn đã được 
xác bảo. 


SATIPATTHANA AT A GLANCE 
NHẤT MIÉT KIÊN NIÊM XÚ 


e Close and firm establishment; 

e Non-superficiality; 

e Keeping the object in view; 

e Face-to-face with the object; 

e Protection of the mind from attack by kilesas; 
e Strong perception; 

e Mindfulness is the cause of mindfulness; 

e Rushing and plunging; 

e Firmly grasping the object; 

e° Completely covering, or spreading over, the object; 
e Immediacy; 

e Continuity; 


35 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


e Concurrence; 

e Non-manipulating. 

e Su sáng lập sát cận và kiên định; 

e Bát phu thiên; 

e Duy trì đối tượng trong kiến giải; 

e Diện đối diện với đối tượng: 

e Bảo hộ tâm thức khói sự tán công bởi các Pháp Phién Não; 
e Su nhận thức kiên cường: 

e Su chú niệm là nguyên nhân của sự chú niệm; 

° Khán cấp vận tống và xung tiến; 

e Năm chắc đối tượng một cách kiên định; 

e Yém hộ hoặc điên thân một cách hoàn toàn đối tượng: 
e Tinh tức thời; 

e Tinh liên tuc; 

° Đồng thời phát sinh; 

e Bát khống ché. 


Tứ Y Nghĩa Của Niệm (Sati): 


1. Đặc Tính (Lakkhana): Bất Phiêu Phù, bất dao động, bất phiêu 
nhiên ly khứ đối tượng (Apilapana Lakkhana). 

2. Phận Sự (Rasa): Bất Kiện Vong, sự vắng mặt tính bất xác định, 
hoặc không quên (Asammosa Rasa). 

3. Sự Thành Tyu (Paccupatthàna): 1/ Hiện Hữu Tai Pham Vi Đối 
Diện, sự đối kháng, đặt tâm thức một cách trực tiếp, diện đối điện với đối 
tượng quan sát (Visayabhimukhabhava Paccupatthana). 2/ Su Báo Hộ, 
Quyền Giám Hộ sự thuần tịnh tuyệt vời của tâm thức do sự vắng mặt các 
Pháp phiền não (các Pháp ué nhiễm tinh thần) (Arakkha Paccupat 
thàána). 

4. Nguyên Nhân Can Lân (Padatthana): 1/ Kiện Khang Tưởng, 
động sát lực kiện khang (Thirasaññã Padatthana). 2/ Thân Niệm Xứ, bốn 
nén tảng của sự chú niệm (Kayadisatipatthana Padatthäna). 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


THE SATIPATTHANA VIPASSANÀ MEDITATION 
THIÊN ĐỊNH MINH SÁT TUỆ NIỆM XỨ 


A BASIC BUDDHIST MINDFULNESS EXERCISE 
VIỆC HUAN TẬP CO BẢN PHẬT GIAO VE SU CHÚ NIEM 


THE VENERABLE MAHASI SAYADAW AGGAMAHAPANDITA 
DAI TRUGNG LAO THUGNG THU DAI TRI TUE MAHASI 


INTRODUCTION 
TU NGON 


Satipatthana or the practice of mindfulness was recommended by 
the Buddha for all who seek to grow spiritually and eventually attain the 
realization of enlightenment. Buddhism itself is essentially a practical 
path, a system of physical and psychological techniques designed to bring 
about this realization. The method here described in this little book by the 
Venerable Mahāsī Sayadaw, Bhadanta Sobhana Maha Thera, Agga 
Maha Pandita, the Spiritual Head of Sasana Yeiktha Meditation Center, 
Rangoon, is the foundation of all Buddhist meditation practice. This form 
of meditation may be practiced with benefit by all, Buddhists and non- 
Buddhists alike, because its aim is simply to expand the practitioner’s 
consciousness and bring him face to face with his mind. 

Niệm Xứ hoặc việc thực hành sự chú niệm đã được Đức Phat suy 
tiễn đến tat cả những ai tầm cầu tién hóa tinh than và tối chung thành đạt sự 
chứng tri giác ngộ. Bản thân Phật Giáo về cơ bản là một đạo lộ thực sự cầu 
thị, một hệ thống các kỹ thuật về thể chất và tâm lý đã được thiết kế để đạo 
trí sự chứng tri này. Phuong pháp ở đây được Đại Trưởng Lão Mahasi, 
Đại Trướng Lão Tịnh Hảo, Thượng Thủ Đại Trí Tuệ, Bậc Lĩnh Đạo 
Tinh Thần Trung Tâm Thiền Viện Phật Giáo tại Rangoon, đã miêu thuật 
trong tiêu tập kinh này, là nën tảng của tất cả sự thực hành Thiền Định Phật 
Giáo. Hình thức Thiền Định này có thể được thực hành hoạch ích cho tất 
cả mọi người, hàng Phật Tử và cũng như không phải Phật Tử, vì mục tiêu 
của nó chỉ đơn thuần là khuếch triển tâm thức của thực tiễn giả và đưa vị 
ay diện đối diện với tâm thức của minh. 

37 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Buddhist psychology or Abhidhamma teaches that you are not your 
mind. You already know that you are not your body. But you do not yet 
know that you are not your mind, because normally you identify yourself 
with each thought, feeling, impulse, emotion or sensation that comes into 
your mind. Each takes you on a little trip. Through the practice of 
mindfulness, you come to observe the rise and fall, the appearance and 
disappearance of these various thoughts and feelings, and gradually 
develop a sense of distance and detachment from them. Then you will no 
longer becomes caught up by your hangups. This leads to a deep inner 
peaceful calm. Through further practice, you will develop insight and 
wisdom, which is the power of consciousness to pierce through the veils of 
illusion and ignorance to the reality that lies beyond. 

Tâm lý hoc Phát Giáo hoặc Vô Ty Pháp chi giáo rằng bạn không 
phải là tâm thức của mình. Bạn đã tri đắc rằng bạn không phải là sắc thân 
của mình. Thế nhưng bạn vẫn bắt tri rằng bạn không phải là tâm thức của 
mình, vì thông thường bạn nhận xuất bản thân mình với từng mỗi sự nghĩ 
suy, cảm thọ, xung động lực, tình cảm hoặc cảm giác mà hình thành trong 
tâm thức bạn. Mỗi thứ đưa bạn đến một chuyến du hành nhỏ. Thông qua 
việc thực hành sự chú niệm, bạn bắt đầu quan sát sự phóng lên và sự xóp 
xuống, sự xuất hiện và sự biến mát của những sự nghĩ suy và các cảm thọ 
sai biệt này, và dàn dan phát triển một ý niệm khoảng cách và phân ly khỏi 
chúng. Thế rồi bạn sẽ không còn đắm nhiễm bởi các phiền não sự của 
mình nữa. Điều này dẫn đến một nội tâm ninh tịnh thâm khắc. Thông qua 
sự thực hành hơn nữa, bạn sẽ phát triển tuệ giác và trí tuệ, đó là năng lực 
của Tâm Ý Thức để xuyên qua những tắm màn của sự ảo tưởng và sự bát 
tri tình đạt lý (V6 Minh) dë đến thực tướng siêu xuất. 


At the request of the former Prime Minister of the Union of Burma 
and of the President of the Buddha Sasana Nuggaha Association of 
Rangoon, the Venerable Mahast Sayadaw came down from Shwebo to 
Rangoon on 10 November 1949. The Meditation Center at the Thathana 
Yeiktha, Hermitage Road, Rangoon, was formally opened on 4" December 
1949 when the Venerable Mahasĩ Sayadaw began to give to twenty-five 


38 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


devotees a methodical training in the right system of Satipatthana 
Vipassana (Insight Meditation through Mindfulness). 

Theo lời yêu cầu của Cựu Thủ Tướng Liên Bang Mién Điện và Hội 
Trưởng Hiệp Hội Cu Si Phật Giáo tai Rangoon, Đại Trưởng Lão Mahast 
đã từ Shwebo đến Rangoon vào ngày 10 Tháng Mười Một năm 1949. 
Trung Tâm Thiền Viện tại Trung Tâm Phật Giáo đường Ấn Cư Xứ, tại 
Rangoon, đã chính thức khai trương vào ngày 4 Tháng Mười Hai năm 1949 
khi Đại Trưởng Lão Mahäst đã bắt đầu ban phát một khóa bồi huấn hữu 
điều lý cho hai mươi lăm thiền sinh nhiệt thành trong hệ thống chính đáng 
của Minh Sát Tuệ Niệm Xứ (Thiền Định Tuệ Giác thông qua Sự Chú 
Niệm). 


From the first day of the opening of the Center, a discourse on the 
exposition of the Satipatthana Vipassana, its purpose, the method of 
practice, the benefits derived there from, etc., has been given daily to each 
batch of devotees arriving at the Center almost every day to undertake the 
intensive course of training. The discourse last normally for one hour and 
thirty minutes, and the task of talking almost daily in this manner had 
inevitably caused a strain. Fortunately, the Buddha Sãsana Nuggaha 
Association came forward to relieve the situation with an offer of charity of 
a tape recorder machine with which the discourse given on 27" July 1951 
to a group of fifteen devotees undertaking the training was taken on tape. 
Thereafier this tape-recorded discourse has been in constant use daily, 
preceded by a few preliminary remarks spoken by the Venerable Mahãsĩ 
Sayddaw in person. 

Kë từ ngày đầu tiên khai trương của Trung Tâm, một bai Pháp 
Thoại tường tế xién thuật vé Minh Sát Tuệ Niệm Xứ, chủ dich của nó, 
phuong pháp thuc hành, những sự hữu ích hoạch đắc từ đó v.v., đã được 
ban phát ra mỗi ngày một lần cho mỗi đợt các thiền sinh nhiệt thành đến 
Trung Tâm hầu như mỗi ngày tùng sự khóa trình bồi huấn mật tập. Bài 
Pháp Thoại thường được kéo đài trong một giờ đồng hồ và ba mươi phút, 
và công việc thuyết giảng hầu như mỗi ngày một lần trong cách thức này 
tất nhiên đã phát sinh ra một áp lực. May mắn thay, Hiệp Hội Cư Sĩ Phật 
Giáo đã đứng ra để làm nhẹ bớt tình huống với một tự nguyện từ thiện đề 
xuất một máy ghi âm mà bài Pháp Thoại đã ban phát ra vào ngày 27 Tháng 

39 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Báy năm 1951 cho một nhóm mười lăm thién sinh nhiệt thành đang tùng sự 
việc bồi huấn đã được thu băng. Sau đó, băng ghi âm bài Pháp Thoại này 
đã được sử dụng liên tục hằng mỗi ngày, trước một vài nhận xét sơ khởi do 
đích thân Đại Trưởng Lão Mahast thuyết giảng. 


Then owing to the great demand of many branch Meditation Centers 
of the Mahāsī Satipatthana Vipassana as well as of the public, this 
discourse was published in book form in 1954. This book has now run into 
several editions. As there was also a keen interest and eager demand 
among many devotees of other nationalities who are unacquainted with 
Burmese, the discourse was translated into English by the late U Pe Thin, 
a lay disciple and practiced Mahasi yogi, who had acted as interpreter to 
British Rear Admiral Shattock who went through a course of Vipassana 
meditation practice at the Center in its early days. 

Thế rồi do yếu cầu to lớn của nhiều chi nhánh thuộc Trung Tâm 
Thiền Dinh Minh Sát Tuệ Niệm Xứ Mahàst cũng như của công chúng, 
bài Pháp Thoại này đã được xuất bản dưới hình thức kinh sách vào năm 
1954. Quyển kinh sách này hiện đã được một vài lần tái bản. Vì cũng có 
một sự quan tâm cường liệt và yêu cầu khẩn thiết trong số các thiền sinh 
nhiệt thành thuộc các quốc gia khác, là những người bất tương thức Miễn 
ngữ, bài Pháp Thoại đã được vị quá cô Pe Thin phiên dịch sang Anh ngữ, 
một đệ tử tại gia và hành giả lão luyện Mahast, người đã đóng vai là khẩu 
dịch giả cho Thiếu Tướng Hải Quân người Anh Shattock, người đã thành 
tựu một khóa trình thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ tại Trung Tâm 
trong những ngày đầu tiên của nó. 


Explanatory Note On Certain Technical Buddhist Terms: 
Chú Thích Một Số Thuật Ngữ Kỹ Thuật Phật Giáo: 


Dhamma (Sanskrit Dharma) may mean (1) the doctrine of the 
Buddha, (2) the Truth, (3) the Ultimate Reality, (4) the correct conduct of 
life, (5) the ultimate psyche events which combine to form the content of 
consciousness. 

Pháp (Bác Phan Dharma) có thé có nghia là (1) Giáo Nghia cüa 
Đức Phật, (2) Chân Ly, (3) Thực Tướng Cán Bản, (4) hành vi đúng đắn của 

40 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


cuộc sống, (5) các sự kiện căn bản tâm linh kết hợp hình thành nội dung 
của Tâm Ý Thức. 


Ñana may mean gnosis or higher spiritual knowledge and 
illumination, or could signify an individual cognition of this type. 

Trí có thé có nghĩa là linh tri hoặc là tri thức và su chiếu minh tinh 
thần cao hơn, hoặc có thé biểu thi là một sự nhận thức cá nhân thuộc thé 
loại này. 


Samadhi may mean (1) ordinary attention, (2) concentration of 
mind so it becomes one-pointed, (3) ecstatic trance, (4) a general name for 
all various practices of mindfulness and meditation. 

Dinh Thức có thé có nghĩa (1) là sự chú ý thông thường, (2) là sự 
tập trung của tâm thức để nó trở thành nhất điểm, (3) là trạng thái hỷ lạc 
trong nhập định, (4) là một danh từ chung cho tất cả các phương pháp thực 
hành sai biệt về sự chú niệm và thiền định. | 


The aim of Buddhist psychology (known as Abhidhamma) is to 
show that the mind is in reality an impersonal process composed of a large 
number of elementary psychic events called Dhammas. 

Mục đích của Tám Ly Hoc Phát Giáo (được biết đến là Vô Tỷ. 
Pháp) là để chỉ ra rằng tâm thức trong thực tướng là một quá trình phi bản 
ngã được bao góm một số lượng lớn các sự kiện tâm linh co bàn được gọi 
là Chw Pháp. 


Through mindful observation one comes to realize that there is no 
permanent abiding entity called a self or ego in the Khandhas (Sanskrit 
Skandhas) (the five aggregates of human existence). The result of this 
realization is a detachment from the sensations, feelings, thoughts, ideas, 
impulses, etc., which are continually arising in the mind. The insight into 
this and full realization of it, is known as Pafifia (Sanskrit Prajna) or 
wisdom. 

Thóng qua su quan sát cán niém, nguói ta di dén chüng tri ráng 
không có thực thé tón tại vĩnh viễn được goi là một tự ngã hoặc bàn ngã 
trong các Uán (năm khói tổng hợp của thực thé nhân sinh). Kết quả của 

41 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


việc chứng tri này là sự phân ly khỏi những cảm giác, các cảm thọ, những 
sự nghĩ suy, các ý tưởng, những xung động lực v.v., đang liên tục khởi sinh 
lên trong tâm thức. Tuệ giác trong điều này và sự chứng tri viên mãn vé 
nó, được biết đến là Trí Tuệ (Bắc Phạn Bát Nhã) hoặc trí tuệ. 


NAMO BUDDHASSA 
CUNG KÍNH BẬC CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


Honour To The Fully Enlightened One 
Tôn Kính Bậc Đã Hoàn Toàn Giác Ngộ 


On coming across the Teachings (Sasana) of Lord Buddha it is 
most important for everyone to cultivate in oneself the virtues of Morality, 
Concentration and Wisdom (Sila, Samadhi, and Pafífia). One should, 
undoubtedly, possess these three virtues. 

Khi đắc dĩ truyền đạt Giáo Huấn (Giáo Pháp) của Đức Phật, điều 
quan trọng nhất cho mọi người là bản thân phải trau giói các phẩm hạnh 
cao thượng về Quy Phạm Đạo Đức, Sự Định Thức và Trí Tuệ (Giới, Định 
và Tuệ). Không có nghi ngờ chỉ cả, người ta nên sở hữu ba phẩm hạnh cao 
thượng này 


Morality (Sila) is the observance, by lay-people, of five precepts as 
a minimum measure. For monks it is the discipline of the Rules of 
Conduct for Monks (Patimokkha Sila). Anyone who is well-disciplined in 
Morality would be reborn in the happy existence of human beings or 
Devas. But this ordinary form of Ordinary Morality (Lokiya Sila) would 
not be a safeguard against the relapse into the lower states miserable 
existence, such as hell, or animal or hungry ghost (Peta). It is, therefore, 
desirable to cultivate the higher form of Supramundance Morality 
(Lokuttara Sila) as well. This is Path and Fruition Morality (Magga and 
Phala Sila). When one has fully acquired the virtue of this Morality one is 
saved from the relapse into the lower states, and one will always lead a 
happy life by being reborn as human beings or angels (Devas). Everyone 
should, therefore, make it a point of one’s duty to work for the 
Supramundance Morality. This is every hope of success for anyone who 

42 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


works sincerely and in real earnest. It would indeed be a pity if anyone 
were to fall to take advantage of this fine chance to being endowed with the 
higher qualities, for one would undoubtedly be a victim sooner or later of 
his own bad Kamma which would pull him down to lower states of 
miserable existence of hell, or animal or Peta, where the span of life lasts 
for many hundreds, thousands or millions of million years. It is therefore 
emphasized here that this coming across the Teachings of Lord Buddha is 
the very opportunity for working for the Path and Fruition Morality. 

Quy Phạm Đạo Đức (Giới Luật) là sự tuân chiếu, bởi hàng cu sĩ tai 
gia, về năm điều học giới như là một thước đo tối thiểu. Đối với hàng tu sĩ 
thì đó là Huấn Đạo về Giáo Quy Phẩm Hạnh cho các vị tu sĩ (Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới). Bất luận ai, là bậc vón đã được huấn luyện tốt về Quy 
Phạm Đạo Đức thì sẽ được tái sinh trong những kiếp sống hạnh phúc của 
chúng nhân hữu tình hoặc Chư Thiên. Thế nhưng sự hình thành bình 
thường này của Quy Phạm Đạo Đức Thông Thường (Giới Luật Hiệp Thé) 
sẽ không có được một biện pháp bảo hộ chống lại sự thoái hồi nguyên 
trạng vào các trạng thái thấp kém hơn của kiếp sống bi thảm, chẳng hạn 
như địa ngục, hoặc động vật hoặc quy đói (Nga Quỷ). Do đó, cũng khả 
vọng cầu được trau giói cả hinh thức cao hon của Quy Pham Dao Đức Siêu 
Thế (Giới Luật Siêu Thé). Đây là Quy Phạm Dao Đức Đạo Lộ và Quà Vị 
(Giới Luật Đạo Lộ và Giới Luật Quả Vị). Khi người ta đã dĩ đắc một 
cách viên man phẩm hạnh cao thượng của Quy Phạm Đạo Đức này, người 
ta đã được giải cứu khỏi sự thoái hồi nguyên trạng vào các trạng thái tháp 
kém hơn, và người ta sẽ luôn sóng một cuộc sống hạnh phúc do được tái 
sinh thành chúng nhân hữu tình hoặc các vị Trời (Chư Thiên). Vì vậy, 
mọi người nên bảo chứng thực hiện bốn phận của mình là tác hành Quy 
Phạm Đạo Đức Siêu Thế. Có mọi hy vọng để thành công cho bất luận ai 
làm việc một cách chân thành và thực sự cần khẩn. Quả thực sẽ là đáng 
tiếc nếu như ai đó đã đánh mát dip tận dụng cơ hội tốt đẹp này đang khi hội 
túc duyên với những phẩm chất cao quý hơn, để cho người ta không còn 
nghi van chi nữa là sớm hoặc muộn sẽ trở thành một nạn nhân của chính 
Bất Thiện Nghiệp Báo của mình, để rồi sẽ kéo vị ấy xuống các trạng thái 
thấp kém hơn của kiếp sống bi thảm của địa ngục, hoặc động vật hoặc nga 
quỷ, nơi mà thọ mạng kéo dài hàng trăm, hàng nghìn hoặc hàng triệu triệu 
năm. Do đó, cần nhấn mạnh ở đây rằng khi đắc di truyền dat Giáo Huấn 

43 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


của Đức Phật, là rất thuận duyên dé gia công nỗ lực dat được Quy Pham 
Đạo Đức Đạo Lộ và Quả VỊ. 


Tt is not ƒeasible to work for the Morality alone. It is also necessary 
to practice Concentration (Samüdhi). Concentration is the fixed or 
tranquil state of mind. The ordinary or undisciplined mind is in the habit 
of wandering to other places; it cannot be kept under control; it follows 
any idea, thought or imagination, etc. In order to prevent its wandering, 
the mind should be made to attend repeatedly to a selected object of 
Concentration. On gaining practice, the mind gradually loosens its traits 
and remain fixed on the object to which it is directed. This is 
Concentration. There are two forms of Concentration, viz, Ordinary 
Concentration and Supramundane Concentration. Of these two, the 
practice in the Meditations Development of Peaceful Calm (Samatha 
Bhavana) viz: Mindful Breathing, Meditation on Friendliness, 
Meditational Devices (Anapana, Metta, Kasina) will enable the 
development to the states of Ordinary Absorption (Lokiya Jhana) such as 
four Form Absorptions (Rüpajhana) and four Formlessness Absorptions 
(Arüpajhana), by virtue of which one would be reborn in the plan of 
Brahma. The life span of Bhahma is very long and lasts for one world 
cycle, two, four, eight up to a limit of eighty-four thousands of world-cycles 
as the case may be. But at the end of the lifespan a Brahma will die and 
be reborn as human being or angel. If he leads a virtuous life all the time 
he may lead a happy life in higher existence. But as he is not free from 
Defilements (Kilesas) he may commit demeritorious deeds on many 
occasions. He will then be a victim of his bad Kamma and will be reborn 
in hell or other lower states of miserable existence. This Ordinary 
Absorption also is not a definite security. It is desirable to work for the 
Supramundane Concentration, which is nothing but Path and Fruition 
Concentration (Magga Samadhi and Phala Samadhi). To possess this 
Concentration is essential to cultivate Wisdom. 

Thát bát khá hành dé chi có gia cóng nó luc dóc nhát Quy Pham 
Đạo Đức. Thuc hành Sự Dinh Thức (Định) quà cũng là tất yếu. Su Dinh 
Thức là trạng thái đã tập trung hoặc bình tịnh của tâm thức. Tâm thức bình 
thường hoặc đã bát tuân chiếu kỷ luật có thói quen phiêu bạt đến những nơi 

44 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


khác; nó không thể nào khống chế được; nó chạy theo bất luận ý tưởng, sự 
nghĩ suy hoặc sự tưởng tượng v.v. Dé phóng chi viéc phiéu bat cüa nó, 
tâm thức nên được thực hiện việc chú ý lặp đi lặp lại nhiều làn vào một đối 
tượng đã chọn lựa để tập trung. Khi sự thực hành đã hoạch đắc, tâm thức 
dần dần nới lỏng tính trạng của nó và vẫn Cứ có định vào đối tượng mà nó 
đã tập trung. Đây là Sự Định Thức. Có hai hình thức của Sự Định Thức, 
tức là Sự Định Thức Thông Thường và Sự Định Thức Siêu Thế. Trong số 
hai điều này, việc thực hành thuộc vé sự phát triển Thiền Định ninh tịnh 
(An Chi Tu Tập) tức là: Ký Trước Hô Hap, Thiền Định Hữu Hảo, Thiền 
Định Thiết Bị Thủ Công (Số Tức, Từ Ái, Hoàn Tịnh) sẽ có khả năng phát 
triển các trạng thái Dinh An Chỉ Thông Thường (Thiền Định Hiệp Thé), 
chẳng hạn như Tứ Định An Chỉ Sắc Giới (Thiền Định Sắc Giới) và Tứ 
Định An Chỉ Vô Sắc Giới (Thiền Định Vô Sắc Giới), do nhờ vào oai lực 
áy mà hành giả sẽ được tái sinh trong Cói Phạm Thiên. Tho mạng của 
Phạm Thiên rất đài và kéo đài trong một, hai, bốn, tám chu kỳ thế gian cho 
đến một mức hạn kỳ tám mươi bốn ngàn chu kỳ thế gian, có thể còn tùy 
trường hợp. Thế nhưng đến lúc thọ mạng diệt, một vị Phạm Thiên sẽ tử 
vong và được tái sinh thành chúng nhân hữu tình hoặc vị Thiên Tử. Nếu 
như vị ay luôn luôn sống một cuộc sống phẩm đức cao thượng, vi Ay có thé 
sống một cuộc sống hạnh phúc trong kiếp sống cao thượng hon. Thế 
nhưng, vì vị ấy không thoát khỏi các Pháp ué nhiễm tinh thần (các Pháp 
Phiên N áo) vi áy có thé pham phái các điều Bát Thiện Hạnh trong nhiều 
cơ duyên. Thế rồi vị ấy sẽ thành một nạn nhân của Bất Thiện Nghiệp Lực 
của mình và sẽ phải bị tái sinh trong địa ngục hoặc trong các trạng thái 
khác thấp kém hơn của kiếp sống bi thảm. Định An Chỉ Thông Thường 
này cũng không phải là một sự bảo đảm xác định. Thật khả vọng cầu để 
gia công nỗ lực Sự Định Thức Siêu Thế, mà không có chi khác hơn ngoài 
Sự Định Thức Đạo Lộ và Quà Vị (Định Đạo Lộ và Dinh Quả Vi). Dé có 
được Sự Định Thức này, hoàn toàn tất yếu là phải trau giói Trí Tuệ. 


There are two forms of Wisdom, namely, Mundane and 
Supramundane. Today the knowledge of literature, art, science or worldly 
affair is usually regarded as a kind of Wisdom. But this form of wisdom 
has nothing to do with any kind of Meditational Development (Bhavana). 
Nor can it be regarded as of real merit because many weapons of 

45 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


destruction are invented through these knowledges, which are always 
under the influence of greed, hatred and other evil motives. The real spirit 
of that which is Ordinary Wisdom (Lokiya Pafifia) on the other hand has 
only merits and no demerits of any kind. The knowledge in welfare 
organizations and relief workers without causing any harm: learning to 
acquire the knowledge of the true meaning or sense of the scriptures, and 
the three classes of knowledge in Insight Meditation (Vipassana Bhavana), 
such as, Wisdom which consists of Learning (Suttamaya Paññā) — 
knowledge based on learning; Wisdom which consists of Reflective 
Thinking (Cintamaya Pañña) — knowledge based on thinking; and Wisdom 
which consists of Meditational Development (Bhüavanamaya Pañña) — 
knowledge based on mental development, are Ordinary Wisdom (Lokiya 
Pafifia). The virtue of possessing Ordinary Wisdom would lead to a happy 
life in higher states of existence, but it cannot prevent the risk of being 
reborn in hell or other lower states of miserable existence. Only the 
development of Supramundane Wisdom can decidedly remove this risk. 

Có hai hình thức của Trí Tuệ, tức là, Hiệp Thé và Siêu Thế. Ngày 
nay, Tri Thức về văn học, nghệ thuật, khoa học hoặc các thế sự thông 
thường được xem như là một thể loại của Trí Tuệ. Thế nhưng, hình thức 
của Trí Tuệ này không có liên quan đến bất luận thể loại nào của Sự Phát 
Triển Thiền Định (Tu Tập). Và nó cũng không thé nào được xem nhu là 
chân hữu quan đức vì nhiều vũ khí hủy diệt đã được phát minh thông qua 
những tri thức này, vốn luôn chịu ảnh hưởng lực của sự tham lam, lòng cừu 
hận và các động cơ xấu ác khác. Mặt khác, chân thực chất của Trí Tuệ 
Thông Thường chỉ có những ưu điểm và bất khuyết điểm của bất luận thé 
loại nào. Tri thức trong các tổ chức phúc lợi và những nhân viên công tác 
cứu tai mà không gây ra bất luận điều tón hại nào: học vấn để di đắc tri 
thức chân thực nghĩa hoặc ý nghĩa của văn bản kinh điển, và ba phân loại 
tri thức trong Thiền Định Tuệ Giác (Tu Tập Minh Sát Tuệ), chang han 
như là Trí Tuệ mà cốt ở Học Vấn (Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường) — 
tri thức đã đựa vào sự học vấn; Trí Tuệ mà cốt ở Thâm Tư Nghĩ Suy (Tuệ 
Tư Như Nguyện Dĩ Thường) — tri thức đã dựa vào sự nghĩ suy; và Trí 
Tuệ mà cốt ở Sự Phát Triển Thiền Định (Tuệ Tu Như Nguyện Dĩ 
Thường) — tri thức đã dua vào việc phát triển trí lực, là Trí Tuệ Thông 
Thường (Tuệ Hiệp Thé). Pham hanh cao thượng của việc sở hữu Trí Tuệ 

46 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Thông Thường sé dắt dán đến một cuộc sóng hanh phúc trong các trang 
thái của kiếp sống cao thượng hơn, thế nhưng nó không thể nào phòng chỉ 
nguy cơ của việc phải bị tái sinh trong địa ngục hoặc các trạng thái khác 
thấp kém hơn của kiếp sống bi thảm. Chỉ có sự phát triển Trí Tuệ Siêu Thế 
mới có thê một cách xác thực xua tan đi mối nguy cơ này. 


The Supramundane Wisdom is Path and Fruition. To develop this 
Wisdom, it is necessary to carry on the practice of Meditational 
Development of Insight (Vipassana Bhavana) out of the three forms of 
discipline in cultivating Morality, Concentration and Wisdom. When the 
virtue of Wisdom is duly developed, the necessary qualities of Morality and 
Concentration are also acquired. 

Trí Tuệ Siêu Thế là Đạo Lộ va Qua Vi. Dé phát triển Trí Tuệ này, 
điều tất yếu là phải xúc tiến việc thuc hành Sự Phát Triển Thiền Định Tuệ 
Giác (Tu Tập Minh Sát Tuệ) từ ba hình thức huấn dao trong việc trau giói 
Quy Phạm Đạo Đức, Sự Định Thức và Trí Tuệ. Khi phẩm hạnh cao 
thượng của Trí Tuệ đã phát triển một cách thích dáng, các phám chất tất 
yếu của Quy Phạm Đạo Đức và Sự Định Thức cũng đã được di đắc. 


The method of developing this Wisdom is to observe matter and 
mind which are the two sole elements existing in a body with a view to 
know them in their true form. At present times experiments in the 
analytical observation of matter are usually carried out in laboratories 
with the aid of various kinds of instruments; yet these methods cannot deal 
with mind stuff. The method of Lord Buddha does not, however, require 
any kind of instrument or outside aid. It can successfully deal with both 
matter and mind. It makes use of one's own mind for analytical purpose by 
fixing bare attention on activities of matter and mind as they occur in the 
body. By continually repeating this form of exercise the necessary 
Concentration can be gained and when the Concentration is keen enough, 
the ceaseless course of arising and passing away of matter and mind will 
be vividly perceptible. 

Phuong pháp của việc phát triển Trí Tuệ này là quan sát thé chất và 
tâm thức, là hai yếu tố duy nhất đang hiện hữu ở trong một sắc thân với ý 
định để tri đắc chúng theo thé thức siêu lý của chúng. Hiện nay các sự thực 

47 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


nghiém trong viéc quan trác phán tích vé thé chát thuóng duoc thuc hién 
trong các phóng thực nghiệm với sự hỗ trợ của nhiều thé loại dụng cu sai 
biệt; nhưng những phương pháp này không thể nào giảng giải với thể loại 
tâm thức. Tuy nhiên phương pháp của Đức Phật không đòi hỏi bất luận 
loại dụng cụ nào hoặc sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Nó có thể giảng giải 
một cách viên mãn với cả hai thành phần thé chát và tâm thức. Nó tán 
dụng chính tâm thức của mình cho mục đích phân tích bằng cách tập trung 
chú ý trung thực vào các hoạt động của thé chất và tâm thức khi chúng hiện 
bày trong sắc thân. Bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần một cách liên tục 
hình thức việc huấn tập này, điều tất yếu là Sự Định Thức có thé được 
hoạch đắc và khi Sự Định Thức đủ mẫn nhuệ, tiến trình bất đình chỉ của 
việc khởi sinh và điệt vong của thể chất và tâm thức sẽ có thể nhận thức 
một cách sinh động. 


The body consists solely of the two distinct groups of matter and 
mind. The solid substance of body as it is now found belongs to the former 
group of matter. According to the usual enumeration in terms of Earth, 
Water, Fire, Air, Eye, Form (Pathavt, Apo, Tejo, Vayo, Cakkhu, Ripa), 
there are altogether twenty-eight kinds in this group but in short it may be 
noted that the body is a mass of matter. For instance, it is just like a doll 
make of clay or wheat which is nothing but a collection of clay dust or 
wheat powder. Matter changes its form under physical conditions of heat, 
cold, etc., and because of this fact of changeableness under contrary 
physical conditions it is called Form (Rüpa). It does not possess any 
faculty of knowing an object. 

Sác thán bao góm mót cách duy nhát vói hai nhóm thé chát và tàm 
thức riêng biệt. Thuc chất rắn chắc của sắc thân, cứ nhu tình hinh ngày 
nay đã được nghiệm thấy thuộc nhóm thể chất dĩ tiền. Theo sự liệt kê 
thông thường trong mối quan hệ Đất, Nước, Lửa, Không Khí, Mắt, Sắc Thé 
(Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Nhãn, Sắc), có cả thảy hai mươi tám thé loại 
trong nhóm này, thé nhưng một cách ngắn gọn, nó có thể được lưu ý rằng 
sắc thân là một khối thé chất (Sốc Uán). Ví dụ, nó tự hồ một con búp bé 
được làm bằng đất sét hoặc lúa mì, mà chắng có chi khác hơn ngoài một sự 
thu tập của bụi đất sét hoặc bột mì. Thể chất cải biến hình thức của nó 
trong các điều kiện vật lý nóng bức, lạnh ngắt v.v., và đo sự kiện khả cải 

48 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI BAO NIP BÀN 


biến này trong những điều kiện vật lý tương phản, nó được gọi là Sắc Thể 
(Sắc). Nó không có bất luận quan năng nào để tri giác một đối tượng (Ý 
Giác Khi). 


In the Abhidhamma, the proper name for the third division of the 
Buddhist scriptures, dealing with the metaphysical and psychological, the 
elements of mind and matter are classified differently as Things Which 
Possess Consciousness and Things Which | Lack | Consciousness 
(Sarammana Dhamma and Andrammana Dhamma) respectively. The 
element of mind has an object, or holds an object, or knows an object while 
that of matter does not have an object, nor holds an object, nor knows an 
object. It will thus be seen that the Abhidhamma has directly stated that 
there is no faculty of knowing an object in the element of matter. A yogi 
also perceives in like manner, that is, "material element has no faculty of 
knowing". Logs and pillar, bricks and stones and lumps or earth are a 
mass of matter; they do not possess any faculty of knowing. It is the same 
case with material elements constituting a living body; they have no faculty 
of knowing. The material elements in the dead body are like those of a 
living body; they are without the faculty of knowing. But people have a 
general idea that material elements of a living body possess the faculty of 
knowing an object irrespective of the fact whether it is in a dead or a living 
body. 

Trong Vô Ty Pháp, danh từ chuyên môn cho su phán chia thứ ba 
của các văn bản kinh điển Phát Giáo, giảng giải “hình nhi thượng học” và 
tâm lý học, các yếu tố của tâm thức và thể chất đã được phân loại một cách 
bất đồng, một cách tương ứng riêng lẻ như là “Các Pháp Cụ Hữu Tâm Y 
Thức” và “Các Pháp Khuyết Phạp Tâm Ý Thức” (Hữu Cảnh Pháp và Vô 
Cánh Pháp). Yếu tố của tâm thức có một đối tượng, hoặc nắm giữ một 
đối tượng, hoặc tri đắc một đối tượng, trong khi đó về thể chất thì không có 
một đối tượng, mà cũng không nắm giữ một đối tượng, và cũng bát tri đắc 
một đối tượng. Như thé së được kiến tri rằng Vô Tỷ Pháp đã có trình bày 
rõ một cách trực tiếp rằng không có quan năng tri giác một đối tượng trong 
yếu tó vật chất. Một hành giả cũng nhận ra một cách đồng dạng, nghĩa là 
yếu tó vật chất không có quan năng tri giác. Những khúc gỗ và các cột trụ, 
những viên gạch và sỏi đá và những cục đất là một khối vật chất, chúng 

49 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


không có bất luận quan năng tri giác nào. Trường hợp tương tự với các 
yếu tố vật chất cầu thành một sắc thân đang còn sống, chúng không có 
quan năng tri giác. Các yếu tô vật chất trong một sắc thân đã chết cũng 
giống các yếu tó trong một sắc thân đang còn sống, chúng không có quan 
năng tri giác. Thế nhưng người ta có một quan điểm chung rằng các yếu tố 
vật chất của một sắc thân đang còn sống có quan năng tri giác một đối 
tượng, bất kê sự kiện cho dù đó là trong một sắc thân đã chết hoặc dang 
còn sống. 


Then what is that which knows the objects now ? It is the element 
of mind which comes into being depending on matter. It is called Mind 
(Nama) because it inclines to an object. Mind is also spoken of as 
"thought" or "consciousness". Mind arises depending on matter as will 
be described hereafier. Depending on eye, eye-consciousness (seeing - 
Cakkhuvififiana) arises; depending on ear, ear-consciousness (hearing - 
Sotavififiüna) arises; depending on nose, nose-consciousness (smelling - 
Ghünavififiana) arises; depending on tongue, tongue-consciousness (taste 
touch - Kayaviññana) arises. There are many kinds, either good or bad, of 
the sense of touch. While it has a wide field of action by running 
throughout the whole length of body, inside and outside, the sense of sight, 
hearing, smell, or taste can on the other hand come into being respectively 
in its own particular sphere, such as eye, ear, nose, and tongue, which 
occupies a very small and limited space of the body. These senses of touch, 
sight, etc. are nothing but the elements of mind. Also there comes into 
being the mind-consciousness (i.e., thoughts, idea, imaginations, etc - 
Manovififiana) depending on mind-base (Mandyatana). All of these are 
elements of mind. Mind as a rule knows an object while matter does not 
know. ! 

Thé rồi, cái chi dé mà tri đắc các đối tượng bây giờ ? Đó là yếu tố 
của tâm thức được hình thành khi đang y kháo vào vật chất. Nó được gọi 
là tâm thức (Danh) vì nó thiên hướng về một đối tượng. Tâm thức cũng 
được nói lên như là “sự nghĩ suy” hoặc “tâm y thức”. Tâm thức khởi sinh 
lên khi đang y kháo vào vật chất như sẽ được miêu thuật sau đây. Khi 
đang y kháo vào mắt, Tâm Nhãn Thức (sự khán kiến) khởi sinh lên; khi 

50 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


đang y kháo vào tai, Tâm Nhĩ Thức (sự thính văn) khởi sinh lên; khi đang 
y kháo vào mũi, Tâm Tỷ Thức (sự khứu khí) khởi sinh lên; khi đang y kháo 
vào lưỡi, Tâm Thiệt Thức (sự khẩu vị) khởi sinh lên; khi đang y kháo vào 
sắc thân, Tâm Thân Thức (sự xúc giác) khởi sinh lên. Có nhiều thé loại, 
hoặc là tốt hoặc là xấu, về xúc giác. Trong khi nó có một phạm vi hoạt 
động rộng lớn bằng cách chạy dọc theo toàn bộ chiều dài của sắc thân, nội 
bộ và ngoại bộ, thị giác, thính giác, khứu giác, hoặc vị giác ở một mặt khác 
có thể được hình thành một cách tương ứng trong lĩnh vực đặc biệt riêng lẻ 
của nó, chang han như mắt, tai, mũi va lưỡi chiếm cứ một không gian rất 
nhỏ và hạn chế của sắc thân. Những xúc giác, thị giác v.v., không có chỉ 
khác hơn ngoài những yếu tó của tâm thức. Ngoài ra còn có Tâm Y Thức 
được hình thành (tức là những sự nghĩ suy, các ý tưởng hoặc những sự 
tưởng tượng v.v.) khi đang y kháo vào Ý Xứ. Tất cả những điều này đều là 
các yếu tố của tâm thức. Tâm thức theo thường lệ tri đắc một đối tượng 
trong khi vật chất thì bất tri đạo. 


People generally believe that, in the case of seeing, it is the eye 
which actually sees. They think that seeing and eye are one and the same 
thing. They also think "Seeing is I: I see things: eye and seeing and Ï are 
one and the same person". In actual fact this is not so. Eye is one thing 
and seeing is another and there is no separate entity such as "I" or "Ego". 
There is only the fact of "seeing" coming into being depending on eye. 

Người ta thường có sự tin tưởng rằng, trong trường hợp của sự khán 
kiến, đích xác đó là mắt trông thấy. Họ nghĩ suy rằng sự khán kiến và con 
mắt là đồng nhất Pháp. Họ cũng nghĩ suy “Sự khán kiến là Tôi, Tôi khán 
kiến các Pháp: mắt và sự khán kiến và Tôi tựu thị đồng nhất cá nhân”. 
Trong thực tế, điều này không phải như vậy. Mat là một Pháp và sự khán 
kiến là một Pháp khác và không có thực thể riêng biệt, chắng hạn như là 
“Tôi? hoặc “Tự Ngã”. Chi có sự kiện là “sự khán kiến” được hinh thành 
khi đang y kháo vào mắt. 


To quote an example, it is like the case of a person who sits in a 
house. House and person are two separate things: house is not the person 
nor is person the house. Similarly, it is so at the time of seeing. Eye and 
seeing are two separate things: eye is not seeing nor is seeing eye. 

51 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Dë trích dẫn một ví dụ, tự hồ trường hợp của một người ngồi trong 
một ngôi nhà. Nhà và người là hai Pháp riêng biệt: nhà không phải là 
người mà người cũng không phải là nhà. Một cách tương tự như thế tại 
thời điểm của sự khán kiến. Mắt và sự khán kiến là hai Pháp riêng biệt: 
mắt không phải là sự khán kiến mà sự khán kiến cũng không phải là mắt. 


To quote another example, it is just like the case of a person in a 
room who sees many things when he opens the window and looks through 
it. lf it be asked “Who is it that sees ? Is it window or person that actually 
see ?" The answer is "The window has no ability to see; it is only the 
person who sees". If it be asked again “Will the person be able to see 
things on the outside without the window ?” then the answer will be "It 
will not be possible to see things through the wall without the window; one 


45 


can only see through the window." Similarly, in the case of seeing there 
are two separate things of eye and seeing: eye is not seeing nor is seeing 
the eye. Yet there cannot be an act of seeing without the eye. In fact, 
seeing comes into being depending on eye. lt is now evident that in the 
body there are only two distinctive elements of matter (eye - 
Cakkhupasdda) and mind (seeing - Cakkhuvififiana) at every moment of 
seeing. In addition, there is also a third element of matter (visual object - 
Rüpürammana). At times the visual object is noticeable outside the body. 
If the last one is added there will be three elements, two of which (eye and 
visual object) are material and the third of which (seeing) is mental. Eye 
and visual object being material elements do not possess any ability of 
knowing an object, while seeing being a mental element can know the 
visual object and what it looks like. Now it is clear that there exist only 
two separate elements of matter and mind at the moment, and the arising of 
this pair of two separate elements is known as “seeing”. 

Dé trích dán mót ví du khác, tu hó truóng hop cüa mót nguói ó 
trong một cán phóng mà trông thấy rất nhiều Pháp khi vị ấy mở cửa số và 
nhìn thông qua nó. Nếu như được van hỏi “Ai trông thấy đó ?" Dich xác 
đó là cửa số trông thay hay là con người ?” Câu trả lời là “Cửa số không 
có khả năng để khán kiến, chỉ có con người là vị khán kiến”. Nếu như 
được van hỏi một lần nữa “Liệu con người sẽ có kha năng khán kiến các 
Pháp ở bên ngoài mà không có cửa só không ?" rồi thì câu trả lời sẽ là “Sẽ 

52 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


bát khả thi dé khán kiến các Pháp xuyên qua bức tường mà không có cửa 
số; người ta chỉ có thé khán kiến thông qua cửa số”. Một cách tương tự, 
trong trường hợp của sự khán kiến có hai Pháp riêng biệt của con mắt và sự 
khán kiến: con mắt không phải là sự khán kiến mà sự khán kiến cũng 
không phải là con mắt. Tuy vậy, không thể nào có một quá trình đang 
khán kiến mà không có con mắt. Trong thực tế, sự khán kiến được hình 
thành khi đang y kháo vào mắt. Bây giờ rõ ràng là trong sắc thân chỉ có 
hai yếu tó đặc biệt là vật chất (con mắt — Nhãn Thanh Triệt) và tâm thức 
(sự khán kiến — Tâm Nhãn Thức) tại mỗi khoảnh khắc của sự khán kiến. 
Thêm vào đó còn có một yếu tó thứ ba của vật chất (đối tượng thị giác — 
Cảnh Sắc). Đôi khi đối tượng thị giác có thể được quan chú ở bên ngoài 
sắc thân. Nếu như điều cuối cùng được thêm vào sẽ là ba yếu tố, hai trong 
số đó (con mắt và đối tượng thị giác) thuộc vật chất và yếu tố thứ ba (sự 
khán kiến) thuộc tỉnh thần. Mắt và đối tượng thị giác là các yếu tố thuộc 
vật chất, không có bất luận khả năng nào để tri giác một đối tượng; trong 
khi sự khán kiến là một yếu tó thuộc tinh thần, có thê tri đắc đối tượng thị 
giác và nó trông có vẻ như thế nào. Bây giờ rõ ràng là trong mỗi khoảnh 
khắc chỉ hiện hữu hai yếu tố riêng biệt về vật chát và tâm thức, và việc 
khởi sinh lên của đôi yếu tó riêng biệt này được biết đến là “su khán kiến”. 


People who are without the training and knowledge of the 
Meditational Development of Insight (Vipassana Bhavana) hold the view 
that seeing belongs to or is "self, or ego, or living entity, or person". They 
believe that “Seeing is I; or I am seeing; or I am knowing". This kind of 
view or belief is called the Erroneous View That There is A Self (Sakkãya 
Ditthi). Sakkaya means the group of matter (Rüpa) and mind (Nama) as 
they exist distinctively. Ditthi means to hold a wrong view or belief. The 
compound word of Sakkaya Ditthi means to hold a wrong view or belief on 
the dual set of Matter and Mind which are in real existence. For more 
clarity it will be explained further as to the manner of holding the wrong 
view of belief. At the moment of seeing, the things that are in actual 
existence are the eye and visual object of material group, and the seeing 
which belongs to mental group. These two kinds are in actual existence. 
Yet people hold the view that this group of elements is “self; or ego, or 
living entity". They consider that "seeing is I; or what is seen is I; or I see 

53 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


my own body”. Thus this mistaken view is taken on the simple act of 
seeing as “self, which is Sakkaya Ditthi `. 

Những người không có sự bồi huấn và Tri Thức vé Su Phát Triển 
Thiền Định Tuệ Giác (Tu Tập Minh Sát Tuệ) họ chấp giữ kiến giải rằng 
sự khán kiến thuộc về hoặc là “tự ngã hoặc bản ngã, hoặc là sinh thực thể, 
hoặc là con người”. Họ có sự tin tưởng rằng “sự khán kiến là Tôi, hoặc 
Tôi đang khán kiến, hoặc Tôi đang tri đắc”. Thể loại kiến giải hoặc niềm 
tin này đã được gọi là Kiến Giải Thố Ngộ Rằng Có Một Tự Ngã (Hữu 
Thân Kiến). Hữu Sắc Thân có nghĩa là nhóm vật chất (Sắc) và tâm thức 
(Danh) vì chúng hiện hữu một cách đặc biệt. Tà Kiến có nghĩa là chấp 
giữ một kiến giải hoặc niềm tin sai lầm. Từ ngữ ghép của Hữu Sắc Thân 
— Tà Kiến có nghĩa là chấp giữ một kiến giải hoặc niềm tin sai lầm về bộ 
đôi thuộc vật chất và tâm thức đang thực sự hiện hữu. Để minh xác hơn, 
nó sẽ được giải thích thêm về cách thức chấp giữ kiến giải hoặc niềm tin 
sai lầm. Tại khoảnh khắc của sự khán kiến, các Pháp lúc đó thực sự hiện 
hữu là mắt và đối tượng thị giác thuộc về nhóm vật chất, và sự khán kiến 
thuộc về nhóm tỉnh thần. Hai thể loại này thực sự là hiện hữu. Tuy vậy, 
người ta chấp giữ kiến giải rằng nhóm các yếu tô này là “tự ngã, hoặc bản 
nga, hoặc sinh thuc thể”. Họ cho rằng “sự khán kiến là Tôi; hoặc cái mà 
được khán kiến là Tôi, hoặc Tôi khán kiến chính sắc thân của mình”. Do 
đó, kiến giải thé ngộ này đã nhận lấy một tác dụng hién nhi dị kiến của sự 
khán kiến là “tự ngã”, đó là Hữu Thân Kiến. 


As long as one is not free from Sakkaya-Ditthi, one cannot expect to 
escape from the risk of falling into miserable existence of hell, or animal, 
or Peta. Though he may be leading a happy life in the human or Deva 
world by virtue of his merits, yet he is liable to fall back into the state of 
miserable life at any time when his demerits operate. For this reason, 
Lord Buddha pointed out that it was essential to work for the total removal 
of Sakkaya-Ditthi as follows: “Sakkaya ditthippahanaya sato bhikkhu 
paribbaje”. 

Bao giờ mà người ta không thoát khỏi Hữu Thân Kiến, người ta 
không thể nào chỉ vọng để thoát khỏi mối nguy cơ của việc đọa vào kiếp 
sống bi thảm ở nơi địa ngục, hoặc động vật, hoặc nga quỷ. Cho dù vị ay có 
thể đang sống một cuộc sống hạnh phúc trong cõi nhân loại hoặc Thiên 

54 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Giới do nhờ vào những thiện công đức của mình, tuy vậy vị ấy có khả năng 
phải thối doa vào trạng thái tiêu lụy bất an của kiếp sống bi thảm bát luận 
khi nào những bất thiện hạnh của vị áy khởi tác dụng. Vì lý do này, Đức 
Phật đã chỉ xuất rằng yếu tó cơ bản để giải quyết triệt để việc hủy diệt Hữu 
Thân Kiến như sau: “Vị Tỳ Khưu quán niệm phóng khí hữu thân kiến, 
tức diét quyền quản hạt phiền não”. 


This says: “Though it is the wish of everyone to avoid old age, 
disease and death, yet no one can help it but must inevitably submit to them 
one day. ” 

Điều này nói rằng: “Cho dù sự nguyện vong của moi người là tránh 
xa sự lão mại, sự bệnh hoạn và sự tử vong; tuy vậy không ai có thé khống 
chế bất trụ được điều ấy, mà trái lại phải bất khả ty miễn thừa nhận thất bại 
đối với chúng một ngày nào đó”. 


After death, rebirth follows. Rebirth in any state of existence does 
not depend on one's own wish. It is not possible to avoid rebirth in the 
realm of hell, or animal, or Peta by merely wishing for an escape. Rebirth 
takes place in any state of existence as the circumstances of one's own 
deeds provide, and there is no choice at all. For these reasons, the Wheel 
of Rebirth (Samsara) is very dreadful. Every effort should therefore be 
made to acquaint oneself with the miserable conditions of Samsara and 
then to work for an escape from this incessant cycle, and for the attainment 
of Nibbana. If an escape from Samsara as a whole is not possible for the 
present, an attempt should be made for an escape at least from the round 
of rebirth in the realm of hell, or animal, or Peta. In this case, it is 
necessary to work for the total removal from oneself of the Erroneous View 
That There Is A Self, which is the root cause of rebirth in the miserable 
states. This Erroneous View can only be destroyed completely by the Holy 
Path and its Fruition (Ariya Magga and Phala) and three virtues of 
Morality, Concentration, and Wisdom. It is, therefore, imperative to work 
for the development of these virtues. How to work ? That is, Sato: by 
means of noting or observing; Paribbaje: must to out from the jurisdiction 
of Defilement (Kilesa). One should practice by constantly noting or 
observing every act of seeing, hearing, etc., which are the constituent 


55 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


physical and mental processes of the body till one is freed from Sakkdya- 
ditthi. 

Sau tử vong, su tái sinh tiếp theo. Sự tái sinh trong bất luận trạng 
thái nào của kiếp sống không phụ thuộc vào chính sự nguyện vọng của 
mình. Thật bất khả thi để ty miễn việc tái sinh trong cõi địa ngục, hoặc 
động vật, hoặc nga quỷ đơn thuần chỉ đo bởi sự nguyện vọng cho một việc 
đào thoát. Sự tái sinh diễn ra trong bất luận hoàn cảnh nào của kiếp sống là 
do cảnh huống của chính những việc làm của mình quy định và không có 
sự lựa chọn nào cả. Vì những lý do này, Vòng Tái Sinh (Vòng Luân Hồi) 
quả là vô cùng sợ hãi. Do đó, mọi sự nỗ lực nên được thực hiện để bản 
thân liễu giải những cảnh huống bi thảm của Vòng Luân Hồi và để rồi gia 
công nỗ lực cho một sự đào thoát khỏi chu trình trì tục bất đoạn này, và để 
cho sự thành đạt Níp Bàn. Nếu như sự đào thoát khỏi toàn bộ Vòng Luân 
Hồi là bat khả thi trong lúc này thì nên có gang dé dao thoát khỏi vòng tái 
sinh ít nhất là trong cõi địa ngục, hoặc động vật, hoặc ngạ quý. Trong 
trường hợp này, là nhất thiết phải gia công nỗ lực ngõ hầu tiêu trừ triệt để 
khói bản thân Sự Kiến Giải Thố Ngộ Rang Có Một Tự Ngã (Hữu Thân 
Kiến), mà đó là nguyên nhân căn bản cho sự tái sinh trong các trạng thái bi 
thám tiêu lụy bất an. Sự Kiến Giải Thố Ngộ này chỉ có thể bị tiêu diệt một 
cách hoàn toàn do bởi Thánh Đạo và Quả VỊ của nó (Thánh Đạo và 
Thánh Quả) và ba phẩm hạnh cao thượng về Quy Phạm Đạo Đức, Sự 
Định Thức và Trí Tuệ (Giới, Định và Tuệ). Do đó, phải cấp thiết gia công 
nó lực việc phát trién ba phẩm hanh cao thượng nay. Gia công nỗ lực nhu 
thế nào ? Nghĩa là: Quán Niệm: nhờ vào sự chú niệm hoặc sự quan sát; 
Tức Diét: cần phải dap tắt khỏi quyền quản hạt của Pháp ué nhiễm tinh 
thần (các Pháp Phiền Não). Người ta nên thực hành sự chú niệm hoặc sự 
quan sát một cách bất đoạn moi biểu hiện của su khán kiến, su thính văn 
v.v., mà đó là các quá trình thê chất và tinh thần cấu thành sắc thân cho đến 
khi người ta đã được thoát khỏi Hữu Thân Kiến. 


For these reason, advice is always given here to take up the 
practice of Vipassana Meditation. Now yogis have come here for the 
purpose of practicing Vipassanà Meditation, who may be able to complete 
the course of training and attain the Holy Path in a short time. Sakkdya- 


56 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


ditthi will then, be totally removed and security against the danger of 
rebirth in the realm of hell, or animal, or Peta will be finally gained. 

Vi những lý do này, lời khuyên bảo luôn được ban phát ra ở đây dé 
bắt đầu việc thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ. Hiện nay các hành giả 
đã đến đây vì mục đích của việc thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ, họ 
có thể có khả năng để hoàn thành khóa trình bồi huấn và thành đạt Thánh 
Đạo trong một thời gian ngắn. Thế rồi, Hữu Thân Kiến sẽ được triệt để 
tiêu trừ và cuối cùng sẽ được hoạch đắc sự bảo chướng mối nguy hiểm của 
sự tái sinh ở trong cõi địa ngục, hoặc động vật, hoặc ngạ quỷ. 


In this respect the exercise is simply to note or observe the existing 
elements in every act of seeing. It should be noted as “seeing, seeing" on 
every act of seeing. (By the term of note or observe or contemplate, it 
means the act of keeping the mind fixedly on the object with a view to 
knowing clearly). Because of this fact of keeping the mind fixedly by 
noting as "seeing, seeing", at time a visual object is noticed, at time 
consciousness of seeing is noticed, or at times it is noticed as eye-base or 
as a place from which is sees. It will serve the purpose if one can notice 
distinctly any one of the three. If not, basing on this act of seeing, there 
will arise the Erroneous View of Self which will view it in a form of a 
person or belonging to a person and in the sense of Permanence, 
Happiness and Selfhood (Nicca, Sukkha and Atta), which will arouse 
attachment and craving. The Defilements will in turn prompt deeds, and 
the deeds will bring forth rebirth of new existence. Thus the process of 
dependent origination operates and the vicious cycle of Samsara revolves 
incessantly. In order to prevent this from the source of seeing, it is 
necessary to note as “seeing, seeing” on every occasion of seeing. 

Trong phương điện này, việc huấn tập chi don thuần là chú niệm 
hoặc quan sát các yếu tố đang hiện hữu trong mọi biểu hiện của sự khán 
kiến. Nó cần được chú niệm là “khán kiến, khán kiến” vào mọi biểu hiện 
của sự khán kiến. (Theo các thuật ngữ của chú niệm, hoặc quan sát, hoặc 
nghiêm túc khảo lự, nó có nghĩa là quá trình duy trì tâm thức một cách cố 
định vào đối tượng với một kiến giải tường tri một cách minh hiển). Do sự 
kiện duy trì tâm thức một cách có định trong lúc đang chú niệm “khán 
kiến, khán kiến” đây, đôi khi một đối tượng thị giác (Cảnh Sắc) đã được 

57 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


quan chú, đôi khi Tâm Nhãn Thức đã được quan chú, hoặc đôi khi điều 
được quan chú là Nhãn Xứ, hoặc là một vị trí mà từ đó nó khán kiến 
(Ngoại Xứ). Nó sẽ đáp ứng mục đích nếu như người ta có thể quan chú 
một cách xác thiết bất luận một trong ba điều ấy. Nếu không, đang khi dựa 
vào quá trình đang khán kiến này, nó sẽ khởi sinh lên Kiến Giải Thố Ngộ 
về “Tự Ngã”, mà điều đó sẽ kiến giải nó theo hình thức “một con người” 
hoặc thuộc về “một con người” và trong ý nghĩa là Thường Tòn, An Lac và 
Tự Ngã (Thường Tón, An Lạc và Tự Ngã), mà sé kích hoạt sự chấp trước 
va lòng ái dục. Các Pháp ué nhiễm tinh thần sẽ lần lượt thúc day những 
hành động, và các hành động sẽ chiêu trí sự tái sinh một kiếp sống mới. 
Do đó, quá trình tùy thuộc căn nguyên khởi tác dụng và ác tính tuần hoàn 
của Vòng Luân Hồi toàn chuyên trì tục bất đoạn. Nhằm dé phòng chỉ điều 
này lai nguyên từ sự khán kiến, nhất thiết phải chú niệm là “khán kiến, 
khán kiến” trong mọi cơ duyên khán kiến. 


Similarly, in the case of hearing, there are only two distinct 
elements of matter and mind. The sense of hearing arises depending on 
ear. While ear and sound are two elements of matter, the sense of hearing 
is an element of mind. [n order to know clearly any one of these two kinds 
of matter and mind, it should be noted as "hearing, hearing" on every 
occasion of hearing. So also it should be noted as "smelling, smelling" on 
every occasion of smelling, and as "knowing, knowing" on every occasion 
of knowing the taste. 

Một cách tuong tự, trong trường hợp của sự thính văn, rõ ràng chỉ 
có hai yếu tó là thé chất và tinh thần. Thính giác khởi sinh lên khi dang y 
kháo vào tai. Trong khi tai và âm thanh là hai yếu tó thuộc vật chất thì 
thính giác là một yếu tó thuộc tâm thức. Nhằm để tri đắc một cách minh 
hiển bất luận một trong hai thể loại thuộc vật chất và tâm thức này, nên 
được chú niệm là “thính văn, thính văn” trong mọi cơ duyên thính văn. 
Cũng như thế, nên được chú niệm là “khứu khí, khứu khí” trong mọi cơ 
duyên khứu khí, và là “tri đắc, tri đắc” trong moi cơ duyên tri đắc khẩu vị. 


Similarly, it should be noted in the case of knowing feeling the 
sensation of touch in the body. There is a kind of material element known 
as Nerve Tissue (Kayapasada) throughout the body which receives every 


58 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


impression of touch. | Every kind of touch, either agreeable or 
disagreeable, usually comes into collision with Nerve Tissue and there 
arises a Touch Consciousness (Kayavififiana) which feels or knows the 
touch on each occasion. It will now be seen that at every time of touching, 
there are two elements of matter, viz, sense-organ and impression of touch, 
and one element of mind, viz, knowing of touch. In order to know these 
things distinctly at every time of touch, the practice of noting as "touching, 
touching" has to be carried out. This merely refers to the common form of 
sensation of touch. There are special forms which accompany painful or 
disagreeable sensation, such as to feel stiff or tired in the body or limbs, to 
feel hot, to feel pain, to feel numb, to feel ache, etc. Because Feeling 
(Vedanà) predominates in these cases, it should be noted as "feeling hot, 
feeling tired, painful", etc. as the case may be. 

Một cách tuong tu, nên được chú niệm trong trường hợp tri đắc 
hoặc cảm thọ về xúc giác à sắc thân. Có một thé loai thuộc vật chát được 
biết đến là Tó Hợp Thần Kinh (Thân Thanh Triệt) ở khắp cả sắc thân mà 
tiếp thu mọi ấn tượng của sự tiếp xúc. Moi thé loại tiếp xúc, hoặc là khả 
tiếp thụ hoặc là bất hợp ý, thường phát sinh sự va chạm với Tổ Hợp Thần 
Kinh và khởi sinh lên một Tâm Ý Thức Tiếp Xúc (Thân Thức) mà cảm 
thọ hoặc tri đắc sự tiếp xúc vào mỗi cơ duyên. Bấy giờ sẽ kiến tri được 
rằng tại mỗi thời điểm của sự tiếp xúc, có hai yếu tó của vật chất, tức là 
giác quan và ấn tượng của sự tiếp xúc, và một yếu tố của tâm thức, tức là 
sự tường tri của việc tiếp xúc. Nhằm để tri đắc các Pháp này một cách xác 
thiết tại mọi thời điểm của sự tiếp xúc, sự thực hành chú niệm là “tiếp xúc, 
tiếp xúc” phải được thực hiện. Điều này chỉ đơn thuần đề cập đến hình 
thức thông thường của xúc giác. Có những hình thức đặc biệt mà đồng 
hành những cảm giác đông thống hoặc bất hợp ý, chang han như là cam 
thay cương ngạnh, hoặc mệt mỏi trong sắc thân hoặc tứ chi, cảm thay nóng 
bức, cảm thấy thống khó, cảm thấy tê buốt, cảm thấy đau nhức v.v. Vì cảm 
thọ (Thọ) tối hiển trước trong những trường hợp này, nó nên được chú 
niệm là “cảm thọ nóng bức, cảm thọ mệt mỏi, đông thống v.v.” có thể còn 
tùy trường hợp. 


It may also be mentioned that there occur many sensations of touch 
in hands and legs, etc., on each occasion of bending, stretching, or moving. 


59 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Because of mind wanting to move, stretch or bend, the material activities of 
moving, stretching, or bending etc, occur in series. (It may not be possible 
to notices these incidents for the present. They can only be noticed after 
some time on gaining practice. It is mentioned here for the sake of 
Knowledge). All activities in movements and in changing, etc., are done by 
these minds. When the mind wills to bend, there arises a series of inward 
movements of hand or leg; when the mind wills to stretch or move, there 
arises a series of outward movements or movements to and fro 
respectively. They disappear or are lost soon after they occur and at the 
very point of occurrence. (One will notice these incidents later on.) 

Cũng có thé được dé cập rằng có nhiều xúc giác xảy ra ở những 
cánh tay và chân, v.v., trong mỗi cơ duyên co gập lại, duói căng ra hoặc 
chuyên động. Bởi vì tâm thức dang mong muốn để chuyển động, duói 
căng ra hoặc co gập lại, các hoạt động thuộc vật chất của sự chuyền động, 
sự duỗi căng ra, hoặc sự co gập lại v.v., xảy ra trong chuỗi nói tiếp nhau. 
(Trong lúc này có thể bất khả thi để quan chú những sự phát sinh này. 
Chúng chỉ có thể được quan chú sau một thời gian đã gia tăng sự thực 
hành. Nó được đề cập ở đây vì mục đích của Tri Thức). Tất cả các hoạt 
động trong những sự chuyên động và trong sự thay đổi v.v., đều được 
những tâm thức này thực hiện. Khi tâm thức muốn co gập lại, có một 
chuỗi nối tiếp nhau các sự chuyên động hướng nội của cánh tay hoặc chân 
khởi sinh lên; khi tâm thức muốn duỗi căng ra hoặc chuyển động, có một 
chuỗi nối tiếp nhau các sự chuyển động hướng ngoại hoặc các sự chuyển 
động đi tới đi lui một cách tương ứng khởi sinh lên. Chúng bién mát hoặc 
mất đi ngay sau khi chúng hiện bày và ngay tại điểm phai sinh. (Người ta 
sẽ quan chú sau những sự phát sinh này). 


In every case of bending, stretching or other activities, there arises 
in the foremost a series of intending or willing minds, and on account of 
which there occur in the hands and legs a series of material activities, such 
as stiffening (or being hard), bending, stretching, or moving to and fro. 
These activities come up against other material elements, nerve tissue, and 
on every occasion of collision between material activities and sensitive 
qualities, there arises Touch Consciousness, which feels or knows the 
sensation of touch. It is, therefore, clear that material activities are the 

60 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


predominating factors in these cases. It is necessary to note these 
predominating factors. If not, there will surely arise the wrong view of 
holding these activities in the sense of "I or I am bending, or I am 
stretching, or My hands, or My legs". This practice of noting as "bending, 
stretching, moving" is being carried out for the purpose of removing such 
a wrong view. 

Trong moi truóng hop co gáp lai, duói cáng ra hoác các hoat dóng 
khác, trước tiên có một chuỗi nói tiếp nhau của tác y hoặc ý nguyện tâm 
thức khởi sinh lên, và do đó xảy ra ở những cánh tay và chân một chuỗi nói 
tiếp nhau các sự hoạt động thuộc vật chất, cháng han như là sự cương 
ngạnh (hoặc tình trạng cứng ngắt), sự co gập lại, sự duỗi căng ra hoặc sự 
chuyển động đi tới đi lui. Những sự hoạt động này đối diện các yếu tó vật 
chất khác, tó hợp thần kinh và trong mọi cơ duyên va chạm giữa các hoạt 
động thuộc vật chất và các tính chất thuộc cảm giác, khởi sinh lên một Tâm 
Ý Thức Tiếp Xúc (Thân Thức) mà cảm thọ hoặc tri đắc xúc giác. Do đó, 
rõ ràng là các hoạt động thuộc vật chát là những yếu tó tối hiển trước trong 
những trường hợp này. Và những yếu tó tối hiển trước này nhất thiết phải 
chú niệm. Nếu không, một cách khang dinh sẽ khởi sinh lên kiến chấp sal 
lầm về những hoạt động này trong ý nghĩa là “Tôi hoặc Tôi đang co gập 
lại, hoặc Tôi đang duói căng ra, hoặc là những cánh tay của Tôi, hoặc là 
những chân của Tôi”. Sự thực hành chú niệm này là “co gập lại, duỗi căng 
ra, chuyển động” đang được thực hiện với mục đích tiêu trừ kiến giải sai 
lầm như thế. 


As regards “thoughts, imaginations”, etc., it may be mentioned that 
depending on mind-base, there arise a series of mental activities, such as 
thinking, imagining, etc., or to speak in a general sense, a series of mental 
activities arise depending on this body. In reality each case is a 
composition of matter and mind; mind-base or body is matter, while 
thinking, imagining, etc., are mind. In order to be able to note matter and 
mind clearly, it should be noted as "thinking, imagining”, etc., in each 
case. 

Về phần “những su nghi suy, các sự tưởng tuong" v.v., có thé được 
dé cập là khi dang y kháo vào ý xứ, một chuỗi nối tiếp nhau các hoạt động 
thuộc tinh thần khởi sinh lên, chang han nhu là sự nghi Suy, sự tưởng tượng 

61 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


v.v., hoặc nói theo một nghia chung, một chuỗi nối tiếp nhau các hoạt động 
thuộc tinh thần khởi sinh lên khi đang y kháo vào sắc thân này. Thực ra, 
mỗi trường hợp là một sự cấu thành của vật chất và tâm thức; ý xứ hoặc 
sắc thân là vật chất, trong khi sự nghi suy, sự tưởng tượng v.v., là tâm thức. 
Nhằm dé có khả năng chú niệm vật chất và tâm thức một cách minh hiến, 
nên được chú niệm là “sự nghĩ suy, sự tưởng tượng v.v.” trong từng mỗi 
trường hợp. 


Afier having carried out the practice in the manner indicated above 
for a time, there may be an improvement in Concentration. One will notice 
that the mind no longer wanders about but remains fixedly on the object to 
which it is directed. At the same time the power of noting has 
considerably developed. On every occasion of noting, he notices only two 
processes of matter and mind. A dual set of object and mind, which makes 
note of the object, is thus coming into existence. 

Sau khi đã thực hiện việc thực hành theo cách thức đã biểu minh ở 
phần trên trong một thời gian, có thể có một sự cải tiến trong Sự Định 
Thức. Người ta sẽ quan chú rằng tâm thức không còn phiêu bạt nữa mà 
van cứ có định vào đối tượng mà nó đã tập trung. Đồng thời, năng lực của 
sự chú niệm đã phát triển một cách đáng kể. Trong mọi cơ duyên của sự 
chú niệm, vi ay quan chú chi có hai quá trình cua vật chất và tâm thức. Một 
bộ đôi đối tượng và tâm thức, mà ghi lại đối tượng, do vậy hinh thành sự 
hiện hữu. 


Again on proceeding further with the practice of contemplation for 
some time, one notices that nothing remains permanent but everything is in 
a state of flux. New things arise each time: each of them is noted every 
time as it arises; it then vanishes. Immediately another arises, which is 
again noted and which then vanishes. Thus the process of arising and 
vanishing goes on, which clearly shows that nothing is permanent. One is 
therefore convinced that "things are not permanent" because it is noticed 
that they arise and vanish at every time of noting. This is Insight into 
impermanency (Aniccanupassanà Nana). 

Và lại, khi được tiến hành thêm nữa với việc thực hành về sự 
nghiêm túc khảo lu trong ít lâu, người ta quan chú rằng không có chi vẫn 

62 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


luôn là thường tòn, mà trái lai mọi thứ đều ở trong một trang thái bién 
động. Các Pháp mới khởi sinh lên mỗi lần, từng mỗi Pháp trong số chúng 
được chú niệm mỗi khi nó khởi sinh lên; thế rồi nó tan biến. Ngay lập tức 
cái khác khởi sinh lên, lại được chú niệm và thế rồi lại tan biến. Như thế, 
quá trình đang khởi sinh lên và đang tan biến trôi chảy liên tục, mà điều ấy 
biểu thị rằng không có chi là thường tồn. Do đó, người ta đã xác tín rằng 
“các Pháp là không thường tồn” vì đã được quan chú rằng chúng khởi sinh 
lên và tan biến tại mọi thời điểm đang chú niệm. Đây là Tuệ Giác về Sự 
Vô Thường (Vô Thường Tùy Quán Trí). 


Then one is also convinced that arising and vanishing are not 
desirable. This is Insight into Suffering (Dukkanupassana Nana). 
Besides one usually experiences many painful sensations in the body, such 
as tiredness, feeling hot, painful, aching, and at the time of noting these 
sensations, he generally feels that this body is a collection of suffering. 
This is also Insight into Suffering (Dukkanupassanà Nana). 

Thế rồi người ta cũng đã xác tín rằng sự khởi lên và su tan biến là 
bất khả vọng cầu. Đây là Tuệ Giác về Sự Khổ Đau (Khô Dau Tùy Quán 
Trí). Ngoài ra, người ta thường trải nghiệm nhiều cảm giác đông thống ở 
trong sắc thân, cháng han như là sự mệt mỏi, cảm thọ nóng bức, đông 
thống, đau nhức, và tại thời điểm đang chú niệm những cảm giác này, vị ấy 
thường cảm thọ răng sắc thân này là sự thu tập nỗi khổ đau. Đây cũng là 
Tuệ Giác về Sự Khổ Dau (Khô Dau Tùy Quán Tri). 


Then at every time of noting, it is found that elements of matter and 
mind occur according to their respective nature and conditioning, and not 
according to ones' wish. One is therefore convinced that they are 
elements: they are not governable: they are not person or living entity. 
This is Insight into the Absence of a Self (Anatténupassana Nana). 

Thế rồi tai mỗi thoi điểm dang chú niệm, người ta đã nghiệm thấy 
rằng các yếu tó của vật chất và tâm thức hiện bày tùng thuận theo thực tính 
và điều kiện tương ứng của chúng, và bất tùng thuận với sở nguyện cầu của 
người. Do đó người ta đã xác tín rằng chúng là những yếu tố: chúng bất 
khả thống trị; chúng không phải là con người hoặc sinh thực thể. Đây là 
Tuệ Giác về Sự Khuyết Tịch của một Tự Ngã (Vô Ngã Tùy Quán Trí). 

63 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


On having fully acquired these knowledges of Impermanence, 
Suffering, Absence of Self (Anicca, Dukkha, Anatta), the maturity of 
Spiritual Knowledge of the Path and Spiritual Knowledge of its Fruition 
(Magga Nana and Phala Nana) takes place and realization of Nibbana is 
won. By winning the realization of Nibbana in the first stage, one is freed 
from the round of rebirth in the unhappy life of lower existence. Everyone 
should, therefore, endeavor to reach the first stage as a minimum measure. 

Khi dà di đắc một cách viên mãn những Tri Thức Sự Không - 
Thường Tén, Sự Khổ Dau và Su Khuyết Tịch của một Tự Ngã này (Vô 
Thường, Kho Dau, Vô Ngã), sự thành thục của Tri Thức Tinh Thần về 
Đạo Lộ và Tri Thức Tinh Thần về Quả Vị của nó (Đạo Trí và Quả Trí) 
diễn ra và sự chứng tri Níp Bàn đã hoạch đắc. Bằng với việc hoạch đắc sự 
chứng tri Níp Bàn trong giai đoạn đầu tiên, người ta đã thoát khỏi vòng tái 
sinh trong kiếp sống bất hạnh thấp kém hơn. Do đó, mọi người nên nỗ lực 
để đạt đáo giai đoạn đầu tiên như một thước đo tối thiêu. 


It has already been explained that the actual method of practice in 
Vipassana Meditation is to note or to observe or to contemplate the 
successive occurrences of seeing, hearing, etc., at six points or sense 
doors. However, it will not be possible for a beginner to follow up all 
successive incidents as they occur because his Mindfulness, Concentration 
and Spiritual Knowledge (Sati, Samadhi and Nana) are still very weak. 
The incidents of seeing, hearing, etc. occur very swifily. Seeing seems to 
occur at the time of hearing; hearing seem to occur at the time of seeing; it 
seems that both seeing and hearing occur simultaneously. It seems that 
three or four incidents of seeing, hearing, thinking, and imagining usually 
occur simultaneously. It is not possible to distinguish which occurs first 
and which follow next because they occur so swifily. In actual fact, seeing 
does not occur at the time of hearing nor does hearing occur at the time of 
seeing. Such incidents can occur one only at a time. A yogi who has just 
begun the practice and who has not sufficiently developed Mindfulness, 
Concentration and Spiritual Knowledge will not, however, be in position to 
observe all these incidents singly as they occur in serial order. A beginner 
need not therefore follow up on many things, but should instead start with 

64 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


a few things. Seeing or hearing occurs only when due attention in given. 
If one does not pay heed to any sight or sound, one may pass the time 
mostly without any occasion of seeing or hearing. Smelling occurs rarely. 
Experience of taste occurs only at the time of eating. In the cases of 
seeing, hearing, smelling and tasting, the yogi can note them when they 
occur. 

Người ta đã có giải thích rằng phuong pháp thực hành thật sự trong 
Thiền Định Minh Sát Tuệ là chú niệm, hoặc quan sát, hoặc nghiêm túc 
khảo lự những sự phát sinh liên tục của sự khán kiến, sự thính văn v.v., ở 
sáu điểm tiếp xúc hoặc sáu cửa giác quan. Tuy nhiên, sẽ là bất khả thi cho 
một sơ học giả để theo dõi triệt để tất cả những sự phát sinh liên tục khi 
chúng xảy ra vì Sự Chú Niệm, Sự Định Thức và Tri Thức Tình Thần của vị 
ấy (Niệm, Định và Trí) vẫn còn rất yéu kém. Những sự phát sinh của sự 
khán kiến, sự thính văn v.v., xảy ra một cách cực kỳ mau chóng. Sự khán 
kiến hình như xảy ra tại thời điểm của sự thính văn; sự thính văn hinh nhu 
xảy ra tại thời điểm của sự khán kiến; hình như là ở cả hai sự khán kiến và 
sự thính văn xảy ra một cách đồng thời. Hình như là ba hoặc bốn sự phát 
sinh của sự khán kiến, sự thính văn, sự nghĩ suy và sự tưởng tượng thường 
xảy ra một cách đồng thời. | Thật bát khả thi dé phân biệt cái nào xảy ra 
trước tiên và cái nào dõi theo tiếp sau, vì chúng xảy ra một cách quá mau 
chóng. Trong thực tế, sự khán kiến không xảy ra tại thời điểm của sự thính 
văn mà sự thính văn cũng không xảy ra tại thời điểm của sự khán kiến. 
Những sự phát sinh như thế có thể xảy ra độc nhất vô nhị tại một thời 
điểm. Tuy nhiên, một hành giả chỉ mới bắt đầu sự thực hành và vị ấy đã 
không có phát triển một cách đầy đủ Sự Chú Niệm, Sự Định Thức và Tri 
Thức Tinh Thần, sẽ không có điều kiện để quan sát tất cả những sự phát 
sinh này một cách riêng lẻ khi chúng xảy ra trong chuỗi trình tự nối tiếp 
nhau. Do đó, vị sơ học giả không nhất thiết theo dõi triệt để nhiều Pháp có 
thể xảy ra, mà thay vào đó nên bắt đầu với một vài Pháp. Sự khán kiến 
hoặc sự thính văn chỉ xảy ra khi được mật thiết chú ý một cách thích đáng. 
Nếu như người ta không chú ý đến bất luận hình ảnh hoặc âm thanh nào, 
người ta có thé trôi qua gần hết thời gian mà không có bất luận cơ duyên 
nào để khán kiến hoặc thính văn. Sự khứu khí xảy ra một cách hiểm hoi. 
Sự trải nghiệm về khẩu vị chỉ xảy ra tại thời điểm của việc ngật thực. 


65 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Trong các trường hop của sự khán kiên, sự thính văn, su khứu khí và su 
khâu vi, hành giá có thê chú niệm chúng khi chúng xảy ra. 


However, body impressions are ever present: they usually exist 
quite distinctly all the time. During the time that one is sitting, the body 
impressions of stiffness or the sensation of hardness in this position is 
distinctly felt. Attention should therefore be fixed on the sitting posture 
and a note made as "sitting, sitting, sitting". 

Tuy nhiên, những án tượng về sắc thân luôn luôn hiện điện: chúng 
thường luôn hiện hữu một cách hoàn toàn xác thiết. Trong thời gian mà 
một người đang an tọa, các án tượng cương ngạnh về sắc thân hoặc cảm 
giác cứng ngắt ở trong vị trí này đã được cảm nhận một cách xác thiết. Sự 
chú ý vì lẽ ấy nên được có định vào tư thế tọa hành và một sự chú niệm 
được thực hiện là “an tọa, an tọa, an tọa”. 


Sitting is an erect posture of body consisting of a series of physical 
activities which are induced by the consciousness consisting of a series of 
mental activities. It is just like the case of an inflated rubber ball which 
maintains its round shape through the resistance of the air inside it: so is 
the posture of sitting, in which the body is kept in an erect posture through 
the continuous process of physical activities. A good deal of energy will be 
required to pull up and keep in an erect position such as heavy load as this 
body. People generally assume that the body is lifted and kept in the 
position by means of sinews. This assumption is correct in a sense because 
sinews, blood, flesh, bones are nothing but material elements. The element 
of stiffening which keeps the body in an erect posture belongs to the 
material group and arises in the sinews, flesh, blood, etc., throughout the 
body like the air in a rubber ball. The element of stiffening is Vayo Dhatu, 
the air element. The body is kept in the erect position by the presence of 
the Air Element in the form of stiffening, which is continually coming into 
existence. At the time of heavy drowsiness one may drop flat, because the 
supply of new materials in the form of stiffening is cut off. The state of 
mind in heavy drowsiness or sleep is Unconscious (Bhavanga). During 
the course of Unconsciousness, mental activities are absent and for this 
reason the body lies flat during sleep or heavy drowsiness. During waking 

66 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


hours, strong and active mental activities are continually arising, and 
because of these there arises a series of Air Elements in the form of 
stiffening. In order to know these facts, it is essential to note attentively as 
"sitting, sitting, sitting". This does not necessarily mean that the body 
impressions of stiffening should be particularly searched and noted. 
Attention need only be fixed on the whole form of sitting posture, that is, 
the lower portion in a bending circular form and the upper portion in an 
erect posture. 

Sự an tọa là một tư thé tháng đứng của sắc thân cốt ở một chuỗi nói 
tiếp nhau các hoạt động thuộc thể chất mà đã được tâm ý thức tạo ra cảm 
ứng cốt ở một chuỗi nối tiếp nhau các hoạt động thuộc tinh thần. Nó tự hồ 
trường hợp của một quả bóng cao su được bơm căng phông, mà sẽ duy trì 
hình trạng tròn của nó thông qua lực cản của không khí ở bên trong nó; tư 
thé tọa hành cũng vậy, mà ở trong sắc thân được gin giữ một tư thé tháng 
đứng thông qua quá trình liên tục của các hoạt động thê chất. Rất nhiều 
năng lượng sẽ được đòi hỏi để kéo lên và gìn giữ một tư thế thắng đứng vì 
sắc thân này như thé là một gánh nặng. Người ta thường cho răng sắc thân 
được nâng lên và được gìn giữ ở vị trí nhờ vào các sợi dây gân. Sự giả 
thiết này đúng theo một nghĩa nào đó vì các sợi dây gân, máu, các xương 
không có gì khác hơn ngoài các yếu tố thuộc vật chất. Yếu tố cương ngạnh 
mà gin giữ sắc thân một tư thé thắng đứng thuộc vé nhóm vật chát và khởi 
sinh lên trong các sợi dây gân, thịt, máu v.v., khắp cả sắc thân tự hồ không 
khí trong một quả bóng cao su. Yếu tó cương ngạnh là Phong Giới, yếu tố 
không khí. Sắc thân được gìn giữ tư thế tháng đứng bởi sự hiện diện của 
yếu tố không khí trong hình thể cương ngạnh, mà một cách liên tục đang 
hình thành sự hiện hữu. Tại thời điểm cơn buôn ngủ trầm thụy người ta có 
thé tự ngã nằm ngay do toàn thân (nàm thẳng căng), vì nguồn cung cấp các 
thê chất mới trong hình thể căng cứng bị cắt đứt. Trạng thái tâm thức trong 
cơn buồn ngủ hoặc giác ngủ trầm thụy là Vô Tri Giác (Hữu Phần). Trong 
khoảng thời gian Vô Tri Giác, các hoạt động tinh thần đã khiếm diện và vì 
ly do này sắc thân nằm do toàn thân (nám thẳng càng) trong thời gian của 
giác ngủ hoặc cơn buồn ngủ trầm thụy. Trong những giờ thức dậy, các 
hoạt động tinh thần kiên cường và tích cực khởi sinh lên một cách liên tục, 
và bởi vì những điều này mà khởi sinh lên một chuỗi nói tiếp nhau của các 
Yếu Tố Không Khí trong hình thể căng cứng. Nhằm dé tri đắc những sự 

67 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


kiện này, hoàn toàn tất yếu là chú niệm một cách chuyên tâm là “an toa, an 
tọa, an tọa”. Điều này một cách tất yếu không có nghĩa là các ấn tượng 
cương ngạnh về sắc thân nên được thám cứu và được chú niệm một cách 
đặc biệt. Sự chú ý chỉ cần được cố định trên toàn bộ hình thể của tư thế tọa 
hành, nghĩa là, phần dưới hơn trong một hình thé được gập tròn lại và phần 
trên hơn trong một tư thế thắng đứng. 


It will be found that the exercise of observing a single object of 
sitting posture is too easy and does not require much effort. In the 
circumstances Vigor (Viriya) is less and Concentration is excess, and one 
would generally feel lazy to carry on the noting as "sitting, sitting, sitting `, 
repeatly for a considerable time. Laziness generally occurs when there is 
exess of Concentration and less Vigor. It is nothing but a state of Sloth and 
Torpor (Thina-Middha). More Vigor should be developed, and for this 
purpose the number of objects for noting should be increased. After noting 
as "sitting", the attention should be directed to a spot in the body where 
the sense of touch is felt and a note made as "touching". Any spot in the 
leg or hand or hip where a sense of touch is distinctly felt will serve the 
purpose. 

Nó sẽ được nghiệm thấy rằng việc huấn tập của sự quan sát một đối 
tượng duy nhất của tư thé toa hành là quá dé dàng và không đòi hỏi nhiều 
sự nỗ lực. Trong những tình huống, Tinh Lực (Tinh Tấn) thì giảm thiểu 
và Sự Định Thức thì quá lượng, và người ta thường vẫn cảm thấy lười 
biếng dé tiép tục tiến hành việc chú niệm là “an tọa, an tọa, an tọa”, một 
cách lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian đáng kể. Sự lười biếng 
thường xảy ra khi có quá lượng của Sự Định Thức và giảm thiểu Tinh Lực. 
Nó không có chi khác hơn ngoài sự giải đãi và thụy miên (Hôn — Thụy). 
Tinh Lực nên được phát triển thêm nữa, và vì mục đích này, só lượng các 
dói tượng cho việc chú niệm nên duoc gia bội. Sau khi việc chú niệm là 
“an tọa”, sự chú ý nên được tập trung nhất điểm ở trên sắc thân nơi mà xúc 
giác đã cảm thấy và một sự chú niệm được thực hiện là “tiếp xúc”. Bát 
luận vị trí nào ở chân hoặc ở tay hoặc ở hông nơi mà xúc giác đã cảm thấy 
một cách xác thiết thì sẽ đáp ứng được mục đích. 


68 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


For example, after noting the sitting posture of the body as 
"sitting", the spot where the sense of touch is felt should be noted as 
"touching". The noting should thus be repeated on these two objects of 
sitting posture and the place of touching alternately, as "sitting, touching; 
sitting, touching; sitting, touching ”. 

Ví du, sau khi việc chú niệm tu thé an toa ở sắc thân là “an tọa” thì 
vị trí nơi mà xúc giác đã cảm thấy nên được chú niệm là “tiếp xúc”. Do 
vay, sự chú niệm nên được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách luân lưu trên 
hai đối tượng này, là tư thế tọa hành và vị trí tiếp xúc, là “an tọa, tiếp xúc; 
an tọa, tiếp xúc; an tọa, tiếp xúc”. 


The terms noting or observing or contemplating are used here to 
indicate the fixing of attention on an object. The exercise is simply to note 
or observe or contemplate as "sitting, touching". Those who already have 
experience in the practice of meditation may perhaps find this exercise 
easy to begin with, but those without any previous experience may find it 
rather difficult to begin with. 

Những thuật ngữ “su chú niệm” hoặc “sự quan sát" hoặc “sự 
nghiêm túc khảo lu” được sử dụng ở đây để biểu minh việc tập trung sự 
chú ý vào một đối tượng. Việc huấn tập chỉ đơn thuần là chú niệm, hoặc 
quan sát, hoặc nghiêm túc khảo lự là “an tọa, tiếp xúc”. Những ai đã có sự 
trải nghiệm trong việc thực hành thiền định thì họ có thể nghiệm thấy việc 
huấn tập này vốn di dé dàng, thế nhưng những ai mà không có bát luận sự 
trải nghiệm di tiền nào thì họ có thể nghiệm thấy nó vốn di hơi khó khăn. 


The more simplified and easy form of exercise for a beginner is this: 
At every time of breathing there occur movements in the form of rising and 
falling of one's abdomen. A beginner should start with this exercise of 
noting or observing these movements. It is easy to observe these 
movements because they are coarse and prominent and are more suitable 
for a beginner. As in schools where simple lessons are easy to learn so is 
the case in the practice of Vipassana Meditation. A beginner will find it 
easier to develop Concentration and Spiritual Knowledge with a simple 
and easy exercise. 


69 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HANH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Hình thức việc huấn tập đã giản minh và dễ dàng hơn cho một vi sơ 
học giả như thế này: tại mỗi thời điểm hô hấp, có xảy ra các sự chuyển 
động theo hình thức phông lên và xộp xuống ở cơ bụng của mình. Vị sơ 
học giả nên bắt đầu với việc huấn tập về sự chú niệm hoặc sự quan sát các 
chuyển động này. Thật dë dàng để quan sát những sự chuyển động này vì 
chúng thô thién và hiển trước và khả thích hợp với vị sơ học giả. Nhu 
trong các học đường nơi mà các bài học đơn giản thì dễ cho việc học, 
trường hợp thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ cũng vậy. VỊ sơ học giả 
sẽ nghiệm thấy nó dë dàng hơn để phát triển Sự Định Thức và Tri Thức 
Tinh Thần với một việc huấn tập giản minh và dễ đàng. 


Again, the purpose of the Vipassana Meditation is to begin the 
exercise by contemplating prominent factors in the body. Of the two 
factors of mind and matter, the mental element is subtle and less prominent 
while the material element is coarse and more prominent. 

Vả lại, muc đích của Thiền Dinh Minh Sát Tuệ là bát đầu việc huấn 
tập bằng cách nghiêm túc khảo lự những yếu tô hiên trước ở trong sắc thân. 
Trong hai yếu tố tâm thức và vật chất, yếu tó thuộc tinh thần thì vi tế và 
kém hiển trước, trong lúc đó yếu tó thuộc vật chất thì thô thiển và hiển 
trước hơn. 


Therefore, the usual procedure for one who practices the 
Vipassana insight meditation (Vipassanayaánika) is to begin the exercise 
by contemplating the material elements at the outset. As regards material 
elements it may be mentioned here that Ethereal Matter (Upadayariipa) is 
subtle and less prominent while Dense Physical Matter (Mahàabütarüpa), 
the four primary physical elements of Earth (Pathavidhatu), Water 
(Apodhütu), Fire (Tejodhatu) and Air (Vayodhatu) are coarse and more 
prominent and should therefore have the priority of being placed first in 
the orders of objects for contemplation. In the case of rising and falling, 
the outstanding factor is the Air Element (Vayodhatu). The process of 
stiffening and the movements of abdomen noticed during the contemplation 
are nothing but the functions of this element. Thus it will be seen that the 
Air Element (Vayodhatu) is perceptible at the beginning. According to the 
instruction of Satipatthüna Sutta, the discourse of the Buddha, dealing 

70 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


with the practice of mindfulness, one should be mindful of the activities of 
walking while walking, or those of standing, sitting, and lying down while 
standing, sitting, and lying down respectively. One should also be mindful 
of other bodily activities as each of them occurs. In this connection, it is 
stated in the Commentaries that one should be mindful primarily of the Air 
Element (Vayodhatu) in preference to the other three. As a matter of fact, 
all four elements of Dense Physical Matter are dominant in every action of 
the body, and it is essential to perceive any one of these. At the time of 
sitting, either of the two movement of rising and falling occurs 
conspicuously at every time of breathing, and beginning should be made by 
noting one of these movements. 

Do đó, trinh tự thông thường cho một người thuc hành Thiền Dinh 
Minh Sát Trí (Tiến Trình Minh Sát Tuệ) khởi sơ là bắt đầu việc huấn 
tập bằng cách nghiêm túc khảo lu các yếu tó thuộc vật chất. Về các yếu tó 
thuộc vật chất, có thể được đề cập ở đây là Vật Chất Ưu Nhã (Sắc Y Sinh) 
thì vi té và kém hiển trước, trong lúc đó Vật Chất Đại Mật Độ Thé Chất 
(Sắc Đại Hiển), bốn yếu tố cơ bản thuộc thé chát là Đất (Địa Giới), Nước 
(Thủy Giới), Lửa (Hỏa Giới) và Không Khí (Phong Giới) thì thô thiển và 
hiển trước hơn, và do đó phải được ưu tiên đặt lên vị trí hàng đầu theo trình 
tự cho sự nghiêm túc khảo lự các đối tượng. Trong trường hợp của việc 
phông lên và xộp xuống, yếu tố hiển trước là Yếu Tố Không Khí (Phong 
Giới). Quá trình đang cương nganh và các chuyên động ở cơ bụng được 
quan chú trong lúc nghiêm túc khảo lu không có chi khác hon ngoài các 
chức năng của yếu tố này. Do đó sẽ kiến tri được rằng Yếu Tố Không Khí 
(Phong Giới) có thé nhận thức tại giai đoạn bắt đầu. Theo những sự giáo 
đạo ở bài Kinh Niệm Xứ, bài Pháp Thoại của Đức Phật, đề cập đến việc 
thực hành của sự chú niệm, người ta nên cân niệm đến các hoạt động của 
sự bộ hành trong khi đang bộ hành; đến các hoạt động của việc đang đứng, 
an tọa và nằm xuống trong khi đang đứng, an tọa và nằm xuống một cách 
tương ứng. Người ta cũng nên cán niệm đến các hoạt động khác thuộc sắc 
thân khi mỗi hoạt động trong số chúng xảy ra. Về vấn đề này, đã có trình 
bày rõ trong các Bộ Chú Giải rằng người ta nên cán niệm chủ yếu đến Yếu 
Tố Không Khí (Phong Giới) yếu thích hơn ba yếu tô còn lại. Kỳ thực, tất 
cả bốn yếu tó thuộc Vật Chất Đại Mật Độ Thé Chat (Sắc Đại Hiển) đều chi 
phối trong mọi hành động của sắc thân, và nó hoàn toàn tất yếu dé nhận ra 

71 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI BÁO NÍP BÀN 


bất luận một trong những điều này. Tại thời điểm an tọa, một trong hai yếu 
tó phóng lên và xộp xuống xảy ra một cách hiên trước tại mọi thời điểm hô 
hấp, và ở điểm bắt đầu nên được thực hiện trong lúc đang chú niệm một 
trong những sự chuyên động này. 


Some fundamental features in the system of Vipassana Meditation 
have been explained for general information. The general outline of basic 
exercise will now be discussed. 

Một số đặc trưng cơ bản trong hé thống Thiền Dinh Minh Sát Tuệ 
đã được giải thích trong tài liệu chung. Đại cương của các việc huấn tập cơ 
bản bây giờ sẽ được thảo luận. 


When contemplating rising and falling, the disciple should keep his 
mind on the abdomen. He will then come to know the upward movement 
(expansion) of the abdomen on inbreathing, and a downward movement 
(contraction) on outbreathing. A mental note should be made as "rising" 
for upward movement, and “falling” for downward movement. If these 
movements are not clearly noticed by merely fixing the mind, one or both 
hands should be placed on the abdomen. The disciple should not try to 
change the manner of his natural breathing: he should neither attempt 
slow breathing by the retention of his breath, nor quick breathing nor deep 
breathing. If he does change the natural flow of his breathing, he will soon 
tire himself. He must therefore keep to be natural breathing, and proceed 
with the contemplation of rising and falling. 

Khi dang nghiêm túc khảo lu sự phóng lén và sự xộp xuống, vị đệ tử 
nên giữ tâm thức của mình trên cơ bụng. Thế rồi vị ấy sẽ đi đến xác tri sự 
chuyển động hướng lên trên (sự bành trướng) của cơ bụng đang khi hấp 
khí, và sự chuyển động hướng xuống (sự thu súc) đang khi hô khí. Một sự 
chú niệm ở nội tâm nên được thực hiện là «phóng lén" dói vói su chuyén 
động hướng lén trên, và “xộp xuống” với sự chuyển động hướng xuống. 
Nếu như những sự chuyên động này đã quan chú một cách bát minh hiên, 
thì chỉ đơn thuần việc tập trung tâm thức, một hoặc cả hai bàn tay nên được 
đặt trên cơ bụng. Vị đệ tử không nên có gắng biến cải cách thức hô hấp 
thường nhiên của mình; vị ấy không nên cố gang hô hấp chậm lại bằng 
cách bảo lưu hơi thở của mình, mà cũng không hô hấp nhanh cũng không 

72 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


hô hấp sâu. Nếu như vị ấy biến cải luóng hô hấp thường nhiên của minh, 
vị ấy sẽ sớm tự làm mình mệt mỏi. Do đó, vị ấy cần phải bảo trì việc hô 
hấp thường nhiên và tiếp tục tiến hóa với việc nghiêm túc khảo lự về sự 
phóng lên và xộp xuống. 


On the occurring of upward movement, a mental note calling it as 
"rising" should be made, and on the downward movement, a mental note 
calling it as "falling" should be made. The calling of these terms or names 
should not be repeated by mouth. In Vipassana Meditation it is more 
important to know the actual state of object than to know it by the term or 
name. lt is therefore necessary for the disciple to make every effort to be 
mindful of the movement of rising from the beginning till the end and that 
of falling from the start to the finish, as if these movements are actually 
seen by the eyes. As soon as rising occurs, there should be the knowing 
mind close to the movement. As in the case of a stone hitting the wall, the 
movement of rising as it occurs and the mind knowing it must come 
together on every occasion. Similarly, the movement of fallings as it 
occurs and the mind knowing it must come together on every occasion. 

Dang khi xảy ra sự chuyển động hướng lên trên, một sự chú niệm ở 


Rian? 


nội tâm gọi nó là “phông lên” nên được thực hiện; và khi sự chuyên động 
hướng xuống, một sự chú niệm ở nội tâm gọi nó là “xộp xuống” nên được 
thực hiện. Việc gọi các thuật ngữ này hoặc các danh xưng không nên được 
lặp đi lặp lại nhiều lần bằng miệng. Trong Thiền Định Minh Sát Tuệ, điều 
quan trọng là tri đắc trạng thái thực sự của đối tượng hơn là tri đắc nó bởi 
thuật ngữ hoặc danh xưng. Do đó, điều tất yếu đối với vị đệ tử là phải có 
păng hết sức để cán niệm vào sự chuyên động phông lên từ giai đoạn đầu 
cho đến khi kết thúc, và như thế với sự xộp xuống từ lúc khởi phát đến 
chấm dứt, y như thé những su chuyên động này thực sự được kiến tri bang 
mat. Ngay khi sự phông lên xảy ra, tâm thức nên được tường tri mật thiết 
với sự chuyển động. Như trong trường hợp một viên đá va vào tường, sự 
chuyên động phông lên khi nó xảy ra và tâm thức tường tri nó cần phải 
diễn ra đồng thời trong mọi cơ duyên. Một cách tương tự, sự chuyên động 
xộp xuống khi nó xảy ra và tâm thức tường tri nó cần phải diễn ra đồng 
thời trong mọi cơ duyên. 


73 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI BAO NÍP BÀN 


When there is no object of special outstanding nature, the disciple 
should carry on the exercise of noting these two elements as "rising, 
falling; rising, falling; rising, falling". While thus being occupied with this 
exercise, there may be occasions when the mind wanders about. When the 
Concentration is weak, it is very difficult to control the mind. Though it is 
directed to the movements of rising and falling, the mind will not stay with 
them but will wander to other places. This wandering mind should not be 
let alone: it should be noted as "wandering, wandering" as soon as it goes 
out. On noting repeatedly once or twice when the mind stops wandering, 
then the exercise of noting as "rising, falling" should be continued. When 
it is found again that the mind has reached a place it should be noted as 
"reaching, reaching". Then the exercise of noting as "rising, falling" 
should be reverted to as soon as these movements are clear. On meeting 
with a person in the imagination, it should be noted as "meeting, meeting”, 
and after which the usual exercise should be reverted to. Sometimes the 
fact that it is a mere imagination is found out at the time of speaking with 
an imaginary person, and it should be noted as "speaking, speaking". The 
real purpose is to note every mental activity as it occurs. For instance, it 
should be noted as "thinking, thinking" at the moment of thinking, and as 
"reflecting, planning, knowing, attending, rejoicing, feeling lazy, feeling 


3 


happy, disgusting, etc." as the case may be on the occurrence of each 
activity. The contemplation of mental activities and noting them as they 
occur is called Citt@nupassand. 

Khi không có đối tượng có thực tính hiên trước cụ thé, vị đệ tử nên 
tiếp tục việc huấn tập về sự chú niệm vào hai chuyển động này là “phồng 
lên, xộp xuống: phóng lên, xộp xuống: phóng lén, xộp xuống”. Khi đang 
bận rộn với việc huấn tập này như thế, có thể có những cơ duyên khi tâm 
thức phiêu bạt khắp nơi. Khi Sự Định Thức yếu kém, thật rất khó để kiểm 
soát tâm thức. Cho dù nó đã tập trung vào những sự chuyên động phóng 
lên và xộp xuống, tâm thức sẽ không lưu lại với chúng mà sẽ phiêu bạt đến 
những nơi khác. Tâm thức đang phiêu bạt này không nên để bỏ mặc, nó 
cần được chú niệm là “phiêu bạt, phiêu bat" ngay khi nó đi ra ngoài. Việc 
chú niém được lặp di lặp lại một hoặc hai lần đến khi tâm thức ngừng việc 
phiêu bat, thế rồi việc huấn tập vé sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống” 
nên được tiếp tục. Khi người ta lại nghiệm thấy rằng tâm thức đã đạt đáo 

74 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


nhất điểm thì nó cần được chú niệm là “đạt đáo, đạt đáo”. Thế rồi việc 
huấn tập về sự chú niệm là “phồng lên, xộp xuống” nên được hồi phục 
ngay khi những sự chuyên động minh hiển. Khi hội ngộ một người trong 
sự tưởng tượng, nó nên được chú niệm là “hội ngộ, hội ngộ” và sau đó việc 
huấn tập thông thường nên được hồi phục. Đôi khi người ta tra minh sự 
thực rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng tại thời điểm đang nói chuyện với 
một người hư huyén, và nó cần được chú niệm là “nói chuyện, nói 
chuyện”. Mục đích chân thật là chú niệm mọi hoạt động tinh thần khi nó 
xảy ra. Ví dụ, nên được chú niệm là “nghĩ suy, nghĩ suy” tại khoảnh khắc 
của su nghi suy, và như là “nhận chân tư khảo, sự sách hoạch, sự tường tri, 
sự chú ý, sự hỷ khánh, cảm thấy lười biếng, cảm thấy hạnh phúc, sự chán 
ghét v.v.” còn tùy trường hợp có thể phát sinh với mỗi hoạt động. Sự 
nghiêm túc khảo lu vào các hoạt động tinh thần và việc chú niệm chúng khi 
chúng xảy ra được gọi là Tâm Tùy Quán. 


Because they have no practical knowledge in Vipassana Meditation, 
people are generally not in a position to know the real state of the mind. 
This naturally leads them to the wrong view of holding mind as "person, 
self or living entity". They usually believe that "Imagination is 1, I am 
imagining, I am thinking, I am planning, I am knowing, and so forth.” 

Vi họ không có tri thức thuc sự câu thi trong Thiền Định Minh Sát 
Tuệ, người ta nói chung không ở trong một vị trí để tri đắc trạng thái chân 
thật của tâm thức. Điều này một cách đương nhiên dẫn đạo họ đến kiến 
giài sal lầm về tâm thức chấp giữ là “con người, tự ngã hoặc sinh thực thé”. 
Họ thường có sự tin tưởng rằng “Su tưởng tượng là Tôi, Tôi đang tưởng 
tượng, Tôi đang nghĩ suy, Tôi đang sách hoạch, Tôi đang tường tri v.v.” 


They consider that there exists a living entity or self which grows up 

from childhood to the age of manhood. In reality there does not exist a 

living entity, but there does exist a continuous process of elements of mind 

which occurs singly at a time and in succession. The practice of 

contemplation is therefore being carried out with a view to find out the 
actual fact. 

. Ho cho ráng có một sinh thực thé hiện hữu hoặc một tu ngã mà dần 

dần lớn lên từ thuở đồng niên đến tuổi thành niên. Trong thực tế không có 

75 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


hiện hữu một sinh thực thể, mà trái lại hiện hữu một quá trình liên tục của 
các yéu tó tâm thức, chúng xảy ra một cách đơn lẻ tại một thời khác và một 
cách liên tục. Do đó, việc thực hành vë sự nghiêm túc khảo lự đang được 
tiến tu với một kiến giải dë tra minh sự chân hiện thực. 


As regards mind and the manner of its arising, the Buddha stated in 
the Dhammapada the following: 

Về tâm thức và cách thức khởi sinh lén của nó, Đức Phát dà khải 
thuyết trong Kinh Pháp Cú như sau: 


Dürangamam Ekacaram Asariram Guhasayam 
Ye Cittam Saññamessanti Mokkhanti Marabandhana (Dhp. 37) 
Chay xa, sóng mót minh; 
Khóng thán, án hang sáu 
Ai điều phục được Tâm, 
Thoát khỏi Ma trói buộc. (P.C. 37) 
Tâm phàm lén lút âm thầm, 
Ra đi biệt tích văng tăm một mình. 
Hang sâu như án dạng hình, 
Bậc Trí điều phục tâm bình khéo thay. 
Ác Ma vượt thoát tầm tay, 
Không còn trăn trói miệt mài trần lao. 
“Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc, 
không sắc thân, nằm trong một cái hang: đó là tâm thức. Ai chế ngự được 
tâm là thoát khỏi mọi ràng buộc của Ác Ma”. 


Dirangamam - Used to go to far-off objects. Mind usually wanders 
far and wide. While the yogi is trying to carry on with the practice of 
contemplation in his meditation cell, he often finds out that his mind 
usually wanders to many far-off places, towns, etc. He also finds that the 
mind can wander to any far-off place which have been know previously at 
the very moment of thinking or imagining. This fact should be found out 
with the help of contemplation. 

Hành Trinh Dao Viễn — đã từng di đến các đối tượng tại viễn xứ. 
Tâm thức thường phiêu bạt đáo xứ. Trong khi hành giả đang cố găng để 

76 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


tiếp tục thực hành sự nghiêm túc khảo lự trong thiền phòng của mình, vị ấy 
thường tra minh rằng tâm thức của mình thường phiêu bạt tại các viễn xứ, 
những thị thành v.v. Vị ấy cũng nghiệm thấy rằng tâm thức có thé phiêu 
bạt tại bất luận viễn xứ nào mà di tiền đã từng tri đắc ngay chính khoảnh 
khắc đang nghĩ suy hoặc đang tưởng tượng. Sự kiện này nên được tra 
minh với việc bang trợ của sự nghiêm túc khảo lự. 


Ekacaram - Usually occurs singly. Mind usually occurs singly and 
one afler another in succession. Those, who do not perceive this fact, 
believe that one mind exists in the course of life or existence. They do not 
know that new mind (thought forms) are always arising at every moment. 
They think that seeing, hearing, etc. of the past and those of the present 
belong to one and the same mind, and that three or four acts of seeing, 
hearing, touching, knowing usually occur simultaneously. These are 
wrong views. In actual fact, a single new mind arises at every moment. 
This can be perceived on gaining considerable practice. The cases of 
imagination and planning are clearly perceptible. Imagination vanishes. as 
soon as it is noted as “imagining, imagining”, and planning also vanishes 
as soon as it is noted as “planning, planning”. These instance of arising, 
noting, and vanishing appear like a string of beads. The preceding mind is 
not the following mind. Each is separate. These facts are perceivable 
personally, and for this purpose one must proceed with the contemplation. 

Độc Hành — thường xảy ra một cách don lé. Tam thức thường xảy 
ra một cách đơn lẻ và lần lượt tâm này đến tâm khác một cách liên tục. 
Những ai không phát giác sự kiện này, họ có sự tin tướng rằng một tâm 
thức hiện hữu trong tiến trình cuộc sống hoặc kiếp sống. Họ bất tri đắc 
rằng những tâm thức mới (sự nghĩ suy hình thành) thường luôn khởi sinh 
lên tại mọi khoảnh khắc. Họ nghĩ suy rằng sự khán kiến, sự thính văn v.v.. 
ở thời quá khứ và các sự việc ấy ở thời hiện tại là thuộc đồng nhất tâm 
thức, và đến cả ba hoặc bốn hành vi khán kiến, thính văn, tiếp xúc, tường 
tri thường xảy ra một cách đồng thời. Những điều này là các kiến giải sai 
lầm. Trong thực tế, một tâm thức mới đơn độc khởi sinh lên tại mỗi 
khoảnh khắc. Điều này có thể được nhận thức khi đã hoạch đắc một cách 
đáng ké sự thực hành. Các trường hop về sự tưởng tượng và sách hoạch 
cũng có thé nhận thức môt cách minh hiển. Sự tưởng tượng tan biến ngay 

77 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


khi nó được chú niệm là “tưởng tượng, tưởng tượng”; và sự sách hoạch 
cũng tan biến ngay khi nó được chú niệm là “sách hoạch, sách hoạch”. 
Những tình huống khởi sinh lên, chú niệm và tan bién này xuất hiện tự hồ 
một chuỗi hạt ngọc. Tâm thức trước không là tâm thức theo sau. Mỗi cái 
đều riêng biệt. Những sự kiện này có thể nhận thức về mặt cá nhân, và vì 
mục đích này, người ta cần phải tiếp tục tién hóa với việc nghiêm túc khảo 
lự. 


Asariram: Incorporeal - Mind has no substance and no form. It is 
not easy to distinguish it as with matter. In the case of matter, the 
structure of body, head, hands and legs is very prominent and easily 
noticed. lf it is asked what is the matter it can be handled and shown. As 
for mind it is not easy to describe, because it has no substance and no 
form. For this reason, it is not possible to carry out laboratory analytical 
experiments of mind. However, one could fully understand if it is 
explained that the knowing of an object is mind. To understand the mind 
minutely, it is essential to contemplate the mind at every time of its 
occurring. When the contemplation is fairly advanced the mind’s 
approach to its object is clearly comprehended. It appears as if each is 
making a direct leap towards its object. In order to know the true manner 
of mind the contemplation is thus prescribed. 

Vô Thân Mang: vô hinh thé. Tâm thức là phi vật chát và phi hinh 
thể. Thật không dễ để phân biệt nó với vật chất. Trong trường hợp vật 
chất, cấu trúc của sắc thân, đầu, những cánh tay và chân thì rất hiển trước 
và được quan chú một cách dë dàng. Nếu nhu được van hỏi là vẫn đề làm 
thế nào nó có thé được lý giải và biểu hiện. Đối với tâm thức, nó không dễ 
dàng để miêu thuật, vì nó phi vật chất và phi hình thể. Vì lý do này, thật 
bất khả thi để thực hiện các sự thực nghiệm phân tích trong phòng thí 
nghiệm vé tâm thức. Tuy nhiên, người ta có thé tuệ tri một cách tường tận 
nếu như nó được giải thích rằng việc tường tri về một đối tượng là tâm 
thức. Dë tuệ tri tâm thức một cách tử tế, hoàn toàn tất yếu là nghiêm túc 
khảo lự tâm thức tại mọi thời điểm đang xảy ra của nó. Khi sự nghiêm túc 
khảo lự đã khá tiên tiến, sự tiếp cận của tâm thức với đối tượng của nó 
được lý giải một cách minh hiển. Có vẻ y như thể mỗi tâm thức đang thực 
hiện một sự tấn tốc trực tiếp hướng đến đối tượng của nó. Nham dé tri đắc 

78 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


cách thức chân thật của tâm thức, sự nghiêm túc khảo lu do vậy đã được 
quy định. 


Gühasayam - Stays in the cave. Because this mind usually comes 
into existence depending on mind base and other sense doors situated in 
the body, it is said that it stays in the cave. 

Y Trú Hang Động — lưu túc ở trong hang động. Vì tâm thức 
thường sản sinh khi đang y kháo vào ý xứ và các cửa giác quan khác nằm 
trong sắc thân, người ta nói rang nó lưu túc ở trong hang động. 


Ye Cittam Saññamessanti, Mokkhanti Marabandhana. If the yogi 
could restrain this mind he would be freed from the bondage of death. It is 
said that the mind should be contemplated each time as it occurs: mind can 
thus be controlled by means of contemplation. On his successfully 
controlling the mind, the yogi would win freedom from the bondage of 
death. It will be seen now that it is important to note the mind at every 
occurrence. As soon as it is noted the mind usually vanishes. For 
instance, by noting once or twice as "intending, intending" it is found that 
intention disappears at once. Then the usual exercise of noting as "rising, 
falling; rising, falling", should be reverted to. 

Ai Điều Phục Được Tâm, Thoát Khỏi Ma Trói Buộc. Nếu nhu 
hành giả có thé khống chế tâm thức này, vị ấy sẽ được thoát khỏi thúc 
phược của sự tử vong. Người ta nói rằng tâm thức nên được nghiêm túc 
khảo lự mỗi khi nó xảy ra: tâm thức do vậy có thé được quản chế nhờ vào 
sự nghiêm túc khảo lự. Khi quản chế một cách thành công tâm thức của 
mình, hành giả sẽ hoạch đắc độc lập tự chủ khỏi thúc phược của sự tử 
vong. Bấy giờ sẽ kiến tri được rằng chú niệm tâm thức mỗi lần phát sinh 
thật là trọng yếu. Ngay khi nó đã được chú niệm, tâm thức thường tan 
biến. Ví dụ, trong lúc đang chú niệm một hoặc hai lần là “tác ý, tác ý”, 
người ta đã nghiệm thấy răng sự tác ý bién mát ngay tức khác. Thế rồi, 
việc huấn tập thông thường về sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống; 
phông lên, xộp xuống” nên được hồi phục. 


During the time of proceeding with the usual exercise, one may feel 
wanting to swallow saliva. It should be noted as "wanting" and on 


79 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


gathering saliva as "gathering", and on swallowing as "swallowing" in 
the serial order of occurrences. The reason for contemplating in this case 
is because there may be a persisting personal view as "wanting to swallow 
is I: swallowing is also I". In actual fact, "wanting to swallow" is mind 
and not I and "swallowing" is matter and not I. There exist only mind and : 
maíter at that time. By means of contemplation in this manner one will 
understand clearly the process of actual facts. 

Trong khoảng thời gian đang tiếp tục tiến hóa với việc huấn tập 
thông thường, người ta có thể cảm thấy muốn nuốt nước miếng vào. Nên 
được chú niệm là “mong muốn” và đang khi nước miếng đọng lại nên được 
chú niệm là “đọng lại”: và đang khi nuốt vào nên được chú niệm là “nuốt 
vào” trong chuỗi trình tự các sự việc phát sinh. Lý do cho việc nghiêm túc 
khảo lự trong trường hợp này là vì có thể có một kiến giải cá nhân cố chấp 
là “việc mong muốn nuốt vào là Tôi, việc nuốt vào cũng là Tôi”. Trong 
thực tế, “việc mong muốn để nuốt vào” là tâm thức và không phải là Tôi, 
và “việc nuốt vào” là vật chất và không phải là Tôi. Chỉ hiện hữu tâm thức 
và vật chất tại thời điểm ấy. Nhờ vào sự nghiêm túc khảo lự theo cách thức 
này, người ta sẽ tuệ tri một cách minh hiển quá trình các sự kiện hiện thuc. 


So also in the case of spitting, it should be noted as "wanting" when 
one wanís to spit, as "bending" on bending the neck (which should be done 
slowly), as "looking, seeing" on looking and as “spitting” on spitting. 
Afterwards, the usual exercise of noting as "rising, falling" should be 
proceeded with. 

Cũng như thé trong trường hop của việc khac nhổ, nén được chú 
niệm là “mong muốn” khi người ta mong muốn khac nhó, là “cúi khum 
xuống” đang khi cúi khum có xuống (nên được thực hiện một cách chậm 
rãi), là “khán quan, khán kiến” đang khi khán quan và là “khạc nhổ” đang 
khi khac nhổ. Sau đó, việc huấn tập thông thường vé sự chú niệm là 
“phông lên, xộp xuống” nên được tiếp tục tiễn hóa. 


Because of the fact of sitting for a long time there will arise in the 
body unpleasant feelings of being stiff, being hot and so forth. These 
sensations should be noted as they occur. Mind should be fixed on the spot 
and a note made as "stiff, stiff’ on feeling stiff, as “hot, hot" on feeling 

80 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


hot, as "painful, painful" on feeling painful, and "prickly, prickly" on 
feeling a prickly sensation, and as "tired, tired" on feeling tired. These 
unpleasant feelings are Feelings of Pain (Dukkha Vedanä) and the 
contemplation of these feelings is Insight Into Feeling (Vedananupassana) 

Vi sự kiện của việc an tọa trong một thời gian dài, sé khởi sinh lên 
trong sắc thân những cảm thọ bát khả ái về tình trạng bị cương ngạnh, tình 
trạng bị nóng và v.v. Những cảm giác này nên được chú niệm khi chúng 
xảy ra. Tâm thức nên được có định nhất điểm và một sự chú niệm được 
thực hiện là “cương ngạnh, cương ngạnh” đang khi cảm thọ cương ngạnh, 
một sự chú niệm được thực hiện là “nóng bức, nóng bức” đang khi cảm thọ 
nóng bức, là “đông thống, đông thống” đang khi cảm thọ đông thống, và 
một sự chú niệm được thực hiện là “thích thống, thích thống” đang khi cảm 
thọ một cảm giác đau nhói như bị kim châm, và một sự chú niệm được 
thực hiện là “mệt mỏi, mệt mỏi” đang khi cảm thọ mệt mỏi. Những cảm 
thọ bất khá ái này là Các Cảm Thọ Thống Khổ (Chư Khổ Thọ) và sự 
nghiêm túc khảo lự vào những cảm thọ này là Tuệ Giác vào Cảm Thọ (Thọ 
Tùy Quán). 


Owing to the absence of knowledge in Insight Into Feeling, there 
used to prevail a wrong view of holding them as one's own personality or 
self, that is to say, "I am feeling stiff: I am feeling hot: I am feeling painful: 
I was feeling well formerly by now I feel uncomfortable" in the manner of 
a single self. In real fact unpleasant feelings arise owing to disagreeable 
impressions in the body. Like the light of an electric bulb which can 
continue to burn on the continuous supply of energy so is the case of 
feelings, which arise anew in series on every occasion of coming in contact 
with disagreeable impressions. 

Do sự khuyết phạp vé Tri Thức Tuệ Giác vào Cảm Tho, đã từng phó 
biến một kiến giải sai làm về việc chấp giữ chúng là cá tính của chính minh 
hoặc tự ngã, tức là “Tôi đang cám thọ cương nganh, Tôi đang cảm thọ 
nóng bức, Tôi đang cảm thọ đông thống, Tôi đã cảm thọ kiện khang trước 
đây nhưng giờ đây Tôi cảm thọ bát tự tại” theo cách thức của một tự ngã 
duy nhất. Trong thực tế, những cảm thọ bát khả ái khởi sinh lên do bởi các 
ấn tượng bất hợp ý trong sắc thân. Tự hồ ánh sáng của một bóng đèn điện 
mà có thể tiếp tục thắp sáng khi được sự cung cấp năng lượng liên tục, 

81 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


trường hợp các cảm thọ cũng vậy, mà khởi sinh lên một lần nữa trong 
chuỗi nối tiếp nhau vào mỗi cơ duyên đang đến tiếp xúc những án tượng 
bát hợp ý. 


It is essential to understand these feelings clearly. At the beginning 
of noting as "stiff, stiff; hot, hot; painful, painful", he may feel that such 
disagreeable feeling grows stronger, and then he will notice that the mind 
wanting to change the posture arises. This mind should be noted as 
“wanting, wanting". Then a return should be made to the feeling and 
noted as "stiff, stiff’, or “hot, hot", and so forth. If the contemplation is 
continued with great patience in this manner, such unpleasant feelings will 
pass away. 

Hoàn toàn tát yéu là tué tri nhüng cám tho này mót cách minh hién. 
Tai giai doan bát dàu cüa su chá niém là *cuong nganh, cuong nganh; 
nóng bức, nóng bức; đông thống, đông thống”, vi ấy có thé cảm tho rằng 
cảm thọ bất hợp ý như thế dàn dần trở lên kiên cường hơn, và thế rồi vị ấy 
sẽ quan chú rằng tâm thức khởi sinh lên sự mong muốn để thay đổi tư thế. 
Tâm thức này nên được chú niệm là “mong muốn, mong muốn”. Thế rồi, 
một sự phản hồi nên được thực hiện với cảm thọ và được chú niệm là 
“cương ngạnh, cương ngạnh” hoặc “nóng bức, nóng bức” và v.v. Nếu như 
sự nghiêm túc khảo lự đã được tiếp tục với sự kiên nhàn thâm thiết theo 
cách thức này thì các cảm thọ bất khả ái như thế sẽ diệt vong. 


There is a saying, "Patience leads to Nibbana”. Evidently this 
saying is more applicable in this case of contemplation than in any other 
case. Plenty of patience is needed in contemplation. If a yogi cannot bear 
unpleasant feelings with patience but frequently changes his posture 
during contemplation, he cannot expect to gain Concentration. Without 
Concentration there is no chance of acquiring Spiritual Knowledge of 
Insight (Vipassana Nana). Without this, the attainment of Path, Fruition, 
and Nibbana cannot be won. Patience is of great importance in 
contemplation. Patience is mostly needed to bear with the unpleasant 
feelings. This means the observance of the Cultivation of Patience 
(Khantisamvara) discipline. He should not therefore change his posture 
immediately when he feels unpleasant sensations but must proceed with 

82 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


noting them as "stiff, stiff; hot, hot" and so on. Such normal painful 
sensations will ordinarily pass away. In the case of strong Concentration, 
it will be found that even great pains will pass away when they are being 
noted with patience. On the fading away of suffering or pain, the usual 
exercise should be reverted to and noting carried out as "rising, falling; 
rising, falling". 

Có một ngan ngữ “Sự kiên nhẫn lai đáo Níp Bàn”. Một cách minh 
hiển câu ngạn ngữ này khả ứng dụng trong trường hợp của sự nghiêm túc 
khảo lự này hơn trong bất luận trường hợp nào khác. Trong sự nghiêm túc 
khảo lu nhất thiết phải có rất nhiều sự kiên nhàn. Nếu như một hành giả 
không thể nào chịu đựng những cảm thọ bất khả ái với sự kiên nhẫn, mà 
thường xuyên thay đổi tư thé của mình trong khi nghiêm túc khảo lu thì vị 
ấy không thể nào chỉ vọng để hoạch đắc Sự Định Thức. Không có Sự Định 
Thức thì không có cơ hội đĩ đắc Tri Thức Tinh Thần về Tuệ Giác (Minh 
Sat Trí) Không có điều này, sự thành đạt Đạo Lộ, Quả Vị và Níp Bàn 
không thể nào hoạch đắc. Sự kiên nhàn là thập phần yếu khẩn trong sự 
nghiêm túc khảo lự. Sự kiên nhẫn một cách chủ yếu nhất thiết phải nhẫn 
thụ những cảm giác bất khả ái. Điều này có nghĩa là sự tuân chiếu về việc 
tu dưỡng huấn đạo kiên nhàn (Huấn Đạo Kiên Nhẫn). Do đó, vị áy không 
nên thay đổi tư thế của mình ngay lập tức khi vị ấy cảm thọ những cảm 
giác bát khá ái, mà cần phải tiếp tục tiến hóa với sự chú niệm chúng là 
“cương nganh, cương ngạnh; nóng bức, nóng bức” v.v. Những cảm giác 
đông thống bình thường như thế một cách thông thường sẽ diệt vong. 
Trong trường hợp Sự Định Thức kiên cường, điều đó sẽ được nghiệm thấy 
rằng ngay cả những sự thống khô cũng sẽ diệt vong khi chúng đã được chú 
niệm với sự kiên nhẫn. Khi sự khổ đau hoặc nỗi thống khổ đang biến mát 
dần dần, VIỆC huấn tập thông thường nên được hồi phục và sự chú niệm đã 
được thực hiện là “phồng lên, xộp xuống: phông lên, xộp xuống”. 


On the other hand, it may be found that pain or unpleasant feelings 
do not pass away in spite of making a note with great patience. In such a 
case it cannot be helped but to change the posture. One must, of course, 
submit to superior forces. When Concentration is not strong enough, pain 
will not pass away soon. In these circumstances there will often arise a 
mind wanting to change the posture, and this mind should be noted as 


83 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


“wanting, wanting”, after which is should be continued to note as "lifting, 
lifting” on lifting the hand; as “moving, moving" on moving it forward. 
These bodily actions should be carried out slowly and these slow 
movements should be followed up and noted as "lifting, lifiing; moving, 
moving; touching, touching" in the successive order of processes. Again 
on swaying the body, a note should be made as “swaying, swaying”; on 
raising the leg as "raising, raising"; on moving as "moving, moving”; and 
on putting down as "putting, putting". If then there is nothing to do, it 
should be reverted to the usual exercise to noting as "rising, falling; rising, 
falling". There should be no stop or break in between. The preceding act 
of noting and the one which follows should be contiguous. Similarly, the 
preceding Concentration and the one which follows should be contiguous, 
and the preceding Spiritual Knowledge (Nana) and the one which follows 
should be contiguous. In this way the gradual development, by stages, of 
Mindfulness, Concentration and Spiritual Knowledge takes place, and 
depending on their full development the final stage of Spiritual Knowledge 
of the Path (Magga Nana) is attained. 

Mặt khác, có thé được nghiệm thấy rằng Sự thống khô hoặc những 
cảm thọ bất khả ái không có diệt vong bất quản đã thực hiện một sự chú 
niệm với sự kiên nhẫn thâm thiết. Trong một trường hợp như vậy, không 
còn cách chi cứu chữa được nữa, mà chỉ còn cách thay đổi tư thế. Lế tất 
nhiên, người ta cần phải cam chịu phục tùng những sức lực chiếm ưu thế. 
Khi Sự Định Thức không đủ kiên cường, sự thống khó sẽ không sớm diệt 
vong. Trong những tình huống này, thường sẽ khởi sinh lên một tâm thức 
mong muốn để thay đổi tư thế, và tâm thức này nên được chú niệm là 
“mong muốn, mong muốn”: sau đó nên được tiếp tục chú niệm là “nhac 
lên, nhắc lên” đang khi nhắc tay lên; một sự chú niệm được thực hiện là 
“chuyển động, chuyên động” đang khi di chuyên nó hướng về phía trước. 
Những hành động thuộc sắc thân này nên được thực hiện một cách chậm 
rãi và những sự chuyên động chậm này nên được gia cường và được chú 
niệm là “nhac lên, nhac lên; chuyển động, chuyên động; tiếp xúc, tiép xúc” 
một cách tuần tự kế tiếp nhau của quá trình. Hơn nữa, đang khi lắc lư sắc 
thân, một sự chú niệm nên được thực hiện là “lắc lu, lắc lu”; đang khi nâng 
cao chân lên, một sự chú niệm nên được thực hiện là “nâng cao, nâng cao”; 
đang khi chuyển động, một sự chú niệm nên được thực hiện là “chuyển 

84 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


động, chuyên động”; và đang khi đặt xuống, một sự chú niệm nên được 
thực hiện là “đặt xuống, đặt xuống”. Thế rồi nếu như không có chi dé làm 
thì nên được hồi phục việc huấn tập thông thường về sự chú niệm là 
“phồng lên, xộp xuống: phông lên, xộp xuống”. Không nên ngừng lại hoặc 
ngừng lại nửa chừng. Quá trình đang chú niệm trước và cái mà xảy ra tiếp 
theo sau nên được sát bên cạnh. Một cách tương tự, Sự Định Thức trước 
và cái mà xảy ra tiếp theo sau nên được sát bên cạnh, và Tri Thức Tinh 
Thần (Trí) trước và cái mà xảy ra tiếp theo sau nên được sát bên cạnh. 
Trong phương thức này, sự phát triển tiệm tiễn, theo từng giai đoạn, của Sự 
Chú Niệm, Sự Định Thức và Tri Thức Tinh Thần diễn ra và y kháo vào sự 
phát triển viên mãn của chúng ở giai đoạn cuối cùng của Tri Thức Tinh 
Thân Đạo Lộ (Đạo Trí) đã thành đạt. 


In the practice of Vipassana Meditation it is important to follow the 
example of a person who tries to make a fire. In olden days a person had 
to work without stopping by rubbing two dry sticks till fire was produced. 
As the sticks got hotter and hotter, the more effort was needed, and rubbing 
had to be carried out incessantly. Only when the fire was produced was he 
then at liberty to take a rest. Similarly, a yogi should work hard so that 
there may not be any break between the preceding noting and the one 
which follows, and the preceding Concentration and the one which follows. 
He should revert to his usual exercise of noting as "rising, falling" when 
he has noted the painful sensations. 

Trong sự thực hành Thiền Định Minh Sát Tuệ, điều trong yếu là 
mô phỏng theo một người có gắng để nhóm một ngọn lửa. Trong những 
ngày xa xưa, một người phải làm việc mà không ngừng nghỉ bằng cách cọ 
xát hai thanh gỗ khô cho đến khi ngọn lửa đã được tạo ra. Khi các thanh 
gó càng lúc càng nóng hon, su nỗ lực càng nhu yếu hơn, và việc cọ xát 
phải được thực hiện một cách trì tục bất đoạn. Chỉ khi ngọn lửa đã được 
tạo ra, thé rồi vị áy khả di tùy ý dé nghỉ ngơi. Một cách tương tự, một hành 
giả phải gia công nhàm dé cho không có bát luận sự gián đoạn nào giữa sự 
chú niệm trước và cái mà xảy ra tiếp theo sau, và Sự Định Thức trước và 
cái mà xảy ra tiếp theo sau. Vị ấy nên hồi phục việc huấn tập thông thường 
của mình về sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống” khi vị ấy đã chú niệm 
những cảm giác đông thống. 

85 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


While being thus occupied with his usual exercise, he may again feel 
the itching sensation somewhere in the body. He should then fix his mind 
on the spot and make a note as "itching, itching". Itching is an unpleasant 
sensation. As soon as it is felt, there arises a mind wanting to rub or 
scratch. This mind should be noted as "wanting, wanting" afier which no 
rubbing must be done as yet but a return must be made to itching and a 
note made as “itching, itching”. 

Trong khi dang bận rộn nhu thé với việc huấn tập thông thường của 
mình, vị ấy lại có thể cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy ở đâu đó trong sắc 
thân. Thế rồi vị ay nên có định tâm thức của minh vào nhất điểm va thực 
hiện một sự chú niệm là “ngứa ngáy, ngứa ngáy”. Sự ngứa ngáy là một 
cảm giác bất khả ái. Ngay khi nó đã được cảm thấy, khởi sinh lên một tâm 
thức mong muốn để chà xát hoặc gãi ngứa. Tâm thức này nên được chú 
niệm là “mong muốn, mong muốn” sau đó không nên thực hiện việc chà 
xát, đến lúc đó chỉ còn cách một sự phản hồi cần phải được thực hiện về sự 
ngứa ngáy và một sự chú niệm được thực hiện là “ngứa ngáy, ngứa ngáy”. 


While occupied with contemplation in this manner, itching usually 
disappears in most cases. Then the usual exercise of noting as “rising, 
falling" should be reverted to. If, on the other hand, it is found that itching 
does not disappear but it is necessary to rub or scratch, the contemplation 
of the successive processes should be carried out by noting the mind as 
“wanting, wanting". It should then be continued by noting as "raising, 
raising” on raising the hand; as “moving, moving” on moving the hand; 
as “touching, touching” when the hand touches the spot; as “rubbing, 
rubbing” or “scratching, scratching” when the hand rubs or scratches; as 
“withdrawing, withdrawing” on withdrawing the hand; as “touching, 
knowing” when the hand touches the body; and then afterwards 
contemplation should be reverted to the usual exercise of noting as “rising, 
falling". In every case of changing the postures, the contemplation of the 
successive process should be carried out similarly and carefully. 

Khi đã bận rộn với sự nghiêm túc khảo lự theo cach thức này, sự 
ngứa ngáy thường lệ biến mát trong phần lớn các trường hợp. Thế rồi, việc 
huấn tập thông thường vé sự chú niệm là “phồng lên, xộp xuống” nên được 

86 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


hồi phục. Mặt khác, nếu như người ta đã nghiệm thấy rằng sự ngứa ngáy 
không biến mất, mà nhất thiết phải chà xát hoặc gãi ngứa, sự nghiêm túc 
khảo lự về các quá trình kế tiếp theo nên được thực hiện trong lúc tâm thức 
đang chú niệm là “mong muốn, mong muốn”. Thế rồi, nên được tiếp tục 
với sự chú niệm là “gio lên, gio lên” đang khi gio tay lên; một sự chú niệm 
được thực hiện là “chuyên động, chuyển động” đang khi di chuyển bàn tay; 
một sự chú niệm được thực hiện là “tiếp xúc, tiếp xúc” khi bàn tay tiếp xúc 
vào vi trí; một sự chú niệm được thực hiện là “chà xát, chà xát” hoặc “gai 
ngứa, gãi ngứa” khi bàn tay chà xát hoặc gãi ngứa; một sự chú niệm được 
thực hiện là “thủ hồi, thủ hồi” đang khi rút bàn tay ra; một sự chú niệm 
được thực hiện là “tiếp xúc, tiếp xúc” khi bàn tay tiếp xúc sắc thân; và sau 
đó sự nghiêm túc khảo lu nên được hói phục việc huấn tập thông thường về 
sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống”. Trong mọi trường hợp thay đổi 
các tư thế, sự nghiêm túc khảo lự về các quá trình kế tiếp theo nên được 
thực hiện một cách tương tự và một cách cán thận. 


While thus carefully proceeding with the contemplation, it is found 
that painful feeling or unpleasant sensations arise in the body of their own 
accord. Ordinarily people used to change the posture as soon as they feel 
even a slight unpleasant sensation of tiredness or feeling hot without taking 
heed of these incidents. The change is carried out quite heedlessly just 
while the seed of pain is beginning to grow. Thus painful feelings fail to 
take place in distinctive manner. For this reason, it is said that Posture 
(Iriyapatha), as a rule, hides the painful feelings from view. People 
generally think that they are feeling well for days and nights. They 
consider that painful feelings occur at the time of an attack of a dangerous 
disease. 

Do đó, trong khi tiếp tục tiến hóa một cách cân thận với sự nghiêm 
túc khảo lu, người ta đã nghiêm thay rằng những cám thọ đông thống hoặc 
các cảm giác bất kha ái khởi sinh lên trong sắc thân một cách phù hợp của 
chúng. Một cách thông lệ, người ta đã thường hay thay đôi tư thé ngay khi 
họ cảm thấy dù chỉ một chút cảm giác bất khả ái của sự mệt mỏi hoặc cảm 
thọ nóng bức mà không để ý đến những sự phát sinh này. Sự thay đổi đã 
được thực hiện một cách hoàn toàn mạn bát kinh tâm ngay khi đó hạt giống 
của sự thống khó đang manh nha để náy mầm. Thế rồi các cảm thọ đông 

87 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


thông không diễn ra trong một cách thức đặc biệt. Vì lý do này, người ta 
đã nói rằng tư thế ấy (Oai Nghị), theo thường lệ, che giấu không cho tháy 
các cám thọ đông thống. Người ta thường nghi suy rằng họ cám thấy kiện 
khang cả ngày lẫn đêm. Họ cho rằng những cảm thọ đông thống xảy ra 
vào thời điểm của sự tán công bởi một căn bệnh nguy hiểm. 


The fact is just the contrast of what people think. Let anyone try to 
see how long he can keep himself in a sitting posture without moving or 
changing. He will find it uncomfortable afler a short while, say five or ten 
minutes, and then he will find it unbearable after fifieen or twenty minutes. 
He will then be compelled to move or change the posture, by either raising 
or lowering his head, moving the hands or legs by swaying his body either 
forward or backward. Many movements usually take place during a short 
time and the number would be very large if they are to be counted for a 
day. However, no one appears to be aware of these facts because no one 
takes heed of them. Such is the order in every case. While in the case of a 
yogi who is always mindful of. his actions, and is proceeding with 
contemplation, body impressions in their own respective nature are 
therefore distinctly noticed. They cannot help but reveal themselves fully 
in their own nature because he is watching until they come into full view. 
Though a painful sensation arises, he keeps on noting it: he does not 
ordinarily attempt to change or move. Then on the arising of mind wanting 
to change he at once makes a note of it as “wanting, wanting" and 
afterwards, he returns again to the painful sensation and continues his 
noting of it. He changes or moves only when he finds the pain unbearable. 
In this case also he begins by noting the wanting mind and proceeds with 
noting carefully every action in the process of moving. This is why Posture 
can no longer hide painful sensation. Often a yogi feels painful sensations 
creeping from here to there or he may feel a hot sensation, arching 
sensation, itching, or he may feel that the whole body is a mass of painful 
sensation. This is how painful sensations are found to be predominating 
because Posture cannot cover them. 

Thuc tế chỉ là sự tương phán của những gi mà người ta nghĩ suy. 
Hãy dé bát luận ai thử xem bản thân vị ấy có thé có gắng giữ trong tư thé 
tọa hành mà không di chuyển hoặc thay đổi được bao lâu. Vi ấy sẽ nghiệm 

88 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


tháy điều ấy bát thư thích sau một thói gian ngắn, cháng hạn năm hoặc 
mười phút, và thế rồi vị ấy sẽ nghiệm thấy điều ấy nan dĩ nhẫn thụ sau 
mười lăm hoặc hai mươi phút. Thế rồi, vị ay sẽ bi cưỡng cầu để chuyên 
động hoặc thay đôi tư thé, băng cách hoặc là ngáng đầu của mình lên hoặc 
là hạ đầu của mình xuống, chuyển động những tay hoặc chân băng cách lắc 
lư sắc thân của mình, hoặc là hướng về phía trước hoặc là lui về phía sau. 
Nhiều sự chuyên động thường xay ra trong một thời gian ngắn va số lượng 
sẽ rất lớn nếu như chúng đã đếm được trong một ngày. Tuy nhiên, không 
một ai tỏ ra ý thức được những sự thật này vì không một ai để ý đến chúng. 
Như thé là trạng huóng trong mọi trường hợp. Trong lúc đó thì trường hợp 
của một hành giả luôn luôn chú niệm đến các hành động của mình, vị ấy 
đang tiếp tục tiễn hóa với sự nghiêm túc khảo lự, những án tượng về sắc 
thân trong chính thực tính tương ứng của chúng vì lẽ ấy đã được quan chú 
một cách xác thiết. Chúng quả là vô phương cứu chữa mà chỉ còn cách tự 
triển hiện mình ra một cách triệt để trong chính thực tính của chúng, vì vi 
ấy dang quan khán cho đến khi chúng được khán kiến đầy đủ. Mặc dù một 
cảm giác đông thống khởi sinh lên, vị ấy vẫn liên tục việc chú niệm nó: 
thông thường vi ấy không có gắng dé thay đôi hoặc chuyên động. Thế rồi, 
đang khi khởi sinh lên tâm thức mong muốn để thay đổi, vị ấy ngay tức 
khắc thực hiện một sự chú niệm về điều ây là “mong muốn, mong muốn” 
và sau đó, vị ấy lại phản hồi với cảm giác đông thống và tiếp tục việc chú 
niệm của mình vào điều ấy. Vị ấy chỉ thay đối hoặc chuyên động khi vị ấy 
nghiệm thấy sự thống khó nan di nhẫn thụ. Cũng trong trường hop này, vi 
ay bat đầu với sự chú niệm tâm thức dang mong muốn và tiếp tục tiến hóa 
với sự chú niệm một cách cán thận mọi hành động trong quá trình đang 
chuyên động. Đây là vì sao tư thế không còn có thê che giấu lâu hơn nữa 
cảm giác đông thống. Thường thì một hành giả cảm thọ những cảm giác 
đông thống phát triển rần rần từ chỗ này đến chỗ nọ, hoặc vị ấy có thể cảm 
thọ một cảm giác nóng bức, cảm giác đau nhức, ngứa ngáy, hoặc vị ấy có 
thể cảm thọ rằng toàn bộ sắc thân là một khối cảm giác đông thống. Đó là 
cách mà cảm giác đông thống đã được nghiệm thấy đang là tối hiển trước, 
vì Tư Thế không thể nào che đậy được chúng. 


If he intends to change the posture from sitting to standing, he 
should in the first place make a note of the intending mind as "intending, 


89 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


intending" and proceed with the acts of arranging the hands and legs in 
successive order by noting "raising, moving, stretching, touching, 
pressing” and so forth. When the body sways forward, it should be noted 
as “swaying, swaying”. While in the course of standing up, rising, there 
occurs lightness in the body. Attention should be fixed on these factors and 
a note made as "rising, rising". The act of rising up should be carried out 
slowly. During the course of practice, it is most appropriate if a yogi acts 
feebly and slowly in all his activities just like a weak sick person. Perhaps 
the case of a person suffering from lumbago would be a more fitting 
example here. The patient must be cautious and move slowly to avoid 
pain. In the same manner, a yogi should always try and keep to slow 
motions in all action. The lowest speed is necessary to enable Mindfulness, 
Concentration, and Spiritual Knowledge to catch up. One has lived all the 
time in a light-hearted manner, and now has just begun seriously to train 
oneself to keep one's mind in the body. It is the beginning only and 
Mindfulness and Spiritual Knowledge have not yet been properly geared 
up while the physical and mental processes are moving at top speed. It is 
therefore imperative to bring the top-level speed of these processes to the 
lowest gear so as to make it possible for the Mindfulness and Spiritual 
Knowledge to keep pace with them. ` It is therefore instructed that slow 
motion exercises should be carried out at all time. 

Nếu nhu vi ấy có tác y để thay đổi tu thé từ tọa hành đến trụ hành, 
VỊ ay trước hết nên thực hiện một su chú niệm vào tâm thức đang có tác ý 
là “tác y, tác ý” và tiếp tục tién hóa với các quá trình đang bố trí những tay 
và chân trong tuần tự kế tiếp nhau trong lúc đang chú niệm “nâng lên, 
chuyên động, duỗi căng ra, tiếp xúc, án xuống” và v.v. Khi sắc thân lắc lư 
hướng về phía trước, nên được chú niệm là “lắc lư, lắc lư”. Trong lúc đó, 
trong tiến trình của việc đứng lên, sự đứng dậy, xảy ra sự khinh doanh ở 
trong sắc thân. Sự chú ý cần được có định vào các yếu tó này và mót su 
chú niệm duoc thực hiện là “đứng dậy, đứng dậy”. Quá trinh đang đứng 
dậy nên được thực hiện một cách chậm rãi. Trong tiến trình thực hành, sẽ 
là thích hợp nhất nếu như một hành giả hành động một cách yếu đuối và 
một cách chậm rãi trong mọi hoạt động của mình, tự hồ một bệnh nhân 
nhuyễn nhược vô lực. Có lẽ trường hợp của một người đang mắc chứng 
đau thắt lưng sẽ là một thí dụ thích hợp hơn ở đây. Bệnh nhân cần phải 

90 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


thán trong và di chuyên một cách chậm rãi để tránh sự thống khó. Cüng 
cách thức nhu thế, một hành giả phải luôn có gang và duy trì các động tác 
chậm lại trong tất cả mọi hành động. Tốc độ thấp nhất phải nhất thiết có 
khả năng để cho Sự Chú Niệm, Sự Định Thức và Tri Thức Tinh Thần đuổi 
kịp. Người ta đã luôn sống một cách mạn bát kinh tâm, và bây giờ mới bắt 
đầu tự bồi huấn bản thân một cách nghiêm túc để duy trì tâm thức của 
mình ở trong sắc thân. Đó chỉ là giai đoạn đầu và Sự Chú Niệm và Tri 
Thức Tinh Thần vẫn chưa được chuẩn bị một cách chính xác trong khi các 
quá trình thể chất và tinh thần đang chuyển động với tốc độ tối đa. Do đó, 
điều bách thiết là phải đưa tốc độ cao nhất của các quá trình này về tốc độ 
chậm nhất, nhằm dé cho điều ấy có thé làm cho Sự Chú Niệm và Tri Thức 
Tinh Thần tiến theo cùng tốc độ với chúng. Do đó, người ta đã giáo đạo 
rằng các việc huấn tập về sự chuyên động chậm rãi nén được thực hiện mọi 
thời khắc. 


Further it may be mentioned that it is advisable for a yogi to 
behave like a blind person throughout the course of training. A person 
without any restrained manner will not look dignified because he usually 
looks at things and persons wantonly. He cannot obtain a steady and calm 
state. While on the other hand the blind person behaves in a composed 
manner by sitting sedately with downcast eyes: he never turns to any 
direction to look at things or persons because he is blind and cannot see 
them. Even if a person comes near him and speaks to him he never turns 
around. This composed manner is worthy of imitation. A yogi should act 
in the same manner while carrying out the contemplation: he should not 
look anywhere, his mind must be intent solely on the object of 
contemplation; while in the sitting posture he must be intently noting as 
"rising, falling". Even if strange things occur nearby, he must not look at 
them carefully: he must simply make a note as "seeing, seeing" and then 
pass on to the usual exercise by noting as "rising, falling". A yogi should 
have a high regard for the exercise and carry it out with due respect so 
much so as to be mistaken for a blind person. 

Hon nữa, có thé dé cập rằng thật là minh trí cho một hành giả nên 
biểu hiện tự hồ một manh nhân trong suốt khóa trinh bồi huấn. Một người 
mà không có bất luận một cách hành xử khắc chế nào sẽ không có vẻ được 

91 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


tôn nghiêm, vi vị ấy thường dé ý đến các sự vật và những con người một 
cách phóng dáng. Vị ấy không thé nào hoạch đắc một trang thái kiên định 
và tran tĩnh. Mặt khác, trong lúc đó vị manh nhân biểu hiện trong một cách 
hành xử tran tịnh với việc an tọa một cách tran định cùng với đôi mắt nhìn 
xuống (ha muc nhãn căn); vị áy không bao giờ quay sang bất luận hướng 
nào để quan khán đến các sự vật hoặc những con người, vì vị ấy thất minh 
và bát khả khán kiến chúng. Dù có một người đến gần vị ấy và nói chuyện 
với vị ấy, vị ấy không bao giờ chuyên thân. Cách hành xử tran tịnh này 
xứng đáng để mô phỏng theo. Một hành giả nên hành động cùng một cách 
thức trong khi đang thực hiện sự nghiêm túc khảo lự: vị áy khóng nën quan 
khán bát luận chỗ nào, tâm thức của vị áy càn phải chuyên tâm một cách 
hoàn toàn vào đối tượng của sự nghiêm túc khảo lự; trong lúc đang ở trong 
tư thé tọa hành, vị ấy cần phải chú niệm một cách chuyên chú là “phồng 
lên, xộp xuống”. Dù có xảy ra các sự việc kỳ đặc tại phụ cận, vị ấy không 
được quan khán chúng một cách cán thận, vị ấy chi đơn thuần thực hiện 
một sự chú niệm là “khán kiến, khán kiến” và thế rồi chuyển sang việc 
huấn tập thông thường với sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống”. Một 
hành gia phải có một sự cực ky kính bội đối với việc huấn tập và tiễn tu nó 
với tất cả lòng kính trọng cần thiết đến mức độ đã bị thố ngộ với một manh 
nhân. 


In this respect certain female yogis were found to be in perfect form. 
They carefully carried out the exercise with all due respect in accordance 
with the instructions. Their manner was very composed and they were 
always intent on the objects of contemplation. They never looked around. 
When they walked, they were always intent on the steps. Their steps were 
light, smooth and slow. Every yogi should follow their example. 

Vé linh vuc này, một số nữ hành giả đã được cho là có hình thái 
hoàn hảo. Ho đã thực hiện một cách cán thận việc huấn tập với tất cả lòng 
kính trọng y chiếu theo những sự giáo đạo. Cách hành xử của họ đã hết 
sức tran tịnh và ho đã luôn chuyên tâm vào các đối tượng của sự nghiêm 
túc khảo lự. Họ không bao giờ nhìn xung quanh. Khi họ đã bộ hành, họ đã 
luôn chuyên tâm vào các bước di. Các bước đi của họ đã khinh khoái, bình 
ôn và chậm rãi. Mỗi hành giả nên mô phỏng theo họ. 


92 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


It is necessary for a yogi to behave like a deaf person also. 
Ordinary a person, as soon as he hears a sound, turns around and looks at 
the direction from where the sound comes. Or he turns around towards the 
person who speaks to him and makes a reply. He will not behave in a 
sedate manner. While on the other hand, a deaf person behaves in a 
composed manner: he does not take heed of any sound or talk because he 
never hears them. Similarly, a yogi should conduct himself in like manner 
without taking heed of any unimportant talk nor should he deliberately 
listen to any talk or speech. If he happens to hear any sound or talk he 
should at once make a note as "hearing, hearing" and then return to the 
usual exercise of noting as "rising, falling". He should proceed with his 
contemplation intently so much so as to be mistaken for a deaf person. 

Đối với một hành giả điều tất yếu là cũng nên biểu hiện tự hồ một vi 
lung tử. Thông thường một người, ngay khi vị ấy nghe một âm thanh, 
chuyên thân và quan khán về hướng mà nơi đó âm thanh phát ra. Hoặc vị 
ấy chuyển thân về phía người nói chuyện với mình và thực hiện một sự trả 
lời. Vị ấy sẽ không biểu hiện trong một cách hành xử bình đạm. Mặt khác, 
trong lúc đó một vị lung tử biểu hiện trong một cách hành xử tran tĩnh: vị 
ấy bất thính tong bất luận âm thanh hoặc lời nói nào, vì vị ay không bao 
giờ thính đáo chúng. Một cách tương tự, hành giả nên tự biểu hiện trong 
cách hành xử tương tự mà bất thính tòng bát luận lời nói nào bất trọng yếu, 
mà vị ấy cũng không nên cố ý lắng nghe bất luận lời nói hoặc khẩu ngữ 
nào. Nếu như vị ấy tình cờ thính đáo bát luận âm thanh hoặc lời nói nào, vị 
áy ngay túc khắc nën thực hiện một sự chú niệm là “thính văn, thính văn” 
và thế rồi hãy phản hồi việc huấn tập thông thường về sự chú niệm là 
“phồng lên, xộp xuống”. Vị ấy nên tiếp tục tiến hóa với việc nghiêm túc 
khảo lự của mình một cách chuyên chú đến mức độ đã bị thố ngộ với một 
vị lung tử. 


It should be remembered that the carrying out intently of 
contemplation is the only concern of a yogi; other things seen or heard are 
not his concern. He should not take heed of them even though they may 
appear to be strange or curious. When he sees any sights he must ignore 
them as if he does not see; so also in the case of voices or sounds he must 


93 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NIP BAN 


ignore them as if he does not hear. In the case of bodily actions, he must 
act slowly and feebly as if he were sick and very weak. 

Nên ghi nhớ rằng việc tiễn tu một cách chuyên chú về sự nghiêm túc 
khảo lự là mối quan tâm duy nhất của một hành già; các sự vật khác khi 
được khán kiến, hoặc được thính văn không phải là mối quan tâm của 
mình. Vị ấy không nên chú ý đến chúng cho dù chúng có thể tỏ ra kỳ đặc 
hoặc hiếu kỳ. Khi vị ấy khán kiến bất luận những cảnh sac nào, vị ấy cần 
phải trạo dĩ khinh tâm chúng, y như thể vị áy bát khán kiến; cũng như thế 
trong trường hợp với các giọng nói hoặc các âm thanh, vị ấy cần phải trạo 
di khinh tâm chúng, y như thé vị ấy bất thính đáo. Trong trường hợp với 
các hành động thuộc về sắc thân, vị ấy cần phải hành động một cách chậm 
rãi và một cách yếu đuối, y như thê vị ấy đã bị bệnh và hết sức nhuyễn 
nhược vô lực. 


It is therefore emphasized that the act of pulling up the body to the 
standing posture should be carried out slowly. On coming to an erect 
position, a note should be made as "standing, standing"; if he happens to 
look around, a note should be made as “looking, seeing”; and on walking 
each step should be noted as "right step, left step" or “walking, walking”. 
In each step, attention should be fixed on the movement from the point of 
lifting the leg to the point of putting down. While walking in quick steps or 
taking a long walk, a note on one section of each step as "right step, left 
step" or "walking, walking" will do. In the case of taking a slow walk, 
each step may be divided into three section of lifting, pushing forward and 
putting down respectively. In the beginning of the exercise, a note should 
be make on two section in each step as “lifting”, by fixing the attention on 
the upward movement of the leg from the beginning to the end, and as 
“putting” on the downward movement from the beginning to the end. Thus 
the exercise which starts with the first step by noting as "lifting, putting” 
now ends. Here it may be mentioned that, at the time of noting as 
“putting” when the leg is put down in the first step, the other leg happens 
usually to lift up to begin the next step. This should not be allowed to 
happen. Next step should begin only after the end of the first step, such as 
“lifting, putting” for the first one and “lifting, putting” for the next step. 
After two or three days this exercise would be easy anh he should carry out 
94 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


the exercise of noting each step in three sections as "lifting, pushing, 
putting". For the present, a yogi should start the exercise by noting as 
"right step, left step", or "walking, walking" while walking quickly, and 
be noting as “lifting, putting" while walking slowly. 

Do đó, cần được nhấn manh rang quá trinh dang khởi thân lên tư thé 
trụ hành phải được thực hiện một cách chậm rãi. Khi đến một vị trí thắng 
đứng, một sự chú niệm nên được thực hiện là “đứng lên, đứng lên”; nếu 
như vị ấy tình cờ nhìn xung quanh, một sự chú niệm nên được thực hiện là 
“khán quan, khán kiến”; và đang khi bộ hành mỗi bước đi nên được chú 
niệm là “phải bước, trái bước” hoặc “bộ hành, bộ hành”. Trong mỗi bước 
đi, sự chú ý nên được cô định vào việc chuyên động từ thời điểm nâng 
chân lên đến thời điểm đặt xuống. Trong khi đang bộ hành với những bước 
đi nhanh hoặc đang thực hiện một cước bộ dài, sẽ thực hiện một sự chú 
niệm vào một phần của mỗi bước đi là “phải bước, trái bước” hoặc “bộ 
hành, bộ hành”. Trong trường hợp đang thực hiện một cước bộ chậm, mỗi 
bước di có thé được chia ra thành ba phần với việc nhác lên, việc đưa thắng 
tới trước và việc đặt xuống một cách tương ứng. Vào giai đoạn đầu của 
việc huấn tập, một sự chú niệm nên được thực hiện vào hai phần trong mỗi 
bước di là “nhấc lên”, bằng cách cố định sự chú ý vào việc chuyển động 
hướng lên trên của chân từ đầu chí cuối, và là “đặt xuống” vào việc chuyển 
động hướng xuống từ đầu chí cuối. Vì vậy, việc huấn tập mà bắt đầu với 
bước đi đầu tiên với sự chú niệm là “nhắc lên, đặt xuống” bây giờ kết thúc. 
Ở đây có thê đề cập rằng, tại thời điểm của sự chú niệm là “đặt xuống” khi 
chân được đặt xuống ở bước đi đầu tiên, chân bên kia một cách thông lệ 
ngẫu nhiên xảy ra việc nhac lên dé bat đầu bước đi tiếp sau. Điều này 
không nên cho phép xảy ra. Bước đi tiếp sau chỉ nên bắt đầu sau khi kết 
thúc bước đi đầu tiên, chang han như là “nhac lên, đặt xuống” cho bước di 
đầu tiên, và “nhac lên, dat xuống” cho bước đi tiếp sau. Sau hai hoặc ba 
ngày, việc huấn tập này sẽ được dë dàng, và vị ay nên tién tu việc huấn tập 
vé sự chú niệm mỗi bước di trong ba phan là “nhac lên, đưa ra, đặt xuống”. 
Trong lúc này, một hành giả nên bắt đầu việc huấn tập với sự chú niệm là 
“phải bước, trái bước” hoặc “bộ hành, bộ hành” trong khi đang bộ hành 
một cách nhanh chóng: và với sự chú niệm là “nhắc lên, đặt xuống” trong 
khi đang bộ hành một cách chậm rãi. 


95 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


In the course of his walk, he may feel wanting to sit down. He 
should then make a note as "wanting, wanting"; if he then happens to look 
up as "looking, seeing; looking; seeing"; on going to the place for sitting 
as "lifting, putting"; on stopping as "stopping, stopping"; on turning as 
"turning, turning"; when he feels wanting to sit as "wanting, wanting". In 
the act of sitting, there occurs a heaviness in the body and also a 
downward pull. Attention should be fixed on these factor and a note made 
as "sitting, sitting, sitting". After having sat down, there would be 
movements of bringing the hand and legs into position. They should be 
noted as "moving, bending, stretching" and so forth. If there is nothing to 
do and if he is sitting quietly, he should revert to the usual exercise of 
noting as "rising, falling". 

Trong tién trinh bó hành cüa minh, vi ay có thé cảm thấy việc mong 
muốn để ngồi xuống. Vị áy thế rồi nën thực hiện một sự chú niệm là 
“mong muốn, mong muốn”; nếu như vị ay sau đó tinh cờ ngáng đầu lên 
khán kiến, một sự chú niệm là “khán quan, khán kiến; khán quan, khán 
kiến”; đang khi đi đến vị trí để an tọa, một sự chú niệm là “nhac lên, đặt 
xuống”: đang khi dừng lại, một sự chú niệm là “dừng lại, dừng lại”; đang 
khi xoay người, một sự chú niệm là “chuyên thân, chuyên thân”; khi vị ay 
cam thay việ mong muốn dé ngồi xuống, một sự chú niệm là “mong 
muốn, mong muốn”. Trong quá trình đang an tọa, xảy ra một trọng lượng 
ở trong sắc thân và cũng có một lực kéo xuống. Sự chú ý nên được có định 
vào những yếu tó này và một sự chú niệm duoc thực hiện là “an tọa, an tọa, 
an tọa”. Sau khi đã ngòi xuống, sẽ có các sự chuyển động để đưa ra những 
tay và chân vào vị trí. Chúng nên được chú niệm là “chuyển động, co gập 
lại, duỗi căng ra” và v.v. Nếu như không có chi để làm, và nếu như vị áy 
dang an tọa một cách bình tịnh, vị ay nên hồi phục việc huấn tập thông 
thường vé sự chú niệm là “phồng lên, xộp xuống”. 


If, in the course of contemplation, he feels painful or tired or hot, he 
should make a note of them and then revert to the usual exercise by noting 
as "rising, falling". If he feels sleepy, he should make a note as "sleepy, 
sleepy ", and process with the noting of all acts of preparing for lying down 
and bringing into position the hands and legs as "raising, pressing, 
moving, supporting"; when the body sways as “swaying, swaying”; when 

96 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


the legs stretch as "stretching, stretching"; and when the body drops and 
lies flat as "lying, lying". l 

Néu nhu, trong tién trình của sự nghiêm túc khảo lự, vị ấy cảm thọ 
đông thống, hoặc mệt mỏi, hoặc nóng bức; vị ay nên thực hiện mot chú 
niệm về chúng, và thế rồi hồi phục việc huấn tập thông thường với sự chú 
niệm là “phòng lên, xộp xuống”. Nếu như vị ấy cảm đáo khốn quyện, vị ấy 
nên thực hiện một sự chú niệm là “khốn quyện, khốn quyện”, và tiếp tục 
tiến hóa với sự chú niệm vào tất cả các hành động cho việc chuẩn bị để 
nằm xuống và đưa ra những tay và chân vào vi trí, một sự chú niệm là 
“nâng lên, án xuóng, chuyển động, nâng đỡ”; khi sắc thân lắc lư, một sự 
chú niệm là “lắc lu, lắc lu”; khi duỗi căng những chân ra, một sự chú niệm 
là *duói căng ra, duói căng ra”; và khi sắc thân hạ xuống và nằm tháng ra, 
một sự chú niệm là “nằm nghỉ, nằm nghi". 


These trifling acts in lying down are also important and they should 
not be neglected. There is every possibility of attaining enlightenment 
during this short time. On the full development of Concentration and 
Spiritual Knowledge enlightenment is attainable during the present 
moment of bending or stretching. In this way, Venerable Ananda (cousin 
and personal attendant of the Buddha) attained Arahatship at the very 
moment of lying down. 

Những hành vi vô túc khinh trọng trong lúc nam xuống cũng trọng 
yếu và chúng không nên được sao lãng. Có mọi khả năng cho việc thành 
đạt sự giác ngộ trong khoảng thời gian ngắn này. Trong sự phát triển hoàn 
chỉnh của Sự Định Thức và Tri Thức Tinh Thân, sự giác ngộ có thê hoạch 
đặc trong khoảnh khắc co gập lại hoặc duỗi căng ra này. Theo phương 
thức này, Trưởng Lão Ananda (biểu đệ và thị giả riêng của Đức Phật) đã 
thành đạt Quả Vị Vô Sinh ngay tại khoảnh khắc nằm xuống. 


About the beginning of the fourth month afler the great final 
Nibbana (Mahaparinibbana) of the Lord Buddha, it was arranged to hold 
the first Sanghayana. By this term is meant the council of monks who 
collectively make classification, examination, confirmation and recitation 
of all teaching of Lord Buddha. At that time, five hundred monks were 
chosen for the work. Of them four hundred and ninety-nine were Arahats 


97 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


(Adepts, who have become perfect and have attained enlightenment) while 
Venerable Ananda alone was a Sotapanna (Stream Winner, i.e. the first 
stage on the path when one has entered the stream leading to 
enlightenment). In order to attend the Council as an Arahat on the same 
level with the others, he made his utmost effort to carry on with the 
meditation until just one day before the first day of the Council. That was 
on the fourth waning of the month of August. He proceeded with the 
contemplation of Mindfulness of the Body (Kayagata Sati) which is also 
known as the Application of Mindfulness to Insight into the Functioning of 
the Body (Kayanupassana Satipatthana) and kept on walking the whole 
night. It might be in the same manner of noting as “right step, left step" or 
“walking, walking”. He was thus occupied with the intent contemplation 
of mental and material processes in each step till the dawn of the next day. 
But he had not yet attained the Arahatship. 

Vào giai đoạn đầu của tháng thứ tư sau khi Đức Thế Tôn đã quyết 
định viên tịch Níp Bàn (Đại Viên Tịch Níp Bàn), đã có bố trí để triệu tập 
Hội Nghị Kiết Tập Tam Tạng lần thứ nhứt. Với thuật ngữ này có nghĩa 
là Hội Nghị các vị tu sĩ đã hội tập thực hiện việc phân loại, việc thám tra, 
việc chứng thực và việc bối tụng tất cả những huấn từ của Đức Thế Tôn. 
Vào thời điểm ấy, năm trăm vị tu sĩ đã được tuyên trach cho việc kiết tập. 
Trong số họ, có bốn trăm chín mươi chín vị đã là các bậc Vô Sinh (Các bậc 
thục luyện, các bậc đã trở nên hoàn hảo và đã thành đạt sự giác ngộ) trong 
lúc đó chỉ có Trưởng Lão Ananda đã là Bậc Thất Lai (Bậc Dự Lưu, tức 
là, giai đoạn đầu tiên trên đạo lộ khi mà người ta đã tién nhập vào dòng dat 
dẫn đến sự giác ngộ). Nhăm để tham dự Hội Nghị với tư cách là một Bậc 
Vô Sinh dong đẳng với các bậc kia, Ngài đã thực hiện sự nỗ lực tối đa của 
mình để tiếp tục hành trì việc thiền định cho đến chỉ một ngày trước ngày 
đầu tiên của Hội Nghi. Đó đã là vào ngày trăng hạ huyền thứ tư của Tháng 
Tám. Ngài đã tiếp tục tiến hóa với sự nghiêm túc khảo lự với Sự Chú 
Niệm vào Sắc Thân (Thân Niệm Xứ) mà điều đó còn được biết đến là 
Ứng Dụng của Sự Chú Niệm đến Tuệ Giác vào Công Năng của Sắc Thân 
(Thân Tùy Quán Niệm Xứ) và đã tiếp tục việc bộ hành suốt cả đêm. 
Cũng có thé điều đó là cùng một cách thức của sự chú niệm là “phải bước, 
trái bước” hoặc “bộ hành, bộ hành”. Như thế Ngài đã bận rộn với sự 
chuyên tâm nghiêm túc khảo lự vào các quá trình tỉnh thần và vật chất 

98 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


trong mỗi bước di cho đến lúc binh minh của ngày hôm sau. Thé nhung 
Ngài đã vẫn chua thành đạt Quả Vị Vô Sinh. 


Then the Venerable Ananda thought thus: “I have done my utmost. 
Lord Buddha used to say, "Ananda, you possess full Perfection 
(Páramis). Do proceed with the practice of meditation. You will surely 
attain Arahatship one day." I have tried my level best so much that I can 
be counted as one of those who ever did their best in meditation. What 
may be the reason for my failure?” Then he remembered: "Ah ! I was 
overzealous in keeping solely to the exercise of walking throughout the 
night. There was an excess of Vigor and less Concentration, which indeed 
was responsible for the state of Restlessness (Uddhacca). It is now 
necessary to stop walking so as to bring Vigor in level with Concentration 


? 


and to proceed with the contemplation in a lying position.” Venerable 
Ananda accordingly entered his room and sat down on the bench and then 
began to lie down. It was said that Venerable Ananda attained 
Arahatship thus at the moment of lying down or rather at the moment of 
contemplating as “lying, lying”. 

Thế rồi Trưởng Lão Ananda đã nghĩ suy như vay: “Ta đã cố gắng 
hết sức của mình. Đức Thế Tôn đã từng nói rằng “Này Ananda, con cụ 
hữu day đủ các Pháp Toàn Thiện (Chư Pháp Ba La Mat). Hãy tiếp tục 
tiến hóa với việc thực hành thiền định. Một cách kháng định con sẽ thành 
dat Quà Vị Vô Sinh một ngày nào đó”. Ta đã cố gắng hết sức mình đến 
trình độ mà Ta có thé được kê như là một trong những vị đã từng nỗ lực hết 
sức mình trong thiền định. Điều chi có thể là lý do cho sự thất bại của Ta 
?" Thế rồi Ngài đã ghi nhớ: “À ! Ta đã nhiệt tâm quá mức trong khi chỉ có 
duy trì một cách hoàn toàn vào việc huấn tập về bộ hành suốt cả đêm. Đã 
có một sự quá luong về Tinh Lực và giảm thiểu về Sự Định Thức, ma điều 
đó đích thực đã là phụ hữu trách nhiệm cho trạng thái tiêu táo bát an (Trao 
Cử). Bây giờ nhất thiết phải dừng việc bộ hành nhằm dé dem Tinh Lực 
cho ngang bằng với Sự Dinh Thức, và tiếp tục tién hóa với việc nghiêm túc 
khảo lự trong một tư thế nằm xuống”. Trưởng Lão Änanda vì thế đã vào 
phòng của mình và đã ngồi xuống băng ghế, và thế rồi đã bắt đầu nằm 
xuống. Người ta đã nói rằng Trưởng Lão Ananda đã thành đạt Quả Vị Vô 


99 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Sinh như vậy ngay tại khoảnh khắc năm xuống, hoặc chính xác hơn là ngay 
khoảnh khắc đang nghiêm túc khảo lự là “nằm xuống, nằm xuống”. 


This manner of attaining Arahatship has been recorded as a 
strange event in the Commentaries because this manner was outside of the 
four regular postures of walking, standing, sitting and lying down. Át that 
moment, Venerable Ananda could not be regarded strictly to have been in 
a standing posture because his feet were off the floor, or could he be 
regarded as sitting because his body was in a leaning position quite close 
to a pillow, nor in a lying posture because his head had not touched the 
pillow and the body did not lay flat as yet. As Venerable Ananda was a 
Stream Winner, he had to develop the three other higher stages: The Path 
and Fruition of a Once-Returner, second stage on the Path; Path and 
Fruition of a Never-Returner, third stage on the Path; and Path and 
Fruition of an Adept, fourth and final stage of the Path (Sakadagümi 
Magga and Phala, Anāgāämī Magga and Phala, Arahatta Magga and 
Phala) in his final attainment. It took a moment only. Every care is 
therefore needed to carry on the practice of contemplation without 
relaxation or omission. 

Cách thức thành dat Quà Vi Vô Sinh này đã được ghi chép lại trong 
các Bộ Chú Giai như là một su kiện kỳ đặc vi cách thức nay đã là ở bên 
ngoài bốn tư thế thông thường của bộ hành, trụ hành, tọa hành và ngọa 
hành. Vào khoảnh khắc đó, một cách nghiêm chỉnh Trưởng Lão Ananda 
không thé được xem như là đã đang ở trong một tư thế trụ hành vì đôi bàn 
chân của Ngài đã rời khỏi nền nhà, mà Ngài cũng không thể được xem như 
là đang tọa hành vì sắc thân của Ngài đã đang ở một tư thế ngả lưng khá 
gần với một cái gói, mà cũng không ở một tư thế ngọa hành vì đầu của 
Ngài đã chưa có tiếp xúc cái gối, và cho đến lúc đó sắc thân đã vẫn chưa 
nằm thắng ra. Vì Trưởng Lão Ananda đã là một Bậc Dự Lưu, Ngài phải 
phát triển ba giai đoạn cao hơn còn lại: Đạo Lộ và Quả Vị của một Bậc 
Nhất Thứ Phản Hài Giả (Bậc Nhất Lai), giai đoạn thứ hai của Đạo Lộ; Đạo 
Lộ và Quả Vị của một Bậc Vĩnh Bát Phản Hồi Giả (Bậc Bắt Lai), giai đoạn 
thứ ba của Đạo Lộ; và Đạo Lộ và Quả VỊ của một Bậc Thục Luyện (Bậc 
Vô Sinh), giai đoạn thứ tư và cuối cùng của Đạo Lộ (Đạo Lộ và Quả Vị 
Nhất Lai, Đạo Lộ và Quả Vị Bát Lai, Đạo Lộ và Quá Vị Vô Sinh) trong 

100 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


sự thành đạt cuối cùng của Ngài. Nó chỉ lấy đi một khoảnh khắc. Do đó, 
mọi sự cán trọng đều nhất thiết phải tiếp tục thực hành việc nghiêm túc 
khảo lự mà không có sự phóng túng hoặc sơ suất. 


In the act of lying down, contemplation should be carried out with 
due care. When one feels sleepy and wants to lie down a note should be 
make as "sleepy, sleepy, wanting, wanting"; on raising the hand as 
"raising, raising"; on stretching as "stretching, stretching"; on touching 
as "touching, touching"; on pressing as "pressing, pressing"; afier 
swaying the body and on dropping it down as "lying, lying". The act of 
lying down should be carried out very slowly. On touching with the pillow, 
it should be noted as "touching, touching" — there are many places of 
touch all over body but each spot only need to be noted at one time. In the 
lying position, there are many bodily actions for bringing the legs and 
hands into position also. These actions should be noted carefully as 
"raising, stretching, bending, moving" and so on. On turning the body, a 
note should be make as "turning, turning" and when there is nothing 
particular, the usual exercise of noting as "rising, falling" should be 
reverted to. When lying on the side or on the back, there are usually no 
particular things to be noted: then the usual exercise must be reverted to. 

Trong quá trinh đang nằm xuống, sự nghiêm túc khảo lu nên được 
thực hiện với tất cả sự cán trọng. Khi người ta cảm đáo khốn quyện và 
mong muốn để nằm xuống, một sự chú niệm nên được thực hiện là “khốn 
quyện, khốn quyện; mong muốn, mong muốn”; đang khi giơ tay lên, một 
sự chú niệm nên được thực hiện là “giơ lên, giơ lên”; dang khi đuỗi căng 
ra, một sự chú niệm nên được thực hiện là “duỗi căng ra, duỗi căng ra”; 
đang khi tiếp xúc, một sự chú niệm nên được thực hiện là “tiếp xúc, tiếp 
xúc”; đang khi án xuống, một sự chú niệm nên được thực hiện là “ấn 
xuống, án xuống”; sau khi đã lắc lu sắc thân và đang khi hạ nó xuống, một 
sự chú niệm nên được thực hiện là “nằm nghỉ, nằm nghỉ”. Quá trình nằm 
xuống nên được thực hiện một cách hết sức chậm rãi. Đang khi tiếp xúc 
với cái gối, nên được chú niệm là “tiếp xúc, tiếp xúc” — có nhiều vị trí tiếp 
xúc trên khắp cả sắc thân, thé nhưng mỗi điềm chi cần được chú niệm một 
lần. Trong tư thế ngọa hành, cũng có nhiều động tác thuộc sắc thân để đem 
những chân và tay vào vị trí. Các động tác này nên được chú niệm một 

101 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


cách cán thán, nhu là “nâng lên, duói căng ra, co gập lai, chuyển động” và 
v.v. Đang khi chuyển thân, một sự chú niệm nên được thực hiện là 
“chuyển thân, chuyển thân” và khi không có điều chi đặc biệt, việc huấn 
tập thông thường về sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống” nên được hồi 
phục. Khi đang nằm nghiêng một bên hoặc nằm ngửa, không có những 
điều chi đặc biệt để được chú niệm: thé rồi việc huấn tập thông thường cần 
phải được hồi phục. 


But there may be times when the mind wanders while one is in the 
lying posture. This wandering mind should be noted as “going, going” 
when it goes out, as "arriving, arriving" when it reaches a place, as 
"planning, reflecting", and so forth on each state in the same manner as in 
the case of contemplation in the sitting posture. Mind generally vanishes 
on being noted once or twice. Then the usual exercise of noting as "rising, 
falling" should be reverted to. There may be also instances of swallowing 
or spitting saliva, or feeling of painful sensations, hot sensations, itching 
sensations, etc. or of bodily actions in changing the position and moving 
the limbs. They should be contemplated as each occurs. (When sufficient 
strength in Concentration is gained, it will be possible even to carry on 
with the contemplation of each act of opening and closing of the eyelids 
and winking). Afierwards one should then return to the usual exercise 
when there is no other thing to do. 

Thé nhưng, có thé có những lúc khi mà tám thức phiêu bat trong lúc 
người ta đang ở tư thế ngọa hành. Tâm thức đang phiêu bạt này nên được 
chú niệm là “phiêu bạt, phiêu bạt” khi nó đi ra ngoài; là “đạt đáo, đạt đáo” 
khi nó đạt đáo nhất điểm; là “sách hoạch, thâm tư tưởng pháp” và v.v., trên 
mỗi trạng thái theo cùng một cách thức như trong trường hợp của sự 
nghiêm túc khảo lự ở tư thế tọa hành. Tâm thức thường biến mất khi đã 
được chú niệm một hoặc hai lần. Thế rồi việc huấn tập về sự chú niệm là 
“phồng lên, xộp xuống” nên được hồi phục. Cũng có thể có những tình 
huống của việc nuốt vào hoặc việc khac nhó nước miếng, hoặc cảm thọ 
những cảm giác đông thống, những cảm giác nóng bức, những cảm giác 
ngứa ngáy v.v., hoặc những động tác thuộc sắc thân trong việc thay đổi tư 
thế và việc cử động tứ chi. Chúng nên được nghiêm túc khảo lự khi mỗi 
lần xảy ra. (Khi đã hoạch đắc năng lực sung túc trong Sự Định Thức thi sẽ 

102 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


khả thi ngay cả việc tiếp tục thực hiện sự nghiêm túc khảo lự với từng mỗi 
quá trình đang mở ra và khép lại của các mí mắt, và sự nháy mắt). Thế rồi, 
sau đó người ta nên phản hồi việc huấn tập thông thường khi không có điều 
chỉ khác để làm. 


Though it is late in the night and it is time for sleep, it is not 
advisable to give up the contemplation and go to sleep. Anyone who has a 
keen interest in contemplation must be prepared to face the risk of 
spending many nights without sleep. 

Dù đã khuya và đã đến thời gian dé ngủ nghi, thật là bát minh trí dé 
từ bỏ sự nghiêm túc khảo lự và để đi ngủ. Bất luận ai mà có sự chuyên tâm 
quan chú trong việc nghiêm túc khảo lu, vị áy cần phải được chuẩn bị tư 
tưởng để đối diện với mối nguy cơ thiệt hại của việc tiêu phí nhiều đêm 
không ngủ. 


The scriptures are emphatic on the necessity of developing the very 
qualities of Energetic Vigor Which Consists of Four Limbs, i.e. varieties 
(Caturanga Viriya) in the practice of meditation. In the hard struggle, he 
may be reduced to a mere skeleton of skin, bone and sinew when his flesh 
and blood wither away and dry up but should not give up his effort so long 
as he has not attained whatever is attainable by manly perseverance, 
energy and endeavor. These instructions should be followed with a strong 
determination. It may be possible to keep awake if there is strong enough 
Concentration to beat off the sleep but he will fall asleep if sleep gets an 
upper hand. When he feels sleepy, he should make a note as "sleepy, 
sleepy"; when the eyelids are drooping as "drooping, drooping"; dazzled 
as “dazzled, dazzled”. After the contemplation in the manner indicated, he 
may be able to shake off the sleepiness and feel fresh again. This feeling 
should be noted as “feeling fresh, feeling fresh” and after which the usual 
exercise of noting as “rising, falling” should be reverted to. However, in 
spite of his determination, he may feel unable to keep himself awake if he is 
very sleepy. In a lying posture, it is more easy to fall asleep. A beginner 
should therefore try to keep himself mostly in the postures of sitting and 
walking. 


103 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Các văn bản kinh điển đã nhấn mạnh vé tinh tất yếu của việc phát 
triển các phẩm chất ưu tú tuyệt đối của Tinh Lực Sung Bái Tó Thành Tứ 
Chi, tức là các đặc tính phức hợp (Tứ Chỉ Cần Man) trong viéc thuc hanh 
thién dinh. Trong sự phan đấu tích cực, vị ấy có thé bị giảm sút chỉ là một 
bộ xương bằng da, xương và gân guốc, khi mà máu và thịt của vị ấy héo 
mòn và khô cạn đi, thế nhưng vị ay không nên từ bó những sự nỗ lực của 
mình chừng nào mà vị ấy chua đạt đáo điều gì có thé hữu hoạch đắc bằng 
nhiều sự kiên trì bất giải đãi, hoạt lực và sự nỗ lực hoàn thành. Những sự 
giáo đạo này nên được tuân chiếu với một sự quyết tâm kiên cường. Có 
thể là khả thi để giữ sự tỉnh giác nếu như có Sự Định Thức đủ kiên cường 
để kích thoái sự ngủ nghỉ, thế nhưng vị ấy sẽ nhập thụy nếu như sự ngủ 
nghỉ chiếm thượng phong. Khi vị ấy cảm đáo khốn quyện, vị ấy nên thực 
hiện một sự chú niệm là “khốn quyện, khốn quyện”; khi các mí mắt đang 
rũ xuống, một sự chú niệm là “rũ xuống, rũ xuống”: bị lóa mắt, một sự chú 
niệm là “lóa mắt, lóa mắt”. Sau khi sự nghiêm túc khảo lự theo cách thức 
đã biéu minh, vị ấy có thé có khả năng để bài thoát sự khốn quyện và cảm 
thấy tươi tỉnh trở lại. Sự cảm thọ này nên được chú niệm là “cảm thấy tươi 
tỉnh, cảm thấy tươi tỉnh”, và sau đó việc huấn tập về sự chú niệm là “phồng 
lên, xộp xuống” nên được hồi phục. Tuy nhiên, bất quản sự quyết tâm của 
mình, vị ấy có thể cảm thấy không có khả năng để tự giữ lấy sự tỉnh giác 
cho mình nếu như vị ấy đã hết sức khốn quyện. Trong tư thế ngọa hành thì 
sẽ dễ dàng nhập thụy hơn. Do đó, một sơ học giả nên có gắng gìn giữ bản 
thân mình một cách chủ yếu là trong các tư thế tọa hành và bộ hành. 


But when the night is late, he will be compelled to lie down and 
proceed with the contemplation of “rising” and “falling”. In this position, 
he may perhaps fall asleep. During the time of sleep, it is not possible to 
carry on with the contemplation. It is an interval for a yogi to relax. An 
hours’ sleep will give him an hour s relaxation and if he continues to sleep 
for two, three or four hours, he will get relaxation for longer hours. But it 
would not be advisable for a yogi to sleep more than four hours, which is 
pretty long and ample for a normal sleep. 

Thế nhưng khi đêm đã về khuya, vị ấy sẽ bị cưỡng cầu để nằm 
xuống và tiếp tục tiến hóa với việc nghiêm túc khảo lự “phông lên” và 
“xộp xuống”. Trong tư thế này, có lẽ vị ấy có thể nhập thuy. Trong khoảng 

104 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


thời gian ngủ nghỉ, thật bất khả thi để tiếp tục sự nghiêm túc khảo lự. Đó 
là khoảng cách để một hành giả thư giãn. Một giờ ngủ nghỉ sẽ mang lại 
cho vị ấy một giờ thư giãn, và nếu như vị ấy tiếp tục ngủ nghỉ trong hai, ba 
hoặc bón giờ đồng hồ, vị ấy sẽ được thư giãn trong nhiều giờ hơn. Thé 
nhưng sẽ là bất minh trí cho một hành giả ngủ nhiều hơn bốn giờ đồng hồ, 
đó là khá dài và đầy đủ cho một giác ngủ bình thường. 


On waking up, a yogi should start his contemplation from the 
moment of awakening. To be fully occupied with intent contemplation 
throughout the waking hours is the routine of a yogi who works hard with 
true aspiration for the attainment for Path and its Fruition. If it is not 
possible to catch the waking moment, he should start with the usual 
exercise of noting as "rising, falling". Or if he becomes aware firstly of 
the fact of reflecting he should begin his contemplation by noting as 
"reflecting, reflecting", and then revert to the usual exercise of noting as 
“rising, falling". Or if he becomes aware firstly of hearing a voice or 
sound, he should begin by noting as "hearing, hearing" and then revert to 
the usual exercise. 

Trong khi thức dậy, một hành giả nên bắt đầu sự nghiêm túc khảo lự 
của mình từ khoảnh khắc của sự tỉnh giác. Một cách hoàn toàn bị bận rộn 
với tác ý nghiêm túc khảo lu trong suốt những giờ thức giác là thông lệ của 
một hành giả, là vị hết sức cố gắng với chân nguyện vọng cho sự thành đạt 
Đạo Lộ và Quả Vị của nó. Nếu như bát khả thi để bắt kịp thời điểm thức 
dậy, vị ấy nên bắt đầu với việc huấn tập thông thường về sự chú niệm là 
“phồng lên, xộp xuống”. Hoặc nếu nhu vị ấy phát giác trước tiên sự kiện ở 
việc thâm tư tưởng pháp, vị ấy nên bắt đầu sự nghiêm túc khảo lự của mình 
với sự chú niệm là “thâm tư tưởng pháp, thâm tư tưởng pháp”, và thế rồi 
hồi phục việc huấn tập thông thường về sự chú niệm là “phông lên, xộp 
xuống”. Hoặc nếu như vị ấy phát giác trước tiên việc thính văn một giọng 
nói hoặc một âm thanh, vị ấy nên bắt đầu với sự chú niệm là “thính văn, 
thính văn” và thế rồi hồi phục việc huấn tập thông thường. 


As soon as he wakes up, there may be bodily actions in turning this 
side or that side, and in moving the hands and legs and so forth. These 
actions should be contemplated in successive order. Or if he becomes 


105 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


aware of the mind leading to various bodily actions, he should start his 
contemplation by noting the mind in the first place. Or if he becomes 
aware firstly of the painful sensations, he should start by noting the painful 
sensations and then proceed with bodily actions. If he stays quietly without 
moving, the usual exercise of noting as "rising, falling" should be attended 
to. If he intended to get up he should note as “intending, intending” and 
then proceed with the noting of all actions serially in bringing the legs and 
hand into positions. It should be noted as "raising, raising" on raising the 
body, and "sitting, sitting" when the body is erect and in sitting posture, 
and if there are any other actions of bringing legs and hand into position 
these actions should also be noted. If there are no particular things the 
usual exercise of noting as "rising, falling" should be reverted to. 

Ngay khi vi ấy lai tinh, có thé có những hành động thuộc sắc thân 
trong khi xoay chuyén bên này hoặc bên kia, và trong khi chuyển động 
những tay và chân, và v.v. Những hành động này nên duoc nghiêm túc 
khảo lự trong trình tự liên tục. Hoặc nếu như vị ấy phát giác tâm thức đang 
dẫn đạo các hành động sai biệt thuộc sắc thân, vị ấy nên bắt đầu việc 
nghiêm túc khảo lự của mình với sự chú niệm tâm thức ngay từ đầu. Hoặc 
nếu như vị ấy phát giác trước tiên các cảm giác đông thống, vị ấy nên bắt 
đầu với sự chú niệm các cảm giác đông thống, và thế rồi tiếp tục tiến hóa 
với các hành động thuộc sắc thân. Nếu như vị ay trì hoàn một cách bình 
tịnh mà không chuyên động, việc huấn tập thông thường vé sự chú niệm là 
“phông lên, xộp xuống” nên được chú ý đến. Nếu như vị ấy tác ý dé đứng 
lên, vị ấy nên chú niệm là “tác y, tác ý” và thé rồi tiếp tục tién hóa với sự 
chú niệm tát cả các hành động một cách nối tiếp nhau để đưa những chân 
và tay vào tư thế. Nên được chú niệm là “nâng lên, nâng lên” đang khi 
nâng sắc thân lên; nên được chú niệm là “an tọa, an tọa” khi sắc thân thăng 
đứng và trong tư thế tọa hành; và nếu như có bất luận những hành động 
nào khác để đưa những chân và tay vào tư thế, những hành động này cũng 
nên được chú niệm. Nếu như không có những điều chi đặc biệt, việc huấn 
tập vé sự chú niệm là “phồng lên, xộp xuống” nên được hồi phuc. 


So far, things relating to the objects of contemplation in connection 
with the four postures and changing from one posture to another have been 
mentioned. It is merely a description of the general outline of major 


106 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


objects of contemplation to be carried out in the course of practice. Yet is 
the beginning of the practice. Yet in the beginning of the practice, it is 
difficult to follow up on all of them in contemplation. Many things will be 
omitted. But on gaining sufficient strength in Concentration, it is easy to 
follow up in contemplation not only those already enumerated but many 
more. With gradual development of Mindfulness and Concentration, the 
face of Spiritual Knowledge quickens and thus many more can be 
perceived. It is necessary to work up this high level. 

Cho đến giờ, những Pháp tương quan với các đối tượng của sự 
nghiêm túc khảo lu hữu quan với bón tu thé và việc thay đổi từ một tư thé 
đến tư thế khác đã được đề cập đến. Đó chỉ đơn thuần là một sự miêu tả 
của bản đại cương về các đối tượng chủ yếu của sự nghiêm túc khảo lự đã 
được thực hiện trong khóa trình thực hành. Tuy nhiên, khi bắt đầu phần 
thực hành, thật là khó khăn để theo dõi triệt để tất cả chúng trong sự 
nghiêm túc khảo lự. Có nhiều Pháp sẽ bị bỏ qua. Thế nhưng, khi đã hoạch 
đắc năng lực sung túc của Sự Định Thức, thật là dë dàng để theo dõi triệt 
để trong sự nghiêm túc khảo lự, không chỉ các Pháp đã được liệt kê áy mà 
còn nhiều hơn nữa. Với sự phát triển tiệm tiến của Sự Chú Niệm và Sự 
Định Thức, tốc độ của Tri Thức Tĩnh Thần đã được nhanh chóng và do đó 
có nhiều Pháp hơn nữa có thể được nhận thức. Nhất thiết phải từng bước 
phát triển đến trình độ cao này. 


Contemplation should be carried out also in the case of washing the 
face in the morning or when taking a bath. As it is necessary to act quickly 
in these cases, contemplation should be carried out to such an extent as far 
.as possible in these circumstances. On stretching the hand to catch hold of 
the mug as "stretching"; on catching hold of the mug as "holding"; on 
dipping the mug as "dipping"; on bringing the mug toward the body as 
"bringing"; on pouring the water as "pouring"; on feeling cold as 
"cold"; on rubbing as "rubbing" and so on. There are also many actions 
in changing or arranging the dress, in arranging the bed or bed sheets; 
and in opening the door and so on. These actions should be contemplated 
in detail serially as much as possible. 

Su nghiêm túc khảo ly cũng nén duoc thực hiện trong trường hop 
đang rửa mặt vào buổi sáng, hoặc khi đang tắm. Vì nhất thiết phải hành 

107 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


động một cách nhanh chóng trong những trường hop này, sự nghiêm túc 
khảo lự nên được thực hiện đến một mức độ chừng mực khả thi như thế 
trong những tình huóng này. Đang khi duỗi căng tay ra để nắm giữ lấy cái 
tách, một sự chú niệm được thực hiện là *duói căng ra”; đang khi nắm giữ 
lấy cái tách, một sự chú niệm được thực hiện là “nắm lấy”; đang khi nhúng 
cái tách xuống nước, một sự chú niệm được thực hiện là “nhúng xuống”: 
đang khi đưa cái tách về phía sac thân, một sự chú niệm được thực hiện là 
“đưa lạt”; dang khi giội nước, một sự chú niệm được thuc hiện là “gidi 
nước”; đang khi cảm thọ lạnh ngắt, một sự chú niệm được thực hiện là 
“lạnh ngắt”; đang khi chà xát, một sự chú niệm được thực hiện là “chà xát” 
v.v. Ngoài ra còn có nhiều hành động trong việc thay đổi hoặc sắp xếp 
trang phục, đang khi thu xếp giường ngủ hoặc các khăn trải giường; và 
đang khi mở cửa v.v. Những hành động này nên được nghiêm túc khảo lự 
trong chuỗi nối tiếp nhau một cách tế tiết càng nhiều càng tốt. 


At the time of taking a meal, contemplation should be started from 
the time of looking at the meal table as “looking, seeing; looking, seeing”; 
when stretching the hand to the plate as "stretching, stretching"; when the 
hand touches the food as "touching, hot, hot"; when gathering the food as 
"gathering, gathering"; when catching hold of the food as "catching, 
catching"; afier lifting when the hand is being brought up as "bringing, 
bringing"; when the neck is being bent down as "bending, bending"; when 
the food is being placed in the mouth as "placing, placing"; when 
withdrawing the hand as “withdrawing, withdrawing”; when the hand 
touches the plate as "touching, touching"; when the neck is being 
straightened as "straightening, straightening"; when chewing the food as 
"chewing, chewing"; at the time of chewing when the taste of food is 
known as "knowing, knowing"; when he likes the taste as "liking, liking"; 
when he finds it pleasant as "pleasant, pleasant"; when swallowing as 
"swallowing, swallowing". This is an illustration of the routine of 
contemplation on partaking of each morsel of food till the meal is finished. 
In this case also it is difficult to follow up all action at the beginning of the 
practice. There will be many omissions. He should not, however, hesitated 
but must try and follow up as much as he can. With the gradual 


108 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


advancement of the practice it will be easy to note many more than those 
mentioned here. 

Tại thời điểm thọ thuc, su nghiêm túc khảo lu nén được bát đầu từ 
thời điểm trông thấy bàn ăn, một sự chú niệm được thực hiện là “khán 
quan, khán kiến; khán quan, khán kiến”; khi đang duỗi căng cánh tay ra 
đến cái đĩa, một sự chú niệm được thực hiện là “duỗi căng ra, duỗi căng 
ra”; khi bàn tay tiếp xúc thực phẩm, một sự chú niệm được thực hiện là 
“tiếp xúc, nóng, nóng”; khi đang thu thập thực phẩm, một sự chú niệm 
được thực hiện là “thu thập, thu thập”; khi đang nắm giữ lấy thực phẩm, 
một sự chú niệm được thực hiện là “nam láy, nắm lấy”; sau khi gap lên, khi 
cánh tay đang được đưa lên, một sự chú niệm được thực hiện là “đưa lên, 
đưa lên”; khi cô đang bị cúi khum xuống, một sự chú niệm được thực hiện 
là “cúi khum, cúi khum”; khi thực phẩm đang được đặt vào trong miệng, 
một sự chú niệm được thực hiện là “đặt vào, đặt vào”; khi đang thu hồi 
cánh tay, một sự chú niệm được thực hiện là “thu hồi, thu hồi”; khi bàn tay 
tiếp xúc cái đĩa, một sự chú niệm được thực hiện là “tiếp xúc, tiếp xúc”; 
khi có đang được duói thăng, một sự chú niệm được thực hiện là “duỗi 
thang, duói tháng"; khi đang nhai nghiền thực phẩm, một sự chú niệm được 
thực hiện là “nhai nghiền, nhai nghiền”; tại thời điểm đang nhai nghiền, khi 
khẩu vị thực phẩm đã được biết, một sự chú niệm được thực hiện là “tri 
đắc, tri đặc”; khi vị áy ưa thích khâu vị, một sự chú niệm được thực hiện là 
“ưa thích, ưa thích”; khi vi áy nghiệm thay nó kha ai, một su chú niệm 
được thực hiện là “khả ái, khả ái”; khi đang nuốt vào, một sự chú niệm 
được thực hiện là “nuốt vào, nuốt vào”. Đây là một sự minh họa về trình 
tự đã quy định của sự nghiêm túc khảo lự đang khi hưởng dụng từng mỗi 
miếng đoàn thực cho đến khi bữa ăn đã được kết thúc. Trong trường hợp 
này, cũng thật là khó khăn dé theo dói triệt dé tất cả các hành động vào giai 
đoạn bắt đầu của sự thực hành. Sẽ có nhiều sự sơ suất. Tuy nhiên, vị ấy 
không nên trù trừ, mà cần phải có gắng và theo dõi triệt để với hết cả khả 
năng mà vị ấy có thể. Với sự tiến hóa tiệm tiễn của việc thực hành thì sẽ 
dễ dàng để chú niệm được nhiều Pháp hơn là các Pháp đã được đề cập ở 
day. 


Now the lessons for the practical exercise of contemplation are 
almost complete. As they are explained in detail and at some length, it is 


109 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


not easy to remember all of them. For the sake of easy memory, a 
summary of important and essential points will be mentioned. They are 
few. 

Bây giờ các bài hoc dành cho việc huấn tập thực sự cầu thị của sự 
nghiêm túc khảo lu đã gàn như hoàn hảo. Vì chúng đã được giải thích một 
cách tế tiết, thật không dé dàng để ghi nhớ hết tất cả chúng được. Vi lợi 
ich cho dé dàng ghi nhớ, một bản tông kết các điểm trọng yếu va cơ bản sẽ 
được đề cập đến. Chúng có một ít. 


In the case of taking a walk a yogi should contemplate the 
movements of the steps. While walking briskly each step should be noted 
as "left step, right step" respectively. Mind should be fixed intently on the 
movement of each step. While in the course of walking slowly each step 
should be noted in two sections as "lifting, putting; lifting, putting". While 
in a sitting posture, the usual exercise of contemplation by noting the 
movements of the abdomen as "rising, falling, rising, falling" should be 
carried out. The same manner of contemplation by noting as "rising, 
falling, rising, falling" should be carried out in the case of lying posture 
also. 

Trong trường hợp bộ hành, một hành giả nên nghiêm túc khảo lu 
những sự chuyên động của các bước đi. Trong khi bộ hành một cách 
nhanh nhẹ, mỗi bước đi nên được chú niệm là “phải bước, trái bước” một 
cách tương ứng. Tâm thức nên được có định một cách chuyên chú vào sự 
chuyên động của mỗi bước di. Trong lúc đó, tiến trình bộ hành một cách 
chậm rãi thì mỗi bước đi nên được chú niệm làm hai phân, là “nhắc lên, đặt 
xuống: nhác lên, đặt xuống”. Trong khi đang ở tư thế tọa hành, việc huấn 
tập thông thường của sự nghiêm túc khảo lự trong lúc đang chú niệm 
những sự chuyển động của cơ bụng là “phồng lên, xộp xuống: phóng lên, 
xộp xuống” nên được thực hiện. Cùng một cách thức của sự nghiêm túc 
khảo lu trong lúc đang chú niệm “phông lên, xộp xuống: phóng lên, xộp 
xuống” cũng nên được thực hiện trong trường hợp ở tư thế ngọa hành. 


[f it is found that the mind wanders during the course of noting as 
"rising, falling", it should not be let off but it should be followed 
immediately. On imagining it should be noted as “imagining, imagining”; 

110 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO Nip BÀN 


on thinking as "thinking, thinking"; on the mind going out as "going, 
going"; on the mind arriving at a place as "arriving, arriving"; and so 
forth on every occurrence. And the usual exercise of noting as "rising, 
falling", should then be reverted to. When there occur feelings of tiredness 
in hand, legs, or other limbs, or of hot or prickly or aching or itching 
sensations, they should be immediately followed up and notes as "tired, 
hot, prickly, aching, itching", and so on as the case may be. A return 
should then be made to the usual exercise of noting as “rising, falling”. 
When there are acts of bending or stretching the hands and legs, or moving 
the neck or limbs, or swaying the body to and fro, they should be followed 
up and noted in the serial order as they occur. The usual exercise of 
noting as "rising, falling" should then be reverted to. 

Nếu như đã nghiệm thấy rằng tâm thức phiêu bạt trong tiến trình 
đang chú niệm là “phồng lên, xộp xuống”, không nên để nó trôi qua mà 
ngay lập tức nó phải được theo dõi triệt để. Đang khi tưởng tượng, nên 
được chú niệm là “tưởng tượng, tưởng tượng”; dang khi nghi suy, nên 
được chú niệm là "nghi suy, nghi suy”; dang khi tâm thức di ra ngoài, nên 
được chú niệm là “đi ra ngoài, đi ra ngoài”; đang khi tâm thức đi đến một 
vị trí, nên được chú niệm là “đi đến, đi đến”; và v.v., vào mỗi sự phát sinh. 
Và thế rồi việc huấn tập về sự chú niệm là “phồng lên, xộp xuống” nên 
được hài phục. Khi lúc đó xảy ra các cảm thọ về sự mệt mỏi ở những tay, 
các chân hoặc các chi khác; hoặc các cảm giác nóng bức, hoặc đau nhói 
như bị kim châm, hoặc đau nhức, hoặc ngứa ngáy; chúng nên được theo 
dõi triệt dé ngay lập tức và được chú niệm là “mệt mỏi, nóng bức, thích 
thống, đau nhức, ngứa ngáy", và v.v., có thé còn tùy trường hop. Thế rồi 
một sự phản hồi nên được thực hiện vào việc huấn tập về sự chú niệm là 
“phòng lên, xộp xuống”. Khi có những quá trình co gập những tay và chân 
lại, hoặc duỗi căng những tay và chân ra, hoặc chuyển động có hoặc tứ chị, 
hoặc lắc lu sắc thân đi tới di lui; chúng nên được theo dõi triệt để và được 
chú niệm trong trình tự chuỗi nối tiếp nhau khi chúng xảy ra. Thế rồi, việc 
huấn tập về sự chú niệm là “phông lên, xộp xuống” nên được hồi phục. 


the practice is proceeded with in the manner indicated, the 

number of objects will gradually increase in course of time. At first there 

will be many omissions because mind used to wander without any restraint. 
111 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


However, one should not lose heart on this account. This difficulty is 
usually encountered in the beginning of the practice. After some time, 
mind cannot play truant any longer because it is always found out every 
time it roves. It therefore remains fixedly on an object to which it is 
directed. As rising occurs, the mind makes a note of it, and thus the object 
and the mind makes coincide. As falling occurs, the mind makes a note of 
it and this these two coincide. There is always a pair of object and the 
mind which knows the object at every time of noting. 

Nếu như sự thực hành được tiếp tục tiến hóa theo cách thức đã biểu 
minh, số lượng các đối tượng sẽ dần dàn gia tăng trong khoảng thời gian 
trôi qua. Thoạt tiên, sẽ có nhiều sự sơ suất, vì tâm thức đã thường phiêu 
bạt mà không có bát luận sự khắc chế nào. Tuy nhiên, người ta không nên 
mất hết sự can đảm vì sự tường thuật này. Sự khó khăn này thường hay 
gáp phải vào giai đoạn đầu của sự thực hành. Sau một thời gian, tâm thức 
không thé nào trón học được lâu hon nữa vi nó luôn được phát hiện ra mỗi 
khi nó lãng du. Do đó, nó vẫn luôn cố định vào một đối tượng mà nó đã 
tập trung. Khi sự phông lên xảy ra, tâm thức thực hiện một sự chú niệm 
vào nó, và như thế đối tượng và tâm thức đồng thời phát sinh. Khi sự xộp 
xuống xảy ra, tâm thức thực hiện một sự chú niệm vào nó, và như thế hai 
Pháp này đồng thời phát sinh. Luôn luôn có một đôi của đối tượng và tâm 
thức mà tri đắc đối tượng tại mọi thời điểm đang chú niệm. 


These two element of material object and knowing mind only arise 
in pairs, and apart from these two there does not exist any other thing 
either in the form of a person or self. This fact will be perceptible 
personally in due course. 

Chi có hai yếu tố của đối tuong thuộc vật chát và tâm thức dang tri 
đắc này khởi sinh lên trong một đôi, và ngoài hai Pháp này ra không hiện 
hữu bất luận Pháp nào khác trong hình thức hoặc của một người hoặc của 
một tự ngã. Sự kiện này sẽ có thể được nhận thức một cách cá nhân trong 
tiến trình thích đáng. 


The fact that matter and mind are two separate things will be 
clearly perceived during the time of noting as “rising, falling”. The two 
elements of matter and mind are linked up in a pair and their arising 

112 ~ 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


coincides, that is, the material process of rising coincides with the mind 
knowing it; the material process of falling coincides with the mind knowing 
it, and the respective processes of lifiing, pushing, putting coincide with the 
respective minds knowing the processes. This knowledge in respect of 
matter and mind rising separately is called Spiritual Knowledge of Insight 
(Nama Rüpa Pariccheda Nana). It is the preliminary stage in the whole 
course of Spiritual Knowledge of Insight. It is important to have this 
preliminary stage developed in a proper manner. 

Thực tế rang vat chất và tâm thức là hai Pháp riêng biệt sé được 
nhận thức một cách minh hiển trong khoảng thời gian đang chú niệm là 
“phồng lên, xộp xuống”. Hai yếu tó vật chất và tâm thức liên kết trong một 
đôi và sự khởi sinh lên của chúng đồng thời phát sinh, nghĩa là, quá trình 
vật chát đang phóng lên đồng thời phát sinh với tâm thức đang tri đắc nó; 
quá trình vật chất đang xộp xuống đông thời phát sinh với tâm thức dang tri 
đắc nó; và những quá trình tương ứng của sự nhấc lên, đưa ra, đặt xuống 
đồng thời phát sinh với những tâm thức tương ứng đang tri đắc các quá 
trình. Tri thức liên quan đến vật chất và tâm thức đang khởi sinh một cách 
riêng biệt này được goi là Tri Thức Tinh Thần của Tuệ Giác (Danh Sắc 
Phân Biệt Trí). Đó là giai đoạn sơ khởi trong toàn bộ tiễn trình Tri Thức 
Tinh Thần của Tuệ Giác. Điều trọng yếu là phải có giai đoạn sơ khởi này 
được phát triển trong một cách thức thích hợp. 


On continuing the practice of contemplation for some time, there 
will be a considerable progress in Mindfulness and Concentration. At this 
high level, it will be perceptible that, on every occasion of noting, each 
process arises and vanishes at the very moment. But it is, on the other 
hand, considered generally by uninstructed people that body and mind 
remain in a permanent state throughout the life or existence, that the same 
body of childhood has grown up into manhood, that the same young mind 
has grown up into maturity and that both body and mind are one and the 
same person. The real fact is not so. Nothing is permanent. Everything 
comes into existence for a moment, and then vanishes. Nothing can remain 
even for a winking moment. Changes are taking place very swifily and 
they will be perceived in due course. While carrying on the contemplation 
by noting as "rising, falling" and so forth one would perceive that these 

113 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


processes generally come up and disappear one afler another in succession 
very swiftly. On this perceiving that everything vanishes on the very point 
of noting, a yogi is satisfied with the fact that noting is permanent. This 
knowledge regarding the impermanent state of things is Spiritual Insight 
Into Transience (Aniccanupassana Nana). 

Dang khi tiếp tục việc thực hành về sự nghiêm túc khảo lự trong ít 
lâu, sẽ có được một sự tién hóa đáng kế trong Sự Chú Niệm và Sự Định 
Thức. Ở trình độ cao này, sẽ có thể được nhận thức rằng, vào mỗi cơ 
duyên của việc chú niệm, mỗi quá trình khởi sinh lên và tan bién ngay tại 
khoảnh khắc ấy. Thế nhưng, ở mặt khác, nó đã được hạng vô văn phàm 
phu thường cho rằng sắc thân và tâm thức vẫn luôn hiện hữu trong một 
trạng thái thường tồn suốt đời hoặc trọn kiếp sống: rằng cùng một sắc thân 
ở thuở đồng niên đã dàn dần phát triển lên thời thành niên, rằng cùng một 
tâm hồn thanh niên đã dần dần phát triển lên thời lão thành, và rằng cả sắc 
thân và tâm thức đều tựu thị đồng nhất cá nhân. Thực tế là không phải như 
vậy. Không có chỉ là thường tồn. Mọi Pháp hình thành sự sống trong một 
khoảnh khác, và sau đó tan biến. Không có chi có thé tồn tại ngay cả trong 
một khoảnh khắc nháy mắt. Những sự biến cải đang diễn ra một cách cực 
kỳ mau chóng và chúng sé có thé được nhận thức trong tién trình thích 
đáng. Trong khi đang tiếp tục việc nghiêm túc khảo lự với sự chú niệm là 
“phông lén, xộp xuống” và v.v., người ta sẽ nhận thức rằng những quá 
trình này thường xuất hiện và biến mất lần lượt kế tiếp nhau một cách liên 
tục vô cùng mau chóng. Do vậy, đang khi nhận thức răng mọi Pháp tan 
biến ngay tại điểm đang chú niệm, một hành già đã mãn ý với sự thật rằng 
không có chi là thường tồn. Tri thức hữu quan đến trạng thái không 
thường tồn của các Pháp là Tinh Thần Tuệ Giác về Sự Doán Tam (Vô 
Thường Tùy Quán Trí). 


A yogi then feels that this ever-changing state of things is distressing 
and not to be desired. This is Insight Into Suffering (Dukkhñnupassana 
Nana). And on also suffering, many painful feelings, it is regarded as a 
mere heap of suffering. This, too, is of the same Insight. 

Thé rồi, một hành già cảm thấy rằng trạng thái bất đoạn biến hóa 
này của các Pháp là thống khổ và bất sở nguyện. Đây là Tuệ Giác về Sự 
Khô Dau (Khô Dau Tùy Quán Trí). Và cũng trên nỗi khó đau, nhiều cảm 

114 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


thọ đông thống đã được xem như là một khối khó đau đơn thuần. Điều 
này, là cũng đồng dạng Tuệ Giác. 


Then it is perceived that the elements of matter and mind never 
follow one's wish, but they act according to their own nature and 
conditioning. While being engaged in the act of noting the processes, a 
yogi is convinced that these processes are not controllable and they are 
neither person nor living entity nor self in the real sense. This is Insight 
Into the Absence of A Self (Anattanupassana Nana). 

Thé rói người ta đã nhận thức rằng các yếu tó vật chất và tâm thức 
không bao giờ tuân chiếu ý muốn của mình, mà chúng hành động tùng 
thuận theo chính thực tính và điều kiện tác dụng của chúng. Trong khi 
đang bận rộn trong quá trình đang chú niệm các quá trình, một hành giả đã 
xác tín rằng những quá trình này bất khả khống chế và chúng không là con 
người mà cũng không là sinh thực thể, cũng không là tự ngã trong ý nghĩa 
chân thật. Đây là Tuệ Giác về Sự Khuyết Tịch của một Tự Ngã (Vô Ngã 
Tùy Quán Trí). 


When a yogi has fully developed the Insights into Impermanence, 
Suffering, and Absence of A Self, he will realize Nibbana. From time 
immemorial Buddhas, Arahats and Holy Ones realized Nibbana by this 
means of Vipassana. It is the highway leading to Nibbana. As a matter of 
fact, Vipassana consists of the four Applications of Mindfulness 
(Satipatthünas) and is therefore the highway to Nibbana. 

Khi một hành gia đã phát triển một cách viên mãn những Tuệ Giác 
về Sự Không Thường Tàn, Sự Khổ Dau và Sự Khuyết Tịch của một Tự 
Ngã, vị ấy sẽ chứng tri Níp Bàn. Tự có di lai Chư Phát, Các Bậc Vô Sinh 
và Các Bậc Thánh Khiết đã chứng trí Níp Bàn bằng với cách thức Minh 
Sát Tuệ này. Đó là công dụng thông đạo dẫn đến Níp Bàn. Kỳ thực, 
Minh Sát Tuệ bao gồm bốn Ứng Dụng của Sự Chú Niệm (Niệm Xú) và vi 
lẽ ấy là công dụng thông đạo dẫn đến Níp Bàn. 


Yogis have now come to take up the course of training in 
contemplation. It should be borne in mind that they are on the highway 
which had been taken by Buddhas, Arahats and Holy Ones. This 


115 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


opportunity is afforded to them apparently because of their Perfections of 
previous endeavors in seeking and wishing for it, and also of their present 
mature condition. They should rejoice at heart for having availed 
themselves of this opportunity. They should also feel assured that by 
walking on this highway without wavering, they will gain the personal 
experience of the highly developed Concentration and Knowledge as had 
already been known to Buddhas, Arahats and Holy Ones. They will 
develop such a pure state of Concentration as has never been known before 
in the course of their life and thus enjoy many innocent pleasure as a result 
of the advanced Concentration. 

Các hành giả bây giờ đã di đến để bắt đầu hoc khóa trinh bồi huấn 
về sự nghiêm túc khảo lự. Nên khắc cốt ghi tâm rằng họ đang ở trên công 
dụng thông đạo mà Chư Phật, Các Bậc Vô Sinh và Các Bậc Thánh Khiết 
đã chọn lựa để áp dụng. Cơ hội này đã đem đến cho họ một cách minh 
hiển bởi do những su nỗ lực các Pháp Toàn Thiện (Ba La Mát) di tiền của 
họ trong việc thám cầu và sự nguyện vọng đạt được nó, và cả ở tình trạng 
thành thục hiện tại của họ. Họ nên vui mừng trong lòng vì đã tận dụng 
được cơ hội này. Họ cũng nên cảm thấy được xác bảo răng với sự bộ hành 
trên công dụng thông đạo này mà không dao động, họ sẽ hoạch đắc sự trải 
nghiệm cá nhân về Sự Định Thức và Tri Thức đã được phát triển cao độ 
như Chư Phật, Các Bậc Vô Sinh và Các Bậc Thánh Khiết đã kinh lịch qua. 
Họ sẽ phát triển một trạng thái thuần tịnh của Sự Định Thức như đã chưa 
từng được biết đến trước đây trong suốt cuộc đời của họ, và do đó thọ 
hưởng nhiều lạc sự vô hại bởi do Sự Định Thức đã tiến triển. 


They will also learn the practical Knowledge of Impermanence, 
Suffering, and the Absence of A Self by having a direct personal experience 
of the actual facts, and then realize Nibbana on the full development of 
these knowledge. It will not take long to achieve the object, but possibly in 
a month, or twenty days, or fifieen days; or on rare occasions even in seven 
days for a selected few with extraordinary Perfection. 

Ho cüng sé đắc tri Tri Thức thuc sự cầu thị về Sự Không Thường 
Tôn, Sự Khô Đau và Sự Khuyết Tịch của một Tự Ngã bằng với một sự trải 
nghiệm trực tiếp thuộc cá nhân về các sự kiện chân thật, và thế rồi chứng 
tri Níp Bàn đựa trên sự phát triển đầy đủ của những Tri Thức này. Sẽ 

116 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


không lâu đâu dé đạt được đối tượng, khả thi chỉ trong một tháng, hoặc hai 
mươi ngày, hoặc mười lăm ngày; hoặc trong những cơ duyên hy hữu thậm 
chí chỉ trong bảy ngày cho một số ít đã được tuyến trach với Pháp Toàn 
Thiện phi thường. 


Yogis should, therefore, proceed with the practice of contemplation 
in great earnest and with full confidence trusting that it will surely lead to 
the development of Spiritual Knowledge of the Path and its Fruition, and to 
the Realization of Nibbana. They will then be free from the Erroneous 
View That There is A Self (Sakkaya Ditthi) and Doubt (Vicikicchä) and 
will no longer be subject to the round of rebirths in the miserable existence 
of hell, animal or hungry ghost. 

Do đó, các hành giả nên tiếp tục tiến hóa với sự thực hành vé việc 
nghiêm túc khảo lự một cách cần khán thâm thiết, và với sự tự tín hoàn 
toàn tin cậy răng nó kháng định sẽ dẫn đến sự phát triển Tri Thức Tinh 
Thần về Đạo Lộ và Quả Vị của nó, và đến Sự Chứng Tri Níp Bàn. Thé rồi, 
họ sẽ được thoát khỏi Sự Kiến Giải Thố Ngộ Răng Có Một Tự Ngã (Hữu 
Thân Kiến) và Sự Nghi Neo (Hoài Nghi), và sẽ không còn phải trải qua 
vòng tái sinh trong kiếp sống bi thảm ở nơi địa ngục, động vật hoặc quỷ 
đói. 


117 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


PRACTICAL INSIGHT MEDITATION 
THIEN DINH TUỆ GIÁC THUC TIEN 


PREFACE 
TU NGÓN 


It is a truism to say that nobody likes suffering and everybody seeks 
happiness. In this world of ours, human beings are making all possible 
efforts for prevention and alleviation of suffering, and enjoyment of 
happiness. Nevertheless, their efforts are mainly directed towards physical 
well-being by material means. Happiness is, after all, conditioned by 
attitudes of mind, and yet only a few persons give real thought to mental 
development, fewer still practice mind training in earnest. 

Một chân lý tự minh dé nói rằng không ai ưa thích su khó dau và 
mọi người đều tầm cầu niềm hạnh phúc. Trong thế giới ngày nay của 
chúng ta, chúng nhân hữu tình đã đang nỗ lực hết sức khả thi để phòng chỉ 
và giảm khinh sự khổ đau, và sự thụ hưởng niềm hạnh phúc. Dù sao đi 
nữa, những sự nỗ lực của họ một cách chủ yếu đã hướng đến sự kiện khang 
về thể chất bằng phương tiện vật chất. Niềm hạnh phúc, chung quy, đã phụ 
hữu điều kiện bởi thái độ của tâm thức, và tuy vậy chỉ có một ít người đưa 
ra sự nghĩ suy chân thật đối với việc phát triển tinh thần, so VỚI một ít 
người hơn vẫn còn thực hành việc bồi huấn tâm thức một cách cần khẩn. 


To illustrate this point, attention may be drawn to the commonplace 
habits of cleaning and tidying up one's body, the endless pursuits of food, 
clothing and shelter, and the tremendous technological progress achieved 
from raising the material standard of living, for improving the means of 
transport and communication, and for prevention and cure of diseases and 
ailments. All these efforts are, in the main, concerned with the care and 
nourishment of the body. It must be recognized that they are essential. 
However, these human efforts and achievements cannot possibly bring 
about the alleviation or eradication of suffering associated with old age 
and disease, domestic infelicity and economic troubles, in short, with non- 
satisfaction of wants and desires. Suffering of this nature are not 


118 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


overcome by material mean; they can be overcome only by mind training 
and mental development. 

Dë minh họa cho điểm này, sự quan tâm có thể bị thu hút đến những 
tập quán phó biến về việc tây ué và chỉnh khiết sắc thân của con người; 
những sự theo đuôi bất cùng tận về thực phẩm, y phục và chỗ nương náu; 
và sự tiễn triển khoa học kỹ thuật cực đại đã hết sức thành công vì tài năng 
và có khả năng để nâng cao mức sống vật chất, để cải thiện các phương 
tiện vận tải và giao thông, và để dự phòng và bó cứu những bệnh hoạn và 
các tiểu bệnh. Tất cả những sự nỗ lực này, về cơ bản, đã hữu quan đến 
việc chăm sóc và chất dinh dưỡng cho sắc thân. Phải công nhận rằng 
chúng hoàn toàn tất yếu. Tuy nhiên, những sự nỗ lực và sự thành tựu của. 
con người không thé nào khả thi dẫn tới sự giảm khinh hoặc việc trừ tận 
góc sự khó đau đã kết hợp với sự lão mại và sự bệnh hoạn, nỗi bất hạnh ở 
trong nhà và những hệ lụy kinh tế, tóm lại, với nỗi bất mãn túc cảm về các 
mối nhu cầu và những sở nguyện. Những sự khổ đau thuộc thực tính này 
không thé giải quyết bằng phương tiện vật chất, mà chúng chỉ có thé giải 
quyết với việc bồi huấn tâm thức và sự phát trién trí lực. 


Then, it becomes clear that the right way must be sought for 
training, stabilizing and purifying the mind. This way is found in the Maha 
satipatthana Sutta, a well-known discourse of the Buddha, delivered well 
over 2,500 years ago. The Buddha declared thus: 

Thế rồi, rõ ràng thích hop rằng phương thức chính đáng là cần phải 
được thám cầu sự bồi huán, sự ôn định, và việc tinh hóa tâm thức. Phương 
thức này đã được nghiệm thấy trong Kinh Đại Niệm Xứ, một bài Pháp 
Thoại trứ danh của Đức Phật, đã được khải thuyết kiện toàn hơn hai ngàn 
năm trăm năm ròi. Đức Phát đã tuyên giáo như vay: 


“This is the sole way for the purification of beings, for the 
overcoming of sorrow and lamentation, for the destroying of pain and 
grief, for reaching the Noble Path, for the realization of Nibbana, namely 
the four foundations of mindfulness." 

“Đây là con đường duy nhất dé tịnh hóa chúng hữu tinh, để duc 
tuyệt nói bi thương và sự động khóc, để tiêu diệt sự thống khó và nỗi 


119 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


thương tâm, để đạt đáo Thánh Đạo, để chứng tri Níp Bàn, đó là bốn nền 
tảng của sự chú niệm”. 


The four foundations of mindfulness are (1) the contemplation of the 
body, (2) the contemplation of feelings, (3) the contemplation of mind, and 
(4) the contemplation of mind objects. 

Bón nén tảng của sự chú niệm là (1) su nghiêm túc khảo lu vào sắc 
thân, (2) sự nghiêm túc khảo lự vào những cảm thọ, (3) sự nghiêm túc khảo 
lự vào tâm thức, và (4) sự nghiêm túc khảo lự vào các đối tượng tâm thức. 


Obviously, this way should be followed by those in search of 
happiness, with a view of getting rid of the impurities of mind, which are 
the cause of their sufferings. 

Một cách minh hiển, phương thức này së được tuân chiếu với những 
vị đang tầm trào niềm hạnh phúc, với một kiến giải để bài thoát những ué 
nhiễm của tâm thức mà đó là nguyên nhân của những sự khó đau của họ. 


If one were asked whether he wished to overcome sorrow and 
lamentation, he would surely say "Yes". Then he, nay everybody, should 
practice the four foundations of mindfulness. 

Nếu như một người đã được vấn hỏi liệu vi ấy đã tưởng yếu dé dục 
tuyệt nói bi thuong và sự động khốc, một cách kháng định vị ấy sẽ nói 
“Vâng”. Thế rồi vị ay, va không chỉ có thế mà thực ra là mọi người, nên 
thực hành bốn nén tảng của sự chú niệm. 


If one were asked whether he wished to destroy pain and grief, he 
would not hesitate to reply in the affirmative. Then he, nay everybody, 
should practice the four foundations of mindfulness. 

Nếu nhu một người đã được vấn hỏi liệu vi ấy đã tưởng yếu dé tiêu 
diệt sự thống khổ và nỗi thương tâm, vị ấy sẽ không trù trừ để đáp phục 
một cách khẳng định. Thế rồi vị ấy, và không chỉ có thế mà thực ra là mọi 
người, nên thực hành bón nền tảng của sự chú niệm. 


If one were asked whether he wishes to reach the Noble Path and 
realize Nibbana, the state of being absolutely free from old age, decay and 


120 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


death and from all sufferings, he would certainly give an affirmative 
answer. Then he, nay everybody, should practice the four foundations of 
mindfulness. 

Néu nhu mót nguói dà duoc vẫn hỏi liệu vị ấy đã tưởng yếu dé đạt 
đáo Thánh Đạo và chứng tri Níp Bàn, một trạng thái hoàn toàn không còn 
bị lão mại, suy giảm và tử vong, và không còn mọi sự khổ đau; một cách 
đương nhiên vị áy đưa ra một câu trả lời khẳng định. Thế rồi vị ấy, và 
không chỉ có thế mà thực ra là mọi người, nên thực hành bốn nền tảng của 
sự chú niêm. 


How shall one practice the four foundations of mindfulness ? In the 
Mahdsatipatthana Sutta, the Buddha said “Dwell practicing body 
contemplation, feeling contemplation, mind contemplation and mind- 
objects contemplation”. Without the guidance of a well-qualified teacher, 
however, it will not be easy for an average person to practice these 
contemplations in a systematic manner in order to make progress towards 
development of concentration and insight. 

Người ta sẽ thực hành bốn nền tảng của sự chú niệm như thế nào ? 
Trong bài Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã thuyết rằng “Hãy an trú thực 
hành sự nghiêm túc khảo lự vào sắc thân, sự nghiêm túc khảo lự vào cảm 
thọ, sự nghiêm túc khảo lự vào tâm thức và sự nghiêm túc khảo lự vào các 
đối tượng tâm thức”. Tuy nhiên, không có sự dẫn đạo của một vị giáo thọ 
hoàn toàn hữu tư cách thì sẽ không dë dàng cho một người trung bình để 
thực hành những sự nghiêm túc khảo lự này trong một phương pháp có hệ 
thống nhằm để tiến hóa hướng tới việc phát triển sự định thức và tuệ giác. 


Having myself undergone a most intensive pratical course of 
Satipatthüna meditation under the personal guidance of the Most 
Venerable Mingun Jetavan Sayadaw of Thaton, I have imparted the 
technique of the meditation ever since 1938 and given personal instruction, 
as well as through books and lectures, to several thousands of yogis. In 
compliance with the requests of those of the earlier batches, who had 
benefited from my personal instruction, I wrote a treatise on Vipassana or 
insight meditation, in two volumes. The treatise was completed in the year 
1944 and has been published in seven editions. In all the chapters, except 


121 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


in Chapter V, dissertations and discussions are made with reference to Pali 
texts, commentaries and sub-commentaries. In Chapter V, I chose to write 
in common language for easy understanding by my pupils as to how they 
should begin and then proceed step by step, stating fully the salient 
features, in line with Visuddhimagga some other texts. 

. Ban thân Sư đã kinh lich qua một khóa trình thuc sự cầu thi hết sức 
mật tập về thiền định Niệm Xứ dưới sự dẫn đạo của bản thân Đại Trưởng 
Lão Mingun Jetavan ở tại Thaton, Sư đã truyền thụ kỹ thuật thiền định từ 
năm 1938 đến gid, và bản thân đã đưa ra sự giáo dao, cũng như thông qua 
những kinh sách và các bài diễn giảng, đến hàng ngàn hành giả. Phù hợp 
với những nhu cầu của những người mà họ đã ở trong các khóa tu ban đầu, 
họ đã hoạch ích từ những sự giáo đạo của bản thân Sư, và Sư đã viết một 
bản luận văn về Thiền Định Minh Sát Tuệ hoặc thiền định tuệ giác, trong 
hai tập. Bản luận văn đã được hoàn chỉnh vào năm 1944 và đã được xuất 
bản trong bảy lần ấn loát. Trong tất cả các chương, ngoại trừ trong 
Chương V, các chuyên đề luận văn và những sự luận thuật đã được thực 
hiện với sự tham khảo với các Văn Bản Chánh Tang Pali, các Bộ Chú Giải 
và các Bộ Phụ Chú Giải. Trong Chương V, Sư đã chọn lọc để viết bằng 
ngôn ngữ phó thông cho các món sinh của Su dé dàng tuệ tri về cách thức 
họ nên bắt đầu và thé rồi tiếp tục tiến hóa từng bước một, trình bày nêu rõ 
một cách tường tận các đặc trưng hiển trước, phù hợp với Thanh Tịnh 
Đạo và một số Văn Bản khác nữa. 


This present book is the English translation of the said Chapter V. 
The first 14 pages of the Burmese original were translated into English in 
1954 by U Pe Thin, an old pupil of mine, for the benefit of those who came 
from abroad to our Meditation Centre. Pages 15 to 51 of Burmese original 
were translated into English, in compliance with the wish of the Venerable 
Nyanaponika Mahathera, by Myanaung U Tin, a disciple and Dayaka of 
mine. Incidentally, it may be mentioned that the area of our Meditation 
Centre, Thathana Yeiktha, is nearly twenty-four acres, with over fifty 
buildings to house the meditation teachers and yogis, monks as well as 
laypeople, both men and women. 

Quyén sách hiện tai này là bàn dich thuật Anh ngữ của Chương V 
đã nói trước đó. Mười bón trang đầu tiên của nguyên bản Mién ngữ đã 

122 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


được phiên dịch sang Anh ngữ vào năm 1954 bởi Ông Pe Thin, một môn 
sinh cũ của Sư, vì sự hữu ích cho những người từ nước ngoài đến với trung 
tâm thiền định của chúng tôi. Các trang từ mười lăm đến năm mươi mốt 
của nguyên bản Miến ngữ đã được phiên dịch sang Anh ngữ, phù hợp với 
nguyện vong của Đại Trưởng Lão Nyanaponika, bởi Ông U Tin, một đệ tử 
và thí chủ của Su. Một cách ngẫu nhiên, có thé được đề cập đến rằng khu 
vực trung tâm thiền định của chúng tôi, Trung Tâm Phật Giáo, rộng gần hai 
mươi bốn mẫu Anh, với hơn năm mươi tòa nhà là chỗ ở của các thiền sư và 
các hành giả, các vi tu sĩ cũng như hàng cư sĩ, ở cả hai nam và nữ. 


The Venerable Nyanaponika Mahathera put this translation into 
final literary shape after obtaining confirmation of his valuable 
suggestions. U Pe Thin's translation was revised by and improved upon, 
as to style, by Miss Mary McCollum, an American Buddhist lady. She 
practised Satipatthaána meditation under the guidance of Anagarika 
Munindra at the Burmese Vihara, Bodhi-Gaya, Bihar, India. Anagarika 
Munindra stayed with us for a considerable period. He sent her revision 
to us for perusal and approval. When done, it was forwarded to the 
Venerable Nyanaponika Mahathera This book is, therefore, the 
coordination and combined publications of the aforesaid two translations, 
with my preface added thereto. 

Đại Trưởng Lão Nyanaponika đưa bán dịch thuật này thành hinh 
thức văn học cuối cùng sau khi thủ đắc sự xác nhận về những kiến nghị bảo 
quý của Ngài. Bản dịch thuật của Ông Pe Thin đã được Cô Mary Mc 
Collum, một nữ Phát Tử người Mỹ, tiếp nhận và cải tién về văn thể. Cô ấy 
đã thực hành thiền định Niệm Xứ dưới sự dẫn đạo của Du Tu Sĩ Khô Hạnh 
Munindra tại Tu Viện Miến Điện, Bồ Dë Đạo Tràng, Bang Bihar (mót 
bang ở Đông Bắc An Độ), Xứ An Độ. Du Tu Sĩ Khô Hanh Munindra đã 
lưu trú với chúng tôi trong một khoảng thời gian đáng kể. Ong ấy đã gửi 
văn bản tu cải của cô ta đến chúng tôi dé xem xét kỹ lưỡng và phê chuẩn. 
Khi đã hoàn thành, nó đã được chuyên thắng đến Đại Trưởng Lão 
Nyanaponika. Quyên kinh sách này, vì lẽ ấy, là sự hiệp điệu và những sự 
xuất bản liên hợp của hai bản dịch thuật đã nói ở trước, với tự ngôn của Sư 
đã được thêm vào đó. 


123 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI BÁO NÍP BÀN 


Chapter V of my Burmese treatise, as mentioned earlier, was 
written in common linguistic style. I should like to say here that the 
doctrinal terms found in this book without Pali names are fully explained 
in "Progress of Insight" translated from my Pali treatise into English by 
the Venerable Nyanaponika Mahathera His book "The Heart of 
Buddhist Meditation" itself a veritable mine of information and instruction 
on this subject of vital importance. 

Chương V thuộc bán luận văn Miến ngữ của Su, nhu đã dé cáp 
trước đó, đã được viết theo phong cách ngôn ngữ chung. Sư muốn nói ở 
đây rằng các thuật ngữ giáo nghĩa được nghiệm thấy trong quyền kinh sách 
này mà không có các danh từ Pali đã được giải thích một cách tường tán 
trong “Sự Tiến Hóa Tuệ Giác” và đã được Đại Trưởng Lão Nyanaponika 
dịch thuật từ bản luận văn Pali của Su sang Anh ngữ. Quyén kinh sách của 
Ngài, “Thực Chất Thiền Định Phật Giáo” tự nó là một kho tài liệu và sự 
giáo đạo chân chính về chủ đề cực kỳ trọng yếu này. 


In conclusion, I would like (1) to say that I deeply appreciate the 
services of those who have done the translations and revisions as well as of 
those who are responsible for the publication of this book, (2) to urge the 
readers of this book not to be content with the theoretical knowledge 
contained therein but to apply that knowledge to systematic and sustained 
practice, and (3) to express my earnest wish that they gain insight soon and 
enjoy all the benefits vouchsafed by the Buddha in the preamble of the 
Mahasatipatthana Sutta. 

Kết luận, Sư muốn (1) dé nói rằng Sư cảm ta một cách thâm khác 
những sự phục vụ của những vị đã hoàn thành các bản dịch thuật và các 
văn bản tu cải, cũng như những sự phục vụ của các vị phụ hữu trách nhiệm 
cho việc xuất bản quyền kinh sách này, (2) để khuyến lệ những độc già 
quyên kinh sách này không nên nguyện ý với tri thức có tính chát lý thuyết 
đã hàm hữu trong đó, mà hãy ứng dụng tri thức đó để thực hành có hệ 
thống và được chứng thực, và (3) để biểu đạt nguyện vọng khẩn thiết của 
Sư rằng họ sẽ sớm hoạch đắc tuệ giác và thụ hưởng tất cả những sự hữu ích 
mà Đức Phật đã huệ tứ trong tự ngôn của bài Kinh Đại Niệm Xứ. 


Bhaddanta Sobhana (Agga Maha Pandita) 
124 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


Mahasi Sayadaw 
October 1°, 1970 

“Thathana Yeiktha”, 16, Hermitage Road, 
Rangoon, Burma 


Bhaddanta Sobhana (Thượng Thủ Dai Trí Tuệ) 
Đại Trưởng Lão Mahasi 
Mùng Một Tháng Mười, Năm 1970 
*Thathana Yeiktha", 16, Hermitage Road, 
Rangoon, Mién Điện 


125 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


PART I: BASIC PRACTICE 
PHAN I: THUC HÀNH CƠ BAN 


PREPARATORY STAGE 
GIAI DOAN DU BI 


If you sincerely desire to develop contemplation and attain insight 
in this your present life, you must give up worldly thoughts and actions 
during the training. This course of action is for the purification of conduct, 
the essential preliminary step towards the proper development of 
contemplation. You must also observe the rules of discipline prescribed for 
laymen, (or for monks, as the case may be) for they are important in 
gaining insight. For laypeople, these rules comprise the eight precepts 
which Buddhist devotees observe on sabbath days (Uposatha) and during 
periods of meditation (1). 

[(1) The eight Uposatha precepts are: abstention from (1) killing, 
(2) stealing, (3) all sexual intercourse, (4) lying, (5) intoxicants, (6) 
partaking of solid food and certain liquids after twelve o'clock noon, (7) 
dance, song, music, shows (attendance and performance), the use of 
perfumes, ornaments, etc. and (8) luxurious beds]. 

Nếu như ban sở nguyện cầu phát triển su nghiêm túc khảo ly một 
cách chân thành và thành đạt tuệ giác trong kiếp sống hiện tại này của bạn, 
bạn cần phải từ bỏ những sự nghĩ suy và các hành động thế tục trong thời 
gian bồi huấn. Tiến trình hành động này là dé tịnh hóa hạnh kiểm, bước so 
bộ hoàn toàn tất yêu hướng tới sự phát triển thích hợp của việc nghiêm túc 
khảo lu. Bạn cũng cần phải tuân chiếu các quy tác ky luật đã quy định cho 
hàng cư sĩ, (hoặc cho các vị tu sĩ, có thể còn tùy trường hợp) vì chúng rất 
trọng yếu trong việc hoạch đắc tuệ giác. Đối với người cư sĩ, những quy 
tắc này bao gồm tám điều học giới mà hàng tín đồ Phật Tử kiên thành tuân 
chiếu trong những ngày nghỉ ngơi (Bát Quan Trai Giới) và trong khoảng 
thời gian thiền định. (1) 

[(1): Tám điều học giới (Bát Quan Trai Giới) là: sự kiềm chế (1) 
việc sát tử, (2) việc thâu đạo. (3) mọi quan hệ tính dục, (4) việc vọng ngữ, 
(5) các chất làm say sưa, (6) việc hưởng dụng thực phẩm rắn và một số 
chất lỏng nhất định sau mười hai giờ trưa, (7) việc khiêu vũ, tiếng hát, âm 

126 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


nhạc, việc diễn xuât (sự tham du và su biêu diễn), việc sử dung những 
nước hoa, các vat trang sức, v.v., và những chiéc giường sang trong. | 


An additional rule is not to speak with contempt, in jest, or with 
malice to or about any of the Noble ones who have attained states of 
sanctity. (2) 

[(2): There are four Noble Individuals (Ariyapuggala). They are 
those who have obtained a state of sanctity: a. The Stream-Winner 
(Sotápanna) is one who has become free from the first three of the ten 
fetters which bind him to the Sensuous Sphere, namely, personality belief, 
skeptical doubts, and attachment to mere rules and rituals; b. The Once- 
Returner (Sakadágümi) has weakened the fourth and fifth of the ten fetters, 
sensuous craving and ill-will; c. The Non-Returner (Anagami) becomes 
fully free from the above-mentioned five lower fetters and is no longer 
reborn in the sensuous sphere before reaching Nibbana; d. Through the 
Path of Holiness one further becomes free of the last five fetters: craving 
for fine material existence (in celestial worlds), craving for immaterial 
(purely mental) existence, conceit, restlessness, ignorance]. 

Một quy tác ngoài dinh mức là không được nói chuyện với sự miệt 
thị, một cách khai ngoạn tiếu, hoặc với ác ý đối với hoặc về bất luận các 
bậc Thánh nhân nào đã thành đạt những trạng thái Thánh Khiết. (2) 

[(2): Có bốn bậc Thánh nhân (Thánh Nhân). Các Ngài là các bậc 
đã hoạch đắc một trạng thái Thánh Khiết: a. Bậc Dự Lưu (Bậc Thất Lai) 
là một bậc đã miễn trừ khỏi ba hạ phần đầu tiên của mười Pháp Kiết Sử mà 
đã thúc phược vị ấy ở trong Cõi Dục Giới, đó là, niềm tin về tự bản thân 
(Thân Kiến), các sự nghi ngờ thắc mắc (Hoài Nghi), và sự chấp trước chỉ là 
vào những nghi lễ và các lễ tục (Giới Chấp Tiện Thi); b. Bậc Nhất Thứ 
Phản Hồi Giá (Bậc Nhất Lai) đã làm suy yếu hạ phần thứ tư và thứ năm 
của mười Pháp Kiết Sử, lòng ái đục về dục trần và sự cừu hận; c. Bậc Vĩnh 
Bất Phản Hồi Già (Bậc Bất Lai) đã miễn trừ một cách hoàn toàn năm hạ 
phần Kiết Sử đã đề cập ở trên và không còn tái sinh ở trong Cõi Dục Giới 
trước khi đạt đáo Níp Bàn; d. thông qua đạo lộ của bậc Thánh Khiết, người 
ta miễn trừ hon nữa năm thượng phần Kiết Sử cuói cùng, lòng ái dục trong 
kiếp sống với sắc pháp vi tế (trong các Cói Thiên Giới) (Á; Sắc Giới), lòng 
ái dục vào kiếp sống vô hình thể (một cách thuần chính ở nội tâm) (Á; Vó 

127 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI BAO NIP BÀN 


Sắc Giới), lòng tự phụ (Ngã Man), sự tiêu táo bát an (Phóng Dậu, sự bát tri 
tình đạt ly (Vô Minh)| 


If you have done so, then personally apologize to him or her or 
make an apology through your meditation instructor. If in the past you 
have spoken contemptuously to a Noble one who is at present unavailable 
or deceased, confess this offence to your meditation instructor or 
introspectively to yourself. 

Néu nhu ban dá tao tác nhu vậy, thế rồi tự thân hãy đạo khiểm đến 
ông ấy hoặc bà ấy, hoặc thực hiện một sự đạo khiểm thông qua vị thiền sư 
của mình. Nếu như trong quá khứ, bạn đã có nói một cách khinh miệt đến 
một bậc Thánh nhân mà vị ấy hiện thời không thấy được hoặc đã vong có, 
hãy sám hối sự phạm tội này đến vị thiền sư của mình, hoặc hãy tự phản 
tỉnh nơi bản thân. 


The old masters of Buddhist tradition suggest that you entrust 
yourself to the Enlightened One, the Buddha, during the training period, 
for you may be alarmed if happens that your own state of mind produces 
unwholesome or frightening visions during contemplation. Also place 
yourself under the guidance of your meditation instructor, for then, he can 
talk to you frankly about your work in contemplation and give you the 
guidance he thinks necessary. These are the advantages of placing trust in 
the Enlighted One, the Buddha, and practising under the guidance of your 
instructor. The aim of this practice and its greatest benefit is release from 
greed, hatred and delusion, which are the roots of all evil and suffering. 
This intensive course in insight training can lead you to such release. So 
work ardently with this end in view so that your training will be 
successfully completed. This kind of training in contemplation, based on 
the foundations of mindfulness (Satipatthana), had been taken by 
successive Buddhas and Noble ones who attained release. You are to be 
congratulated on having the opportunity to take the same kind of training 
they had undergone. 

Các bác Giáo Tho có đức của Phật Giáo truyền thông có kiến nghị 
ràng bạn nên phó thác bản thân mình đến Bậc Đã Giác Ngộ, Đức Phật, 
trong suốt thời gian bồi huấn, vì bạn có thé bị kinh hoang nếu như tình cờ 

128 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


xảy ra trang thái tâm thức của chính ban tao ra những huyén tưởng bát kiện 
khang hoặc kinh hài trong khi nghiêm túc khảo lu. Hon nữa, hãy tự đặt 
bản thân bạn dưới sự dẫn đạo bởi vị thiền sư của mình, dé rồi vị ấy có thé 
đàm luận một cách thản suất về việc gia công trong sự nghiêm túc khảo lự 
của bạn và ban phát cho bạn sự dẫn đạo mà vị ay nghi suy tat bat khả thiểu. 
Những điều này là những điều lợi lạc của việc an trí sự phó thác vào Bậc 
Đã Giác Ngộ, Đức Phật, và việc thực hành dưới sự dẫn đạo bởi vị chỉ đạo 
giả của mình. Mục đích của việc thực hành này và sự hữu ích tối vĩ đại của 
nó là giài thoát khỏi sự tham lam, lòng cừu hận, và sự vọng tưởng, vốn là 
những căn nguyên của mọi điều xấu ác và sự khó đau. Khóa trình mật tập 
này trong việc bồi huấn tuệ giác có thé dắt dẫn bạn đến sự giải thoát như 
thế. Vì vậy, hãy gia công một cách nhiệt thiết với mục đích này nhằm để 
việc bồi huấn của bạn sẽ được hoàn thành một cách thành công. Thé loại 
bồi huấn trong sự nghiêm túc khảo lự này, đã được dựa trên các nën tảng 
của sự chú niệm (Niệm Xứ), đã được thực hiện một cách liên tục bởi Chư 
Phật và các bậc Thánh nhân là các bậc đã thành toàn sự giải thoát. Bạn sẽ 
được chúc mừng vì có được cơ hội để tham dự cùng một thê loại bồi huấn 
mà các Ngài đã kinh lịch qua. 


It is also important for you to begin your training with a brief 
contemplation on the "four protections" which the Enlightened One, the 
Buddha, offers you for reflection. It is helpful for your psychological 
welfare at this stage to reflect on them. The subjects of the "four 
protective reflections" are: l/ the Buddha himself, 2/ loving-kindness, 3/ 
the loathsome aspects of the body, and 4/ death. First, devote yourself to 
the Buddha by sincerely appreciating his nine chief qualities in this way: 

Nó cũng là điều trọng yếu đối với ban dé bát đầu việc bồi huấn của 
mình với một sự giản khiết nghiêm túc khảo lự về “Tứ Pháp Bảo Hộ” mà 
Bậc Đã Giác Ngộ, Đức Phật, đã cung cấp cho bạn dé thâm tư tưởng pháp. 
Thật là hữu dụng cho niềm phúc lợi thuộc về tâm lý của bạn ở giai đoạn 
này để thâm tư tưởng pháp về chúng. Những chủ đề về “Tứ Thâm Tư 
Tưởng Pháp Phòng Hộ”, đó là: 1/ bản thân Đức Phật, 2/ tắm lòng thân ái, 
3/ những phương diện chán ghét của sắc thân, và 4/ sự tử vong. Trước tiên, 
hãy hết lòng tự kính tín đến Đức Phật một cách chân thành trong việc tuệ 
tri chín Ân Đức chủ yếu của Ngài theo phương thức này: 

129 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Truly, the Buddha is holy, fully enlightened, perfect in knowledge 
and conduct, a welfarist, world-knower, the incomparable leader of men to 
be tamed, teacher of gods and mankind, the awakened one and the exalted 
one. 

Một cách xác thuc, Đức Phật là bậc Thánh Khiết (Ung Cung), đã 
hoàn toàn giác ngộ (Chánh Đẳng Giác), hoàn hảo về tri thức và phẩm hanh 
(Minh Hạnh Túc), bậc phúc lợi chủ nghĩa giả (Thiện Thệ), bậc trí giả thé 
gian (Thé Gian Giải), bậc lãnh đạo vô dù luân ty của hạng người đã duoc 
thuần phục (Vó Thượng Si — Diéu Ngự Truong Phu), bậc Tôn Sư của Chu 
Thiên và Nhân Loại (Thiên Nhân Su), bac đã giác tinh (Phát) và bậc được 
tôn quy (Thé Tôn). 


Secondly, reflect upon all sentient beings as the receiver of your 
loving-kindness, be fortified by your thoughts of loving-kindness and 
identify yourself with all sentient beings without distinction, thus: May I be 
free from enmity, disease and grief. As I am, so also may my parents, 
preceptors, teachers, intimate and indifferent and inimical beings be free 
from enmity, disease and grief. May they be released from suffering. 

Điều thứ hai, hãy thâm tư tưởng pháp đến tất cà những hữu cám 
giác chúng sinh là những người tiếp nhận tám lòng thân ái của bạn, đã 
được tăng cường bởi những sự nghĩ suy của bạn về tám lòng thân ái và bản 
thân bạn đồng tình với tất cả những hữu cảm giác chúng sinh mà không có 
sự sai biệt, ví dụ như vầy: Ước mong Tôi được thoát khỏi sự bất hòa, bệnh 
tật và nỗi thương tâm. Y như Tôi, cũng như thế ước mong Cha Mẹ của tôi, 
các bậc Giáo Thọ, các bậc Tôn Sư, chúng hữu tình thân mật và bình dung 
và bất hữu hảo được thoát khỏi sự bất hòa, bệnh tật và nỗi thương tâm. 
Ước mong họ được giải thoát khỏi sự khổ đau. 


Thirdly, reflect upon the repulsive nature of the body to assist you in 
diminishing the unwholesome attachment that so many people have for the 
body. Dwell on some of its impurities, such as stomach, intestines, phlegm, 
pus, blood. (3) Ponder on these impurities so that the absurd fondness for 
the body may be eliminated. 


130 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


[(3): The thirty two parts of the body as used in body contemplation, 
are: head hair, body hair, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, 
kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, 
stomach, excrement, bile, phlegm, pus, blood, sweat, lymph, tears, serum, 
saliva, nasal mucus, synovial fluid, urine, and brain.] 

Điều thứ ba, hãy thâm tu tưởng pháp đến thực tính khả tăng ó của 
sắc thân để bang trợ bạn trong việc giảm thiểu sự dính mắc bất kiện khang 
mà rất nhiều người đã có đối với sắc thân. Hãy đình lưu tại một số ué tạp 
của nó, chang hạn như dạ dày, các ruột gia ruột non, dom, mủ, mau. (3) 
Hãy khảo lu cán trọng những ué tap này nhằm để những sự hy ái hoang 
đường đối với sắc thân có thể được tiêu trừ. 

[(3): Ba mươi hai bó phận của sắc thân mà được dùng trong sự 
nghiêm túc khảo lự vào sắc thân, đó là: tóc trên đầu, lông trên sắc thân, các 
móng tay và chân, những răng, da, nhục thé, dày gân, những xương, tủy, 
đôi thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, những lá phôi, các ruột già ruột non, 
màng treo ruột, dạ dày, phân, mật, đờm, mủ, máu, mà hôi, bạch huyết, 
những nước mắt, huyết thanh, nước miếng, chất nhày ở mũi, hoạt dich, 
nước tiểu và óc não. ] 


To begin training, take the sitting posture with the legs crossed. 
You might feel more comfortable if the legs are not interlocked but evenly 
placed on the ground, without pressing one against the other. If you find 
that sitting on floor interferes with contemplation, then obtain a more 
comfortable way of sitting. Now proceed with each exercise in 
contemplation as described. 

Dé bắt đầu việc bồi huán, hãy lựa chọn tư thé toa hành với đôi chân 
được bắt chéo nhau (kiét già). Ban có thé cảm thấy thư thích hơn nếu như 
đôi chân đã không bị đan vào nhau, trái lại được đặt một cách băng phẳng 
trên mặt đất, mà không có sự ép sát chân này vào chân kia. Nếu như bạn 
nghiệm thấy rằng việc tọa hành trên nền nhà phương ngại việc nghiêm túc 
khảo lự, thế rồi hãy thích dụng một phương thức tọa hành thư thích hơn. 
Bây giờ hãy tiếp tục tiễn hóa với từng mỗi việc huấn tập trong sự nghiêm 
túc khảo lu nhu đã miéu thuật. 


131 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


BASIC EXERCISE I 
VIEC HUAN TAP CO BAN THU NHAT 


Try to keep your mind (but not your eyes) on the abdomen. You will 
thereby come to know its rising and falling movements. If these movements 
are not clear to you in the beginning, then place both hands on the 
abdomen to feel these rising and falling movements. After a short time, the 
upward movement of exhalation will become clear. Then make a mental 
note of “rising” for the upward movement, “falling” for the downward 
movement. Your mental note of each movement must be made while it 
occurs. 
Hãy có gang giữ tâm thức của bạn (ma không phải đôi mắt của bạn) 
ở trên cơ bụng. Bằng việc ấy, bạn sẽ đi đến xác tri các sự chuyển động 
phông lên và xộp xuống của nó. Nếu như những sự chuyển động này bất 
minh hiển đối với bạn ở giai đoạn đầu, thế rồi hãy đặt đôi bàn tay lên cơ 
bụng dé cảm nhận những sự chuyển động phóng lên và xộp xuống này. 
Sau một thời gian ngắn, sự chuyển động hướng lên của việc thở ra sẽ trở 
nên minh hiển. Thế rồi hãy thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm về 
*phóng lén? đối với sự chuyển động hướng lên, “xộp xuống? đối với sự 
chuyên động hướng xuống. Việc chú niệm ở nội tâm của ban vào từng mỗi 
sự chuyển động cần phải được thực hiện trong khi nó xảy ra. 


From this exercise you learn the actual manner of the upward and 
downward movements of the abdomen. You are not concerned with the 
form of the abdomen. What you actually perceive is the bodily sensation of 
pressure caused by the heaving movement of the abdomen. So do not dwell 
on the form of the abdomen but proceed with the exercise. For the 
beginner it is a very effective method of developing the faculties of 
attention, concentration of mind and insight in contemplation. As practice 
progresses, the manner of movements will be clearer. The ability to know 
each successive occurrence of the mental and physical processes at each of 
the six sense organs is acquired only when insight contemplation is fully 
developed. Since you are only a beginner whose attentiveness and power 
of concentration are still weak, you may find it difficult to keep the mind on 
each successive rising movement and falling movement as it occurs. In 

132 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


view of this difficulty, you may be inclined to think, "I just don't know how 
to keep my mind on each of these movements." Then simply remember 
that this is a learning process. The rising and falling movements of the 
abdomen are always present and therefore there is no need to look for 
them. Actually it is easy for a beginner to keep his or her mind on these 
two simple movements. 

Từ việc huấn tập này, ban đắc tri cách thức chân thật của những sự 
chuyển động phóng lên và xộp xuống ở cơ bung. Ban không phải quan 
tâm đến hình thức của cơ bụng. Những gì bạn nhận thức một cách đích xác 
là cảm giác nơi sắc thân bởi áp lực của sự chuyển động nặng nề ở cơ bụng 
đã tạo ra. Vì vậy không nên đình lưu tại hình thức của cơ bụng, mà hãy 
tiếp tục tiến hóa với việc huấn tập. Đối với bác sơ học giả, đây là một 
phương pháp rất hữu hiệu cho việc phát triển những tài năng đặc trưng của 
sự chú ý, sự tập trung tâm thức và tuệ giác trong sự nghiêm túc khảo lự. 
Khi thực hành những sự tiễn hóa, cách thức của những sự chuyên động sẽ 
được minh hiển hơn. Khả năng tri đắc từng mỗi sự phát sinh liên tục của 
các quá trình thuộc tinh thần và thể chất tại mỗi khí quan trong sáu cảm 
giác khí quan chỉ di đắc một khi sự nghiêm túc khảo lự về tuệ giác đã được 
phát triển một cách viên mãn. Bởi vì bạn chỉ là một sơ học giả mà sự chú 
tâm và năng lực của sự định thức vẫn còn yếu kém, bạn có thê nghiệm thay 
quả là khó khăn để giữ tâm thức theo từng mỗi sự chuyển động phông lên 
và xộp xuống liên tục khi nó xảy ra. Xét thấy sự khó khăn này, bạn có thể 
có khuynh hướng dé nghi suy rằng “Tôi quà thật không biết làm thé nào để 
giữ tâm thức của mình theo từng mỗi sự chuyên động này”. Thế rồi hãy 
ghi nhớ một cách đơn giản rằng đây là một quá trình tập huấn. Những sự 
chuyển động phông lên và xộp xuống của cơ bụng luôn hiện diện và vì lẽ 
ay không nhất thiết phải tầm trào chúng. Thực tế, thật là dé dàng cho một 
vị sơ học giả giữ tâm thức của vị ấy hoặc cô ấy vào hai sự chuyển động 
đơn giản này. 


Continue with this exercise in full awareness of the abdomen's 
rising and falling movements. Never verbally repeat the words, rising, 
falling, and do not think of rising and falling as words. Be aware only of 
the actual process of the rising and falling movements of abdomen. Avoid 
deep or rapid breathing for the purpose of making the abdominal 

133 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


movements more distinct, because this procedure causes fatigue that 
interferes with the practice. Just be totally aware of movements of rising 
and falling as they occur in the course of normal breathing. 

Hãy tiếp tuc với việc huấn tập này trong sự y thức tường tận về 
những sự chuyên động phóng lên và xộp xuống của co bụng. Không bao 
giờ lặp đi lặp lại nhiều lần một cách khâu đầu những ngôn từ, phóng lên, 
xộp xuống, và không nên quán chiếu sự phóng lên và xộp xuống bằng 
những ngôn từ. Chỉ có ý thức vào quá trình hiện thực của những sự 
chuyên động đang phóng lên và đang xộp xuống ở cơ bung. Hãy tránh hô 
hấp sâu hoặc nhanh với chủ tâm thực hiện những sự chuyển động ở cơ 
bụng được minh hiển hơn, vì phương pháp này gây ra sự mệt mỏi mà 
phương ngại việc thực hành. Chỉ cần ý thức một cách hoàn toàn đến 
những sự chuyên động phồng lên và xộp xuống khi chúng xảy ra trong tién 
trình hô hấp bình thường. 


BASIC EXERCISE H 
VIỆC HUẦN TẬP CƠ BẢN THỨ HAI 


While occupied with the exercise of observing each of the 
abdominal movements, other mental activities may occur between the 
nofing of each rising and falling. Thoughts or other mental functions, such 
as intentions, ideas, imaginings, are likely to occur between each mental 
note of rising and falling. They cannot be gu ái ecl A mental note 
must be made of each as it occurs. 

Trong khi đã bận rộn với việc huấn tập quan sát từng mỗi sự chuyển 
động ở cơ bụng, các hoạt động khác ở nội tâm có khả năng xảy ra giữa sự 
chú niệm của mỗi sự phông lên và xộp xuống. Những sự nghĩ suy hoặc 
các chức năng tinh thần khác, chẳng hạn như những tác ý, các ý tưởng, 
những sự tưởng tượng, có thể xảy ra giữa mỗi sự chú niệm ở nội tâm về 
phóng lên và xộp xuống. Chúng không thé nào được xem thường. Một sự 
chú niệm ở nội tâm cần phải thực hiện mỗi khi nó xảy ra. 


If you imagine something, you must know that you have done so and 
make a mental note as “imagining”. If you simply think of something, 
mentally note as "thinking". If you reflect, "reflecting". If you intend to 

134 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


do something, "intending". When the mind wanders from the object of 
meditation with is the rising and falling of abdomen, mentally note, 

“wandering”. Should you imagine you are going to a certain place, note 
"going". When you arrive, "arriving". When, in your thoughts, you meet 
a person, note, "meeting". Should you speak to him or her, "speaking". If 
you imagine arguing with that person, note as "arguing". If you envision 
or imagine a light or color, be sure to note, "seeing". A mental vision 
must be noted on each occurrence of its appearance until it passes away. 

Afier its disappearance, continue with Basic Exercise L by being fully 
aware of each movement of the rising and falling abdomen. Proceed 
carefully, without slackening. If you intend to swallow saliva while thus 
engaged, make a mental note “intending”. While in the act of swallowing, 

"swallowing". If you spit, “spitting”. Then return to the exercise of 
noting rising and falling. 

Néu nhu ban tuóng tuong mót điều chi, ban cần phài tri dác ráng 
ban đã làm nhu thé và hãy thực hiện một sự chú niệm ở nói tâm là “tưởng 
tượng”. Nếu như bạn chỉ đơn giản nghĩ suy đến một điều chi, một sự chú 
niệm ở nội tam là “nghĩ suy". Nếu như bạn thâm tư tưởng pháp, một sự 
chú niệm ở nội tâm là “thâm tư tưởng pháp”. Nếu như bạn có tác ý để làm 
điều chi, một sự chú niệm ở nội tâm là “tác ý”. Khi tâm thức phiêu bạt 
khỏi đối tượng thiền định, đó là sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng, 
một sự chú niệm ở nội tâm là “phiêu bạt”. Nếu như bạn tưởng tượng bạn 
đang đi đến một địa điểm nào đó, một sự chú niệm ở nội tâm là “đang đi”. 
Khi bạn đi đến, một sự chú niệm ở nội tâm là “đang đến”. Khi, trong 
những sự nghĩ suy của bạn, bạn tương ngộ một người, một sự chú niệm ở 
nội tâm là “hội ngộ”. Nếu như bạn nói chuyện với ông ấy hoặc cô ấy, một 
sự chú niệm ở nội tâm là “nói chuyện”. Nếu như bạn tưởng tượng đang 
tranh luận với người đó, một sự chú niệm ở nội tâm là “tranh luận”. Nếu 
như bạn ảo tưởng hoặc tưởng tượng một ánh sáng hoặc màu sắc, hãy đừng 
quên chú niệm, một sự chú niệm ở nội tâm là “khán kiến”. Một huyễn 
tượng cần phải được chú niệm mỗi lần phát sinh sự xuất hiện của nó cho 
đến khi nó diệt vong. Sau sự biến mất của nó, hãy tiếp tục với Việc Huan 
Tập Cơ Bản Thứ Nhất, băng cách ý thức tường tận vào từng mỗi sự chuyển 
động phông lên và xộp xuống ở cơ bụng. Hãy tiếp tục tiến hóa một cách 
cần thận mà không có sự trì hoãn. Nếu như bạn có tác ý để nuốt nước 

135 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


miếng trong khi đã bận rộn như thế, hãy thực hiện một sự chú niệm là “tác 
y". Trong khi đang trong quá trình nuốt vào, một sự chú niệm ở nội tâm là 
“nuốt vào”. Nếu nhu bạn khac nhó, một sự chú niệm ở nội tâm là “khac 
nhổ”. Thé rồi hãy phản hồi việc huấn tập vé sự chú niệm phông lên và xộp 
xuống. 


Suppose you intend to bend the neck, note as “intending”. In the 
act of bending, "bending". When you intend to straighten the neck, 
"intending". In the act of straightening the neck, "straightening". The 
neck movements of bending and straightening must be done slowly. After 
mentally making a note of each of these actions, proceed in full awareness 
with noting the movements of the rising and falling abdomen. 

Giả sử ban có tác y dé cúi khum có xuống, hãy chú niệm là “tác ý”. 
Trong quá trình đang cúi khum xuống. hãy chú niệm là “cúi khum xuống”. 
Khi bạn có tác ý dé duói thắng cô ra, hãy chú niệm là “tác ý”. Trong quá 
trinh đang duói tháng có ra, hãy chú niệm là “duỗi thắng ra”. Những su 
chuyển động cúi khum có xuống và duói thắng có ra nén được thực hiện 
một cách chậm rãi. Sau khi đã thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm từng 
mỗi hành động này, hãy tiếp tục tién hóa trong sự ý thức tường tận với việc 
chú niệm những sự chuyên động của sự phông lên và xộp xuống ở cơ bụng. 


BASIC EXERCISE III 
VIỆC HUÁN TẬP CƠ BẢN THỨ BA 


Since you must continue contemplating for a long time while in one 
position, that of sitting or lying down, (it is not advised that the meditator 
should use the lying posture except when it is time to sleep) you are likely 
to experience an intense feeling of fatigue, stiffness in the body or in the 
arms and legs. Should this happen, simply keep the knowing mind on that 
part of the body where such feelings occur and carry on the contemplation, 
noting tired or stiff. Do this naturally; that is, neither too fast nor too 
slow. These feelings gradually become fainter and finally cease altogether. 
Should one of these feelings become more intense until the bodily fatigue 
or stiffness of joints is unbearable, then change your position. However, 
do not forget to make a mental note of “intending”, before you proceed to 

136 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


change your position. Each movement must be contemplated in its 
respective order and in detail. 

Bởi vi bạn cần phải tiếp tục việc nghiêm túc khảo lu trong một thời 
gian dài khi ở một tư thế, đó là tọa hành hoặc ngọa hành, (người ta không 
khuyến nhủ rằng thiền giả nên dùng tư thế ngọa hành, trừ khi đó là thời 
gian ngủ nghi) ban có khả năng trải nghiệm một cảm thọ mệt mỏi dữ dội, 
sự cương ngạnh ở sắc thân hoặc ở những cánh tay và chân. Nếu như điều 
này xảy ra, một cách đơn giản là để tâm thức đang tri đắc vào phần sắc 
thân nơi mà các cảm thọ như thế xảy ra và tiếp tục sự nghiêm túc khảo lự, 
việc chú niệm đã mệt mỏi hoặc cương ngạnh. Hãy làm điều này một cách 
tự nhiên, nghĩa là, không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Những 
cảm thọ này từ tir trở nên giảm dàn và cuối cùng chấm đứt hoàn toàn. Nếu 
như một trong những cảm thọ này trở nên mãnh liệt hơn cho đến sự mệt 
mỏi ở sắc thân hoặc sự cương ngạnh ở các khớp xương nan đĩ nhẫn thụ, thế 
rồi hãy thay đôi tư thé của bạn. Tuy nhiên, không được quên thực hiện một 
sự chú niệm ở nội tâm về “tác ý”, trước khi bạn tiếp tục tiễn hóa để thay 
dôi tư thế của mình. Từng mỗi sự chuyên động cần phải được nghiêm túc 
khảo lự trong trình tự tương ứng của nó và một cách té tiết. 


If you intend to lift the hand or leg, make a mental note as 
"intending". In the act of lifting the hand or leg, "lifting". Stretching 
either the hand or leg, "stretching". When you bend it, "bending". When 
putting it down, "putting". Should either the hand or leg touch, 
"touching". Perform all of these actions in a slow and deliberate manner. 
As soon as you are settled in the new position, continue with the 
contemplation in another position keeping to the procedure outlined in this 
paragraph. 

Nếu nhu ban có tác y nhác tay hoặc chân lên, hãy thực hiện một sự 
chú niệm ở nội tâm là “tác ý”. Trong quá trình đang nhấc tay hoặc chân 
lên, hãy thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm là “nhac lên”. Dang khi duói 
căng hoặc tay hoặc chân ra, hãy thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm là 
“duỗi căng ra”. Khi bạn co gập nó lại, hãy thực hiện một sự chú niệm ở 
nội tâm là “co gap lại”. Khi ban đặt nó xuống, hãy thực hiện một sự chú 
niệm ở nội tâm là “đặt xuống”. Nếu như tiếp xúc hoặc tay hoặc chân, hãy 
thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm là “tiếp xúc”. Hãy thực hiện tất cả 

137 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


những hành động này trong một cách thức chậm rãi và thung dung bất 
bách. Ngay khi bạn đã an đốn trong một tư thế mới, hãy tiếp tục với sự 
nghiêm túc khảo lự trong một tư thế khác đặng bảo quản quy trình đã phác 
thảo đại cương trong đoạn văn này. 


Should an itching sensation be felt in any part of the body, keep the 
mind on that part and make a mental note, “itching” Do this in a 
regulated manner, neither too fast nor too slow. When the itching 
sensation disappears in the course of full awareness, continue with the 
exercise of noting the rising and falling of abdomen. Should the itching 
continue and become too strong and you intended to rub the itchy part, be 
sure to make a mental note, “intending”. Slowly lift the hand, 
simultaneously noting the actions of "lifting"; and "touching", when the 
hand touches the part that itches. Rub slowly in complete awareness of 
"rubbing". When the itching sensation has disappeared and you intend to 
discontinue rubbing, be mindful by making the usual mental note of 
"intending". Slowly withdraw the hand, concurrently making a mental 
note of the action as “withdrawing”. When the hand rests in its usual 
place touching the leg, note, "touching". Then again devote your time to 
observing the abdominal movements. 

Néu nhu mót cám giác ngứa ngáy được cảm thấy trong bát luận 
phần nào ở sắc thân, hãy để tâm thức đến phán đó và thực hiện một sự chú 
niệm là “ngứa ngáy”. Hãy làm điều này trong một cách thức tiết chế, 
không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Khi cảm giác ngứa ngáy bién 
mắt trong tiến trình ý thức tường tận, hãy tiếp tục với việc huấn tập về sự 
chú niệm phóng lên và xộp xuống ở co bung. Nếu nhu sự ngứa ngáy kéo 
dài và trở nên quá kiên cường và ban có tác y dé chà xát phần ngứa ngáy, 
hãy đừng quên thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm là “tác ý”. Hãy nhấc 
tay lên một cách chậm rãi, đồng thời tién hành việc chú niệm những hành 
động vào việc “nhắc lên”; và “tiếp xúc” khi tay tiếp xúc phần bị ngứa ngáy. 
Hãy chà xát một cách chậm rãi trong sự ý thức hoàn toàn về sự chà xát. 
Khi cảm giác ngứa ngáy đã biến mát và bạn có tác ý để ngừng việc chà xát, 
hãy cần niệm bằng cách thực hiện sự chú niệm thông thường về tác ý. Hãy 
rút tay ra một cách chậm rãi, đồng thời thực hiện một sự chú niệm ở nội 
tâm vào hành động là “rút ra”. Khi tay dừng lại vị trí thông thường của nó 

138 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIÊN LAI DÁO NÍP BÀN 


dang tiêp xúc vào chân, hãy chú niệm “tiép xúc”. Thé rôi, một làn nữa hãy 
dành thời gian của bạn đê quan sát những sự chuyên động ở cơ bụng. 


If there is pain or discomfort, keep the knowing mind on that part of 
the body where the sensation arises. Make a mental note of the specific 
sensation as it occurs, such as “painful”, “aching”, “pressing”, 
"piercing", "tired", or "giddy". It must be stressed that the mental note 
must not be forced nor delayed but made in a calm and natural manner. 
The pain may eventually cease or increase. Do not be alarmed if it 
increases. Firmly continue the contemplation. If you do so, you will find 
that the pain will almost always cease. But if, after a time, the pain has 
increased and becomes unbearable, you must ignore the pain and continue 
with the contemplation of rising and falling. 

Néu nhu có su thóng khó hoặc sự bát thư thích, hãy để tâm thức 
đang tri đắc vào phần sắc thân đó nơi mà cảm giác khởi sinh lên. Hãy thực 
hiện một sự chú niệm ở nội tâm vào cảm giác đặc định khi nó xảy ra, chăng 
hạn như “sự đông thống”, “sự đau nhức”, “sự án ép”, “sự xuyên thấu”, 
“mệt mỏi”, hoặc “sự chóng mặt”. Cần phải nhân mạnh rằng sự chú niệm ó 
nội tâm không được ép buộc mà cũng không được chậm trễ, mà cần phải 
được thực hiện trong một cách thức trần tịnh và tự nhiên. Sự thống khô 
cuối cùng có thể đình chỉ hoặc gia tăng. Không được kinh hoang nếu như 
nó gia tăng. Hãy tiếp tục một cách kiên định việc nghiêm túc khảo lự. Nếu 
như bạn làm như vậy, bạn sẽ nghiệm thấy rằng sự thống khó hầu như luôn 
được đình chỉ. Thế nhưng, nếu như sau một thời gian, sự thống khổ đã gia 
tăng và trở nén nan di nhàn thu, bạn cần phải trạo dĩ khinh tâm sự thống 
khó và tiếp tục với việc nghiêm túc khảo lu vé sự phóng lên và sự xộp 
xuống. 


As you progress in mindfulness, you may experience sensations of 
intense pain: stifling or choking sensations, such as pain from the slash of 
knife, the thrust of a sharp-pointed instrument, unpleasant sensation of 
being pricked by sharp needles, or of small insects crawling over the body. 
You might experience sensation of itching, biting, intense cold. As soon as 
you discontinue the contemplation, you may also feel that these painful 
sensation cease. When you resume contemplation, you will have them 

139 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


again as soon as you gain in mindfulness. These painful sensations are not 
to be considered as something wrong. They are not manifestations of 
disease but are common factors always present in the body and are usually 
obscured when the mind is normally occupied with more conspicuous 
objects. When the mental faculties become keener you are more aware of 
these sensations. With the continued development of contemplation, the 
time will come when you can overcome them and they will cease 
altogether. If you continue contemplation, firm in purpose, you will not 
come to any harm. Should you lose courage, become irresolute in 
contemplation and discontinue for some time, you may encounter these 
unpleasant sensations again and again as your contemplation proceeds. If 
you continue with determination you will most likely overcome these 
painful sensations and may never again experience them in the course of 
contemplation. 

Khi bạn tién hóa trong sự chú niệm, ban có thé trải nghiệm những 
cám giác kịch thống: những cám giác ngột ngạt hoặc nghẹt thở, chang han 
như sự thống khổ từ vết cắt của con đao, nhát đâm của một dụng cụ sắc 
nhọn, những cảm giác bất khả ái khi bị những mũi kim nhọn châm chích, 
hoặc bị những côn trùng nhỏ bé bò lúc nhúc khắp cả sắc thân. Bạn có thể 
trải nghiệm những cảm giác ngứa ngáy, tê buốt, nghiêm hàn. Ngay khi bạn 
ngừng việc nghiêm túc khảo lự, bạn cũng có thể nghiệm thấy rằng những 
cảm giác đông thống này đình chỉ. Khi bạn tiếp tục việc nghiêm túc khảo 
lự, bạn sẽ có lại chúng ngay khi bạn hoạch đắc trong sự chú niệm. Những 
cảm giác đông thống này không được xem như là một điều gì không ón. 
Chúng không phải là những sự biểu hiện của sự bệnh tật, mà là những yếu 
tó phó biến luôn hiện điện trong sắc thân, và chúng thường khó được dự 
liệu (nan di tróc mô) khi tâm thức đã thường luôn bận rộn với những đối 
tượng hiển trước hơn. Khi những năng lực tinh thần trở nên mẫn nhuệ hon, 
bạn ý thức nhiều hơn về những cảm giác này. Với sự phát triển việc 
nghiêm túc khảo lu được liên tục, thời gian sẽ đi đến lúc bạn có thé áp 
phục chúng và chúng sẽ đình chỉ hoàn toàn. Nếu như bạn tiếp tục việc 
nghiêm túc khảo lu, kiên khó trác tuyệt, bạn sẽ không bị bất luận điều tón 
hai nào. Nếu như bạn mát đi düng khí, trở nên do dự thiếu quyết đoán (wu 
nhu quả đoạn) trong việc nghiêm túc khảo lự, và ngừng lại trong ít lâu, bạn 
có thê gặp phải những cảm giác bất khả ái này lặp đi lặp lại nhiều lần khi 

140 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỤC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


sự nghiêm túc khảo lự của bạn tiếp tục tiến hóa. Nếu như bạn tiếp tục với 
sự quyết tâm, bạn rất có khả năng sẽ áp phục những cảm giác đông thống 
này, và có thé không bao giờ phải trải nghiệm chúng lại nữa trong tiến trình 
nghiêm túc khảo lự. 


Should you intend to sway the body, then knowingly note, 
"intending ". While in the act of swaying, "swaying". When contemplating 
you may occasionally discover the body swaying back and forth. Do not be 
alarmed; neither be pleased nor wish to continue to sway. The swaying 
will cease if you keep the knowing mind on the action of swaying and 
continue to note “swaying” until the action ceases. If swaying increases in 
spite of you making a mental note of it, then lean against a wall or post or 
lie down for a while. Thereafier proceed with contemplation. Follow the 
same procedure if you find yourself shaking or trembling. When 
contemplation is developed, you may sometimes feel a thrill or chill pass 
through the back for the entire body. This is a symptom of the feeling of 
intense, enthusiasm or rapture. It occurs naturally in the course of good 
contemplate. When your mind is fixed in contemplation you may be 
startled at the slightest sound. This takes place because you fell the effect 
to sensory impression more intensely while in a state of concentration. 

Nếu nhu bạn có tác ý dé lắc lu sắc thân, thé rồi hãy chú niệm một 
cách tường tri là “tác ý”. Trong khi đang trong quá trình lắc lư, một sự chú 
niệm là “lắc lu". Khi đang nghiêm túc khảo lu, ban có thé thỉnh thoảng 
phát hiện sắc thân đang lắc lư tới lui. Không được kinh hoang, không được 
duyệt ý mà cũng không mong ước dé tiếp tục lắc lu. Sự lắc lu sẽ dinh chi 
nếu như bạn để tâm thức đang tri đắc vào hành động đang lắc lư, và tiếp 
tục chú niệm “lắc lu” cho đến khi hành động đình chỉ. Nếu như sự lắc lu 
gia tăng bất quản bạn đang thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm vào nó, 
thế rồi hãy dựa vào một bức tường hoặc cột trụ, hoặc năm xuống một lúc. 
Sau đó, hãy tiếp tục tiến hóa với sự nghiêm túc khảo lự. Đi theo cùng một 
quy trinh nếu nhu ban tự nghiệm thấy bản thân đang lay chuyển hoặc run 
ray. Khi sự nghiêm túc khảo lu đã phát triển, đôi khi bạn có thé cảm thấy 
một sự chán động hoặc su ớn lanh di ngang qua lưng hoặc toàn cả sác thán. 
Đây là một trung triệu của cảm giác hứng thú nóng hậu, sự ái hảo hoặc sự 
cuồng hy. Nó xảy ra một cách tự nhiên trong tiến trình nghiêm túc khảo lu 

141 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


minh trí. Khi tám thức của ban đã tập trung nghiêm túc khảo lu, bạn có thê 
bị giật mình khi nghe một thanh âm vi tế nhất. Điều này xảy ra vì bạn cảm 
thấy hiệu quả của ấn tượng cảm giác một cách cực độ hơn trong lúc ở trong 
một trạng thái định thức. 


If you are thirsty while contemplating, note the feeling, “thirsty”. 
When you intend to stand, “intending”. Keep the mind intently on the act 
of standing up, and mentally note, "standing". When you look forward 
afier standing up straight, note, "looking, seeing". Should you intend to 
walk forward, “intending”. When you begin to step forward, mentally note 
each step as "walking, walking", or "left step, right step”. It is important 
for you to be aware of every moment in each step from the beginning to the 
end when you walk. Adhere to the same procedure when strolling or when 
taking walking exercise. Try to make a mental note of each step in two 
sections as follows: “lifting, putting, lifting, putting". When you have 
obtained sufficient practice in this manner of walking, then try to make a 
mental note of each step in three sections: "lifting, pushing, putting" or 
"up, forward, down". 

Nếu nhu ban khát nước trong khi dang nghiêm túc khảo lu, hãy chú 
niệm cảm thọ, “khát nước”. Khi bạn có tác ý để đứng lên, hãy chú niệm 
“tác ý”. Hãy giữ tâm thức một cách chuyên chú vào quá trình đang đứng 
lên, và chú niệm ở nội tâm “đứng lên”. Khi bạn nhìn hướng về phía trước 
sau khi đã đứng tháng lên, hay chú niệm “khán quan, khán kiến”. Nếu nhu 
bạn có tác ý để bộ hành thắng tới trước, hãy chú niệm “tác ý”. Khi bạn bắt 
đầu để bước tháng tới trước, hãy chú niệm ở nội tâm từng mỗi bước di là 
“bộ hành, bộ hành”, hoặc “phải bước, trái bước”. Điều trọng yếu đối với 
bạn là phải ý thức được từng khoảnh khắc trong mỗi bước di từ giai đoạn 
bắt đầu cho đến kết thúc khi bạn bộ hành. Tuân chiếu cùng một quy trình 
khi đang đi thả bộ, hoặc khi đang thực hiện sự huấn tập bộ hành. Hãy có 
gáng thực hiện một su chú niệm ở nội tâm vào mỗi bước di trong hai phần 
như sau : “nhac lên, đặt xuống: nhac lên, đặt xuống”. Khi bạn đã hoạch 
đắc đầy đủ việc thực hành trong cách thức bộ hành này, thế rồi hãy cố gắng 
thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm vào mỗi bước đi trong ba phần như 
sau: “nhac lên, đưa ra, đặt xuống” hoặc “lên, vé phía trước, xuống”. 


142 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


When you look at the tap or water-pot on arriving at the where you 


are to take a drink, be sure to make a mental note, "looking, seeing”. 


When you stop walking, “stopping”. 

When you stretch out the hand, "stretching". 

When you touch the cup, “touching”. 

When you take the cup, “taking”. 

When dipping the cup into the water, "dipping ". 

When bringing the cup to the lips, “bringing”. 

When the cup touches the lips, "touching ". 

When you swallow, “swallowing”. 

When returning the cup, “returning”. 

When withdrawing the hand, “withdrawing”. 

When you bring down the hand, “bringing”. 

When the hand touches the side of the body, “touching”. 

If you intend to turn round “intending”. 

When you walk forward, “walking”. 

On arriving at the place where you intend to stop, “intending”. 
When you stop, “stopping”. 

Khi ban nhin vào vói nuóc hoác binh dung nuóc sau khi di dén vi trí 


noi mà ban sé uóng nước, hãy đừng quên thực hiện một su chú niệm là 
“khán quan, khán kiên”. 


Khi bạn ngừng việc bộ hành, hãy chú miệm là “ngừng lại”. 

Khi bạn duỗi căng cánh tay ra, hãy chú niệm là “duỗi căng ra”. 

Khi bạn tiếp xúc cái ly, hãy chú niệm là “tiếp xúc”. 

Khi bạn nắm lấy cái ly, hãy chú niệm là “nắm lẫy”. 

Khi đang nhúng cái ly vào trong nước, hãy chú niệm là “nhúng 
vào”. 

Khi đang đưa cái ly đến đôi môi, hãy chú niệm “đưa lên”. 
Khi cái ly tiếp xúc đôi môi, hãy chú niệm là “tiếp xúc”. 
Khi bạn nuốt vào, hãy chú niệm là “nuốt vào”. 

Khi đang hoàn trả cái ly lại, hãy chú niệm là “hoàn trả”. 
Khi đang thu hồi cánh tay, hãy chú niệm là “thu hồi”. 

Khi bạn đưa cánh tay xuống. hãy chú niệm là “đưa xuống”. 


143 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


e Khi tay tiếp xúc vào bên hông sắc thân, hãy chú niệm là “tiếp xúc”. 

e Nếu nhu bạn có tác ý dé chuyền thân, hãy chú niệm là “tác ý”. 

e Khi bạn chuyển thân, hãy chú niệm là “chuyển hướng”. 

e Khi bạn bộ hành tháng tới trước, hãy chú niệm là “bộ hành”. 

e Khi đã đi đến vị trí nơi mà bạn có tác ý dé dừng lại, hãy chú niệm là 
“tác ý”. 

e Khi ban dừng lại, hãy chú niệm là “dừng lai". 


If you remain standing for some time, continue the contemplation of 
rising and falling. But if you intend to sit down, note "intending". When 
you go forward to sit down, "walking". On arriving at the place where 
you will sit, "arriving". When you turn to sit, "turning". While in the act 
of sitting down, "sitting". Sit down slowly, and keep the mind on the 
downward movement of the body. You must notice every movement in 
bringing the hands and legs into position. Then resume the practice of 
contemplating the abdominal movements. 

Nếu như ban vẫn còn đứng trong ít lâu, hãy tiếp tục việc nghiêm túc 
khảo lu về sự phóng lên và xộp xuống. Thé nhưng, nếu nhu bạn có tác ý 
đề ngồi xuống, hãy chú niệm là “tác ý”. Khi bạn tiến hành dé ngói xuóng, 
hãy chú niệm là “bộ hành". Khi đã di đến vi trí nơi mà ban sé ngồi, hãy 
chú niệm là “đi đến”. Khi bạn chuyển thân để ngồi, hãy chú niệm là 
“chuyển hướng”. Trong khi đang trong quá trình an tọa, hãy chú niệm là 
“an tọa”. Hãy ngồi xuống một cách chậm rãi, và hãy dé tâm thức vào sự 
chuyển động hướng xuống của sắc thân. Ban cần phải quan chú từng mỗi 
sự chuyên động đang khi đưa những tay và chân vào vị trí. Thế rồi, hãy 
tiếp tục sự thực hành về việc nghiêm túc khảo lų những sự chuyên động ở 
cơ bụng. 


Should you intend to lie down, note, “intending”. Then proceed 
with the contemplation of every movement in the course of lying down: 
"lifting, stretching, putting, touching, lying". Then take as the object of 
contemplation every movement in bringing the hands, legs, and body into 
position. Perform these actions slowly. Thereafter, continue with noting 
rising and falling. Should pain, fatigue, itching, or any other sensation be 


144 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


felt, be sure to note each of these sensations. Note all feelings, thoughts, 
ideas, considerations, reflections; all movements of hands, legs, arms and 
body. If there is nothing in particular to note, put the mind on the rising 
and falling of the abdomen. When sleepy, make a mental note, “sleepy”. 
After you have gained sufficient concentration in contemplating, you will 
be able to overcome drowsiness and you will feel refreshed as a result. 
Take up again the usual contemplation of the basic object. If you are 
unable to overcome the drowsy feeling, you must continue contemplating 
drowsiness until you fall asleep. 

Nếu nhu bạn có tác ý dé nằm xuống, hãy chú niệm là “tác ý”. Thé 
rồi tiếp tục tiến hóa với việc nghiêm túc khảo lu từng mỗi sự chuyển động 
trong tiến trình năm xuống, hãy chú niệm là “nhắc lên, duỗi căng ra, đặt 
xuống, tiếp xúc, nằm xuống”. Thế rồi, hãy lấy đối tượng của việc nghiêm 
túc khảo lự từng mỗi sự chuyển động đang khi đưa những tay, chân và sắc 
thân vào vị trí. Hãy thực hiện những hành động một cách chậm rãi. Sau 
đó, hãy tiếp tục với việc chú niệm phông lên và xộp xuống. Nếu như sự 
thống khổ, nỗi mệt mỏi, sự ngứa ngáy hoặc bất luận cảm giác nào đã được 
cảm thấy, hãy đừng quên chú niệm từng mỗi cảm giác này. Hãy chú niệm 
tất cả những cảm thọ, các sự nghĩ suy, những ý tưởng, những sự khảo lự, 
các sự thâm tư tưởng pháp; tất cả những sự chuyển động của những tay, 
chân, những cánh tay và sắc thân. Nếu như không có điều chỉ đặc biệt dé 
chú niệm, hãy đặt tâm thức vào sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng. 
Khi đã khốn quyện, hãy thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm là “khốn 
quyện”. Sau khi bạn đã hoạch đắc đầy đủ sự định thức trong việc nghiêm 
túc khảo lu, bạn sẽ có khả năng dé áp phục sự thụy miên và kết quả là bạn 
së cảm thấy đã khôi phục hoạt lực. Hãy trở lại tiếp tục việc nghiêm túc 
khảo lự thông thường vào đối tượng cơ bản. Nếu như bạn không có khả 
năng để áp phục cảm giác khốn quyện, bạn cần phải tiếp tục việc nghiêm 
túc khảo lự sự thụy miên cho đến khi bạn nhập thụy. 


The state of sleep is the continuity of subconsciousness. It is similar 
to the first state of rebirth consciousness and the last state of consciousness 
at the moment of death. This state of consciousnes is feeble and therefore, 
unable to be aware of an object. When you awake, the continuity of sub- 
consciousness occurs regularly between moments of seeing, hearing, 


145 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


tasting, smelling, touching, and thinking. Because these occurrences are of 
brief duration they are not usually clear and therefore not noticeable. 
Continuity of subconsciousness remains during sleep — a fact which 
becomes obvious when you wake up; for it is in the state of wakefulness 
that thoughts and sense objects become distinct. 

Trang thái thụy miên là sự liên tục của tiềm ý thức. Nó tương tự 
trang thái đầu tiên của tâm ý thức tái sinh (Tám Tái Ti uc) và trang thái cuối 
cùng của tâm ý thức tại khoảnh khắc tử vong (Tám Tử). Trạng thái tâm ý 
thức này yếu ớt và do đó, không có khả năng để ý thức được đối tượng. 
Khi bạn lai tỉnh, sự liên tục của tiềm ý thức xảy ra một cách thường xuyên 
giữa các khoảnh khắc khán kiến, thính văn, khẩu vị, khứu khí, tiếp xúc và 
nghĩ suy. Vì những tình huống tồn tại này là thời hạn đoản tạm, chúng 
thường bát minh hién và vì thé bát khả sát giác. Sự liên tuc của tiềm ý thức 
tiếp tục hiện hữu trong thời gian thụy miên — tính tri thức trở nên minh hiển 
khi bạn lai tỉnh; và khi ở trong trạng thái cảnh giác mà những sự nghĩ suy 
và các đối tượng cảm giác trở nên minh hiển. 


Contemplation should start at the moment you wake up. Since you 
are a beginner, it may not be possible yet for you to start contemplating at 
the very first moment of wakefulness. But you should start with it when you 
remember that you are to contemplate. For example, if on awakening you 
reflect on something, you should become aware of that fact and begin your 
contemplation by a mental note, "reflecting". Then proceed with the 
contemplation of rising and falling. When getting up from the bed, 
mindfulness should be directed to every detail of the body's activity. Each 
movement of the hand, legs and rump must be performed in complete 
awareness. Are you thinking of the time of day when awakening ? If so, 
note, "thinking". Do you intend to get out of bed ? If so, note, 
"intending". Ifyou prepare to move the body into position for rising, note, 
"preparing". As you slowly rise, "rising". Should you remain sitting for 
any length of time, revert to contemplating the abdominal movements. 

Su nghiêm túc khảo lu nén bắt đầu ngay khoảnh khắc ban lai tinh. 
Bói vì ban là một so học giả, có thé là chua có khả năng để bạn bắt đầu 
việc nghiêm túc khảo lự ngay khoảnh khắc đầu tiên của sự cảnh giác. Thế 
nhưng bạn nên bắt đầu với nó khi bạn ghi nhớ rằng bạn phải nghiêm túc 

146 | 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


kháo lu. Ví du, néu nhu khi dà tinh giác, ban thám tu tuóng pháp vé diéu 
gì đáng chú ý, ban nên tỉnh ngộ vào sự kiện ấy và bắt đầu việc nghiêm túc 
khảo lự của bạn với một sự chú niệm ở nội tâm là “thâm tư tưởng pháp”. 
Thế rồi hãy tiếp tục tiến hóa với việc nghiêm túc khảo lự về sự phông lên 
và sự xộp xuống. Khi đứng dậy rời khỏi giường, sự chú niệm nên được tập 
trung vào từng mỗi chi tiết hoạt động của sắc thân. Từng mỗi sự chuyển 
động của những tay, chân và mông cần phải được thực hiện trong sự ý thức 
hoàn toàn. Bạn đang nghĩ suy đến việc hàn huyên khi đang tỉnh giác ? 
Nếu là như thế, hãy chú niệm là “nghĩ suy”. Bạn có tác ý để ra khỏi 
giường không ? Nếu là như thế, hãy chú niệm là “tác ý”. Nếu như bạn 
chuẩn bị để di chuyển sắc thân vào vị trí để ngồi lên, hãy chú niệm là 
“chuẩn bị”. Khi bạn ngồi lên một cách chậm rãi, hãy chú niệm là “ngồi 
lên”. Nếu như bạn vẫn còn an tọa trong bất luận khoảng thời gian nào, hãy 
hồi phục việc nghiêm túc khảo lự các sự chuyên động ở cơ bụng. 


Perform the acts of washing the face or taking a bath in due order 
and in complete awareness of every detailed movement; for instance, 
"looking, seeing, stretching, holding, touching, feeling cold, rubbing". In 
the acts of dressing, making the bed, opening and closing doors and 
windows, handling objects, be occupied with every detail of these actions 
in sequence. 

Hãy thực hiện các quá trình rửa mặt hoặc việc tắm rửa trong trình tự 
thích hợp và trong sự ý thức hoàn toàn từng mỗi sự chuyên động tinh tế; vi 
du, “khán quan, khán kiến, duói căng ra, năm lấy, tiếp xúc, cảm thọ lạnh 
ngắt, chà xát”. Trong các quá trình vận mặc y phục, việc sửa soạn giường, 
việc mở và việc đóng các cửa ra vào và các cửa số, việc cam nắm những đỗ 
vật, nên được bận rộn với từng mỗi té tiết của những hành động này một 
cách thuận tự. 


You must attend to the contemplation of every detail in the action of 
eating: 
e When you look at the food, “looking, seeing”. 
e When you arrange the food, “arranging”. 
e When you bring the food to the mouth, "bring". 


e When you bend the neck forwards, “bending”. 
147 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


When the food touches the mouth, “touching”. 

When placing the food in the mouth, "placing". 

When the mouth closes, "closing". 

When withdrawing the hand, “withdrawing”. 

Should the hand touch the plate, “touching”. 

When straightening the neck, “straightening”. 

When in the act of chewing, “chewing”. 

When you are aware of the taste, "knowing". 

When swallowing the food, “swallowing”. 

Bạn cần phải chú ý đến sự nghiêm túc khảo lu vào từng mỗi tế tiết 


trong hành động của việc thọ thực: 


Khi bạn nhìn vào thực phẩm, hãy chú niệm là “khán quan, khán 
kiến”. 

Khi bạn an bài thực phẩm, hãy chú niệm là “an bài”. 

Khi bạn đưa thực phẩm đến miệng, hãy chú niệm là “đưa đến”. 

Khi bạn cúi có về phía trước, hãy chú niệm là “cúi xuống”. 

Khi thực phẩm tiếp xúc miệng, hãy chú niệm là “tiếp xúc”. 

Khi đang đặt thực phẩm vào trong miệng, hãy chú niệm là “đặt 
vào”. 

Khi miệng khép lại, hãy chú niệm là “khép lai". 

Khi đang thu hồi tay lại, hãy chú niệm là “thu hồi”. 

Nếu như tay tiếp xúc đĩa, hãy chú niệm là “tiếp xúc”. 

Khi đang đuỗi tháng có ra, hãy chú niệm là *duói tháng ra”. 

Khi đang trong quá trình nhai nghiền, hãy chú niệm là “nhai 
nghiên”. 

Khi bạn ý thức được khẩu vị, hãy chú niệm là “tri đắc”. 

Khi đang nuốt thực phẩm vào, hãy chú niệm là “nuốt vào”. 


While swallowing the food, should the food be felt touching the sides 


of the gullet, “touching”. 


Trong khi đang nhai nghiền thực phẩm, nếu như thuc phẩm được 


cảm thay đang tiép xúc vào hai bên của thực quản, hãy chú niệm là “tiép 


99 


xúc”. 


148 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Perform contemplation in this manner each time you take a morsel 
of food until you finish your meal. In the beginning of the practice there 
will be many omissions. Never mind. Do not waver in your effort. You 
will make fewer omissions if you persist in your practice. When you reach 
an advanced stage of the practice you will also to be able to notice more 
details than those mentioned here. 

Hãy thuc hiện việc nghiệm túc khảo lự theo cách thức này mỗi khi 
bạn lay một miếng đoàn thực cho đến khi bạn kết thúc bữa ăn của mình. 
Trong giai đoạn đầu của việc thực hành sẽ bị nhiều SỰ SƠ suất. Đừng bận 
tâm. Đừng có dao động trong sự nỗ lực của bạn. Bạn sẽ còn một vài sự sơ 
suất néu như bạn kiên trì bất giải đãi trong sự thực hành của mình. Khi ban 
đạt đáo một giai đoạn tiên tién của sự thực hành, bạn cũng sẽ có khả năng 
dé quan chú nhiều điều tế tiết hơn những gi đã được dé cập ở đây. 


ADVANCEMENT IN CONTEMPLATION 
SỰ TIỀN HÓA TRƠNG VIỆC NGHIÊM TÚC KHẢO LỰ 


After having practised for a day and a night, you may find your 
contemplation considerably improved. You may be able to prolong the 
basic exercise of noting the abdominal movements. At this time, you will 
notice that there is generally a break between the movements of rising and 
falling. If you are in the sitting posture, fill in this gap with a mental note 
of the act of sitting in this way: "rising, falling, sitting". When you make a 
mental note of sitting, keep your mind on the erect position of the upper 
body. When you are lying down, you should proceed with full awareness 
as follows: "rising, falling, lying". If you find this easy, continue with 
noting these three sections. Should you notice that a pause occurs at the 
end of the rising as well as at the end of the falling movement, then 
continue in this manner: "rising, sitting, falling, sitting". Or when lying 
down: "rising, lying, falling, lying". Suppose you no longer find it easy to 
make a mental note of three or four objects in the above manner. Then 
revert to the initial procedure of noting only the two section; rising and 
falling. 

Sau khi đã thực hành được một ngày và một đêm, ban có thé nghiệm 
thấy sự nghiêm túc khảo lu của minh đã được cải thiện một cách đáng ké. 

149 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Bạn có khả năng để kéo dài việc huấn tập cơ bản về sự chú niệm những sự 
chuyên động ở cơ bụng. Tại thời điểm này, bạn sẽ quan chú rằng thông 
thường có một sự gián đoạn giữa những sự chuyên động phông lên và xộp 
xuống. Nếu như bạn đang ở tư thế tọa hành, hãy điền bó khoảng trống này 
với một sự chú niệm ở nội tâm vào quá trình đang an tọa theo phương thức 
như thế này: “phóng lên, xộp xuống, an tọa”. Khi bạn thực hiện một sự 
chú niệm ở nội tâm vào sự an tọa, hãy giữ tâm thức của bạn vào tư thế 
thắng đứng ở phần trên sắc thân. Khi bạn nằm xuống, bạn nên tiếp tục tiễn 
hóa với sự ý thức tường tận như sau: “phông lên, xộp xuống, nằm xuống”. 
Nếu như bạn nghiệm thấy điều này dë dàng, hãy tiếp tục với việc chú niệm 
ba phần này. Nếu như bạn quan chú rằng một sự tạm đình xảy ra ở phần 
kết thúc của sự chuyên động phóng lên cũng như ở phan kết thúc của sự 
chuyển động xộp xuống, thế rồi hãy tiếp tục theo cách thức như thế này: 
“phông lên, an tọa, xộp xuống, an tọa”. Hoặc khi nằm xuống, theo cách 
thức như thế này: “phông lên, nằm xuống, xộp xuống, nằm xuống”. Giả sử 
bạn không còn nghiệm thay điều đó dé dàng để thực hiện một sự chú niệm 
ở nội tâm vào ba hoặc bốn đối tượng theo cách thức ở trên. Thế rồi, hãy 
hồi phục quy trình ban đầu của việc chú niệm chỉ có hai phân; sự phóng lên 
và sự xộp xuống. 


While engaged in the regular practice of contemplating bodily 
movements, you need not be concerned with objects of seeing and hearing. 
As long as you are able to keep your mind on the abdominal movements of 
rising and falling, it is assumed that the purpose of noting the actions and 
objects of seeing is also served. However, you may intentionally look at an 
object then simultaneously make a mental note, two or three times, 
“seeing”. Then return to the awareness of the abdominal movements. 
Suppose a person comes into your view. Make a mental note of “seeing”, 
two or three times and then resume attention to the rising and falling 
movements of the abdomen. Did you happen to hear the sound of a voice ? 
Did you listen to it ? If so make a mental note of “hearing, listening" and 
revert to rising and falling. But suppose you heard loud noise, such as the 
barking of dogs, loud talking or shouting. If so, immediately make a 
mental note two or three times, "hearing", then return to your basic 
exercise. If you fail to note and dismiss such distinctive sounds as they 

150 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


occur, you may inadvertently fall into reflecHons about them instead of 
proceeding with intense attention to rising and falling, which may then 
become less distinct and clear. It is by such weakened attention that mind- 
defiling passions breed and multiply. If such reflections do occur, make a 
mental note, "reflecting", two or three times, then again take up the 
contemplation of rising and falling. Should you forget to make a mental 
note of body, leg or arm movements, then mentally note, "forgetting", and 
resume your usual contemplation of abdominal movements. You may feel 
at times that breathing is slow or that the rising and falling movements are 
not clearly perceived. When this happens, and you are in the sitting 
position, simply move the attention to note, "sitting, touching"; or if you 
are lying down, "lying, touching". While contemplating touching, your 
mind should not be kept on the same part of the body but on different parts 
successively. There are several places of touch and at least six or seven 
should be contemplated.(4) 

[(4): Some of these points where the touch sensation may be 
observed are: where thigh and knee touch, or the hands placed together, or 
finger to finger, thumb to thumb, closing of the eyelids, tongue inside the 
mouth, lips touching when mouth is closed.] 

Trong khi đã bận rộn việc thuc hành nghiêm túc khảo lu thông 
thường về những sự chuyển động thuộc sắc thân, bạn không nhất thiết phải 
quan tâm đến các đối tượng thuộc về sự khán kiến và sự thính văn. Bao 
giờ mà bạn có khả năng để giữ tâm thức của mình vào những sự chuyển 
động phóng lên và xộp xuống ở cơ bụng, người ta đã cho rằng mục đích 
của việc chú niệm các hành động và những đối tượng của việc khán kiến 
cũng đã được tác dụng. Tuy nhiên, bạn có thể khán quan một đối tượng 
một cách hữu ý, thế rồi một cách đồng thời thực hiện một sự chú niệm, hai 
hoặc ba lần, là “khán kiến”. Thế rồi hãy phản hồi sự ý thức về những sự 
chuyên động ở cơ bụng. Giả sử một người đi vào tầm nhìn của bạn. Hãy 
thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm về “khán kiến”, hai hoặc ba lần, và 
thế rồi tiếp tục việc chú ý đến những sự chuyên động phông lên và xộp 
xuống ở cơ bụng. Bạn đã có tình cờ nghe âm thanh của một giọng nói 
không ? Bạn đã có lắng nghe nó không ? Nếu là như thé, hãy thực hiện 
một sự chú niệm về “thính văn, thính thủ” và hãy hồi phục su phóng lên và 
sự xộp xuống. Thế nhưng, giả sử bạn đã nghe những thanh hưởng huyên 

151 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


náo, chang han nhu tiéng sua của những con chó, sự nói chuyện hoặc tiếng 
la hét ồn ào. Nếu là như thế, ngay lập tức hãy thực hiện một sự chú niệm ở 
nội tâm, hai hoặc ba lần, là “thính văn”, thế rồi hãy phản hồi việc huấn tập 
cơ bản của bạn. Nếu như bạn chưa có thể để chú niệm và triệt để vong 
điệu đến những âm thanh đặc biệt như vậy khi chúng xảy ra, ban có thể 
một cách vô ý rơi vào những nỗi trầm tu (hàm nhập tram tu) về chúng, 
thay vì tiếp tục tién hóa với sự tập trung chú ý cực độ vào sự phóng lên và 
sự xộp xuống, điều mà bây giờ có thé trở nên ít minh hiển và rõ ràng hơn. 
Chính do bởi sự chú ý đã suy yếu như vậy mà những sự khích tính dục tiết 
độc tâm thức đã sinh sôi nảy nở và thành bội tăng trưởng. Nếu như những 
sự trầm tư như thế xảy ra, hãy thực hiện một sự chú niệm là “trầm tư”, hai 
hoặc ba lần, thé rồi lại tiếp tục việc nghiêm túc khảo lu về sự phóng lên và 
sự xộp xuống. Nếu như bạn vong ký thực hiện một sự chú niệm về những 
sự chuyên động ở sắc thân, chân hoặc cánh tay, thế rồi hãy chú niệm ở nội 
tâm là “vong ký”, và tiếp tục việc nghiêm túc khảo lự thông thường của 
bạn vào những sự chuyển động ở cơ bụng. Đôi khi bạn có thể cảm thấy 
rằng sự hô hấp chậm lại, hoặc răng những sự chuyển động phông lên và 
xộp xuống đã không được nhận thức một cách minh hiển. Khi điều này 
xảy ra, và bạn đang ở tư thế tọa hành, một cách đơn giản hãy di chuyển sự 
chú ý để chú niệm là “an tọa, tiếp xúc”; hoặc néu nhu ban đang nằm 
xuống, hãy chú niệm là “nằm xuống, tiếp xúc”. Trong lúc đang nghiêm túc 
khảo lự sự tiếp xúc, tâm thức của bạn không nên được lưu giữ trong cùng 
một chỗ của sắc thân, mà ở các vùng sai khác nhau một cách liên tiếp. Có 
một vài vị trí tiếp xúc, và có ít nhất sáu hoặc bảy vị trí nên được nghiêm 
túc khảo lự. (4) 

[(4): Một số điểm nơi mà xúc giác có thể được quan sát là: nơi đùi 
và đầu gối tiếp xúc, hoặc những bàn tay đặt vào nhau, hoặc ngón tay với 
ngón tay, ngón tay cái với ngón tay cái, việc khép các mí mắt, lưỡi ở trong 
miệng, các môi chạm vào nhau khi miệng đã khép lại]. 


BASIC EXERCISE IV 
VIỆC HUÁN TẬP CƠ BẢN THỨ TƯ 


Up to this point you have devoted quite some time to the training 
course. You might begin to feel lazy thinking that you have made 


152 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


inadequate progress. By no means give up. Simply note the fact, lazy. 
Before you gain sufficient strength in attention, concentration and insight, 
you may doubt the correctness or usefulness of this method or training. In 
such a circumstance, turn to contemplation of the thought, "doubtful". Do 
you anticipate or wish for good results ? If so, make such thoughts the 
subject of your contemplation; "anticipating", or "wishing". Are you 
attempting to recall the manner in which the training was conducted up to 
this point ? Yes ? Then take up contemplation on "recollecting". Are 
there occasions when you examine the object of contemplation in order to 
determine whether it is mind or matter ? If so, then be aware of 
“examining”. 

Ó mức độ này, bạn đã dành khá nhiều thời gian cho khóa trình bồi 
huấn. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy lười biếng khi nghĩ suy rằng bạn đã tiến 
hóa không đầy đủ. Không từ bỏ chút nào. Hãy đơn thuần chú niệm sự thật 
là “lười biếng”. Trước khi bạn hoạch đắc đầy đủ thực lực trong sự chú ý, 
sự định thức và tuệ giác, bạn có thé hoài nghi tính chính xác hoặc hữu dụng 
của phương pháp bồi huấn. Trong một tình huống như thế, hãy chuyên đến 
sự nghiêm túc khảo lự về sự nghĩ suy là “hoài nghỉ”. Bạn có kỳ vọng hoặc 
có nguyện vong cho thành quà tốt đẹp không ? Nếu là nhu thế, hãy thực 
hiện những sự nghĩ suy như vậy thành chủ đề cho sự nghiêm túc khảo lự 
của bạn, là “kỳ vọng” hoặc “nguyện vọng”. Có phải bạn đang có păng để 
khởi hồi ức cách thức mà trong khóa trình bồi huấn đã truyền đạo đến mức 
độ này ? Có không ? Thế rồi, hãy tiếp tục việc nghiêm túc khảo lự về “hồi 
ức”. Có những cơ duyên bạn thám tra đối tượng của sự nghiêm túc khảo lự 
nhằm để tra minh đó là tâm thức hoặc là vật chất không ? Nếu là như thế, 
thế rồi hãy ý thức vé “thẩm tra”. 


Do you regret that there is no improvement in your contemplation ? 
If so, attended to the feeling of "regret". Conversely, are you happy that 
your contemplation is improved ? If you are, then contemplate the feeling 
of being "happy". This is the way in which you make a mental note of 
every item of mental behavior as it occurs, and if there are no intervening 
thoughts or perceptions to note, you should revert to the contemplation of 
rising and falling. During a strict course of meditation, the time of 
practice is from the first moment you wake up until the last moment before 

153 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


you fall asleep. To reiterate, you must be constantly occupied either with 
the basic exercise or with mindful attention throughout the day and during 
those night hours when you are not asleep. There must be no relaxation. 
Upon reaching a certain stage of progress with contemplation, you will not 
feel sleepy in spite of these prolonged hours of practise. On the contrary, 
you will be able to continue the contemplation day and night. 

Bạn có hối tiếc rằng không có sự cải thiện trong việc nghiêm túc 
khảo lự của mình không ? Nếu là như thế, hãy quan tâm đến cảm thọ “hối 
tiếc”. Một cách tương phản, bạn có vui mừng rằng việc nghiêm túc khảo 
lự của mình đang được cải thiện không ? Nếu như bạn có, thế rồi hãy 
nghiêm túc khảo lu về cảm thọ đang “vui mừng”. Đây là phương thức mà 
bạn thực hiện một sự chú niệm ở nội tâm về từng mỗi điều mục thuộc hành 
xử tinh thần khi nó xảy ra, và nếu như không có cơ duyên nào phát sinh 
những sự nghĩ suy hoặc các sự nhận thức để chú niệm, bạn nên hồi phục 
việc nghiêm túc khảo lự về sự phông lên và sự xộp xuống. Trong một 
khóa trình thiền định nghiêm cách, thời gian thực hành là từ khoảnh khắc 
đầu tiên bạn lai tỉnh cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi bạn nhập 
thụy. Để lặp lại, bạn cần phải bận rộn một cách bất đoạn, hoặc là với VIỆC 
huấn tập cơ bản, hoặc là với sự chú ý cán niệm suốt cả ngày, và trong 
những giờ ban đêm khi bạn chưa có ngủ thiếp đi. Không được phóng túng 
thân tâm. Khi đạt đáo một giai đoạn tiễn hóa nhất định với sự nghiêm túc 
kháo lu, bạn sẽ không còn cảm đáo khốn quyện bất quản những giờ thực 
hành kéo dài này. Mà trái lại, bạn sẽ có khả năng dë tiép tục việc nghiêm 
túc khảo lự ngày và đêm. 


SUMMARY 
TÓNG KẾT 


It has been emphasized during this brief outline of the training that 
you must contemplate on each mental occurrence, good or bad; on each 
bodily movement large or small; on every sensation (bodily or mental 
feeling) pleasant or unpleasant; and so on. If, during the course of 
training, occasions arise when there is nothing special to contemplate 
upon, be fully occupied with attention to the rising and falling of the 
abdomen. When you have to attend to any kind of activity that necessitates 

154 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


walking, then, in complete awareness, each step should be briefly noted as 
"walking, walking" or "left step, right step". But when you are taking a 
walking exercise, contemplate on each step in three section; "up, forward, 
down". The student who thus dedicates himself or herself to the training 
day and night, will be able in not too long a time, to develop concentration 
to the initial stage of the fourth degree of insight (Knowledge of Arising 
and Passing Away) (5) and onward to higher stages of insight meditation 
(Vipassanà Bhavana). 

[(5): Taruna Udayabbaya Nana: On the degrees of Insight 
Knowledge, see “The Progress of Insight” by the Venerable Mahast 
Sayadaw (published by "The Forest Hermitage", Kandy, Ceylon).] 

Trong bản khái luận giản yếu này của việc bồi huấn đã có nhẫn 
mạnh rằng bạn cần phải nghiêm túc khảo lự về từng mỗi sự phát sinh tốt 
hoặc xấu ở nội tâm; về từng mỗi sự chuyên động lớn hoặc nhỏ ở sắc thân; 
về từng mỗi cảm giác (cảm thọ ở nội tâm hoặc ở sắc thân) khả ái hoặc bất 
khả ái; và v.v. Nếu như, trong khóa trình bồi huấn, những cơ duyên khởi 
sinh lên khi không có điều chi đặc biệt để nghiêm túc khảo lự, hãy được 
bận rộn triệt để với sự chú ý về sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng. 
Khi bạn cần phải xử lý đến bất luận thể loại hoạt động nào mà tất yếu đưa 
đến việc bộ hành, thé rồi, trong sự ý thức hoàn toàn, từng mỗi bước đi nên 
được chú niệm một cách giản khiết là “bộ hành, bộ hành” hoặc “phải bước, 
trái bước”. Thế nhung khi ban dang thực hiện một việc huấn tập bộ hành, 
hãy nghiêm túc khảo lự về từng mỗi bước đi trong ba phần là “lên, hướng 
về phía trước, xuống”. Do vậy, vị thiền sinh tự phụng hiến bản thân (ông 
ay hoặc cô ấy) cho sự bồi huấn ngày và đêm, và trong một thời gian không 
quá đài, vị ấy sẽ có khả năng để phát triển sự định thức đến giai đoạn ban 
đầu của bốn cấp độ tuệ giác (Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt 
Vong) (5) và tiễn đến các giai đoạn cao hơn của thiền định tuệ giác. (Tu 
Tập Minh Sát Tuệ). 

[(5): Au Trĩ Sinh Diệt Trí: Trên các cấp độ của Tri Thức Tuệ Giác, 
xin hãy xem “Sự Tiến Hóa Tuệ Giác” do Đại Trưởng Lão Mahāsī biên 
soạn (đã được xuất bản bởi nhà xuất bản “Sâm Lâm An Cư Xứ”, Thành 
Phố Kandy ở miền trung, Xứ Tích Lan).] 


155 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


PART H: PROGRESSIVE PRACTICE 
PHAN II: THUC HANH TIẾN TRIÉN 


When as mentioned above, by dint to diligent practice, mindfulness 
and concentration have improved, the meditator will notice the pair-wise 
occurrence of an object and the knowing of it, such as the rising and 
awareness of it, the falling and awareness of it, sitting and awareness of it, 
bending and awareness of it, stretching and awareness of it, lifiing and 
awareness of it, putting down and awareness of it. Through concentration 
attention (mindfulness) he knows how to distinguish each bodily and 
mental process: "The rising movement is one process; the knowing of it is 
another". He realizes that each act of knowing has the nature of "going 
towards an object". Such a realization refers to the characteristic function 
of the mind as inclining towards an object, or cognizing an object. One 
should know that the more clearly a material object is noticed, the clearer 
becomes the mental process of knowing it. This fact is stated thus in the 
Visuddhimagga: 

Nhu dà dé cập ở trên, dua vào sự thực hành cần phan, sự chú niệm 
và sự định thức đã được cải thiện, thiền giả sẽ quan chú sự phát sinh một 
đôi minh trí về một đối tượng và sự tri đắc về nó; chang han như sự phóng 
lên và sự ý thức về nó, sự xộp xuống và sự ý thức về nó, sự an tọa và sự ý 
thức vë nó, sự co gap lai và sự ý thức về nó, sự duỗi căng ra và sự ý thức 
vé nó, sự nhác lên và sự ý thức vë nó, sự đặt xuống và sự ý thức vë nó. 
Thông qua sự tập trung chú ý (sự chú niệm) vị ấy tri đắc cách thức để phân 
biệt từng mỗi quá trình thuộc sắc thân và tinh thần: “Sự chuyển động 
phóng lên là một quá trình, sự tri đắc về nó là một quá trình khác”. Vị ấy 
chứng tri rằng từng mỗi quá trình đang tri đắc có thực tính “hướng tới một 
đối tượng”. Sự chứng tri như vậy đề cập đến chức năng đặc trưng của tâm 
thức khi đang có thiên hướng về phía một đối tượng, hoặc đang nhận thức 
một đối tượng. Người ta nên tri đắc rằng một đối tượng thuộc vật chất 
càng được quan chú một cách minh hiên hơn thi quá trình tinh thần đang tri 
đắc về nó càng trở nên minh hiển hơn. Sự kiện này đã có trình bày rõ trong 
bộ Kinh Thanh Tịnh Đạo như sau: 


156 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO Nip BÀN 


"For in proportion as materiality becomes quite definite, 
disentangled is quite clear to him, so the immaterial states that have that 
materiality as their object become plain of themselves too. ” 

(“The Path of Purification”, translated by Bhikkhu Ñanamoli). 

Trong mối quan hệ dáng tý, khi tính vật chất trở nên hết sức minh 
xác, được giải khai và hết sức minh hiển đối với vị ấy, như thế những trạng 
thái phi vật chất mà có tính vật chất đó làm đối tượng của chính bản thân 
chúng cũng trở nên giản phác”. 

(“Con Đường của Sự Tịnh Hóa” đã được Tỳ Khưu Ñãnamoli dịch 
thuật). 


When the meditator comes to know the difference between a bodily 
process and a mental process, should he be a simple man, he would reflect 
from direct experience thus: "There is the rising and knowing it; the falling 
and knowing it, and so on and so forth. There is nothing else besides them. 
The work "man" or "woman" refer to the same process; there is no 
"person" or "soul". Should he be well-informed man, he would reflect 
from direct knowledge of the difference between a material process as 
object and a mental process of knowing it, thus: "It is true that there are 
only body and mind. Besides them, there are none such entities as man or 
woman". While contemplating one notices a material process as object 
and a mental process of knowing it; and it is to that pair alone that the 
term of conventional usage "being", "person", or "soul", "man" or 
"woman" refer. But apart from that dual process there is no separate 
person or being, I or another, man or woman. When such reflection 
occurs, the meditator must note "reflecting, reflecting" and go on 
observing the rising of the abdomen, and its falling. (6) 

[(6): The preceding section describes the "Analytical Knowledge of 
Body and Mind" (Nama Rüpa Pariccheda Nana), belonging to the 
"Purification of View" (Ditthi Visuddhi)] 

Khi thiền giả đi đến tri đắc sự khác biệt giữa một quá trình thuộc sắc 
thân và một quá trình tinh thần, nếu như vị ấy là một người đơn giản, vị ấy 
sẽ thâm tư tưởng pháp từ sự trải nghiệm trực tiếp như sau: “Có sự phồng 
lên và sự tri đắc nó; sự xộp xuống và sự tri đắc nó; và vân vân và vân vân. 
Không có điều chỉ khác ngoài chúng ra. Những từ ngữ “nam nhân” hoặc 

157 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


“nữ nhân” đề cập đến cùng một quá trình; không có “con người” hoặc “linh 
hồn”. Nếu như vị ay là một nam nhân kiến đa thức quảng, vị ay sẽ thâm tư 
tưởng pháp từ tri thức trực tiếp về sự khác biệt giữa quá trình vật chất là 
đối tượng và một quá trình tinh thần đang tri đắc nó, như sau: “Đích thực là 
chỉ có sắc thân và tâm thức. Như thế ngoài chúng ra, tuyệt nhiên không có 
những thực thé nào là nam nhân hoặc là nữ nhân. Trong khi đang nghiêm 
túc khảo lự, người ta quan chú một quá trình vật chất là đối tượng và một 
quá trình tinh thần đang tri đắc nó; và chỉ với một đôi đó mà những thuật 
ngữ quy ước phù hợp tập tục “hữu tình”, “con người” hoặc “lính hồn”, 
“nam nhân” hoặc “nữ nhân” đề cập đến. Thế nhưng tách khỏi quá trình nhị 
nguyên đó, không có con người hoặc hữu tình riêng biệt, Tôi hoặc người 
khác, nam nhân hoặc nữ nhân”. Khi những sự thâm tư tưởng pháp như vậy 
xảy ra, thiền giả cần phải chú niệm “thâm tư tưởng pháp, thâm tư tưởng 
pháp” và tiếp tục việc quan sát sự phông lên ở cơ bụng, và sự xộp xuống 
của nó. (6) 

[(6): Phần nói trước miêu thuật “Tri Thức Phân Tích về Sắc Thân 
và Tâm Thức” (Danh Sắc Phân Biệt Trí), thuộc về “Sự Tinh Hóa về Kiến 
Giải” (Kiến Thanh Tinh)] 


With further progress in meditation, the conscious state of an 
intention is evident before a bodily movement occurs. The meditator first 
notices that intention. Though also at the start of his practice, he does 
notice “intending, intending” (for instance, to bend an arm), yet he cannot 
notice that state of consciousness distinctly. Now, at this more advanced 
stage, he clearly notices the consciousness consisting of the intention to 
bend. So he notices first the conscious state or an intention to make a 
bodily movement. At the beginning, because of omission to notice an 
intention, he thinks that bodily movement is quicker than the mind knowing 
it. Now, at this advanced stage, mind appears to be the forerunner. The 
meditator readily notices the intention of bending, stretching, sitting, 
standing, going, and so on. He also clearly notices the actual bending, 
stretching, etc. So he realizes the fact that mind knowing a bodily process 
is quicker that the material process. He experiences directly that a bodily 
process takes place after a preceding intention. Again he knows from 
direct experience that the intensity of heat or cold increase while he is 


158 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


noting "hot, hot" or “cold, cold". | In contemplating regular and 
spontaneous bodily movements such as the rising and falling of the 
abdomen, he notices one after another continuously. He also notices the 
arising in him of mental images such as the Buddha, and Arahat as well as 
any kind of sensation that arises in his body (such as itch, ache, heat), with 
attention directed on the particular spot where the sensation occurs. One 
sensation has hardly disappeared, then another arises, and he notices them 
all accordingly. 

Với sự tién hóa hon nữa trong thiền định, trạng thái hữu ý thức của 
một tác y được minh hiên trước khi một sự chuyển động thuộc sắc thân xảy 
ra. Thiền giả đầu tiên quan chú sự tác ý đó. Vả lại, dẫu rằng ngay khi bắt 
đầu việc thực hành của mình, vị ấy thực hiện sự quan chú “tác ý, tác ý”, ay 
vậy mà vị ấy không thể nào quan chú được trạng thái tâm ý thức đó một 
cách minh hiển. Bây giờ, ở giai đoạn tiên tiến hơn, vị ấy quan chú một 
cách minh hiển tám ý thức dang bao gồm tác ý co gập lại. Như vậy, vị áy 
quan chú trước hết trạng thái hữu ý thức của tác ý để thực hiện một sự 
chuyên động ở sắc thân; thế rồi vị ấy quan chú sự chuyển động cụ thể ở sắc 
thân. Ở giai đoạn bắt đầu, bởi vì sự sơ suất để quan chú một tác ý, vị ấy 
nghi suy sự chuyên động đó ở sắc thân nhanh hơn tâm thức đang tri đắc nó. 
Bây giờ, ở giai đoạn tiên tiến hơn, tâm thức tỏ ra như là vị tiên đạo. Thiền 
giả một cách dung dị quan chú tác ý của sự co gập lại, sự duỗi căng ra, an 
tọa, đang đứng, dang di, và v.v. Vi ay cũng quan chú một cách minh hiển 
sự co gập lai thực thụ, sự duói căng ra, v.v. Vì thé, vị ấy chứng tri sự thật 
rang tâm thức dang tri đắc một quá trình thuộc sắc thân nhanh hon quá 
trình tinh thần. Vị ấy trải nghiệm một cách trực tiếp rằng một quá trình 
thuộc sắc thân diễn ra sau một tác ý trước đó. Lại nữa, vị ay tri đắc từ sự 
trải nghiệm trực tiếp rằng cường độ nóng bức hoặc lạnh ngắt gia tăng trong 
khi vị ay dang chú niệm “nóng bức, nóng bức” hoặc “lạnh ngắt, lạnh ngắt”. 
Trong việc nghiêm túc khảo lự những sự chuyên động thông thường và tự 
nhiên thuộc sắc thân, chẳng hạn như sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ 
bụng, vị áy quan chú làn luot cái này đến cái khác một cách liên tục. Vị ay 
cũng quan chú sự khởi sinh lên ở trong vi ấy những hình ảnh tưởng tượng, 
chăng hạn như Đức Phật, một Bậc Vô Sinh cũng nhu bát luận thé loại cảm 
giác nào mà khởi sinh lên trong sắc thân vị ấy (chăng han như ngứa ngáy, 
đau nhức, nóng bức), với sự chú y đã tập trung vào điểm cụ thé nơi mà cảm 

159 ~ 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


giác phát sinh. Một cám giác đã vừa mới biên mat di, thê rôi cái khác khởi 
sinh lên, và vị ày quan chú tât cả chúng một cách tương ứng. 


While noting every object as it arises, he is aware that a mental 
process of knowing depends on an object. Sometimes, the rising and 
Jalling of the abdomen is so faint that he finds nothing to note. Then, it 
occurs to him that there can be no knowing without an object. When no 
noting of the rising and falling is possible, one should be aware of sitting 
and touching or lying and touching. Touching is to be noted alternatively. 
For example, afler noting "sitting", note the touch sensation at the right 
foot (caused by its contact with to the ground or seat). Then, afier noting 
"sitting", note the touch sensation at the left foot. In the same manner, 
note the touch sensation at several places. Again, in noting “seeing, 
hearing”, the meditator comes to know clearly that seeing arises from the 
contact of eye and visual object and hearing arises from the contact of ear 
and sound. 

Trong khi đang chú niệm moi dói tuong khi nó sinh khói lén, vi áy y 
thức rằng một quá trình tinh thần đang tri đắc y phụ vào một đối tượng. 
Đôi khi, sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng rất mờ nhạt đến nỗi vị áy 
nghiệm thấy không có điều chi để chú niệm. Thế rồi, phát sinh đến vị ấy 
rằng không thé nào có sự tri đắc mà không có một đối tượng. Khi bát khả 
thi việc chú niệm sự phóng lên và sự xộp xuống, người ta nên ý thức đến 
việc an tọa và sự tiếp xúc, hoặc việc đang nằm và sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc 
cũng được chú niệm một cách luân lưu. Ví dụ, sau khi chú niệm “an tọa”, 
hãy chú niệm xúc giác ở bàn chân phải (được tạo ra do sự tiếp xúc của nó 
với mặt đất hoặc chỗ ngồi). Thế rồi, sau khi chú niệm “an tọa”, hãy chú 
niệm xúc giác ở bàn chân trái. Cùng cách thức như thế, hãy chú niệm xúc 
giác ở một vài vị trí. Lại nữa, trong khi đang chú niệm “khán kiến, thính 
văn”, thiền già đi đến tri đắc một cách minh hiển rang khán kiến khởi sinh 
lên từ sự tiếp xúc của mắt và đối tượng thị giác, và thính văn khởi sinh lên 
từ sự tiếp xúc của tai và âm thanh. 


Further he reflects: “Material processes of bending, stretching and 
so on follow mental processes of intending to bend, stretch and so forth.” 
He goes on to reflect: "One's body becomes hot or cold because of the 


160 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


element of heat or cold; the body exists on food and nourishment; 
consciousness arises because there are objects to notice: seeing, arises 
through visual objects; hearing through sounds, and also because there 
are the sense organs, eyes, ear, etc., as conditioning factors. Intention and 
noting result from previous experiences; feelings (sensations) of all kinds 
are the consequences of previous Kamma in the sense that material 
processes and mental processes take place ever since birth because of 
previous Kamma. There is nobody to create this body and mind, and all 
that happens has causal factors. ” 

Thêm nữa, vị ấy thám tư tưởng pháp: “Các quá trình thuộc vật chất 
của việc co gập lại, việc duói căng ra, v.v., tuân chiếu các quá trình tinh 
thần của việc tác ý co gập lại, duỗi căng ra và v.v. Vi ay tiép tuc tham tu 
tưởng pháp: “Sắc thân người ta trở nên nóng bức hoặc lạnh ngắt là do yếu 
tố hỏa nhiệt khí hoặc hàn lãnh; sắc thân tòn tại nhờ thực phám và chát dinh 
dưỡng; tâm ý thức khói sinh lên vì có những đối tượng dé quan chú: khán 
kiến khởi sinh lên thông qua các đối tượng thị giác, thính văn thông qua 
những âm thanh, và cũng vì có những cảm giác khí quan, mắt, tai, v.v., là 
những yếu tố phụ hữu điều kiện. Sự tác ý và việc chú niệm kết quả từ 
những sự trải nghiệm đĩ tiền; các cảm thọ (những cảm giác) thuộc tất cả thê 
loại là những kết quả của Dĩ Tiền Nghiệp Lực trong ý nghĩa là các quá 
trình thuộc vật chất và các quá trình tinh thần diễn ra ngay từ khi sự xuất 
sinh là do bởi Dĩ Tiền Nghiệp Lực. Không có ai để tạo ra sắc thân và tâm 
thức này, và tất cả những gì xảy ra đều có các yếu tố thuộc quan hệ nhân 


99 


quả”. 

Such reflections come to the meditator while he is noting any object 
as it arises. He does not stop doing so to take time to reflect. While noting 
objects as they arise, these reflections are so quick that they appear to be 
automatic. The  meditator, then, must note: “reflecting, reflecting, 
recognizing, recognizing", and continue noting objects as usual. After 
having reflected that material processes and mental processes being noted 
are conditions by the previous processes of the same nature, the meditator 
reflects further that body and mind in the former existence were 
conditioned by the preceding causes, that in the following existences, body 
and mind will result from the same causes, and apart from this dual 

161 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


process, there is no separate “being” or “person”, only causes and effects 
taking place. Such reflection must also be noted and then contemplation 
should go on as usual. (7) 

[(7): The preceding section refers to “Knowledge by Discerning 
Conditionality" (Paccaya Pariggaha Nana), belonging to the 
"Purification by Overcoming Doubt" (Kankhavitarana Visuddhi)]. 

Những sự thâm tư tưởng pháp như thé đến với thiền giả trong khi vị 
ay dang chú niệm đến bất luận đối tượng nào khi nó khởi sinh lên. Vi ấy 
không ngừng thực hiện nhu vậy dé dùng thời gian cho việc thâm tư tưởng 
pháp. Trong khi đang chú niệm các đối tượng khi chúng khởi sinh lên, 
những sự thâm tư tưởng pháp này rất nhanh đến nỗi chúng tỏ ra như tự 
động. Thế rồi, thiền giả cần phải chú niệm: “thâm tư tưởng pháp, thâm tư 
tưởng pháp; kiểm nhận, kiểm nhận”, và tiếp tục việc chú niệm các đối 
tượng như thường lệ. Sau khi đã thâm tư tưởng pháp rằng những quá trình 
thuộc vật chất và các quá trình tinh thần đang được chú niệm đã phụ hữu 
điều kiện bởi các quá trình trước thuộc đồng nhất thực tính, thiền giả thâm 
tư tưởng pháp thêm nữa rằng sắc thân và tâm thức trong những kiếp sống 
trước đây đã phụ hữu điều kiện bởi những nguyên nhân di tiền, rằng trong 
những kiếp sống tiếp theo sau, sắc thân và tâm thức sẽ là kết quả từ những 
đồng dạng nguyên nhân, và tách khỏi quá trình nhị nguyên này, không có 
“hữu tình” hoặc “con người” riêng biệt, mà chỉ có những nguyên nhân và 
các hệ quả diễn ra. Những sự thâm tư tưởng pháp như thế cũng cần phải 
được chú niệm, và thế rồi việc nghiêm túc khảo lự nên tiếp tục như thường 
lệ. (7) 

[(7): Phần nói trước đề cập đến “Tri Thức Bằng Cách Tác Dung 
Điều Kiện Hữu Thức Biệt Lực” (Duyên Sinh Thủ Chấp Trí), thuộc về 
“Sự Tịnh Hóa bàng cách Áp Phục Hoài Nghi" (Đoạn Nghi Thanh Tinh)] 


Such reflections will be many in the case of persons with a strong 
intellectual bent and less in the case of those with no such bent. Be that as 
it may, energetic noting must be made of all these reflections. Noting them 
will result in their reduction to a minimum, allowing insight to progress 
unimpeded by an excess of such reflections. It should be taken for granted 
that a minimum of reflections will suffice here. 


162 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIÊN LAI DÁO NÍP BÀN 


Những sự thám tu tưởng pháp nhu váy sé có nhiều trong trường hợp 
của những người với một thiên phú dụng não lực kiên cường, và có ít hơn 
trong trường hợp của những người không có thiên phú như thế. Dù có thế 
chăng đi nữa, sự chú niệm năng động sung mãn cân phải được thực hiện từ 
tat ca những sự thâm tư tưởng pháp này. Việc chú niệm về chúng sẽ đi đến 
sự giảm thiêu chúng đến một mức tối thiểu, và cho phép tuệ giác được tiến 
hóa mà không trở ngại bởi một số lượng những sự thâm tư tưởng pháp như 
thế. Cũng nên xem là điều được thừa nhận rằng một mức tối thiểu những 
sự thâm tư tưởng pháp sẽ là túc dĩ ở đây. 


When concentration is practiced in an intensive manner, the 
meditator may experience almost unbearable sensation, such as itching, 
aches, heat, dullness and stiffness. If mindful noting is stopped, such 
sensations will disappear. When noting is resumed, they will reappear. 
Such sensations arise in consequence of the body’s natural sensitivity and 
are not the symptoms of a disease. If they are noted with energetic 
concentration, they fade away gradually. 

Khi sự định thức đã được thực hành trong một cách thức mật tap, 
thiền giả có thể trải nghiệm những cảm giác hầu như nan dĩ nhẫn thụ, 
chang hạn như sự ngứa ngáy, sự đau nhức, sự nóng bức, sự trầm muộn và 
sự cương nganh. Nếu như việc chú tâm cán niệm đã ngừng lại, những cảm 
giác như thế sẽ biến mất. Khi việc chú niệm được tiếp tục, chúng sẽ trùng 
tân xuất hiện. Những cảm giác như thế khởi sinh lên trong hệ quả của sự 
màn cảm tự nhiên của sắc thân, và không phải là những chứng trạng của 
một căn bệnh. Nếu như chúng được chú niệm với sự định thức năng động 
sung mãn, chúng bién mát dàn dàn. 


Again, the meditator sometimes sees images of all kinds as if seeing 
them with his own eyes; for example, the Buddha comes into the scene in 
glorious radiance; a procession of monks in the sky; pagodas (dagobas) 
and images of the Buddha; meeting with beloved ones; trees or woods, 
hills or mountains, gardens, building; finding oneself face to face with 
bloated dead bodies or skeletons; swelling of one's body, covered with 
blood, falling into piece and reduced to a mere skeleton, seeing in one's 
body the entrails and vital organs and even germs; seeing the denizens of 


163 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


the hells and heavens. These are noting but creatures of one's imagination 
sharpened by intense concentration. They are similar to what one comes 
across in dream. They are not to be welcomed and enjoyed, nor need one 
be afraid of them. These objects seen in the course of contemplation are 
not real; they are mere images or imaginations, whereas the mind that sees 
those objects is a reality. But purely mental processes, unconnected with 
fivefold sense impression, cannot easily be noticed with sufficient clarity 
and detail. Hence, principal attention should be given to sense objects 
which can be noticed easily and to those mental processes which arise in 
connection with sense perceptions. So whatever object appears, the 
meditator should note it, saying mentally, "seeing, seeing" until it 
disappears. It will either move away, fade away or break asunder. At the 
outset, this will take several notings, say about five to ten. But when 
insight develops, the object will disappear afier a couple of notings. 
However, if the meditator wishes to enjoy the sight, or to look closely into 
the matter, or gets scared of it, then it is likely to linger on. If the object be 
induced deliberately, then through delight it will last a long time. So care 
must be taken not to think of or incline towards extraneous matters while 
one's concentration is good. If such thoughts come in, they must be 
instantly noted and dispelled. In the case of some persons, they experience 
no extraordinary objects or feelings and, while contemplating as usual, 
become lazy. They must note this laziness thus: "lazy, lazy", until they 
overcome it. At this stage, whether or not the meditator come across 
extraordinary objects or feelings, they know clearly the initial, the 
intermediate and the final phases of every noting. At the beginning of the 
practice while noting one object, they had to switch to a different object 
that arose, but they did not notice clearly the disappearance of the 
previous object. Now, only after cognizing the disappearance of an object, 
they notice the new object that arise. Thus they have a clear knowledge of 
the initial, the intermediate and the final phases of the object noted. 

Lai nữa, thiền giả đôi khi nhìn thấy những hình ảnh ở đủ cả thé loại 
y như thể đang khán kiến chúng với chính đôi mắt của mình; ví dụ như 
Đức Phật xuất hiện trong cảnh sắc quang huy mỹ hảo; một đội ngũ các vi 
tu sĩ ở trên hư không; các ngôi chùa (Tự Viện) và những hình ảnh của Đức 
Phát; hội hợp với những vị chung ái; những cây cối hoặc các rừng cây, 

164 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


những ngọn đổi hoặc các núi non, những công viên, các tòa nhà; tự ngã 
phát hiện diện đối diện với những tử thi hoặc các bộ xương ủng thüng; sự 
thũng trướng của một thi thể người, được bao bọc với máu, đang rơi rụng 
thành những mảnh và đã biến đổi chỉ còn lại một bộ xương: khán kiến các 
nội tạng và những trọng yếu khí quan, và thậm chí cả những vi sinh vật ở 
trong sắc thân của con người; khán kiến những cư dân ở các cõi địa ngục 
và ở những cõi thiên giới. Đây không có gi khác hon ngoài những vật thé 
được sáng tạo ra bởi sự ảo tượng linh mẫn của con người nhờ vào sự định 
thức phi thường. Chúng tương tự như những gì mà người ta ngộ kiến trong 
những mộng cảnh. Chúng không được hoan nghênh và thích thú, mà cũng 
không nhất thiết người ta phải sợ hãi chúng. Những đối tượng này đã được 
kiến tri trong tiến trình nghiêm túc khảo lự là không thật; chúng chỉ là 
những sự tưởng tượng hoặc những sự ảo tượng, trong khi đó tâm thức mà 
khán kiến những đối tượng ấy là một sự hiện thực. Thế nhưng các quá 
trình tính thần một cách thuần tịnh, bất tương quan ngũ bộ cảm quan, 
không thể nào được quan chú một cách dë dàng với đầy đủ tính minh xác 
và tường té. Vì thế, sự chú ý tối trọng yếu nên được mật thiết chú ý đến 
các đối tượng cảm giác mà có thể được quan chú một cách dë dàng, và đến 
các quá trình tinh thần ấy mà khởi sinh lên hữu quan với những tri giác. 
Như thé, bất luận đối tượng nào xuất hiện, thiền giả nên chú niệm nó, đang 
khi phát âm ở nội tâm là “khán kiến, khán kiến” cho đến khi nó biến mát. 
Nó sẽ hoặc bỏ đi xa, hoặc tắt lịm, hoặc tách rời ra làm hai. Thoạt đầu, điều 
này sẽ mất đi một vài sự chú niệm, chàng hạn khoảng năm đến mười lần. 
Thế nhưng khi tuệ giác phát triển, đối tượng sẽ biến mát sau vài ba sự chú 
niệm. Tuy nhiên, nếu như thiền giả có nguyện vong dé hưởng thụ cảnh 
quan, hoặc để khán pháp một cách cán trọng vào vấn đề, hoặc kinh hách 
nó, thế rồi nó có khả năng được lưu tồn. Nếu như đối tượng được gây ra 
một cách cô ý, thế rồi thông qua niềm khoái cảm nó sẽ trì tục một thời gian 
đài. Như thế, cần phải cán thận để không nghĩ suy đến, hoặc có khuynh 
hướng đến những vấn đề ngoại giới trong khi sự định thức của người ta tốt 
đẹp. Nếu như những sự nghĩ suy như thế bước vào, ngay lập tức chúng cần 
phải được chú niệm và được tiêu trừ. Trong trường hợp của một SỐ người, 
họ không trải nghiệm những đối tượng hoặc các cảm thọ di thường và, 
trong khi đang nghiêm túc khảo lự, trở nên lười biếng. Họ cần phải chú 
niệm sự lười biếng như vay: “lười biếng, lười biếng” cho đến khi họ áp 
165 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — ĐẠO HÀNH THỰC TIÉN LAI DÁO NÍP BÀN 


phuc được nó. Ó giai đoạn này, dù thiền giả có hoặc không ngộ kiến 
những đối tượng hoặc các cảm thọ dị thường, họ tri đắc một cách minh 
hiển các giai đoạn bắt đầu, giai đoạn trung gian và giai đoạn kết thúc của 
mọi chú niệm. Ở giai đoạn bắt đầu của việc thực hành, trong khi đang chú 
niệm một đối tượng, họ đã phải chuyển sang một đối tượng khác mà đã 
khởi sinh lên, thé nhung họ đã không quan chú một cách minh hién sự biến 
mất của đối tượng dĩ tiền. Bây giờ, chỉ sau khi đã nhận thức sự biến mất 
của một đối tượng, họ quan chú đối tượng mới mà khởi sinh lên. Do đó họ 
có một tri thức minh hiển vào các giai đoạn bắt đầu, giai đoạn trung gian và 
giai đoạn kết thúc của đối tượng đã chú niệm. 


At this stage when the meditator becomes more practiced, he 
perceives in every act of noting that an object appears suddenly and 
disappears instantly. His perception is so clear that he reflects thus: "All 
comes to an end; all disappears. Nothing is permanent; it is truly 
impermanent." His refection is quite in line with what that is stated in the 
Commentary to the Pali Text: "All is impermanent, on the sense of 
destruction, non-existence afier having been." He reflects further, "It is 
through ignorance that we enjoy life. But in truth, there is nothing to 
enjoy. There is a continuous arising and disappearing by which we are 
harassed over and over. This is dreadful indeed. At any moment we may 
die and everything is sure to come to an end. This universal impermanence 
is truly frightful and terrible". This reflection agrees with the 
commentarial statement: "What is impermanent is painful, painful in the 
sense of terror; painful because of oppression by rise and fall". Again, 
experiencing severe pains, he reflects thus: “All is pain, all is bad". This 
reflection agrees with what the Commentary states: "He looks on pain as a 
barb; as a boil; as a dart." He further reflects: "This is a mass of 
suffering, suffering that is unavoidable. Arising and disappearing, it is 
worthless. One cannot stop its process. It is beyond one's power. It takes 


> 


its natural course." This reflection is quite in agreement with the 
Commentary: "What is painful is not self, not self in the sense of having no 
core, because there is no exercising of power over it". The meditator must 


note all these reflections and go on contemplating as usual. 


166 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Ở giai đoạn này khi thiền giả đã thực hành thích hợp hơn, vi ấy nhận 
thức mọi quá trình đang chú niệm rằng một đối tượng xuất hiện một cách 
đột nhiên và ngay lập tức liền biến mất. Sự nhận thức của vị ấy rất minh 
hiển đến nỗi vị ấy thâm tư tưởng pháp như vây: “Tất cà déu đi đến một sự 
kết thúc; tất cả đều biến mất. Không có chỉ là thường tồn; một cách chuẩn 
xác là nó không thường tồn”. Sự thâm tư tưởng pháp của vị ấy hoàn toàn 
phù hợp với những gì đã có trình bày rõ ở trong Bộ Chú Giải Văn Bản 
Pali: “Tất cả là không thường tồn, theo một nghĩa riêng là sự hủy diệt, bất 
tồn tại sau khi đã hiện hữu”. Vị ấy thâm tư tưởng pháp thêm nữa: “Thông 
qua sự bất tri tình đạt lý mà chúng ta hưởng thụ sinh hoạt. Thế nhưng sự 
thật, không có chi để thụ hưởng. Có một sự khởi sinh lên và sự biến mất 
liên tục mà qua đó chúng ta đã vô cùng mệt mỏi lặp di lặp lại nhiều lần. 
Điều này thực sự đáng sợ. Chúng ta có thê tử vong bất luận khoảnh khắc 
nào và xác tín rằng mọi việc đi đến một sự cáo chung. Sự không thường 
tồn phó biến này một cách xác thực là đáng sợ và khủng khiếp”. Sự thâm 
tư tưởng pháp của vị ấy tương phù với sự trình bày trong Bộ Chú Giải 
“Điều chỉ mà không thường tồn là đông thống, đông thống trong ý nghĩa 
của nỗi khiếp đảm; đông thống vi sự áp ức bởi phóng lên và xộp xuống”. 
Lai nữa, dang khi trải nghiệm những con đau kịch liệt, vị áy thâm tư tưởng 
pháp như vay: “Tat cả là thống khó, tất cả là bất hao”. Sự thâm tư tưởng 
pháp này tương phù với những gì mà Bộ Chú Giải trình bày rõ: “Vị ấy 
thám thị sự thống khó nhu là một đảo câu, như là một ghé lở, như là một 
phi tiêu”. Vị ấy thâm tư tưởng pháp thêm nữa: “Đây là một khối khổ đau, 
sự khô đau mà bát khả ty miễn. Sự khởi sinh lên và sự biến mát, quả là vô 
giá trị. Người ta không thể nào đình chỉ quá trình của nó. Nó nằm ngoài 
khả năng của con người. Nó đi theo tiến trình tự nhiên của nó”. Sự thâm 
tư tưởng pháp này hoàn toàn nhất trí ý kiến với Bộ Chú Giải: “Điều chỉ mà 
đông thống là không phải tự ngã, không phải tự ngã trong ý nghĩa không có 
hạch tâm, vì không có quyền lực đối với nó”. Thiền giả cần phải chú niệm 
tất cả những sự thâm tư tưởng pháp này và tiếp tục việc nghiêm túc khảo lự 
như thường lệ. 


Having thus seen the three characteristics by direct experience, the 
meditator, by inference from the direct experience of the objects noted, 


167 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


comprehends all the objects not yet noted as being impermanent, subject to 
suffering, and without a self. 

Khi đã kiến tri ba đặc tướng qua sự trải nghiệm trực tiếp như vậy, 
thiền giá, thông qua việc suy lý từ sự trải nghiệm trực tiếp về các đối tượng 
đã chú niệm, lý giải tất cả các đối tượng chưa được chú niệm là không 
thường tồn, không tránh khỏi sự khổ đau, và không có một tự ngã. 


In respect to objects not personally experienced, he concludes: 
"They too are constituted in the same way: impermanent, painful and 
without a self." This is an inference from his present direct experience. 
Such a comprehension is not ciear enough in the case of one with less 
intellectual capacity or limited knowledge who pays no attention to 
reflection but simply goes on noting objects. But such a comprehension 
occurs often to one who yields to reflection, which, in some cases, may 
occur at every act of noting. Such excessive reflecting, however, is an 
impediment to the progress of insight. Even if no such reflections occur at 
this stage, comprehension will nevertheless become increasingly clear at 
the higher stage. Hence, no attention should be given to reflections. While 
giving more attention to the bare noting of objects, the meditator must, 
however, also note these reflections if they occur, but he should not dwell 
on them. (8) 

[(8): The preceding paragraphs refer to the “Knowledge of 
Comprehension” (Sammasana Nàna)]. 

Đối với những đối tượng tự thân đã không có trái nghiệm, vị ấy suy 
đoán: “Chúng cũng được cấu thành trong cùng một phương thức: không 
thường tồn, đông thống và không có một tự ngã”. Đây là một kết quả suy 
đoán từ sự trải nghiệm trực tiếp hiện tiền của vị ấy. Một sự lý giải như thế 
không đủ minh hiển trong trường hợp của một người với trí lực kém hơn 
hoặc tri thức đã bị hạn chế, vị ấy không chú ý đến một sự thâm tư tưởng 
pháp, mà chỉ đơn thuần tiếp tục việc chú niệm các đối tượng. Thế nhưng 
một sự lý giải như thế thường xảy ra đối với một người sản sinh sự thâm tư 
tưởng pháp, mà trong một vài trường hợp, có thể xảy ra ở mỗi quá trình 
đang chú niệm. Tuy nhiên, việc thâm tư tưởng pháp quá mức như thé, là 
một trở ngại cho sự tiến hóa tuệ giác. Dù cho không có những sự thâm tư 
tưởng pháp như thế xảy ra ở giai đoạn này đi nữa, sự lý giải sẽ vẫn cứ càng 

168 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


lúc càng trở nên minh hiển ở những giai đoạn cao hơn. Do đó, không nên 
mật thiết chú ý đến những sự thâm tư tưởng pháp. Tuy nhiên, trong khi 
đang mật thiết chú ý thêm nữa đến việc chú niệm trung thực về các đối 
tượng, thiền giả cũng cán phải chú niệm những sự thâm tư tưởng pháp này 
nếu như chúng xảy ra, nhưng vị ấy không nên đình lưu vào chúng. (8) 

[(8): Các đoạn văn trước đề cập đến “Tri Thức về Sự Lý Giải” 
(Quán Trạch Trị]. 


After comprehending the three characteristics, the meditator no 
longer reflects but goes on with noting those bodily and mental objects 
which present themselves continuously. Then at the moment when the five 
mental faculties, namely, faith, energy, mindfulness, concentration, and 
knowledge, are properly balanced, the mental process of noting 
accelerates as if it becomes uplifted, and the bodily and mental processes 
to be noted also arise much quicker. In a moment of in-breathing, the 
rising of the abdomen presents itself in quick succession, and the falling 
also becomes correspondingly quicker. Quick succession is also evident in 
the process of bending and stretching. Slight movements are felt spreading 
all over the body. In several cases, prickly sensations and itching appear 
in quick succession momentarily. By and large, these are feelings hard to 
bear. The meditator cannot possibly keep pace with the quick succession 
of varied experiences if he attempts to notice them by name. Noting here 
has to be done in general manner, but with mindfulness. At this stage, one 
need not try to note details of the objects arising in quick succession, but 
one should note them generally. If one wishes to name them, a collective 
designation will be sufficient. If one attempts to follow them in a detailed 
manner, one will get tire soon. The important thing is to notice clearly and 
to comprehend what arise. At this stage, the usual contemplation focused 
on a few selected objects should be set aside and mindful noting should 
attend to every object that arises at the six sense doors. Only when one is 
not keen on this sort of noting, then should one revert to the usual 
contemplation. 

Sau khi đã lý giải ba đặc tướng, thién giả không còn thám tư tưởng 
pháp, mà trái lại tiếp tục với việc chú niệm về những đối tượng thuộc sắc 
thân và tinh thần mà chính chúng nó tự hiện diện một cách liên tục. Thé 

169 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


rồi ngay tại khoảnh khác khi ngũ quan năng tinh than, đó là, su tín tâm 
(Tín), sự hoạt lực (Tán), sự chú niệm (Niém), sự định thức (Dinh), và tri 
thức (Tuệ) đã được trấn định một cách thích đáng, quá trình tinh thần đang 
chú niệm gia tốc y như thể nó trở nên vô cùng hân hoan hứng khởi, và các 
quá trình thuộc sắc thân và tinh thần đã được chú niệm cũng khởi sinh lên 
nhanh chóng hơn nhiều. Trong một khoảnh khắc hấp khí, sự phông lên của 
cơ bụng tự nó hiển hiện một cách liên tục nhanh chóng, và sự xộp xuống 
cũng trở nên nhanh chóng hơn một cách tương xứng. Sự liên tiếp nhanh 
chóng cũng minh hién trong quá trình dang co gáp lai và dang duói cáng ra. 
Những sự chuyên động vi té đã được cảm tho đang lan tỏa ra khắp cả sắc 
thân. Trong một vài trường hợp, những cảm giác đau nhói như bị kim 
châm và ngứa ngáy xuất hiện trong sự liên tục nhanh chóng một cách ngắn 
ngủi. Nói chung, những cám thọ nay nan di nhẫn thụ. Thiền giả không thé 
nào tiến theo cùng tóc độ với sự liên tục nhanh chóng của các trải nghiệm 
sai biệt nếu như vị ấy có gắng dé quan chú chúng bằng danh tự. Việc chú 
niệm ở đây phải được thực hiện trong một cách thức tổng quát, thế nhưng 
với sự chú niệm. Ở giai đoạn này, người ta không can phải có gang dé chú 
niệm những chỉ tiết của các đối tượng dang khởi sinh lên một cách liên tục 
nhanh chóng, mà người ta nên chú niệm chúng một cách tổng quát. Nếu 
như người ta có nguyện vọng để định danh chúng, một danh thống xưng sẽ 
là vừa đủ. Nếu như người ta cố gang dé theo sát chúng trong một cách 
thức tường tế, người ta sẽ sớm bị mệt mỏi. Điều trọng yếu là quan chú một 
cách minh hiển và lý giải những gì khởi sinh lên. Ở giai đoạn này, sự 
nghiêm túc khảo lự thông thường đã tập trung vào một vài đối tượng được 
tinh tuyển thì nên được đặt sang một bên, và sự chú tâm cán niệm nên chú 
ý đến mọi đối tượng mà khởi sinh lên tại sáu cửa giác quan. Chỉ khi nào 
người ta không có màn nhuệ đến thể loại chú niệm này, thế rồi người ta 
nên hồi phục việc nghiêm túc khảo lự thông thường. 


Bodily and mental processes are many time swifter than a wink of 
an eye or a flash of lightning. Yet, if the meditator goes on simply noting 
these processes, he can fully comprehend them as they happen. Then 
mindfulness becomes very strong. As a result, mindfulness seems as if 
plunging into an object that arises. The object too seems as if alighting on 
mindfulness. One comprehends each object clearly and singly. Therefore, 

170 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


the meditator then believes: “Bodily and mental processes are very swift 
indeed. They are as fast as machine or an engine. And yet, they all can be 
noted and comprehend. Perhaps there is nothing more to know. What is to 


$ 


be known has been known.” He believes so because he knows by direct 
experience what he has not even dreamt of before. 

Các quá trình thuộc sắc thân và tinh thần nhanh hơn nhiều lần so với 
một cái nháy mát hoặc một tia sáng. Ay vậy mà, nếu như thiền giả chỉ đơn 
thuần tiếp tục việc chú niệm những quá trình này, vị áy có thê lý giải một 
cách tường tận chúng khi chúng xảy ra. Thế rồi sự chú niệm trở nên hết 
sức kiên cường. Kết quả là, sự chú niệm có vẻ y như thé dang xung tiễn 
vào đối tượng mà khởi sinh lên. Và đối tượng cũng có vẻ y như thể đang 
ngẫu nhiên phát hiện trong sự chú niệm. Người ta lý giải từng mỗi đối 
tượng một cách minh hiển và một cách đơn lẻ. Vì lẽ ấy, thiền giả sau đó 
tương tín rằng: “Các quá trình thuộc sắc thân và tinh thần xác thực là rất 
nhanh chóng. Chúng nhanh như một cơ khí hoặc một phát động cơ. Tuy 
thế, tất cả chúng đều có thể đã được chú niệm và đã được lý giải. Có lẽ 
không có điều chi hơn nữa để tri đắc. Điều mà cần được tường tri đã được 
tường tri". Vị ấy tương tín như thế bởi vì vị ấy tri đắc bàng sự trải nghiệm 
trực tiếp về điều mà vị ấy cũng không thể tưởng tượng được trước đó. 


Again, as a result of insight, a brilliant light will appear to the 
meditator. There arises also in him rapture, causing "goose flesh", falling 
of tears tremor in the limbs. It produces in him a subtle thrill and 
exhilaration. He feels as if on a swing. He even wonders whether he is 
| just giddy. Then, there arises tranquility of mind and along with it appears 
mental agility. When sitting, lying, walking or standing, he feels quite at 
ease. Both body and mind are agile in functioning swifily, they are pliant 
in being able to attend to any object desired; they are wieldy in being able 
to attend to an object for any length of time desired. One is free from 
stiffness, heat or pain. Insight penetrates objects with ease. Mind becomes 
sound and straight, and one wishes to avoid all evil. Through firm faith, 
mind is every bright. At time, when there is no object to be noted, the mind 
remains tranquil for a long time. There arise in him thoughts like there: 
“Verily, the Buddha is omniscient. Truly, the body-and mind process is 
impermanent, painful and without self" While noting objects, he 

171 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


comprehends lucidly the three characteristics. He wishes to advise others 
to practice meditation. Free from sloth and torpor, his energy is neither 
lax nor tense. There also arises in him equanimity associated with insight. 
His happiness exceeds his former experiences. So he wishes to 
communicate his feelings and experiences to others. There arises further a 
subtle attachment of a calm nature that enjoys the insight associated with 
the brilliant light, mindfulness and rapture. He comes to believes it to be 
just the bliss of meditation. 

Lai nữa, do kết quà của tuệ giác, một ánh sáng minh luong sé xuát 
hiện đến thiền giả. Cũng khởi sinh lên ở trong vị ấy sự cuóng hy, đã khiến 
cho “nổi da gà”, làm rơi những giọt nước mắt, và làm run rây ở trong tứ 
chi. Nó tạo ra bên trong vị ấy một cảm giác rung động và hung phần vi 
diệu. Vi ấy cám thọ y như thé đang trên một ghế xích đu. Vị ấy thậm chí 
tự hỏi không biết vị ấy có thé chỉ là chóng mặt. Thế rồi, khởi sinh lên sự 
ninh tinh ở tâm thức và cùng với nó xuất hiện sự cơ mẫn ở nội tâm. Khi 
tọa hành, ngọa hành, bộ hành hoặc trụ hành, vị ấy cảm đáo hoàn toàn tự tại. 
Cả sắc thân và tâm thức đều màn tiệp trong chức năng một cách nhanh 
chóng, chúng di thụ ảnh hưởng trong khả năng để chú ý đến bất luận đối 
tượng nào đã sở nguyện cầu; chúng dë tạo ra khả năng để chú ý đến một 
đối tượng trong bất luận một thời gian dài nào đã sở nguyện cầu. Người ta 
thoát khỏi sự cương ngạnh, nóng bức hoặc thống khổ. Tuệ giác thẩm thấu 
các đối tượng một cách dë dàng. Tâm thức trở nên kiện khang và chánh 
trực, và người ta có nguyện vọng để tránh xa tất cả điều xấu ác. Nhờ tín 
tâm kiên định, tâm thức hết sức minh trí. Đôi khi, khi không có đối tượng 
để chú niệm, tâm thức vẫn cứ bình tịnh trong một thời gian đài. Khởi sinh 
lên trong vi ây những sự nghĩ suy tự hồ như thế này: “Quả thật, Đức Phật 
là Bậc Toàn Tri. Một cách xác thực, quá trình sắc thân và tâm thức là 
không thường tồn, đông thống và không có tự ngã”. Trong khi đang chú 
niệm các đối tượng, vị ấy lý giải ba đặc tướng một cách minh bạch. Vị ấy 
mong muốn để khuyên bảo các tha nhân thực hành thiền định. Thoát khỏi 
sự giải đãi và thụy miên (Hôn — Thụy), hoạt lực của vị ấy bất bại hoại mà 
cũng bất khẩn trương. Cũng khởi sinh lên trong vị ấy sự trấn tịnh đã kết 
hợp với tuệ giác. Niềm hạnh phúc của vị ấy siêu xuất những sự trải 
nghiệm di tiền của mình. Vi thế vị ấy mong muốn dé truyền đạt các cảm 
thọ và những sự trải nghiệm của mình đến các tha nhân. Lại khởi sinh lên 

172 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


thêm nữa một sự dính mắc vi té về một thuc tính tran tinh mà thụ hưởng 
tuệ giác đã kết hợp với ánh sáng minh lượng, sự chú niệm và sự cuồng hy. 
Vị ấy đi đến tương tín điều đó chỉ là phúc lộc thiền định. 


The meditator should not reflect on these happenings. As each 
arises, he should note them accordingly: "Brilliant, light, faith, rapture, 
tranquility, happiness” and so on. (9) 

[(9)): These phenomena are the "Ten Corruptions of Insight". They 
have the character of "corruptions" only when they cause attachment in 
the meditator, or lead to conceit, i.e. if, in misjudging these phenomena 
and overrating his achievements, he believes to have attained to the Paths 
of Sainthood. These “corruptions” occur at the stage of “Weak 
Knowledge of Rise and Fall".] 

Thiền giả không nên thâm tu tưởng pháp vé những sự diễn bién cám 
hứng tức thời này. Khi từng mỗi sự diễn biến khởi sinh lên, vị ấy nên chú 
niệm chúng một cách thích ứng: “Ánh sáng minh lượng, sự tín tâm, sự 
cuồng hy, sự ninh tĩnh, niềm hạnh phúc, v.v.” (9) 

(92): Những hiện tượng này là “Thập Pháp Hù Hóa Doa Lac của 
Tuệ Giác”. Chúng có đặc trưng “hủ hóa đọa lạc” chỉ một khi chúng gây ra 
sự đính mắc ở trong thiền giả, hoặc dat dan đến sự tự phu; tức là nếu như, 
trong việc đánh giá sai lầm những hiện tượng này và việc đánh giá quá cao 
những sự thành tựu của mình, vị ấy nghĩ là đã thành đạt được những Đạo 
Lộ của Bậc Thánh Đồ. Những “Pháp Hủ Hóa Đọa Lạc” này xảy ra ở giai 
đoạn “Tri Thức Yếu Kém vé Su Phóng Lên và Sự Xộp Xuống”.] 


When there is brightness, one should note it as "bright", until it 
disappears. Similar acts of noting should be made in the other cases too. 
When brilliant light appears, at the beginning one tends to forget noting 
and enjoys seeing the light. Even if the meditator applies mindful noting to 
the light, it will be mixed with feelings of rapture and happiness, and it is 
likely to linger on. However, one later gets used to such phenomena and 
one will continue to note them clearly until they disappear. Sometimes the 
light is so brilliant that one finds it difficult to make it vanish by the mere 
act of noting it mindfully. Then one should cease to pay attention to it and 
turn energetically to the noting of any object that arises in one's body. The 

173 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI BAO NÍP BAN 


meditator should not ponder as to whether the light is still there. If he does 
so, he is likely to see it. If such a thought arises, he should disperse it by 
vigorously directing his attention to that very thought. While 
concentration is intense, not only a brilliant light but also several other 
extraordinary objects arise and may continue if one inclines to one or the 
other of them. If such inclination happens to arise, the meditator must note 
it quickly. In some cases, even if there is no such inclination towards any 
object in particular, faint objects appear one after the other like a train of 
railway carriages. The meditator should then respond to such visual 
images simply by "seeing, seeing", and each object will disappear. When 
the meditator's insight becomes weaker, the objects may become more 
distinct. Then, each of them must be noted until the whole train of objects 
disappears finally. 

Khi có su minh lượng, người ta nên chú niệm nó là “minh lượng” 
cho đến khi nó biến mát. Tương tự, những quá trình chú niệm cũng nên 
được thực hiện trong các trường hợp khác. Khi ánh sáng minh lượng xuất 
hiện, ở giai đoạn bắt đầu người ta có xu hướng vong ký việc chú niệm và 
thích thú việc khán kiến ánh sáng. Mặc dù thiền giả chuyên tâm cán niệm 
vào ánh sáng, nó sẽ bị hòa lẫn với những cảm thọ của sự cuồng hỷ và niềm 
hạnh phúc, và nó có khả năng lưu tồn. Tuy nhiên, về sau này người ta đã 
quen thuộc với những hiện tượng như thế, và người ta sẽ tiếp tục để chú 
niệm chúng một cách minh hiển cho đến khi chúng biến mát. Đôi khi, ánh 
sáng rất minh lượng đến nỗi người ta khó mà nghiệm thấy được nó, để làm 
cho nó tan bién đơn thuần chỉ bằng cách cán niệm nó trong quá trình đang 
chú niệm. Thế rồi, người ta nên dinh chỉ chú ý đến nó và chuyên đổi một 
cách tuyệt đối việc chú niệm đến bất luận đối tượng nào mà khởi sinh lên 
trong sắc thân của mình. Thiền giả không nên tử tế khảo lự về việc ánh 
sáng vẫn còn ở đó hay không. Nếu như vị ấy làm như thế, vị ấy có khả 
năng để khán kiến nó. Nếu như một sự nghĩ suy như vậy khởi sinh lên, vị 
ay nên tiêu tán nó bang cách hướng sự chú ý của mình một cách kiên quyết 
đến ngay chính sự nghĩ suy đó. Trong khi sự định thức đã tập trung cao 
độ, không chỉ có một ánh sáng minh lượng mà còn có môt số đối tượng phi 
thường khác nữa khởi sinh lên, và có thê trì tục nếu như người ta có thiên 
hướng đến một trong đối tượng này hoặc đối tượng nọ của chúng. Nếu 
như sự nguyện vọng như thế ngẫu nhiên khởi sinh lên, thiền giả cần phải 

174 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


chú niệm nó một cách nhanh chóng. Trong một vài trường hợp, mặc dù 
không có sự nguyện vọng như thế đối với bất luận đối tượng đặc biệt nào, 
các đối tượng mờ nhạt lần lượt xuất hiện tự hồ một đầu tàu toa xe lửa. Thế 
rồi, thiên giả nên phản ứng với những đồ tượng như thé đơn thuần chi bằng 
cách “khán kiến, khán kiến”, và từng mỗi đối tượng sẽ biến mất. Khi tuệ 
giác của thiền giả trở nên yếu kém hơn, các đối tượng có thê trở nên khác 
biệt hơn. Thế rồi, từng mỗi trong số chúng cần phải được chú niệm cho 
đến khi nguyên cả dãy các đối tượng biến mát triệt đề. 


One must recognize the fact that cherishing an inclination toward 
such phenomena as a brilliant light, and being attached to them is a wrong 
attitude. The correct response that is in conformity with the path of insight 
is to note these objects mindfully and with detachment until they disappear. 
(10) 

[(10): This refers to “Purification by Knowledge and Wisdom of 
what is Path and Not-Path" (Maggümagga Nana Dassana Visuddhi).] 

Người ta cần phải kiểm nhận sự thật rằng việc trân thị sự nguyện 
vọng hướng đến những hiện tượng, cháng hạn như là một ánh sáng minh 
lượng, và tình trạng đã dính mắc vào chúng, là một thái độ sai lầm. Sự đắc 
thể phản ứng, mà đó là phù hợp với đạo lộ tuệ giác, là chú niệm những đối 
tượng này một cách cán niệm và với sự bất thiên bất ý cho đến khi chúng 
biến mát. (10) 

[(10): Điều này đề cập đến “Sự Tịnh Hóa bởi Tri Thức và Trí Tuệ 
về thé nào là Đạo Lộ và Phi Đạo Lộ” (Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh 
Tịnh). | 


When the meditator continues to apply mindfulness to body and 
mind, his insight will grow in clarity. He will come to perceive more 
distinctly the arising and disappearing of the bodily and mental processes. 
He will come to know that each object arises at one place and on the very 
place it disappears. He will know that the previous occurrence is one thing 
and the succeeding occurrence is another. So, at every act of noting, he 
comprehends the characteristics of impermanence, painfulness and 
egolessness. After thus contemplating for a considerable time, he may 
come to believe: "This is surely the best that can be attained. It can't be 


175 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


better.” He becomes so satisfied with his progress that he is likely to 
pause and relax. He should, however, not relax at this stage, but go ahead 
with his practice of noting the bodily and mental processes continuously 
for a still longer time. (11) 

[(11): Reference is here to the "Final Knowledge of Rise and Fall" 
(Udayabbaya Nana).] 

Khi thién gia tiép tuc ứng dung sự chú niệm vào sắc thân và tâm 
thức, tuệ giác của vị ấy sẽ tăng trưởng một cách rõ ràng. Vị ấy sẽ đi đến tri 
đắc một cách xác định vô nghi sự khởi sinh lên và su bién mát của các quá 
trình thuộc sắc thân và tinh thần. Vi ay sẽ di đến xác tri rằng mỗi đối 
tượng khởi sinh lên tại một vị trí và ngay tại vị trí đó nó biến mát. Vị áy sẽ 
xác tri rằng sự phát sinh di tiền là một Pháp, và sự phát sinh hậu tục là một 
Pháp khác. Như vậy, ở mỗi quá trình đang chú niệm, vị ấy lý giải những 
đặc tướng của sự không thường tón, sự đông thống và sự không có bản 
ngã. Sau việc nghiêm túc khảo lự như vậy trong một thời gian đáng kể, vị 
ay có thé đi đến nghĩ là: “Một cách kháng định đây là sự tối hảo mà có thé 
là đã thành đạt. Nó không thể nào tốt hơn nữa”. Vị ấy trở nên rất mãn ý 
với sự tiễn hóa của mình đến nỗi VỊ ay có khả năng dé tạm đình chi và thư 
giãn. Tuy nhiên, vị áy không nên thư giãn ở giai đoạn này, mà hãy bắt đầu 
tién hành với việc thực hành chú niệm của minh về các quá trình thuộc sắc 
thân và tinh thần một cách liên tục trong một thời gian vẫn còn đài hơn 
nữa. (11) 

[(11): Sự tham khảo ở đây là “Tri Thức Tối Hậu về Su Phóng Lên 
và Sự Xộp Xuóng" (Sinh Diệt Trí)] 


With the improvement of practice and when Knowledge becomes 
more mature, the arising of the objects in no longer apparent to the 
meditator; he notices only their ceasing. They pass away swiftly. So also 
do the mental processes of noting them. For instance, while noting the 
rising of the abdomen, that movement vanishes in no time. And is the same 
manner vanishing the mental process of noting that movement. Thus it will 
be clearly known to the meditator that both the rising and the noting vanish 
immediately, one after another. The same applies in the case of the fallling 
of the abdomen, sitting, bending or stretching of an arm of leg, stiffness in 
the limbs, and so on. The noting of an object and The Knowledge of Its 

176 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Ceasing occur in quick succession. Some meditators perceive distinctly 
three phases: noting an object, its ceasing, and the passing away of the 
consciouness that cognizes that ceasing — all in quick succession. 
However, it is suficient to know, in pair-wise sequence, the dissolution of 
an object and the passing away of the consciouness of noting that 
dissolution. 

Với việc cải thiện trong sự thuc hành và khi Tri Thức trở nén thuần 
thục hơn, sự khởi sinh lên của các đối tượng không còn biểu điện đối với 
thiền giả nữa, vị ấy chỉ còn quan chú sự đình chỉ của chúng. Chúng diệt 
vong một cách nhanh chóng. Các quá trình tỉnh thần đang chú niệm về 
chúng cũng diét vong như thé. Ví du, trong khi đang chú niệm sự phòng 
lên ở cơ bụng, sự chuyên động ấy tan biến trong tích tắc. Và trong cùng 
một cách thức, quá trình tinh thần đang chú niệm tan biến tại sự chuyển 
động ấy. Như thế, thiền giả sẽ được tường tri một cách minh hiển rang ở 
cả hai sự phồng lên và sự chú niệm tan biến ngay lập tức, lần lượt cái này 
đến cái khác. Sự ứng dụng tương tự trong trường hợp của sự xộp xuống ở 
cơ bụng, sự an toa, sự co gap lại hoặc sự duói căng ra của cánh tay hoặc 
chân, sự cương ngạnh ở trong tứ chi, và v.v. Việc chú niệm một đối tượng 
và Tri Thức về Sự Đình Chỉ của nó xảy ra một cách liên tục nhanh chóng. 
Một số thiền giả nhận thức một cách minh hién ba giai đoạn: sự chú niệm 
một đối tượng, sự đình chỉ của nó, và sự diệt vong của tâm ý thức mà nhận 
thức sự đình chỉ ấy — tất cả đều một cách liên tục nhanh chóng. Tuy nhiên, 
phải hiểu biết đầy đủ là, theo trình tự đôi minh trí, sự phá diét một đối 
tượng và sự diệt vong của tâm ý thức đang chú niệm sự phá diệt ay. 


When a meditator can clearly notice these pairs uninterruptedly, the 
particular features such as body, head, hand, leg are no longer apparent to 
him, and there appears to him the idea that everything is ceasing and 
vanishing. At this stage he is likely to feel that his contemplation is not up 
to the mark. But in fact, it is not so. Mind as a rule takes delight in 
dwelling on the sight of particular features and forms. Because of their 
absence, mind in wanting in satisfaction. As a matter of fact, it is the 
manifestation of the progress of insight. At the beginning, it is features 
that are clearly noted first, but now their ceasing is noted first because of 
the progress. Only on repeated reflection, features appear again, but if 

177 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


they are not noted, the fact of dissolution reappears to remain. So one 
comes to know by direct experience the truth of the wise saying: "When a 
name or designation arises, a reality lies hidden; when a reality reveals 
itself, a name or designation disappears. " 

Khi một thiền giả có thé quan chú một cách minh hiển đôi minh trí 
này một cách bất trung đoạn, các đặc trưng đặc biệt chang hạn như là sắc 
thân, đầu, tay, chân không còn biểu diện đối với vị ấy nữa, và xuất hiện đối 
với vị ay ý tưởng rằng moi thứ dang dinh chi và dang tan biến. Ó giai đoạn 
này, vi ay có kha năng để cảm thấy rằng việc nghiêm túc khảo lu của minh 
bát phù hợp tiêu chuẩn. Thế nhưng trong thực tế, nó không phải như vậy. 
Tâm thức thông thường khoái cảm khi an trú trong cảnh quan của các đặc 
trưng đặc biệt và các hình trạng. Vì sự khiếm diện của chúng. tâm thức 
đang mong cầu sự mãn túc cảm. Kỳ thực, nó là sự biểu hiện của sự tiến 
hóa tuệ giác. Ở giai đoạn bắt đầu, các đặc trưng mà đã được chú niệm 
trước tiên, thé nhưng giờ đây vì sự tiến hóa mà sự dinh chỉ của chúng đã 
được chú niệm đầu tiên. Chỉ sau khi sự thâm tư tưởng pháp đã được lặp đi 
lặp lại thì các đặc trưng mới xuất hiện trở lại, thế nhưng néu như chúng 
không được chú niệm, sự thực là chỉ còn lại sự phá diệt trùng tân xuất hiện. 
Nhu thế, người ta đi đến tri đắc qua việc trải nghiệm trực tiếp chân ly của 
bậc minh trí đã nói rằng: “Khi một danh tự hoặc danh xưng khởi sinh lên, 
một hiện thực hoang xưng đã bị che lấp; khi một hiện thực tự nó triển hiện, 
một danh tự hoặc danh xưng biến mất”. | 


When the meditator notes the objects clearly, he thinks that his 
notings are not close enough. In fact, the insight is so swift and clear that 
he comes to know event the momentary subconsciousness in between the 
processes of cognition. He intends to do something, for instance, bending 
or stretching an arm, and he readily notes that intention which thereby 
tends to fade away, with the result that he cannot bend or stretch for some 
time. In that event, he should switch his attention to contemplating the 
occurrences at one of the six sense doors. 

Khi thiền giả chú niệm các đối tượng một cách minh hión, vị ấy 
nghĩ suy rằng những sự chú niệm của mình chưa đủ nghiêm mật. Trong 
thực tế, tuệ giác rất nhanh chóng và minh hiển đến nỗi vị ấy đi đến tri đắc 
ngay cả tiềm ý thức nhất thời ở giữa các quá trình nhận thức. Vị ấy có tác 

178 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


ý để làm điều øì đó, ví dụ, việc co gập lại hoặc việc duỗi căng ra một cánh 
tay, và vi áy chú niệm một cách dung di tác y ấy mà việc đó có xu hướng 
mát dần đi, với kết quả là vị ấy không thé nào co gập lại hoặc duỗi căng ra 
trong ít lâu. Trong sự kiện đó, vi ấy nên chuyên sự chú ý của mình đến 
việc nghiêm túc khảo lu những sự phát sinh tại một trong sáu cửa giác 
quan. 


If the meditator extends his contemplation over the whole body, as 
usual, beginning with the noting of the rising and the falling of the 
abdomen, he will soon gain momentum, and then he should continue 
noting, “touching” and “knowing”, or “seeing” and “knowing”, or 
“hearing” and “knowing” and so on, as one or the other occurs. While so 
doing, if he feels that he is either restless or tired, then he should revert to 
note the rising and falling of the abdomen. After some time, when he gains 
momentum, he should note any object that arises in the whole body. 

Nếu như thiền giả khuếch triển sự nghiêm túc khảo lu của mình trên 
toàn bộ sắc thân, như thường lệ, giai đoạn đầu với việc chú niệm phông lên 
và xộp xuống ở cơ bụng, vị ấy sẽ sớm tăng gia động lực, và thế rồi vị ấy 
nên tiếp tục việc chú niệm là “tiếp xúc” và “tri đắc”, hoặc “khán kiến” và 
“tri đắc”, hoặc “thính văn” và “tri đắc” và v.v., khi điều này hoặc điều khác 
xảy ra. Trong khi đang làm như thế, nếu như vị ấy cảm thấy răng vị ấy 
hoặc là tiêu táo bất an hoặc là đã mệt mỏi, thế rồi vị ấy nên hồi phục dé chú 
niệm sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng. Sau một thời gian, khi vị 
ay tăng gia động lực, vi áy nên chú niệm bat luận đối tượng nào mà khói 
sinh lên trong toàn bộ sắc thân. 


When he can contemplate well in such a spread out manner, even if 
he does not note an object with vigor, he knows that he hears fades away, 
what he sees dissolves in broken parts, with no continuation between them. 
This is seeing things as they really are. Some meditators do not see clearly 
what is happening because the vanishing is so swift that they feel their 
eyesight is getting poorer or they are giddy. It is not so. They are simply 
lacking the power of cognition to note what happens before and after, with 
the result that they do not see the features or forms. At such a time, they 
should relax and stop contemplating. But the bodily and mental processes 


179 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


continue to appear to them, and consciousness of its own accord continues 
to note them. The meditator may decide to sleep, but he does not fall 
asleep; and yet he remains fit and alert. He need not worry about the loss 
of sleep, because on this account he will not feel unwell or fall ill. He 
should go ahead with noting energetically and he will feel that his mind is 
quite capable to perceive the objects fully and clearly. 

Khi vi ấy có thé nghiêm túc khảo lu kiện toàn trong một cách thức 
trải rộng ra như thế, mặc dù vị ấy không chú niệm một đối tượng với sự 
kích liệt, vị ấy tri đắc những gi vị ấy thính văn đang biến mát dàn, những gi 
vị ấy thâm thị đã bị phá diệt thành những mảnh vụn, vì không có sự trì tục 
ở giữa chúng. Đây là việc khán kiến các Pháp như chúng thực sự đang là. 
Một số thiền giả bất thám thị một cách minh hiển những gi đang xảy ra vì 
sự tan biến rất nhanh chóng đến nỗi họ cảm thấy thị lực của mình ngày 
càng tồi tệ hơn hoặc họ đã bị chóng mặt. Không phải như thế. Đơn thuần 
họ chỉ khuyết phạp năng lực nhận thức để chú niệm những gì xảy ra trước 
và sau, với kết quả là họ bất thâm thị các đặc trưng hoặc những hình trạng. 
Tại thời điểm như thế, họ nên thư giãn hoặc đình chỉ việc nghiêm túc khảo 
lự. Thế nhưng, các quá trình thuộc sắc thân và tinh thần tiếp tục xuất hiện 
với họ, và tâm ý thức với cách thức phù hợp riêng của nó tiếp tục chú niệm 
chúng. Thiền giả có thể quyết định để ngủ nghỉ, thế nhưng vị ấy bất nhập 
thụy, tuy thế vị ấy vẫn kiện khang và cơ mẫn. Vị ấy không nhất thiết phải 
lo lắng về việc mát ngủ, bởi vì vấn đề này vị ấy sẽ không cảm thấy bất kiện 
khang hoặc sinh bệnh. Vị ấy nên bắt dau tién hành với việc chú niệm một 
cách tinh lực sung bái, và vị ấy sẽ cảm thấy rằng tâm thức của mình hoàn 
toàn có khả năng để nhận thức các đối tượng một cách tường tận và một 
cách minh hiển. 


When engaged in noting continuously both the dissolution of the 
objects and the act of knowing it, he reflects: "Even for the wink of an eye 
or a flash of lightning nothing lasts. One did not realize this before. As it 
ceased and vanished in the past so will it cease and vanish in the future.” 
One must note such a reflection. (12) 

[(12): “Knowledge of Dissolution” (Bhaganupassanà Nana).] 

Khi đã bận rộn trong việc chú niệm một cách liên tục ở cả sự phá 
diệt các đối tượng và quá trình đang tri đắc nó, vị ấy thâm tư tưởng pháp: 

180 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


“Ngay cả chi trong một cái nháy mắt hoặc một tia sáng không có chỉ là trì 
cửu. Người ta đã không chứng tri được điều này trước đây. Khi nó đã 
đình chỉ và đã tan biến trong quá khứ, và như thế nó sẽ đình chỉ và tan biến 
trong vị lai". Người ta cần phải chú niệm một sự thâm tư tưởng pháp như 
thế”. (12) 

[(12): “Tri Thức vé Sự Phá Diệt” (Hoai Diệt Tùy Quán Trí).] 


Besides, in the midst of contemplations, the meditator is like to have 
an awareness of fearfulness. He reflects: "One enjoys life, not knowing the 
truth. Now that one knows the truth of continuous dissolution it is truly 
fearful. At every moment of dissolution one can die. The beginning of this 
life itself is fearful. So are the endless repetitions of arising. Fearful it is 
to feel that in the absence of real features and forms the arising appear to 
be real. So are the efforts to arrest the changing phenomena for the sake 
of well-being and happiness. To be reborn is fearful in that it will be a 
recurrence of objects that are ceasing and vanishing always. Fearful 
indeed it is to be old, to die, to experience sorrow, lamentation, pain, grief 
and despair." Such reflection should be noted and then dismissed. 

Ngoài ra, trong quá trình nghiêm túc khảo lu, thiền giả có khả năng 
có một ý thức về sự sợ hãi. Vị ấy thâm tư tưởng pháp: “Người ta hưởng 
thụ sinh hoạt, mà bất tường tri chân lý. Bây giờ đây người ta tri đắc chân 
lý vỀ sự phá diệt liên tục, một cách chuẩn xác nó là sự sợ hãi. Người ta có 
thể tử vong tại mọi khoảnh khắc của sự phá diệt. Giai đoạn đầu của cuộc 
sống này tự nó là sự sợ hãi. Cũng như thé sự lặp đi lặp lại bát cùng tận của 
những sự khởi sinh lên. Sự sợ hãi là cảm thấy rằng trong sự khiếm diện 
của những chân đặc trưng và các hình trạng, những sự khởi sinh lên tỏ ra là 
thật Cũng như thế những sự nỗ lực để ngăn cản các hiện tượng đang 
chuyên biến vì mục đích su khang lạc và niềm hạnh phúc. Bi tái sinh là sự 
sợ hãi bởi vì nó sẽ là một sự tái hiện các đối tượng mà luôn luôn đình chỉ 
và tan biến. Sự sợ hãi xác thực là bị lão mại, tử vong, trải nghiệm nỗi bi 
thương, sự động khốc, sự thống khó, nỗi thương tâm và sự tuyệt vọng. Sự 
thâm tư tưởng pháp như thế nên được chú niệm và sau đó nên triệt để vong 
điệu. 


181 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Then the meditator sees nothing to depend on and become as it were 
weakened in mind as well as in body. He is seized with dejection. He is no 
longer bright and spirited. But he should not despair. This condition of 
his is a sign of the progress of insight. It is nothing more than being 
unhappy at the awareness of fearfulness. He must note such a reflection 
and as he continues to note objects as they arise, one after another, this 
unhappy feeling will disappear soon. However, if he fails to contemplate 
for some time, then grief will assert itself and fear will overpower him. 
This kind of fear is not associated with insight. Therefore, care must be 
taken to prevent the oncoming of such undesirable fear by energetic 
contemplation. (13) 

[(13): "Knowledge of Fearfulness” (Bhayatupatthana Nàna)] 

Thé rồi thiền giả khán kiến không có chi dé y kháo và trở nén đường 
nhu là nhuyén nhược vô lực trong tâm thức cũng như trong sắc thân. Vị ấy 
đã ở trong tình trạng ué oải buồn chán. Vị ấy không còn minh trí và tinh 
thần bão mãn. Thế nhưng, vị ấy không nên tuyệt vọng. Tình trạng này của 
vị ấy là một dấu hiệu của sự tiến hóa tuệ giác. Không còn điều chỉ hơn là 
bất hạnh ngay khi ý thức được sự sợ hãi. Vị ấy cần phải chú niệm một sự 
thâm tư tưởng pháp như thế, và khi vị ấy tiếp tục chú niệm các đối tượng 
khi chúng khởi sinh lên, lần lượt cái này đến cái khác, cảm thọ bất hạnh 
này sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên, nếu như vị ấy không có khả năng để 
nghiêm túc khảo lự trong ít lâu, thế rồi nỗi thương tâm sẽ tự kháng dinh và 
sự sợ hãi sẽ áp đảo vị ấy. Thé loại sợ hãi này đã bất kết hop với tuệ giác. 
Do đó, cán phải cán trọng dé phòng chỉ sự sợ hãi bát khả ái như thế đang đi 
tới gần bằng với sự nghiêm túc khảo lự năng động sung mãn. (13) 

[(13): “Tri Thức vé Sự Sợ Hai” (Bó Uy (Kinh Cụ) Phát Thú Trí)] 


Again in the midst of noting objects, he is likely to find faults, in this 
manner: “This  body-and-mind process, being impermanent, is 
unsatisfactory. It was not a good thing to have been born. It is not good 
either to continue in existence. It is disappointing to see the appearance of 
seemingly definite features and form of objects while in fact they are not 
realities. It is in vain that one makes efforts to seek well-being and 
happiness. | Birth is not desirable. Dreadful are old age, death, 


182 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


lamentation, pain, grief and despair." A reflection of this nature must 
likewise be notes. (14) 

[(14): "Knowledge of Misery" (Adinava Nàna)] 

Lai nữa, trong quá trình dang chú niệm các đối tượng, vi ấy có khả 
năng nghiệm thấy những điều thó ngộ, trong cách thức này: “Quá trình sắc 
thân và tâm thức này, là không thường tón, là bất mãn ý. Nó đã không là 
một điều thiện hảo khi đã được sinh ra. Nó cũng chang là thiện hảo dé tri 
tục trong kiếp sống. Thật là thất vọng để khán kiến vẻ ngoại hình của các 
đặc trưng và những hình trạng có vẻ như xác định của các đối tượng trong 
khi thực tế chúng không là những thực tướng. Thật là đồ lao vô công khi 
người ta nỗ lực dé thám cầu sự khang lạc và niềm hạnh phúc. Xuất sinh là 
bất khả ái. Đáng sợ là sự lão mại, sự tử vong, sự động khốc, sự thống khó, 
nói thương tâm và sự tuyệt vọng”. Một su thám tư tưởng pháp về thực tính 
này cũng cần phải được chú niệm. (14) 

[(14): “Tri Thức vé Sự Thông Kho” (Thống Khô (Quá Hoan) Trí)] 


Then, one tends to feel that body-and-mind as the object and the 
consciousness of noting it are very crude, low or worthless. By noting 
their arising and disappearing, he gets sick of them. He might see his own 
body decaying and decomposing. He looks upon it as being very fragile. 

Thé rói, nguói ta có xu huóng cám tháy ráng sác thán và tám thüc là 
đối tượng và tâm y thức dang chú niệm nó thi rất thô lược, tháp kém hoặc 
vô giá trị. Trong lúc đang chú niệm sự khởi sinh lên và sự biến mát của 
chúng, vị ấy phát ghé tóm chúng. Vị ấy có thé khán kiến sắc thân của 
mình đang thối rữa và đang phân giải. Vị ấy bàng quan nó khi đang hiện 
bày bản chất hết sức mỏng mảnh. 


At this stage, while the meditator is noting all that arises in his body 
and mind, he is getting disgusted with it. Although he cognizes clearly 
their dissolution by a series of good noting, he is no longer alert and 
bright. His contemplation is associated with disgust. So he becomes lazy 
to contemplate. But nevertheless he cannot refrain from contemplating. 
For example, it is like one who feels disgusted at every step when he has to 
walk on a muddy and dirty path and yet he cannot stop going. He cannot 
help but go on. Át this time, he sees the human abode as being subject to 


183 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


the process of dissolution, and he does not relish the prospect of being 
reborn as a human being, man or woman, king or multimillionaire. He has 
the same feelings towards the celestial abodes. (15) 

[(15): "Knowledge of Disgust" (Nibbida Nàna)] 

Ó giai doan này, trong khi thiền giá dang chú niệm tất cả những gi 
khởi sinh lên trong sắc thân và tâm thức, vị ấy phát chán ghét nó. Mặc dù 
vị ấy nhận thức một cách minh hiển sự phá diệt của chúng qua một chuỗi 
nối tiếp nhau của các sự chú niệm chuẩn xác, vị ay không còn co man và 
minh trí nữa. Sự nghiêm túc khảo lự của vị ấy đã kết hợp với sự chán ghét. 
Vì thế vị ấy trở nên lười biếng nghiêm túc khảo lự. Thế nhưng, dù sao di 
nữa vị ấy không thể nào khắc chế việc nghiêm túc khảo lự. Ví dụ, tự hồ 
một người mà cảm thấy chán ghét ở mỗi bước chân khi vị ấy phải bộ hành 
trên một đạo lộ lầy lội và bán thiu, tuy thế vị ay không thể nào đình chỉ 
việc đi lại. Vị ấy không thể nào ngăn được, chỉ còn cách tiếp tục. Tại thời 
điểm này, vị ấy khán kiến Cói Giới nhân loại là phải trái qua quá trình phá 
diệt, và vị ấy không còn hứng thú với niềm hy vọng được tái sinh thành 
một chúng nhân hữu tình, nam nhân hoặc nữ nhân, nhà vua hoặc phú ông. 
Vi ấy cũng có cùng những cảm xúc đối với các cối thiên giới. (15) 

[(15): “Tri Thức về Sự Chan Ghét” (Yém Ó Tri] 


When through this knowledge, he feels disgusted with regard to 
every formation noted, there will arise in him a desire to forsake these 
formations or be delivered from them. (16) 

[(16): "Knowledge of Desire for Deliverance" (Muficitukamyatà 
Nana)] 

Khi thông qua Tri Thức nay, vị ấy cam thấy chán ghét về moi sự 
hình thành đã được chú niệm, sẽ khởi sinh lên ở trong vị ấy một dục tầm 
cầu dë vứt bỏ những sự hình thành này hoặc đã được giải thoát khỏi chúng. 
q6) 

[(16): “Tri Thức Duc Tầm Cầu Cho Sự Giải Thoát” (Dục Thoát 
Trí)] 


“Seeing F: “hearing on “touching”, "reflecting", "standing", 
"sitting", "bending", "stretching", "noticing" — he wishes to get rid of 
them all. He should note this wishing. He now longs for the liberation 

184 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


from bodily and mental processes. He reflects: "Every time I note them, I 
am meeting with repetitions, which are all bad. I had better stop noting 
them." He should take note of such a reflection. 

*Khán kiến”, “thính văn”, “tiếp xúc”, “thâm tư tưởng pháp”, “đứng 


99 66 °? 66 


lên”, “an tọa”, 


°% 66 


co gap lại”, “duỗi căng ra”, “chú niệm” — vi ay duc tam cau 
dé bai thoat tat ca chúng. Vi ay nên chú niệm sự dục tầm cầu này. Gió đây 
vị ấy khát vọng sự giải thoát khỏi các quá trinh thuộc sắc thân và tinh thần. 
Vị ấy thâm tư tưởng pháp: “Mỗi khi Tôi chú niệm chúng, Tôi sẽ tương 
thức những sự lặp đi lặp lại, mà tất cả chúng đều bất hảo. Tốt hơn là Tôi 
nên đình chỉ việc chú niệm chúng”. Vị ấy nên chú niệm một thâm tư tưởng 
pháp như thế. 


Some meditators, when so reflecting, actually stop noting the 
formations. Although they do so, the formations do not stop taking place, 
namely, "rising", "falling", "bending", "stretching", "intending" and so 
on. They go on as ever. Noting of the distinct formations also continues. 
So, reflecting thus, he feels pleased: "Although I stop noting the body and 
mind, formations are taking place all the same. They are arising, and 
consciousness of them is there, by itself. So liberation from them cannot be 
achieved by mere stopping to note them. They cannot be forsaken in this 
way. Noting them as usual, the three characteristics of life will be fully 
comprehended and then no heed being given to them, equanimity will be 
gained. The end of these formations, Nibbãna, will be realized. Peace and 
bliss will come." So reflecting with delight, he continues to notice the 
formations. In the case of those meditators who are not capable of 
reflecting in this way, they continue their meditation once they become 
satisfied with the explanation of their teachers. 

Một số thiền giả, khi dang thám tư tưởng pháp như thé, một cách 
xác thiết đình chỉ việc chú niệm các sự hình thành. Mặc dù họ làm như 
thế, những sự hinh thành vẫn không ngừng diễn ra, tức là, “phông lên”, 
“xộp xuống”, “co gập lại”, “duỗi căng ra”, “tác ý” và v.v. Chúng vẫn tiếp 
tục như xưa nay. Cũng nên tiếp tục việc chú niệm các sự hình thành khác 
biệt. Vì vậy, đang khi thâm tư tưởng pháp như thế, vị ấy cảm thấy được 
duyệt ý: “Mặc dù Tôi đình chỉ việc chú niệm sắc thân và tâm thức, các sự 
hình thành vẫn cứ đang điễn ra như vậy. Chúng đang khởi sinh lên, và tâm 

185 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


ý thức về chúng ở đó, bởi tự nó. Vì vậy, sự giải thoát khỏi chúng không 
thể nào được thành tựu đơn thuần chỉ bởi việc đình chỉ chú niệm chúng. 
Chúng không thê nào bị vứt bỏ theo phương thức này. Khi đang chú niệm 
chúng như thường lệ, ba đặc tướng của kiếp sống sẽ được lý giải một cách 
tường tận, và thế rồi không cần chú ý đến chúng, sự trấn tinh sẽ được 
hoạch đắc. Kết thúc những sự hình thành này, Nip Ban, sẽ được chứng tri. 
Sự an tịnh và niềm cực lạc sẽ đến”. Đang khi thâm tư tưởng pháp với niềm 
khoái cảm như thế, vị ấy tiếp tục quan chú những sự hình thành. Trong 
trường hợp những thiền giả mà họ không có khả năng thâm tư tưởng pháp 
theo phương thức này, họ tiếp tục việc thiền định của mình một khi họ trở 
nên đã mãn ý với sự giải thích của các vị giáo thọ của họ. 


Soon afier continuing meditation, they gain momentum and at that 
time usually various painful feelings arise in some cases. This need not 
cause despair. It is only the manifestation of the characteristic inherent in 
this mass of suffering, as stated in the Commentary thus: "Seeing the five 
aggregates as painful, as a disease, a boil, as a dart, a calamity, an 
affliction, etc." If such painful feelings are not experienced, one of the 
forty characteristics of impermanence, suffering or no-self (17) will be 
apparent at every noting. 

[(17): There are ten characteristics of impermanence, twenty five of 
suffering and five of no-self.] 

Ngay sau khi dang tiép tuc viéc thién dinh, ho táng gia dóng luc và 
tại thời điểm ấy thường khởi sinh lên những cám thọ đông thống sai biệt ở 
trong một vài trường hợp. Điều này không nhất thiết cảm đáo tuyệt vọng. 
Nó chỉ là sự biéu hiện hình thức đặc tướng có hữu trong khói khó đau này, 
như đã có trình bày rõ ở trong Bộ Chú Giải như vây: “Khán kiến năm khối 
tổng hợp của thực thê là đông thống, nhu là một sự bệnh hoạn, một ghé lở, 
như là một phi tiêu, một tai nạn, một nỗi buồn phiền, v.v.” Nếu như những 
cảm thọ đông thống như thế đã không được trải nghiệm, một trong bốn 
mươi đặc tướng của sự không thường tồn, sự khó đau hoặc sự không tự ngã 
(17) sẽ biểu điện tại mỗi sự chú niệm. 

[(17): Có mười đặc tướng của sự không thường tón, hai mươi lăm 
đặc tướng của sự khổ đau và năm đặc tướng của sự không tự ngã.] 


186 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Although the meditator is properly noting, he feels that he is not 
doing well. He thinks that the consciousness of noting and the object noted 
are not close enough. This is because he is too eager to comprehend fully 
the nature of the three characteristic. Not satisfied with his contemplation, 
he changes his posture often. While sitting, he thinks he will do better 
walking. While walking he wants to resume sitting. After he has sat down, 
he changes the position of his limbs. He wants to go to another place; he 
wants to lie down. Although he makes these changes, he cannot remain 
long in one particular position. Again, he becomes restless. But he should 
not despair. All this happens because he has come to realize the true 
nature of the formations, and also because he has not yet acquired the 
"Knowledge of Equanimity About Formations.” (Sankharupekkha Nana). 
He is doing well and yet he feels otherwise. He should try to adhere to one 
posture, and he will find that he is comfortable in that posture. Continuing 
to note the formations energetically, his mind will gradually become 
composed and bright. In the end his restless feelings will disappear totally. 
(18) 

[(18): This refer to "Knowledge of Re-Observation or Reflection” 
(Patisankhadnupassana Nana)] 

Mặc dù thiền giả đang chú niệm một cách chính xác, vi ay cảm thấy 
rằng vị ấy dang làm không được kiện toàn. Vi áy nghi suy rằng tâm ý thức 
đang chú niệm và đối tượng đã chú niệm chưa đủ nghiêm mật. Điều này là 
VÌ VỊ áy quá khẩn thiết để lý giải một cách tường tận thực tính của ba đặc 
tướng. Đã bất mãn ý với sự nghiêm túc khảo lự của mình, vị áy thường 
thay đối tư thé của mình luôn. Trong khi đang an tọa, vi ay nghĩ suy rang 
vị ấy sẽ thực hiện việc bộ hành tốt hơn. Trong khi đang bộ hành, vị ấy 
mong muốn để tiếp tục an tọa. Sau khi vị ây đã an tọa, vị áy thay dói tu thé 
ở các chi của mình. Vi áy mong muốn dé đi đến môt vi trí khác; vị dy 
mong muốn để năm xuống. Mặc dù vị áy thực hiện những sự thay đổi này, 
vị ấy không thể nào duy trì lâu đài trong một tư thế cụ thể. Vả lại, vị ay tro 
nên tiêu táo bất an. Thế nhưng vị ấy không nên tuyệt vọng. Tất cà điều 
này xảy ra là vì vị ấy phải đi đến chứng tri chân thực tính của các sự hình 
thành, và cũng bởi vì vị ấy vẫn chưa dí đắc “Tri Thức vé Sự Tran Tịnh 
Hữu Quan Những Sự Hình Thành” (Hành Xà Trí). Vị ấy dang thực hành 
kiện toàn, tuy thế vị ấy cảm thấy ở mặt khác. Vị ấy nên cố gắng tuân thủ 

187 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


một tư thế, và vị ấy sẽ nghiệm thấy rằng vị ấy sẽ thư thích trong tư thế ấy. 
Đang khi tiếp tục chú niệm những sự hình thành một cách tinh lực sung 
bái, tâm thức sẽ dần dàn trở nên được trấn tịnh và minh trí. Cuối cùng, 
những cảm thọ tiêu táo bất an của vị ấy sẽ hoàn toàn biến mắt. (18) 

[(8): Điều nay đề cập đến “Tri Thức về Sự Tái Quan Sát hoặc Sự 
Thâm Tư Tưởng Pháp” (Giản Trạch (Quyết Ly) Tùy Quán Trí).] 


When the "Knowledge of Equanimity About Formations" becomes 
mature, the mind will be very clear and able to note the formations very 
lucidly. Noting runs smoothly as if no effort is required. Subtle 
formations, too, are noted without effort. The true characteristics of 
impermanence, pain and no-self are becoming evident without any 
reflection. Attention is directed to a particular spot at any part of the body 
wherever a sensation occurs, but the feeling of touch is as smooth as that 
of cotton. Sometimes, the objects to be noted in the whole body are so 
many that noting has to be accelerated. 

Khi “Tri Thức vé Sự Trấn Tinh Hữu Quan Những Sự Hinh Thành" 
(Hành Xå Trí) trở nên thành thục, tâm thức sẽ hết sức minh hiên và có khá 
năng để chú niệm những sự hình thành một cách minh bạch. Việc chú 
niệm vận chuyên thuận lợi y như thê không cần phải có sự nỗ lực. Những 
sự hình thành, cũng được chú niệm mà không cần sự nỗ lực. Những chân 
đặc tướng của sự không thường tồn, sự thống khó và sự không tự ngã đang 
trở nên minh hiển mà không có bất luận sự thâm tư tưởng pháp nào. Sự 
chú ý đã tập trung vào một điểm cụ thê ở bất luận phần nào của sắc thân, 
bất luận nơi nào một sự cảm giác xảy ra, mà sự cảm thọ tiếp xúc êm địu 
đến nỗi như bông sợi. Đôi khi, các đối tượng được chú niệm trong toàn bộ 
sắc thân có quá nhiều đến mức việc chú niệm phải được gia tốc. 


Both body and mind appear to be pulling upwards. The objects 
being noted become spares and one can note them easily and calmly. 
Sometimes the bodily formations disappear altogether leaving only the 
mental formations. Then the meditator will experience within himself a 
feeling of rapture as if enjoying a shower of tiny particles of water. He is 
also suffused with serenity. He might also see brightness like a clear sky. 
These marked experience, however, do not influence him excessively. He is 

188 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


not overjoyed. But he still enjoys them. He must note this enjoyment. He 
must also not rapture, serenity and bright light. If they do not vanish when 
being noted, he should be no heed to them and note any other object that 
arises. 

Cả sắc thân và tâm thức đường nhu dang kéo lên trên. Các đối 
tượng đang được chú niệm trở nên thưa thớt và người ta có thể chú niệm 
chúng một cách dé dàng và một cách binh tĩnh. Đôi khi các sự hinh thành 
thuộc sắc thân biến mát hoàn toàn, chỉ đang để lại các sự hình thành tỉnh 
thần. Thế rồi thiền già sẽ trải nghiệm ở trong bản thân vị ấy một cảm thọ 
cuồng hy y như thé đang thụ hưởng một con mua rào với những giọt nước 
li ti. Vị ấy cũng đã tràn ngập với sự an tường. Vị ấy cũng có thé khán kiến 
sự minh lượng tự hồ một bầu trời quang đãng. Tuy nhiên, những sự trải 
nghiệm minh hiển này không ảnh hưởng một cách quá mức đến vị ấy. Vị 
ay đã không vui mừng khôn xiết. Thé nhưng vị ấy vẫn còn hoan hy chúng. 
Vị ấy cần phải chú niệm niềm hoan hỷ này. Vị ấy cũng cần phải chú niệm 
sự cuồng hỷ, sự an tường và ánh sáng minh lượng. Nếu như chúng không 
tan bién khi đang được chú niệm, vị ấy không nên chú ý đến chúng và chú 
niệm bất luận đối tượng nào khác mà khởi sinh lên. 


At this stage, he becomes satisfied with the Knowledge that “there is 
no I, mine, he or his, and that only formations arise; formations only, are 
cognizing formations". He also finds delight in noting the objects one 
after another. He is not tired of noting the objects one afier another. He is 
not tired of noting them for a long time. He is free from painful feelings. 
So whatever posture he choose, he can retain it long. Either sitting or 
lying, he can go on contemplating for two or three hours without 
experiencing any discomfort, spending his time tirelessly. Intending to 
contemplate for a while, he may go on for two or three hours. Even after 
that time his posture is as firm as before. 

Ó giai đoạn này, vị ấy trở nên đã mãn y với Tri Thức rằng “không 
có Tôi, của tôi, vị ấy hoặc của vị ấy, và rằng chỉ có những sự hình thành 
khởi sinh lên; chỉ có những sự hình thành, đang nhận thức những sự hình 
thành". Vị ấy cũng nghiệm thấy niềm khoái cảm trong khi chú niệm lần 
lượt các đối tượng. Vị ấy đã không mệt mỏi trong khi chú niệm lần lượt 
các đối tượng. Vị ấy đã không mệt mỏi trong khi chú niệm chúng trong 

189 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


một thời gian lâu dài. Vi ấy thoát khỏi những cảm thọ đông thống. Nhu 
thế bất luận tư thế nào vị ấy đã chọn lựa, vị ấy có thể bảo lưu nó lâu dài. 
Hoặc là tọa hành hoặc là ngọa hành, vị ấy có thể tiếp tục việc nghiêm túc 
khảo lự trong hai hoặc ba giờ đồng hồ mà không có việc trải nghiệm bất 
luận nỗi bất thư thích nào, trải qua thời gian của mình mà không biết mệt 
mỏi. Khi đã tác ý nghiêm túc khảo lự được một lúc, vị ấy có thể tiếp tục 
trong hai hoặc ba giờ đồng hồ. Ngay cả sau thời gian ay, tư thé của vị ấy 
vẫn kiên định như trước. 


At times formations arise swifily and he is noting them well. Then 
he may become anxious as to what would happen to him. He should note 
such an anxiety. He feels he is doing well. He should note this feeling. He 
looks forward to the progress of insight. He should note this anticipation. 
He should note steadily whatever arise. He should not put forth a special 
effort nor relax. In some cases, because of the anxiety, joy, attachment or 
anticipation, noting becomes lax and retrogressive. Some who think that 
the goal is very near contemplate with great energy. While doing so, 
noting becomes lax and retrogression sets in. This happens because a 
restless mind cannot concentrate properly on formations. So when noting 
is in good swing, the meditator must go on steadily; that means he should 
neither relax nor put forth special effort. If he does go on steadily, he will 
rapidly gain insight into the end of all the formations and realize Nibbana. 
In the case of some meditators, they may, at this stage, rise higher and 
again fall several times. They should not give way to despair but instead 
hold fast to determine. Heed must be paid also to note whatever arises at 
all the six sense doors. However, when noting is going on smoothly and 
calmly, contemplation in such a spread out manner is not possible. So this 
manner of noting should begin with the gaining of the momentum in 
contemplation until it becomes smooth and calm. 

Thinh thoáng những sự hinh thành khởi sinh lén một cách nhanh 
chóng và vị ấy đang chú niệm chúng kiện toàn. Thế rồi vị ấy có thê trở nên 
tiêu lụy về những điều gì sẽ xảy ra với vị ay. Vi ấy nên chú niệm sự tiêu 
lụy như thế. Vị ấy cảm thấy mình đang thực hành kiện toàn. Vị áy nên 
chú niệm cảm thọ này. Vị ấy mong đợi sự tiến hóa tuệ giác. Vị ấy nên chú 
niệm sự ky vong này. Vi ay chú niệm một cách trì tục bất luận điều øì khởi 

190 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


sinh lên. Vị ấy không nên dốc hết sức nỗ lực mà cũng không nên thư giãn. 
Trong một vài trường hợp, vì nỗi tiêu lụy, sự hân hoan, sự dính mắc hoặc 
sự kỳ vọng, mà việc chú niệm trở nên bất nghiêm cán và hậu thoái. Một số 
người nghĩ suy rằng mục tiêu đang hết sức gần, hãy nghiêm túc khảo lự với 
não lực lượng đại. Trong khi đang nghĩ suy như thế, việc chú niệm trở nên 
bất nghiêm cán và sự hậu thoái phát tác. Điều này xảy ra vì một tâm thức 
tiêu táo bất an không thể nào tập trung một cách thích đáng vào những sự 
hình thành. Khi sự chú niệm đang hết sức ba động như thế, thiền giả cần 
phải tiếp tục một cách trì tục, điều đó có nghĩa là vị ấy không nên thư giãn 
mà cũng không dốc hết sức nỗ lực. Nếu như vị ấy tiếp tục một cách trì tục, 
vị ấy sẽ nhanh chóng hoạch đắc tuệ giác về sự kết thúc của tất cả những sự 
hình thành và chứng tri Níp Bàn. Trong trường hợp của một số thiền giả, ở 
giai đoạn này, họ có thể tăng tiến cao hơn rồi lại hạ giáng vài lần. Họ 
không nên nhường chỗ sự tuyệt vọng, mà thay vào đó giữ vững sự quyết 
tâm. Cũng can phải lưu tâm để chú niệm đến bất luận điều chi khởi sinh 
lên ở tất cả sáu cửa giác quan. Tuy nhiên, khi việc chú niệm đang trôi chảy 
liên tục một cách thuận lợi và một cách bình tịnh thì việc nghiêm túc khảo 
lu trong một cách thức trải rộng ra như thế là bất khả thi. Vì vậy, cách thức 
chú niệm này nên bắt đầu với việc tăng gia động lực trong sự nghiêm túc 
khảo lự cho đến khi nó trở nên thuận lợi và trấn tĩnh. 


If the meditator begins either with the rising and falling of the 
abdomen or with any other bodily and mental objects he will find that he is 
gaining momentum. And then the noting will go on of its own accord 
smoothly and calmly. It will appear to him that he is watching with ease 
the ceasing and vanishing of the formations in a clear manner. At this 
point, his mind is quite free from all the defilements. However, pleasant 
and inviting an object may be, it is no longer so to him. Again, however 
loathsome an object may be, it is no longer so to him. He simply sees, 
hears, smells, tastes, feels a touch, or cognizes. With six kinds of 
equanimity described in the Texts, he notes all the formations. He is not 
even aware of the length of time he is engaged in contemplation. Nor does 
he reflect in any manner. But if he does not develop sufficient progress of 
insight to gain the "Knowledge of The Path and Its Fruition" (Magga and 
Phala) within two or three hours, concentration becomes slack and 


191 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


reflection sets in. On the other hand, if he is making good progress, he 
may anticipate further advance. He will become so delighted with the 
result that he will experience a fall. Then he must dispel such an 
anticipation or reflection by directing bare noting to it. A steady 
contemplation will achieve smooth progress again. But if sufficient 
strength of insight has not yet been achieved, concentration becomes slack 
again. In this way, some meditator progress and fall back several times. 
Those who are acquainted with the stage of the progress of insight by way 
of study (or by hearing about them) encounter such ups and downs. Hence 
it is not good for a pupil who meditates under the guidance of a teacher to 
get acquainted with these stages before meditation begins. But for the 
benefit of those who have to practice without the guidance of an 
experienced teacher, these stages have been indicated here. 

Nếu nhu thiền giả bắt đầu hoặc là với sự phóng lên và sự xộp xuống 
ở cơ bụng, hoặc là với bất luận đối tượng nào khác thuộc sắc thân và tinh 
than, vi ay sẽ nghiệm thấy rằng vị ấy đang tăng gia động lực. Và thế rồi 
việc chú niệm sẽ tiếp tục với cách thức hòa hợp riêng của nó một cách 
thuận lợi và một cách bình tịnh. Nó sẽ cho vị ấy thấy rằng vị ấy đang quan 
sát một cách dë dàng sự đình chỉ và sự tan biến của các sự hình thành trong 
một cách thức minh hiển. Tại thời điểm này, tâm thức của vị ấy hoàn toàn 
thoát khỏi tất cả các Pháp ué nhiễm tinh thần. Dù cho một đối tượng khả ái 
và đang mê nhân thì có thể không còn như thế đối với vị ấy nữa. Vả lại, dù 
cho một đối tượng chán ghét thì có thể không còn như thế đối với vị ấy 
nữa. Vị ấy chỉ đơn thuần khán kiến, thính văn, khứu khí, thiệt vị, cảm thọ 
một sự tiếp xúc, hoặc nhận thức. Với sáu thể loại của sự trấn tịnh đã được 
miêu thuật trong các Văn Bản kinh điển, vị ấy chú niệm tất cả các sự hình 
thành. Thậm chí vị ấy không ý thức được khoảng thời gian vị ấy đã bận 
rộn trong việc nghiêm túc khảo lự. Và vị ấy cũng không thâm tư tưởng 
pháp trong bất luận cách thức nào. Thế nhưng, nếu như vị ấy không phát 
triển đầy đủ sự tiến hóa tuệ giác để hoạch đắc “Tri Thức về Đạo Lộ và Quả 
Vị của nó” (Đạo và Quả) trong vòng hai hoặc ba giờ đồng hồ thì sự định 
thức trở nên buông lơi và phát tác sự thâm tư tưởng pháp. Mặt khác, nếu 
như vị ấy đang thực hiện tốt sự tiễn hóa, vị ấy có thé dự kế dé chuẩn bị tiễn 
triển hơn nữa. Vị ấy sẽ trở nên rất khoái cảm, với kết quả là vị ấy sẽ trải 
nghiệm một sự đồ ngã. Thế rồi vị ay cần phải tiêu trừ sự kỳ vọng hoặc sự 

192 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


thâm tu tưởng pháp nhu thế, bằng cách hướng việc chú niệm trung thực 
vào nó. Một sự nghiêm túc khảo lự kiên định sẽ thành tựu sự tiến hóa 
thuận lợi hơn nữa. Thế nhưng nếu như năng lực sung túc của tuệ giác vẫn 
chưa được thành tựu thì sự định thức lại trở nên buông lơi lần nữa. Trong 
phương thức này, một số thiền giả tiến bộ và hậu thoái vài lần. Với những 
ai đã liễu giải những giai đoạn tiễn hóa của tuệ giác, bang phương thức 
nghiên cứu (hoặc qua việc thính văn về chúng), họ đã gặp phải những sự 
thăng và trầm như thế. Do đó, thật là bất minh trí cho một môn sinh mà 
thiền định dưới sự dẫn đạo của một vi Giáo Thọ dé được liễu giải những 
giai đoạn này trước khi bắt đầu thiền định. Thế nhưng vì sự hữu ích của 
những ai phải thực hành mà không có sự dẫn đạo của một vị Giáo Thọ hữu 
kinh nghiệm, các giai đoạn này đã được biểu minh ở đây. 


In spite of such fluctuations in his progress, the meditator must not 
allow himself to be overcome by disappointment or despair. He is now, as 
it were, at the threshold of Magga and Phala (the entry and the fruition of 
stages of Sainthood). As soon as the five faculties (Paficindriya) of faith, 
energy, mindfulness, concentration, and wisdom are developed in an even 
manner, he will soon reach Magga and Phala and realize Nibbana. 

Bát quản trong su tiến hóa của minh có những ba động nhu thé, 
thiền giả không tự cho phép mình bị áp phục bởi sự thất vọng hoặc sự tuyệt 
vọng. Vị ấy bây giờ, đường như đã là, ở ngưỡng cửa Đạo Lộ và Quả Vị 
(sự tién nhập và quả vị theo các giai đoạn của Bậc Thánh Dó). Ngay khi 
ngũ quan năng tinh thần (Ngũ Quyền Lực), của sự tín tâm (Tín), sự hoạt 
lực (Tán), sự chú niệm (Niệm), sự định thức (Dinh), và tri thức (Tué) đã 
được phát triển trong một cách thức quân dáng, vị ấy sẽ sớm đạt đáo Dao 
Lộ và Quả Vị và chứng tri Níp Bàn. 


HOW NIBBANA IS REALIZED 
CÁCH THÚC CHÚNG TRI ĐƯỢC NÍP BÀN 


The ups and downs of insight Knowledge occurring in the aforesaid 
manner are comparable to a bird let loose from a sea-going ship. In 


193 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


ancient times, the captain of a sea-going ship, finding it difficult to know 
whether the ship was approaching land, released a bird that he had taken 
with him. The bird flies in all four directions to look for a shore. 
Whenever it cannot find any land, it comes back to the ship. As long as 
insight Knowledge is not mature enough to grow into. Path and Fruition 
Knowledge and thereby attain to be realization of Nibbüna, it becomes lax 
and retarded, just as the bird returns to the ship. When the bird sees land, 
it flies on in that direction without returning to the ship. Similarly, when 
insight Knowledge is mature, on having become been, strong and lucid, it 
will understand one of the formations, at one of the six sense doors, as 
being impermanent or painful or without self. That act of noting any one 
characteristics out of the three which has a higher degree of lucidity and 
strength in its perfect understanding, becomes faster and manifests itself 
three or four times in rapid succession. Immediately after the last 
consciousness in (his series of accelerated noting has ceased, Magga anh 
Phala (Path and Fruition) arise, realizing Nibbüna, the cessation of all 
formations. 

Những sự thăng và trầm của tri thức tué giác dang xảy ra - trong 
cách thức đã nói ở trước - có thể so sánh với một con chim được thả ra từ 
một chiếc hải thuyền. Trong thời cô đại, thuyền trưởng của một chiếc hải 
thuyền đã nghiệm thấy thật khó khăn để biết được liệu con tàu có đang tiếp 
cận với đất liền hay không, đã thả ra một con chim mà ông ấy đã mang 
theo với mình. Con chim bay đi trong cả bốn phương hướng để tìm thấy 
một bờ biển. Bát luận khi nào nó không thể nào tìm thấy và hạ cánh, nó 
quay trở lại con tàu. Bao giờ mà tri thức tuệ giác chưa đủ thành thục để 
tăng trưởng thích hợp Tri Thức về Đạo Lộ và Quả Vi, và từ đó thành đạt 
đến sự chứng tri Níp Bàn, nó sẽ trở nên bất nghiêm cán và nhược trí, cũng 
như con chim quay trở lại con tàu. Khi con chim nhìn thấy đất liền, nó bay 
theo hướng đó mà không có quay trở lại con tàu. Một cách tương tự, khi tri 
thức tuệ giác đã thành thục, khi đang trở nên mẫn nhuệ, kiên cường và 
minh bạch, nó sẽ tuệ tri một trong những sự hình thành, ở một trong sáu 
cửa giác quan, là không thường tón, hoặc đông thống, hoặc không có tự 
ngã. Quá trình đang chú niệm ấy bất luận một đặc tướng nào từ trong ba 
đặc tướng mà có mức độ cao hơn về sự màn nhuệ và năng lực sung túc 
trong việc tuệ tri hoàn hảo của nó, trở nên nhanh hơn và hién thị tinh tường 

194 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


ba hoặc bốn lần một cách tiếp liên bất đoạn. Ngay sau khi tâm ý thức cuối 
cùng trong chuỗi gia tốc đang chú niệm này đã đình chỉ, Đạo Lộ và Quả 
Vị (Đạo Lộ và Quả VỊ) khởi sinh lên, đang chứng tri Níp Bàn, sự đình chỉ 
tat cả các sự hình thành. 


The acts of nofing are now more lucid than the previous ones 
immediately before the realization. After the last act of noting, the 
cessation of the formations and realization of Nibbana become manifest. 
That is why those who have realized Nibbana would say: "The objects 
noted and the consciousness noting them cease altogether; or the objects 
and the acts of noting are cut off as a vine is cut by a knife; or the objects 
and acts of noting fall off as if one is released of a heavy load; or the 
objects and acts of noting break away as if something one is holding 
breaks asunder; or the objects and acts of noting are suddenly freed as if 
from a prison; or the objects and acts of noting are blown off as if a candle 
is suddenly extinguished; or they disappear as if darkness is suddenly 
replaced by light; or they are released as if freed from an embroilment; or 
they sink as if in water, or abruptly stop as if a person running were 
stopped by a violent push; or they cease altogether. " 

Quá trình dang chú niệm bây gió minh bạch hon những quá trinh 
trước đây ngay trước khi sự chứng tri. Sau quá trình đang chú niệm cuối 
cùng, sự đình chỉ các sự hinh thành và sự chứng tri Níp Bàn trở nên hiển 
thị tính tường. Đó là lý do vì sao những ai đã chứng tri Níp Bàn sẽ nói 
rằng: “Các đối tượng đã chú niệm và tâm ý thức đang chú niệm chúng 
hoàn toàn đình chỉ; hoặc các đối tượng và quá trình đang chú niệm bị trung 
đoạn, như một cây nho bị một con dao cắt đứt; hoặc các đối tượng và quá 
trình đang chú niệm hạ giáng, y như thé người ta đã trút một gánh nặng: 
hoặc các đối tượng và quá trình đang chú niệm thoát ly, y như thế một thứ 
gi đó người ta đang nắm giữ bị bé rời ra; hoặc các đối tượng và quá trinh 
đang chú niệm đột nhiên được giải thoát, y như thể từ một giam ngục; hoặc 
các đối tượng và quá trình đang chú niệm bị thôi bay đi, y như thể một 
ngọn nén bị dap tắt một cách đột ngột; hoặc chúng biến mát y như thể bóng 
tối một cách đột ngột được thay thế bởi ánh sáng: hoặc chúng được hoãn 
giải, y như thể được thoát khỏi một tình trạng rắc rối; hoặc chúng chìm 
nghim y như thé ở trong nước; hoặc đình chỉ một cách đột nhiên, y như thể 

195 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


một người đang chạy đã bị chặn lại do bởi một cú xô đây dữ dội; hoặc 
chúng dinh chỉ hoàn toàn”. 


The duration of realizing the cessation of formations is, however, 
not long. It is so short that it lasts just for an instant of noting. Then the 
meditator reviews what has occurred. He knows that the cessation of the 
material process noted and the mental process noting them is the 
realization of Magga-Phala-Nibbana. Those who are well-informed know 
that the cessation of the formations is Nibbana, and the realization of 
cessation and bliss is Magga-Phala. They would say inwardly: "I have 
known realized Nibbüna and have attained Sotapatti Magga-Phala. " 
Such a clear knowledge is evident to one who has studied the scriptures or 
heard sermons on this subject. (19) 

[(19): At the suggestion of the Venerable Author, the following two 
references are here quoted, in explanation of the stages in the realization 
of Nibbana, on the Paths of Stream-Entry, Once-Returning, etc.: a. “One 
who sees Nibbana, which merges in the deathless (in the sense of the end) 
realizes it...The seeing of Nibbüna, at the moment of the First Path is 
realizing as "seeing" (Dassana). At the other Path moments it is realizing 


£ 


as “developing” (Bhavana). b. “..Suppose a man who can see is 
travelling along a Path on a cloudy night. The Path is obscured by the 
darkness. Lightning flashes and dispels the dark. In the absence of 
darkness the Path becomes clear. This happens on a second journey, and 
again on a third journey. Here, like the man who can see his setting out on 
the Path, is the effort of insight put forth by the disciple for the Stream- 
Winning Path. Like the obliteration of the way in darkness is the darkness 
covering the truths. Like the moment when the lightening flashes and 
dispels the darkness is the moment when the light of the Stream-Winning 
Path arises and dispels the darkness covering the truths. Like the 
manifestation of the way when darkness clears is the time of the 
manifestations of the hour truths to the Stream-Winning Path; and what is 
manifest in the Path is even manifest to the person who has got it. Like the 
second journey is the effort of insight to get the Once-Returning 
Path...Like the third journey is the effort of insight to get the Never- 
Returning Path...” 


196 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


Khoảng thời gian đang chứng tri sự đình chỉ các sự hình thành, tuy 
nhiên, không lâu dài. Nó rất ngắn đến nỗi nó chỉ kéo dài trong một lập 
khác (sát na) của việc chú niệm. Thế rồi thiền giả thâm tra những gì đã 
xảy ra. Vi ấy tri đắc răng sự đình chỉ của quá trình vật chất đã chú niệm, 
và quá trinh tinh thần đang chú niệm chúng là sự chứng tri Dao-Quá-Níp 
Bàn. Những bậc kiến đa thức quảng tri đắc rằng sự đình chỉ các sự hình 
thành là Níp Bàn, và việc chứng tri sự đình chỉ và niềm cực lạc là Đạo- 
Qua. Ho sẽ nói tai nội tâm: “Tôi bây gio đã chứng tri Nip Bàn và đã thành 
đạt Dao-Qua Thất Lai”. Một tri thức minh hiển nhu thé là hiên nhiên đối 
với bậc đã nghiên cứu các văn bản kinh điển, hoặc đã thính văn những bài 
thuyết giảng về chủ dé này. (19) 

[(19): Theo sự kiến nghị của Đại Trưởng Lão Tác Giả, hai tài liệu 
tham khảo tiếp theo sau đã được viện dẫn ở nơi đây, để giải thích về các 
giai đoạn trong sự chứng tri Níp Bàn, trên Đạo Lộ Dự Lưu ( Thát Lai), Nhát 
Thứ Phản Hài (Nhất Lai), v.v.: a. “Bậc khán kiến Nip Bàn, bậc hội nhập sự 
bất tử (trong ý nghĩa tối hậu) chứng tri được điều đó...Sự khán kiến Níp 
Bàn, tại khoảnh khắc của Đạo Lộ thứ nhất (So Dao) đang chứng tri, là 
“đang khán kiến” (Kiến Văn). Tại những khoảnh khắc của Đạo Lộ khác 
mà người ta đang chứng tri, là “đang phát triển” (Tu Tập)”. b. “...Gia sử 
một nam nhân có thê khán kiến khi đang lữ hành dọc theo một đạo lộ trong 
một đêm mô hồ. Đạo lộ đã bị bóng tối bao phủ. Những tia chớp lóe lên và 
xua tan bóng tối. Trong sự khiếm diện của bóng tối, đạo lộ trở nên minh 
hiển. Điều này xảy ra trên một lữ hành thứ hai, và một lần nữa trên một lữ 
hành thứ ba. Ở đây, tự hồ nam nhân có thể khán kiến việc bắt đầu khởi 
hành của mình trên Đạo Lộ, là sự nỗ lực của tuệ giác do người đệ tử dốc 
hết khả năng cho Đạo Lộ Dự Lưu (T; hát Lai Đạo). Tự hồ sự hủy diệt đạo 
lộ hắc ám, là sự hắc ám đang bao phủ những chân lý. Tự hó khoảnh khắc 
khi những tia chớp lóe lên và xua tan bóng tối là khoảnh khắc khi ánh sáng 
của Đạo Lộ Dự Lưu khởi sinh lên và xua tan sự hắc ám đang bao phủ 
những chán lý. Tự hồ sự biểu hiện của Đạo Lộ khi sự hắc ám minh hién là 
thời gian của những sự biểu hiện bón Pháp Chân Ly (Tir Dé) đối với Dao 
Lộ Dự Lưu (Thất Lai Đạo); và những gì đã hiển thị tinh tường trong Đạo 
Lộ ngay cả còn hiển thị tinh tường đến với Bậc đã có được nó. Tự hồ lữ 
hành thứ hai là sự nỗ lực của tuệ giác để đạt được Đạo Lộ Nhất Thứ Phản 


197 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Hồi (Nhất Lai Dao)... Tự hồ lit hành thứ ba là sự nó lực của tué giác dé dat 
được Đạo Lộ Vinh Bát Phản Hồi (Bát Lai Đạo)... ”] 


Some meditators review defilements — those already abandoned and 
those remaining to the abandoned. After having reviewed in this way, they 
still continue the practice of noting bodily and mental processes. While 
doing so, the bodily and mental processes, however, appear to be coarse. 
Both the arising and the passing away of the processes are clearly evident 
to the meditator. And yet the meditator now feels as if his noting is lax and 
has regressed. Ás a matter of fact, he has come back to the Knowledge of 
Arising and Passing Away. It is true, this noting has become lax and 
regressed. Because he has come back to this stage, he is likely to see 
bright lights or shapes of objects. In some cases, this reversion results in 
unbalanced contemplation in that the objects noted and acts of noting do 
not go together. Some meditators experience slight pain for a while. By 
and large, the meditators note that their mental processes are clear and 
bright. At this stage, the meditator feels that his mind is absolutely free 
from any encumbrance; he feels happily unhindered. In such as frame of 
mind, he cannot note the mental process, and even if he does so, he cannot 
note it distinctly. He cannot think of any other thing either. He simply fells 
bright and blissful. When this feeling loses its vigor, he can again note the 
bodily and mental processes and know their arising and passing away 
clearly. After some time, he reaches the stage where he can note the 
formation smoothly and calmly. Then, if the insight Knowledge is mature, 
he can again attain to the "Knowledge of The Cessation of the 
Formations". If the power of concentration is keen and firm, then such 
Knowledge can repeat itself frequently. In these time, the object of the 
meditators is to attain to the Knowledge of the First Magga-Phala, and 
consequently they regain that Knowledge repeatedly. Thus far has been 
described the method of meditations, the progressive stages of insight 
Knowledge and the realization of Sotapatti Magga-Phala. 

Một số thiền giả thám tra các Pháp ué nhiễm tinh thần — các Pháp ué 
nhiễm đã phóng khí rồi và các Pháp ué nhiễm thặng dư cần được phóng 
khí. Sau khi đã thẩm tra trong phương thức này, họ vẫn còn tiếp tục việc 
thực hành sự chú niệm các quá trình thuộc sắc thân và tinh thần, mặc dù, 

198 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


có vẻ còn thô thiển. Cả sự khởi sinh lên và sự diệt vong của các quá trình 
đều hiển nhiên một cách minh hiển đối với thiền giá. Tuy thế, thiền giả 
bây giờ cảm thấy y như thé việc chú niệm của mình bát nghiêm cần và đã 
đảo thoái. Kỳ thực, vị ấy đã phản hồi Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự 
Diệt Vong (Sinh Diệt Trí). Dích thực, việc chú niệm của vị ấy đã trở nên 
bat nghiêm cán và đã đảo thoái. Vi vị ấy đã phản hồi giai đoạn này, vị áy 
có khả năng để khán kiến những ánh sáng minh lượng, hoặc những hình 
trạng của các đối tượng. Trong một vài trường hợp, sự hồi phục này dẫn 
đến sự nghiêm túc khảo lự đã bị thố loạn trong đó các đối tượng đã chú 
niệm và các quá trình đang chú niệm không đi cùng nhau. Một số thiền giả 
trải nghiệm sự thống khổ vi tế một lúc. Nói chung, những thiền giả chú 
niệm rằng các quá trinh tinh thần của họ minh hiển và minh trí. Ó giai 
đoạn này, thiền giả cảm thấy rằng tâm thức của mình hoàn toàn không có 
bất luận phương ngại nào; vị ấy cảm thọ một cách hạnh phúc không có 
điều chi ngăn trở. Trong một tâm thái như thế, vị ay không thé nào chú 
niệm quá trình tinh thần, và mặc dù vị ấy làm như vậy, vị ay không thé nào 
chú niệm nó một cách minh hiển. Vị ấy cũng không thé nào nghĩ suy vé 
bất luận điều chỉ khác. Vị ấy đơn thuần chỉ cảm thấy minh trí và cực lạc. 
Khi cảm thọ này mất đi tỉnh lực của nó, vị ay có thé lại chú niệm các quá 
trình thuộc sắc thân và tinh thần, và tri đắc sự khởi sinh lên và sự diệt vong 
của chúng một cách minh hiển. Sau một thời gian, vị ấy đạt đáo giai đoạn 
nơi mà vị ấy có thể chú niệm những sự hình thành một cách thuận lợi và 
một cách bình tịnh. Thế rồi, nếu như tri thức tuệ giác đã thành thục, vị ấy 
lại có thể thành đạt đến “Tri Thức về Sự Đình Chỉ Các Sự Hình Thành”. 
Nếu như năng lực của sự định thức màn nhuệ và kiên định, thế rồi Tri Thức 
như thế tự nó có thể lặp đi lặp lại một cách thường xuyên. Trong những, 
thời điểm này, đối tượng của các thiền giả là thành đạt Tri Thức về Đạo 
Lộ-Quả Vị thứ nhất (Dao-Quá Tuệ), và do đó họ khôi phục Tri Thức ấy 
nhiều lần. Cho đến nay đã có miêu thuật phương pháp thiền định, các giai 
đoạn tiễn triển của tri thức tuệ giác và sự chứng tri Đạo-Quả Thất Lai. 


One who has attained the Knowledge of Path and Fruition is aware 
of the distinct change of his temperament and mental attitude and feels that 
his life has changed. His faith or trustful confidence in the three sacred 
gems becomes very strong and firm. Due to this strengthened faith he also 

199 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


gains in rapture and serenity. There arises in him a spontaneous upsurge 
of happiness. Because of these ecstatic experiences he cannot notice the 
objects in a distinct manner although he endeavors to do so right afier the 
attainment of Magga-Phala. However, these experiences wane gradually 
afier some hours or days, and he will then he able again to note the 
formations distinctly. In some cases, the meditators, having attained 
Magga-Phala, feel relieved of a great burden, free and easy, and do not 
wish to go on contemplating. Their objects, the attainment of Magga- 
Phala, has been achieved and their hearts content is understandable. 

Bậc đã thành dat Tri Thức Đạo Lộ và Quà Vi (Dao-Quá Tuệ), vi åy 
ý thức được sự chuyển bién minh hiển vé tính tình và thái độ tỉnh thần của 
mình, và cảm thấy rằng đời sống của mình đã chuyển biến. Sự tín tâm và 
lòng tín thành của vị ấy vào Tam Bảo trở nên hết sức kiên cường và kiên 
định. Do sự tín tâm này đã được gia có, vị ấy cũng hoạch đắc sự cuồng hỷ 
và sự an tường. Khởi sinh lên trong vị ấy một sự trào dâng tự phát của 
niềm hạnh phúc. Vì những sự trải nghiệm cuồng hý này, vị ấy không thể 
nào quan chú những đối tượng trong một cách thức minh hiển, mặc dù vị 
áy nỗ lực để làm như vậy ngay sau sự thành dat Dao-Qua. Tuy nhiên, 
những sự trải nghiệm này giảm thiểu dần dần sau một vài giờ đồng hồ hoặc 
vài ngày, và thế rồi vị ấy sẽ lại có khả năng để chú niệm những sự hình 
thành một cách minh hiển. Trong một vài trường hợp, những thiền giả, sau 
khi đã thành đạt được Dao-Qua, cam thay đã giảm khinh được một gánh 
nặng cự đại, vô câu vô thúc, và không còn mong muốn để tiếp tục việc 
nghiêm túc khảo lự. Đối tượng của họ, sự thành đạt Dao-Qua, dà được 
thành tựu và sự mãn túc ý của ho đã khả di lý giải. 


FRUITION KNOWLEDGE (PHALA NANA) 
TRI THỨC QUÀ VI (QUÁ TRÍ) 


If one who has attained Magga-Phala wishes to attain the 
Knowledge of Fruition (Phala Nana) and Nibbana once again, he must 
direct his mind toward that goal and again attend to noting mindfully the 
bodily and mental processes. In the course of insight meditation, it is but 
natural that *Analytical Knowledge of Body and Mind" appears first to a 
worldling (Puthujjana) and "Knowledge of Arising and Passing Away" 

200 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO Nip BÀN 


appears first to a Noble person (Ariya). Therefore, a meditator at this 
stage, conscious of the bodily and mental processes, will forthwith achieve 
the "Knowledge of Arising and Passing Away", followed soon by the other 
progressive stages of insight, up to the "Knowledge of Equanimity About 
Formations". When this Knowledge matures, the cessation of formations, 
Nibbana, is reached with the resultant "Knowledge of Fruition". This 
Knowledge last just a moment to one who has not previously made a 
resolve on its duration; but is may sometimes last a little longer. But in the 
case of those who has made a prior resolve on its duration, the 
"Knowledge of Fruition" lasts longer, say the whole day or night, or as 
long as the time resolved, as stated in the Commentaries. Likewise, in 
these days, in the case of those immersed in concentration and insight, 
fruition last an hour, two hours, three hours, and so on.  Fruition 
Knowledge comes to an end only when the meditator wishes to terminate it. 
Nevertheless, during a period of Fruition Knowledge, lasting an hour or 
two, reflective moments sometimes arise, but they disappear after four or 
five noting, and Fruition Knowledge recurs. In some cases, Fruition 
Knowledge lasts for several hours, without any interruption. While 
Fruition Knowledge lasts, consciousness is absolutely set upon the 
cessation of formations known by the designation of Nibbana. Nibbana is 
a Dhamma entirely liberated from the bodily and mental process and all 
mundane notions. Therefore, during the experiencing of Fruition 
Knowledge, there arises no awareness of one’s bodily and mental 
processes and of this world, nor of any other mundane sphere. One is 
absolutely free from the entire mundane sphere. One is absolutely free 
from all mundane Knowledge and inclinations. There are around him all 
objects to see, hear, smell or touch, but he is not aware of them at all. His 
posture is firm. If bliss of Fruition Knowledge comes while he is sitting, 
his posture remains firm, as firm as before, without bending or sagging. 
However, when the process of Fruition Knowledge come to an end there 
arises at once in him the awareness of thoughts relating to the cessation of 
the formations or the object of sight, hearing, etc. Then the normal 
contemplation returns or buoyant feeling or reflection. At the beginning 
the formations appear to him to be coarse anh his noting is not vigorous 


201 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


enough. But in the case of those who are strong in insight, their 
contemplation runs as smoothly as ever. 

Nếu như một Bác đã thành dat Dao L6-Qua Vi, vị ấy mong cầu dé 
thành đạt Tri Thức Quà Vi (Quà Trí) và Níp Bàn một lần nữa, vi ấy cần 
phải tập trung tâm thức của mình đến mục tiêu ấy, và lai chú ý đến việc 
chú tâm một cách cân niệm vào các quá trình thuộc sắc thân và tỉnh thần. 
Trong tiến trình thién định tuệ giác, điều mà theo lẽ chính thường là “Tri 
Thức Phân Tích về Sắc Thân và Tâm Thức” xuất hiện đầu tiên đối với 
một thế nhân (Phàm Phu) và “Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt 
Vong” xuất hiện đầu tiên đối với một Bậc Thánh nhân (Thánh Nhân). Do 
đó, một thiền giả ở giai đoạn này, hữu ý thức về các quá trình thuộc sắc 
thân và tinh thần, sẽ lập tức thành tựu “Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và 
Sự Diệt Vong”, tiếp nối theo tức thì với những giai đoạn tiến triển của tuệ 
giác khác, lên tới “Tri Thức về Sự Trấn Tịnh Hữu Quan Những Sự Hình 
Thành”. Khi Trị Thức này thành thục, sự đình chỉ của những sự hình 
thành, Nip Bàn, đã đạt đáo với kết quả là “Tri Thức Quả VỊ”. Tri Thức này 
tồn tại chỉ một khoảnh khắc đối với Bậc vốn di tiền đã không thực hiện một 
sự quyết tâm về việc duy trì thời gian lâu dài của nó; thế nhưng đôi khi nó 
có thê trì cửu lâu hơn một ít. Trái lại, trong trường hợp đối với Bậc đã thực 
hiện một sự quyết tâm trước đó về việc duy trì thời gian lâu dài của nó thì 
Tri Thức Quả Vị tồn tại lâu đài hơn, chắng hạn cả ngày hoặc đêm, hoặc 
chừng nào mà thời gian đã kiên quyết, như đã có trình bày rõ trong các Bộ 
Chú Giải. Tương tự như vậy, trong những ngày này, trong trường hợp của 
các vị đã trầm định trong sự định thức và tuệ giác, Quả Vi trì cửu một giờ, 
hai giờ, ba giờ đồng hò, và v.v. Tri Thức Quả Vị chi đi đến một sự kết 
thúc khi thiền giả sở nguyện kết thúc nó. Dù sao đi nữa, trong một khoảng 
thời gian của Tri Thức Quả Vị đang trì cửu một giờ hoặc hai giờ đồng hồ, 
những khoảnh khắc trầm tư đôi khi khởi sinh lên, thé nhưng chúng bién 
mất sau bốn hoặc năm sự chú niệm, và Tri Thức Quả Vị tái hiện. Trong 
một vài trường hợp, Tri Thức Quả Vị trì cửu trong vài giờ đồng hồ, mà 
không có bất luận sự gián đoạn nào. Trong khi Tri Thức Quả Vị trì cửu, 
tâm y thức hoàn toàn tập kích sự đình chỉ của những sự hình thành, được 
biết đến với danh xưng Níp Bàn. Níp Bàn là một Pháp đã hoạch đắc giải 
thoát một cách hoàn toàn khỏi quá trình thuộc sắc thân và tinh thần, và tất 
cả mọi ý niệm thế tục. Do đó, trong lúc đang trải nghiệm Tri Thức Quả Vi, 

202 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


không có khởi sinh lên sự ý thức về các quá trình thuộc sắc thân và tinh 
thần của vị ấy, và về thế gian này, mà cũng không về bất luận Cõi Giới thế 
tục nào khác. Vị ấy hoàn toàn thoát khỏi toàn bộ Cói Giới thé tục. Vị ây 
hoàn toàn thoát khỏi mọi Tri Thức và sự nguyện vọng thế tục. Xung quanh 
vị ấy có tát cả những đối tượng dé khán kiến, thính văn, khứu khí, hoặc tiếp 
xúc; thế nhưng vị ấy không có chút nào ý thức về chúng cả. Tư thế của vị 
áy kiên dinh. Nếu nhu sự cực lac của Tri Thức Quả Vi đến trong khi vi ay 
dang an toa, tu thé toa hành của vị ấy van kiên định, kiên định như trước, 
mà không có việc khom lưng hoặc thụng lưng. Tuy nhiên, khi quá trình 
của Tri Thức Quả Vị hoàn thành, ngay tức khắc khởi sinh lên ở trong vị ay 
sự ý thức về những sự nghĩ suy tương quan đến sự đình chỉ của những sự 
hình thành hoặc các đối tượng của thị giác, thính giác, v.v. Thế rồi, sự 
nghiêm túc khảo lự bình thường phản hồi, hoặc cảm thọ lạc quan, hoặc sự 
thâm tư tưởng pháp. Ó giai đoạn bát đầu, những sự hình thành xuất hiện 
đến vị ấy là thô thiển, và các sự chú niệm của vị ấy không đủ kích liệt. Thế 
nhưng, trong trường hợp của các Bậc kiên cường tuệ giác, sự nghiêm túc 
khảo lự của các vị ấy vận chuyền vẫn luôn thuận lợi như xưa. 


A note of warning may be given here. The meditator should make a 
prior resolve on the speedy entrance into Fruition Knowledge and the 
duration of it. He should not turn his attention to a resolve once he has 
started to note the bodily and mental processes. Before the maturity of 
insight is achieved, while he may experience "goose flesh", yawning, 
trembling and sobbing, and lose the momentum of contemplation. While 
the acts of noting are gaining strength, he may look forward to the goal 
and thereby loosen the grip on his contemplation. But he should not think 
of anything else than his contemplation and if he does so unwittingly, he 
must note the extraneous thought. Some attain the Fruition Knowledge 
only after several losses of the momentum in their acts of noting. If one's 
concentration is weak, then the entry into Fruition Knowledge is slow, and 
when it comes, it does not last long. This is a description of the process of 
Fruition Knowledge. 

Một sự lưu ý cảnh báo có thé được dua ra ở đây. Thiền giả nên thực 
hiện một sự quyết tâm trước về việc tán tốc tiễn nhập vào Tri Thức Quả Vi, 
và sự trì tục thời gian của nó. Vị ấy không nên chuyển sự chú ý của mình 

203 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


sang một sự quyết tâm một khi vị ấy đã bắt đầu chú niệm các quá trình 
thuộc sắc thân và tinh thần. Trước sự thành thục của tuệ giác được thành 
tựu, trong khi vị ấy đang thực hành hết sức kiện toàn trong việc chú niệm 
những sự hình thành, vi áy có thé trải nghiệm “nói da gà”, sự ngáp, sự run 
rây và sự khóc rung rüc, và mát di động lực của su nghiêm túc khảo lu. 
Trong khi quá trình đang chú niệm hoạch đắc kiên cường, vị ấy có thể 
mong đợi mục tiêu và do đó đã buông lỏng sự nghiêm túc khảo lự của 
mình. Thế nhưng vị ấy không nên nghĩ suy về bất luận điều chỉ khác ngoài 
sự nghiêm túc khảo lu của minh, và nếu như vị ay làm như thé một cách vô 
y, vị ấy cần phải chú niệm sự nghĩ suy không liên quan. Một số vị thành 
đạt Tri Thức Quả Vi chỉ sau vài lần mát đi động lực trong các quá trinh 
đang chú niệm của họ. Nếu như sự định thức của một vị đã yếu kém, thế 
rồi sự tiễn nhập vào Tri Thức Qua Vi phải chậm đi, và khi nó đạt đến, nó 
không cũng tòn tại lâu dài. Đây là sự miêu tả vé quá trình của Tri Thức 
Quả VỊ. 


REVIEWING 
SỰ THÂM TRA 


Some of the meditators pass through the stages of the Knowledge of 
Fearfulness, Misery, Disgust, Desire of Deliverance and consequently have 
no clear view of them. So, one wishing to review them should review each 
of them for a fixed time. For example, for half an hour or one hour, one 
should pay heed only to the arising and passing away of the objects, with a 
resolve on the Knowledge of Arising and Passing Away. During that 
period, the Knowledge of Arising and Passing Away remains intact, and 
there will be no further progress of insight. However, when that period 
expires, Knowledge of Dissolution arises by itself. If it does not arise by 
itself, then heed must be given to dissolution with a resolve that knowledge 
of dissolution stays on for a certain length of time. During that period 
what has been resolved will occur. On the expiration of the time fixed, the 
next higher Knowledge will arise by itself. If it does not, he should aspire 
to the Knowledge of Fearfulness associated with fearful objects. Then 
Knowledge of Fearfulness will come together with fearful objects. Then he 


204 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


should turn his attention to miserable objects and Knowledge of Misery 
will arise very soon. 

Một số thiền giả trải qua các giai đoạn của “Tri Thức về Sự Sợ Hãi” 
(Bồ Uy (Kinh Cu) Phat Thú Trí), “Tri Thức về Sự Thống Khổ” (Thống 
Khổ (Quá Hoan) Trí), “Tri Thức vé Sự Chán Ghét” (Yém Ó Trí), “Tri 
Thức Dục Tam Cầu Cho Sự Giải Thoát” (Dục Thoát Trí), và do đó không 
có kiến giải minh hiển về chúng. Vì vậy, khi người ta có nguyện vọng dé 
thám tra chúng thi nên thám tra từng mỗi Tri Thức của chúng trong một 
thời gian có định. Ví dụ, trong nửa giờ đồng hồ hoặc một giờ, người ta chỉ 
nên chú ý đến sự khởi sinh lên và sự diệt vong của các đối tượng, với một 
sự quyết tâm về Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt Vong. Trong 
khoảng thời gian đó, Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt Vong vẫn 
còn nguyên vẹn, và sẽ không có sự tién hóa tuệ giác nào thêm nữa. Tuy 
nhiên, khi khoảng thời gian đó kết thúc, “Tri Thức về Sự Phá Diệt” (Hoại 
Diệt Tùy Quán Trí) tự nó khởi sinh lên. Nếu như tự nó không khởi sinh 
lên, thế rồi cần phải chú ý mật thiết đến sự phá diệt với một sự quyết tâm 
rằng “Tri Thức về Sự Phá Diệt” lưu tồn trong một khoảng thời gian nhất 
định. Trong khoảng thời gian đó những gì đã có quyết tâm sẽ xảy ra. Khi 
chấm dứt thời gian đã ấn định, Tri Thức tiếp sau cao hơn sẽ tự nó khởi sinh 
lên. Nếu như tự nó không khởi sinh lên, vị ấy nên cố gắng để đạt đến “Tri 
Thức và Sự So Hài” (Bồ Uy (Kinh Cu) Phát Thú Trí) đã kết hợp với các 
đối tượng sợ hãi. Thế rồi, “Tri Thức về Sự Sợ Hai” (Bố Uy (Kinh Cu) 
Phát Thú Trí) sẽ diễn ra đồng thời với các đối tượng sợ hãi. Sau đó, vị ấy 
nên chuyển sự chú ý của mình đến những đối tượng thống khó và “Tri 
Thức về Sự Thống Khổ” (Thống Khô (Quá Hoan) Trí) sẽ khởi sinh lên 
ngay. 


When the mind is directed to disgusting objects, it will give rise to 
Knowledge of Disgust. Getting disgusted with every noting, Knowledge of 
Disgust will set in. The next stage must then be thought of: "Knowledge of 
Desire for Deliverance". Seized with an ardent desire to be delivered from 
the formations, he should aspire to the relevant knowledge, and soon that 
Knowledge will come, after some effort. When one inclines towards the 
next higher stage, one will experience pain, wish to change postures and 
become disturbed by a feeling of dissatisfaction, but will gain Knowledge 


205 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIỀN LAI DAO NÍP BÀN 


of Re-Observation. Then, the meditator must turn his mind to the 
Knowledge of Equanimity. The momentum of contemplation will go on 
until there arises smoothly the Knowledge of Re-Observation. In this way, 
one will find that during the stipulated time, while one is noting, the 
particular Knowledge one aspires to arises and on its expiration the next 
higher Knowledge arises as if it were a barometric rise. If a review of the 
above-mentioned Knowledge is not yet satisfactory, it should be repeated 
until one is satisfied. To a very ardent meditator, the progress is so very 
swift that he may reach the stage of Knowledge of Equanimity about 
formations in a few moments, as also the stage of Fruition Knowledge. 
One who is well matured in the practice can attain to Fruition Knowledge 
while walking or having a meal. 

Khi tâm thức đã tập trung các đối tượng chán ghét, nó sẽ phát sinh 
“Tri Thức về Sự Sợ Hai” (Bó Uy (Kinh Cu) Phát Thú Trí). Đang ở trong 
tình trạng đã chán ghét với mỗi sự chú niệm, Tri Thức về Sự Sợ Hãi phát 
tác. Thế rồi giai đoạn tiếp sau cần phải được nghĩ suy đến “Tri Thức Dục 
Tám Cầu Cho Sự Giải Thoát? (Duc Thoát Tri). Đã nắm bắt một sở 
nguyện câu nhiệt thiết để được giải thoát khỏi những sự hình thành, vị ấy 
nên có gắng dé đạt đến Tri Thức hữu quan, và Tri Thức ấy sẽ sớm đáo đạt, 
sau sự nỗ lực đáng kể. Khi người ta có khuynh hướng đến giai đoạn kế 
tiếp cao hơn, người ta sẽ trải nghiệm thống khổ, mong muốn để thay đổi 
những tư thé và trở nên bị bối rôi bởi một cảm thọ bát mãn y, thé nhưng sẽ 
hoạch đắc “Tri Thức về Sự Tái Quan Sát hoặc Sự Thâm Tư Tưởng Pháp” 
(Giản Trạch (Quyết Ly) Tùy Quán Trí) Thế rồi, thiền giá cần phải 
chuyển tâm thức của mình đến “Tri Thức về Sự Trấn Tịnh Hữu Quan 
Những Sự Hình Thành" (Hành Xà Trí). Động lực của sự nghiêm túc khảo 
lự sẽ tiếp tục cho đến khi khởi sinh lên một cách thuận lợi “Tri Thức về Sự 
Tái Quan Sát hoặc Sự Thâm Tư Tưởng Pháp” (Giản Trạch (Quyết Ly) 
Tùy Quán Trí). Trong phương thức này, người ta sẽ nghiệm thấy rằng 
trong khoảng thời gian đã quy định, trong khi người ta đang chú niệm, Tri 
Thức đặc biệt mà người ta hết sức mong mỏi khởi sinh lên và sau sự kết 
thúc của nó, Tri Thức kế tiếp cao hơn khởi sinh lên y như thể đó đã là một 
sự gia tăng khí áp. Nếu như một sự thám tra về những Tri Thức đã đề cập 
ở trên vẫn chưa được mãn ý, nó nên được lặp đi lặp lại cho đến khi nguoi 
ta đã mãn ý. Đối với một thiền giả hết sức nhiệt thiết, như thế sự tién hóa 

206 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NIP BAN 


hết sức nhanh chóng đến mức vị ấy có thể đạt đáo “Tri Thức về Sự Trấn 
Tịnh Hữu Quan Những Sự Hình Thành” (Hành Xả Trí) trong một vài 
khoảnh khắc, cũng như giai đoạn của Tri Thức Quả Vị. Bậc đã hoàn toàn 
thành thục trong thực hành, vị ấy có thê thành đạt Tri Thức Quả Vi trong 
khi đang bộ hành hoặc đang thọ thực. 


HOW TO ATTAIN THE HIGHER PATHS (MAGGAS) 
CÁCH THỨC THÀNH ĐẠT NHỮNG ĐẠO LỘ CAO HƠN 
(NHỮNG DÓ ĐẠO) 


When the meditator gets full satisfaction from the exercises to attain 
speedily the Fruition Knowledge of the First Path, as also to abide therein 
for a long time, he should strive to attain to higher Path. He must then 
make an ardent wish in this manner, having determined a definite period 
for striving: “During this period I do not wish to experience the Fruition 
Knowledge. May there be no recurrence that Knowledge! May I attain to 
the higher Path, the Path I have not yet attained! May I reach that goal!" 
With this ardent wish, he should, as usual, note the bodily and mental 
processes. The advantage of the determination of a definite period is that 
he can easily attain again the Fruition Knowledge of the Path already 
acquired, if he so wishes. If no such time limited is made, and one goes on 
striving to attain to the higher Path, then it will no longer be possible for 
him to attain again the Fruition Knowledge of the lower Path. In that 
event, if one finds that he cannot as yet attain to the higher Path nor go 
back to the Fruition Knowledge of the lower Path, he will be disturbed by a 
feeling of dissatisfaction and disappointment. The advantage of 
abandoning the wish for re-attaining the already attained Fruition 
Knowledge is the Non-Attainment of the Knowledge during the particular 
period, and if there is maturity of insight, one can attain to the higher Path. 
If the wish is not fully abandoned, then the previous Fruition Knowledge 
may set in again. Therefore, full abandonment of the wish is called for 
during the definite period. When one begins the contemplation with a view 
to attaining the higher path, the progress of insight will begin with 
Knowledge of Arising and Passing Away. Then the progress of insight is 
not similar to that one makes while striving for the recurrence of Fruition 

207 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Knowledge, but the same as the progress one makes in practicing 
contemplation for the lower Path. Brilliant light or shapes may appear as 
in the case of the earlier stage of Knowledge of Arising and Passing Away. 
One may experience pain. Distinct arising and passing away of the bodily 
and mental processes occurs. Although it does not take long to regain the 
"Knowledge of Equanimity About Formations" while one is contemplating 
for the recurrence of Fruition Knowledge, now if insight does not mature 
one will have to remain long at the stages of lower Knowledges. However, 
no difficulty will confront the meditator as in the case of his contemplation 
for the lower Path. It is possible that he may attain to one Knowledge after 
another up to "Knowledge of Equanimity About Formations" in a day's 
time. The mental process of Knowledge is much more lucid, distinct and 
broad. Much keener are his experiences of Fearfulness, Misery, Disgust, 
Desire for Deliverance from the ills of mundane spheres. Formerly, 
although it was possible to attain Fruition Knowledge four or five times in 
an hour, now, if insight is not yet mature for the higher path, "Knowledge 
of Equanimity About Formations" goes on. Possibly it may last from a day 
to months or years. On the maturity of insight, distinct notings of the 
formations having appeared, the realization of the cessation of the 
formations comes with the attainment of Higher Path and Fruition. Then 
will come to him the "Knowledge of Reviewing". He will later return to 
the stage of "Knowledge of Arising and Passing Away" with a very clear 
mental process. This is the description of Sakakagami Magga, the Path of 
the Once-Returner. 

Khi thiền giả đạt được sự mãn y hoàn toàn từ những việc huấn tập 
dé thành đạt một cách nhanh chóng Tri Thức Quả Vị của Đạo Lộ thứ nhất, 
cũng như để trì cửu tại đó trong một thời gian lâu dài, vị ay nên có gang dé 
thành đạt một Dao Lộ cao hơn. Thé rồi vị ấy cần phải thực hiện một sự 
mong cầu nhiệt thiết trong cách thức này, cần phải hạ quyết tâm một 
khoảng thời gian cố định cho sự phân đấu: “Trong khoảng thời gian này, 
Tôi không có mong cầu để trải nghiệm Tri Thức Quả Vị. Mong rằng 
không có sự tái hiện Tri Thức đó! Mong rằng Tôi thành đạt Đạo Lộ cao 
hơn, Đạo Lộ mà Tôi vẫn chưa thành đại! Mong rằng Tôi đạt đáo mục tiêu 
ay!” Với sự mong cầu nhiệt thiết này, vị ay nên, như thường lệ, chú niệm 
các quá trình thuộc sắc thân và tinh thần. Sự lợi ích của việc quyết tâm 

208 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


trong một khoảng thời gian có định là dé cho vị ấy có thé một cách dé dàng 
thành đạt lại Tri Thức Quả Vị của Đạo Lộ đã dĩ đắc, nếu như vị ấy mong 
cầu như thế. Nếu như không có thời hạn như thế được thực hiện, và vị ay 
tiép tuc viée phan dau dé thành đạt Dao Lộ cao hon, thé rồi sẽ không còn 
khả thi để cho vị ấy thành đạt lại lần nữa Tri Thức Quả Vị của Đạo Lộ thấp 
hơn. Trong sự kiện ay, nếu như VỊ áy nghiệm thấy rằng cho đến lúc đó vị 
ấy không thé nào thành dat Đạo Lộ cao hon mà cũng không phản hồi vé 
Tri Thức Quả Vị của Đạo Lộ thấp hơn, vị ay sẽ bị bối rối bởi một cảm thọ 
bất mãn ý và nỗi thất vọng. Sự lợi ích của việc phóng khí điều sở nguyện 
cầu dë được tái thành đạt Tri Thức Quả Vị đã thành đạt là sự bất hoạch đắc 
Tri Thức trong khoảng thời gian đặc biệt, và néu nhu có sự thành thục của 
tuệ giác, người ta có thể thành đạt Đạo Lộ cao hơn. Nếu như điều mong 
cầu đã không hoàn toàn phóng khí, thế rồi Tri Thức Quả Vị di tiền có thé 
phát tác trở lại. Do đó, sự phóng khí hoàn toàn điều mong cầu là cần phải 
có trong khoảng thời gian có định. Khi người ta bắt đầu sự nghiêm túc 
khảo lự với ý định để thành đạt Đạo Lộ cao hơn, sự tiến hóa tuệ giác sẽ bắt 
đầu với Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt Vong. Thế rồi, sự tiến 
hóa tuệ giác không tương tự với cái mà người ta đã thực hiện trong khi 
đang phần dau dé cho sự tái hiện Tri Thức Qua Vi, trái lại đồng dang sự 
tiến hóa mà người ta đã thực hiện khi đang thực hành sự nghiêm túc khảo 
lự đối với Đạo Lộ thấp hơn. Ánh sáng minh lượng hoặc những hình trạng 
có thể xuất hiện như trong trường hợp ban đầu của “Tri Thức về Sự Khởi 
Sinh Lên và Sự Diệt Vong”. Người ta có thê trải nghiệm sự thông khô. Sự 
khởi sinh lên và sự diệt vong của các quá trình thuộc sắc thân và tinh thần 
phát sinh minh hiển. Mặc dù không mát nhiều thời gian để khôi phục “Tri 
Thức về Sự Trấn Tịnh Hữu Quan Những Sự Hình Thành” trong khi người 
ta đang nghiém túc khảo lu cho sự tái hiện Tri Thức Quà Vi, mà néu nhu 
tuệ giác không thành thục, người ta sé phải tam lưu lại ở các giai đoạn của 
những Tri Thức thấp hơn. Tuy nhiên, không có sự khó khăn nào sẽ đối 
diện với thiền giả như trong trường hợp nghiêm túc khảo lự của vị ấy đối 
với Đạo Lộ tháp hơn. Khả thi là vị ấy có thé thành dat lần lượt từng Tri 
Thức này đến Tri Thức khác, lên đến “Tri Thức về Sự Trấn Tịnh Hữu 
Quan Những Sự Hình Thành” trong thời gian trọn một ngày. Tri Thức về 
quá trình tinh thần thì minh bạch, minh hiển và khai minh hơn nhiều. Mẫn 
nhuệ hơn nhiều là những sự trải nghiệm của vị ay về sự sợ hãi, sự thống 
209 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — BAO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


khó, sự chán ghét và duc tầm cầu cho sự giải thoát khỏi những ách vận của 
các Cói Giới thế tục. Di tiền, cho dù đã là khả thi dé thành dat Tri Thức 
Quả Vị bốn hoặc năm lần trong một giờ đồng hồ, bây giờ, nếu như tuệ giác 
vẫn chưa thành thục đối với Đạo Lộ cao hơn, “Tri Thức về Sự Trấn Tịnh 
Hữu Quan Những Sự Hình Thành” kế tục tiến hành. Có lẽ nó có thể trì 
cửu từ một ngày đến nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nhờ vào sự thành thục 
của tuệ giác, các sự chú niệm về những sự hình thành đã tỏ ra minh hiến, 
việc chứng tri về sự đình chỉ các sự hình thành đi đến với việc thành đạt 
Đạo Lộ và Quả Vị cao hơn. Thế rồi kết quả là “Tri Thức Thám Tra” sẽ đi 
đến với vị ấy. Vị ấy về sau này sẽ phản hồi giai đoạn Tri Thức về Sự 
Phóng Lên và Sự Xộp Xuống với một quá trình tinh thần hết sức minh ' 
hiển. Đây là sự miêu tả về sự tiến hóa tuệ giác dắt dẫn đến sự thành đạt 
Nhat Lai Đạo, Đạo Lộ của Bậc Nhất Thứ Phan Hồi Gia. 


Again, if one ardently wishes to attain to the Third Path, Anügamt 
Magga, one must again decide on a definite period during which one 
abandons fully the desire for returning to the Fruition Knowledge of the 
previous Path. Then one resolves thus: "May only the progress of insight 
relating to the Higher Path come. May I attain the higher Path and 
Fruition." And he must begin contemplating on body and mind as usual. 
He begins with "Knowledge of Arising and Passing Away", but soon he 
will attain the higher Knowledge one afier the other up to "Knowledge of 
Equanimity About Formations". If insight is not yet mature, then that 
Knowledge will linger on. When it matures, then it will reach the cessation 
of formations and with it the Knowledge of the Third Path and Fruition. 
This is the description of the attainment of the Third Path and Fruition, of 
the Anagami or Non-Returner. 

Lại nữa, néu nhu người ta mong cầu dé thành dat Đạo Lộ thứ ba, 
Bát Lai Đạo, một lần nữa vị ấy cần phải tuyển định một khoảng thời gian 
có định mà vị ấy phóng khí hoàn toàn điều sở nguyện cầu đối với việc phản 
hồi Tri Thức Quả Vị của Đạo Lộ dĩ tiền. Thế rồi, VỊ Ấy quyết định như 
vay: “Mong rằng chỉ có sự tiễn hóa tuệ giác tương quan đến Đạo Lộ cao 
hơn lai đáo. Mong rằng Tôi thành đạt Đạo Lộ và Quả Vi cao hơn”. Và vị 
ay cần phải bắt đầu việc nghiêm túc khảo lu về sắc thân và tâm thức nhu 
thường lệ. Vi ấy bắt đầu với “Tri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt 

210 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Vong”, thé nhưng chăng bao lâu vị ấy sẽ thành đạt lần lượt từng Tri Thức 
này đến Tri Thức khác, lên đến “Tri Thức về Sự Trấn Tịnh Hữu Quan 
Những Sự Hình Thành”. Nếu như tuệ giác vẫn chưa thành thục, thế rồi Tri 
Thức ấy sẽ lưu tồn. Khi nó thành thục, thế rồi nó sẽ đạt đến việc đình chỉ 
các sự hình thành và cùng với nó là Tri Thức Đạo Lộ và Quà VỊ thứ ba. 
Đây là sự miều tả về sự thành đạt của Đạo Lộ và Quả Vi thứ ba, của Bậc 
Bát Lai hoặc Bậc Vĩnh Bất Phản Hồi Giả. 


One who aspires to the fourth and final Path and Fruition, that of 
Sainthood (Arahatta Magga and Phala), must fix a period and give up all 
desire to re-attain to the Fruition Knowledge of the Third Path. Then he 
must begin to contemplate the bodily and mental processes as usual. This 
is the only way, as stated in the Satipatthana Sutta. Beginning with 
"Knowledge of Arising and Passing Away", soon "Knowledge of 
Equanimity About Formations" will be attained. If insight is not yet 
mature, it will tarry. When it does mature, then the meditator will attain to 
the cessation of formations with the realization of the final Arahatta 
Magga. 

Một người cố gắng dé đạt đến Dao Lộ va Qua Vi thứ tu va tối hậu, 
rằng của Bậc Thánh Đồ, vị ấy cần phải có định một khoảng thời gian và từ 
bỏ tất cả mọi sở nguyện cầu để tái thành đạt Tri Thức Quả Vi của Đạo Lộ 
thứ ba. Thế rồi vị ấy cần phải bắt đầu nghiêm túc khảo lự các quá trình 
thuộc sắc thân và tinh thần như thường lệ. Đây là phương thức duy nhất, 
như đã có trình bày rõ trong Kinh Niệm Xứ. Giai đoạn đầu với “Tri Thức 
về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt Vong”, chàng bao lâu “Tri Thức về Sự 
Trấn Tịnh Hữu Quan Những Sự Hình Thành” sẽ được thành đạt. Nếu như 
tuệ giác vẫn chưa thành thục, nó sẽ lưu tồn. Khi nó thành thục, thế rồi 
thiền giả sẽ thành đạt việc đình chỉ các sự hình thành, và tối hậu với sự 
chứng tri Vô Sinh Đạo. 


In the foregoing paragraphs, the words to the effect that the 
progress of insight will end up in the realization of the Knowledge of the 
Paths and Fruitions (Magga-Phala-Nana) refer only to those who have 
gained maturity in the fulfillment of Paramitas (Perfections). Those who 
have not yet developed Paramitas fully will come to a standstill at the 


211 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


“Knowledge of Equanimity About Formations". An important point to be 
noted is that, although the person who has attained the First Path is likely 
to attain the Second Path soon with comparative ease, he will find it 
difficult to reach the Third Path for a long time. The reason is that both of 
the attainers of the First Path and the Second Path are well practiced in 
the observance of virtue (Sila) or, in other words, they are the paragons of 
virtue. In the case of the attainer of the Third Path, he must have also fully 
developed concentration (Samadhi). Therefore, he is not able to attain the 
third path easily in that he has to strive hard to develop concentration. Be 
that as it may, without utmost effort to develop one's powers, nobody can 
possible know whether he is able to attain this Path or that Path. In some 
cases, the attainment of a Path comes only afier a long time, and because 
one has to strive that long it must not be assumed that one has not yet fully 
developed Paramitas. Again, the present effort can lead to the fulfillment 
of Püramitüs, getting nearer to maturity. So, one should not waste one's 
time by weighing in his mind the matter of one's having the Paramitas or 
not. | 

Trong các đoạn văn trên đây, những từ ngữ với ý nghĩa là sự tiến 
hóa tuệ giác sẽ kết thúc trong việc chứng tri về Tri Thức Những Đạo Lộ và 
Các Quả Vị (Đạo-Quả Trí) chi đề cập đến những vị mà đã hoạch đắc sự 
thành thục trong việc hoàn thành viên mãn các Pháp Ba La Mật (Các 
Pháp Toàn Thiện). Những vị mà vẫn chưa có phát triển một cách hoàn 
toàn các Pháp Ba La Mật sẽ đi đến một sự đình trệ tại Tri Thức về Sự Trấn 
Tịnh Hữu Quan Những Sự Hình Thành. Một điểm quan trọng cần được 
chú ý là, mặc dù Bậc đã thành đạt Đạo Lộ thứ nhất, vị ấy có khả năng để 
sớm thành đạt Đạo Lộ thứ hai một cách tương đối dé dàng, vi ay sé nghiém 
thấy qua là khó khăn dé đạt đến Dao Lộ thứ ba trong một thời gian dài. Ly 
do là ở cả hai những Bậc đạt đáo Đạo Lộ thứ nhất và Đạo Lộ thứ hai đã 
thực hành kiện toàn trong việc tuân thủ phẩm hạnh cao thượng (Giới) hoặc, 
nói cách khác, họ là những Bậc mỹ đức. Trong trường hợp của Bậc đạt 
đáo Đạo Lộ thứ ba, vị ấy cũng cần phải được phát triển một cách viên mãn 
sự định thức (Định). Do đó, vị ấy không có khả năng để thành đạt Đạo Lộ 
thứ ba một cách dë dàng mà vị ấy phải tranh thủ tận toàn lực để phát triển 
sự định thức. Dù có thế chăng đi nữa, không có sự nỗ lực tối đa để phát 
triển năng lực của mình, có lẽ không ai có thể tri đắc liệu mình có khả năng 

212 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


dé tri đắc Dao Lộ này hoác Dao Ló kia hay khóng. Trong mót vài truóng 
hop, su thành đạt của một Dao Lộ chỉ đạt đáo sau một thời gian lâu dài, và 
vì vị ấy phải cố gắng lâu dài đến thế thì không được cho rằng Bậc ấy vẫn 
chưa có phát trién một cách hoàn toàn các Pháp Ba La Mật. Lại nữa, sự nỗ 
lực hiện tại có thể đắt dẫn đến việc hoàn thành viên mãn các Pháp Ba La 
‘Mat (Các Pháp Toàn Thiện), dang càng tiến gần hon sự thành thục. Vì thế, 
người ta không nên lãng phí thời gian của mình qua việc cân nhắc ở trong 
tâm thức về vấn đề mình đã có các Pháp Ba La Mật (Các Pháp Toàn 
Thiện) hoặc không. 


The meditator should bear in mind the following undeniable point 
and put forth utmost effort to achieve his aspiration. 

Thiền già nên khắc cốt ghi tâm vé điềm vô khả phủ nhận sau đây và 
nên dốc hết sức nỗ lực tối đa để thành đạt sở nguyện cầu của mình. 


Even the development of Paramitds is not possible without effort. 
Granted that one has fully developed Paramitas, he cannot possibly attain 
any Path without effort. Such a person can attain a Path easily and 
speedily if he puts forth effort. If he has developed Paramitds to an 
appreciable extent, his effort will lead to its maturity and consequently he 
can attain the Path he aspires to. At the least, he has sown potent seeds for 
the harvest of a Path in the next existence. 

Ngay cả việc phát triển các Pháp Ba La Mật là bất khả thi nếu 
không có sự nỗ lực. Phải công nhận rằng Bậc đã phát trién một cách viên 
mãn các Pháp Ba La Mật, có lẽ vị ấy không thể nào thành đạt bất luận Đạo 
Lộ nào mà không có sự nỗ lực. Như thế một người có thé thành đạt một 
Đạo Lộ một cách dé dàng và một cách nhanh chóng nếu nhu vị dy dốc hết 
sức nỗ lực. Nếu như vị ấy đã phát triển các Pháp Ba La Mật đến một mức 
độ minh hién, sự nỗ lực của vị ấy sẽ dat dẫn đến sự thành thục của nó và do 
đó vị ấy có thé thành đạt Đạo Lộ mà vị ấy sở nguyện cầu. Chí thiểu, vị ấy 
đã gieo được những hạt giống tấn tốc kiến hiệu cho việc thu hoạch một 
Đạo Lộ ở trong kiếp sống tiếp sau. 


ADVICE 
LỜI KHUYÉN NHỦ 
213 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


In these times those who are most ardent and keen to work for their 
own deliverance from the ills of the world and the attainment of Magga- 
Phala-Nibbüna which is the highest goal of Vipassana! (insight) 
meditation, they will be well advised to practice by aforesaid way the 
contemplations of body, feeling, consciousness and mental objects, called 
otherwise Satipatthana meditation. It is, in fact, a "must" for them. 

Trong những thời gian này những Bậc đã nhiệt thiết và kiên định tối 
đa dé gia công cho việc giải thoát khỏi những ách vận của thé gian và cho 
việc thành dat Dao-Qua-Nip Ban đó là mục tiêu cao nhất của Thiền Định 
Minh Sát Tuệ! (tuệ giác), họ sẽ được khuyên nhủ đáng tiếp thâu dé thực 
hành theo phương thức đã nói ở trên, những sự nghiêm túc khảo lự về sắc 
thân, cảm thọ, tâm thức và các đối tượng tinh thần, được gọi cách khác là 
Thiền Định Niệm Xứ. Trong thực tế, đó là một điều “tất tu” đối với họ. 


A SPECIAL NOTE 
MỘT SỰ ĐẶC BIỆT LƯU Y 


The technique of insight meditation outlined in this treaties is quite 
sufficient for persons of fair intelligence. Such persons, having read it, 
should practice these contemplations with firm faith, keen desire and great 
diligence, in a methodical manner, and they can be sure of progress. It 
must, however, be pointed out that the details of the experiences and the 
progressive stages of insight gone through by meditators cannot possibly 
be described in full in this short treatise. There still remains much that is 
worthy of description. On the other hand, what has been described here is 
not experienced totally by every meditator. There are bound to be 
differences according to ones’ capabilities and Paramités. Again, one's 
faith, desire and diligence do not remain constant always. Furthermore, a 
meditator, having no instructor and being entirely dependent on book 
knowledge, will be as cautious and hesitant as a traveler who has never 
been on a particular journey. Therefore, it is obviously not very easy for 
such a person to attain the Paths, Fruitions and Nibbana (Magga-Phala- 
Nibbana) if he goes on striving without a teacher to guide and encourage 
him. This being so, one who is really keen to mediate until he attains his 

214 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


goal, Magga-Phala-Nibbana, must find out a teacher who is fully qualified 
by his own attainments to guide him all along the way from, the lowest 
stage on insight to the highest knowledges of Path, Fruition and 
Reviewing. This advice is quite in accord with what is stated in the Nidana 
Vagga, Samyutta Nikaya: "At Savattht [the Exalted One said]: "By him 
who knows not, who sees not decay and death as it really it, brethren 
(Avüso), a teacher should be sought for knowledge about decay and death 
as its really is; by him also who knows not, who sees not as it really is the 
uprising and the ceasing, and the way going to the ceasing of decay and 
death. 

And this is true concerning who knows not, who sees not as they 
really are birth and becoming, grasping, craving, feeling contact, sense, 
name and shape, consciousness, activities." (*) 

[C): The Teacher, # 82, Abridged Contents Suttas, Page 93, 
Nidüna Vagga, Sampayutta Nikaya, Pali Text Society.] 

Kỹ thuật thiền dinh tuệ giác đã được phác thảo đại cương trong bản 
luận văn này là khá đầy đủ cho những vị có trí lực khá tốt. Những vị như 
thế, khi đã đọc nó, nên thực hành những sự nghiêm túc khảo lự này với tín 
tâm kiên định, sở nguyện cầu cường liệt, và sự cần mẫn cực hảo, trong một 
cách thức hữu điều lý, và họ có thé xác thực là tiến hóa. Tuy nhiên, cần 
phải chỉ xuất rằng các tế tiết của những sự trải nghiệm và các giai đoạn tiến 
triển của tuệ giác mà các thiển giả đã trải qua có lẽ không thể nào được 
miêu thuật một cách dày đủ trong bản luận văn ngắn gon này. Vẫn còn rất 
nhiều điều có giá trị cho sự miêu thuật. Mặt khác, những gì đã được miêu 
tả ở đây đã không được mọi thiền giả trải nghiệm một cách hoàn toàn. 
Nhất định sẽ có những sự khác biệt tùng thuận theo năng lực và các Pháp 
Ba La Mật của thiền giả. Lại nữa, sự tín tâm, sở nguyện cầu và sự cần 
màn của thiền giả không thường luôn trung thực. Hơn nữa, một thiền giả, 
khi không có vị chỉ đạo giả và hoàn toàn do kiến thức sách vở quyết định, 
sẽ phải thận trọng và do dự như một lữ hành giả đã chưa từng tham gia một 
cuộc lữ hành cụ thé nào. Do đó, một cách minh hiển là không dé dàng cho 
một người như thế để thành đạt những Đạo Lộ, các Quả Vị và Níp Bàn 
(Dao-Quà-Níp Bàn) nếu nhu vi ấy tiếp tục sự có gắng mà không có một vi 
giáo thọ để chỉ đạo và có lệ mình. Chính là như thế, một người thực sự 
nhiệt tâm để hành thiền cho đến khi vị ấy thành đạt được mục tiêu của 

215 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


mình, vị ấy cần phải tìm kiếm một vị giáo thọ là Bậc đã hội đủ tư cách qua 
sự thành đạt của chính tự bản thân để chỉ đạo vị ấy suốt trọn cả đạo lộ từ, 
giai đoạn thấp nhất của tuệ giác đến những Tri Thức cao nhất của Đạo Lộ, 
Quả Vị và Sự Thâm Tra. Lời khuyên nhủ này hoàn toàn phù hợp với 
những gì đã có trình bày rõ ở trong Phẩm Nguyên Nhân, trong Tương 
Ưng Bộ Kinh, về bài kinh “Một Vị Giáo Thọ”: “Tại kinh thành Xá Vệ 
(thuộc Xứ Kosala), Đức Thế Tôn đã thuyết: “Bởi do một ai mà bát tri bất 
kiến sự suy bién và sự tử vong nhu chính thực chất của nó, này các huynh 
đệ đồng môn (Chư Hiển Giá), một vi giáo thọ nên được tầm cầu ngõ hầu 
có được tri thức về sự suy biến và sự tử vong như chính thực chất của nó; 
và cũng bởi do một ai mà bất tri bất kién sự khởi sinh và sự đình chỉ như 
chính thực chất của nó; và phương thức đi đến việc đình chỉ về sự suy biến 
và sự tử vong. 

Và điều này đích thực hữu quan đến một ai mà bát tri bất kiến như 
chính thực chất của chúng vé sự sản sinh (Sinh) và sự sinh hữu (Hüu), sự 
chấp trước (Thú), lòng ái duc (Ai), cảm tho (Tho), sự tiếp xúc (Xúc), các 
giác quan (Luc Xú), danh xưng và hình trạng (Danh-Sdc), tâm ý thức 
(Thức), các hoạt động (Hành). (*) 

ƒŒ): Vi Giáo Thọ, bài kinh # 82, Các Bài Kinh Có Những Nội 
Dung Đã Tỉnh Lược, Trang 93, Phẩm Nguyên Nhân, Tương Ưng Bộ 
Kinh, Hiệp Hội Văn Ban Kinh Dién Pali.] 


Should anybody be obsessed with pride — “I am an extra ordinary 
man. Why should I learn from anyone?” — he will be well advised to do 
away with such pride, as Potthila Mahathera did. 

Bát luận ai không nên bi ám ảnh với lòng tự tôn — “Tôi là một nam 
nhân phi thường. Vì sao Tôi phải học hỏi từ bất luận ai ?”- vị ấy sẽ được 
khuyên nhủ dé hủy bó lòng tự tôn nhu thé, như Đại Trưởng Lão Potthila 
đã làm. 


In the course of contemplation, bearing in mind the following advice 
of the Buddha, one should go all out to win the goal. 

Trong tiến trình của sự nghiêm túc khảo lu, hãy khắc cốt ghi tâm 
lời khuyến nhủ sau đây của Đức Phật, người ta nên dốc hết sức dé hoạch 
đắc mục tiêu. 

216 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


THE NOVICE 
KIÊN TẬP TU SĨ 


Now at that time a certain novice after he had returned from his 
almsround and had dined, entered his cell and sat at leisure, in silence and 
resigned, nor did he render service to the brethren at the time of robe- 
making. Then a number of the brethren went and informed the Exalted 
One of his conduct. And the Exalted One bade a certain brother: "Come 
thou, brother, bid that brother by my word hither saying, The Master bids 
thee, friend”. 

"Even so, Lord" was the response, and that brother came, saluted 
the Exalted One, and sat down at one side. To him so seated the Exalted 
One said: “It is true what they sat that thou, brother, after almsround and 
meal dost sit at leisure, in silence and resigned, nor renderest service to 
the brethren at the time of robe-making ? " 

"I do my own work, Lord". 

Then the Exalted One, reading by his mind that brother's mind, 
bade the brethren: "Be ye not vexed, brethren, with this brother. He is a 
brother who can attain at will (Nikamalabhti), who can attain without 
trouble, without toil the Four Jhànas, happy states, under present 
conditions, of highest consciousness (Abhicetasikanam). And that for the 
sake of which the clansmen rightly leave home for the homeless — that 
uttermost goal of divine living he has come to know thoroughly for himself 
and to realize, has attained it and therein abides. 

The Exalted One spake this. The Welfarer so saying, the Master 
spake this yet further: 


` “No slacker nor the man of puny strength. 
May win Nibbana, freedom from all ill. 
^. And this young brother, yea, this peerless man. 
Bears the last burden, devil's (Mara s) conqueror”. (*) 


[(*): The Novice, # 4, Kindred Saying About Brethren, Page 187 - 
188, Nidana Vagga, Sampayutta Nikaya, Pali Text Society.] 


217 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


Lúc bấy giờ, một kiến tập tu sĩ nọ sau khi vị ay đã quay trở về từ sự 
trì bình khát thực và đã độ ngo của minh, đã đi vào tiểu am của vị ấy và đã 
ngồi một cách nhàn rỗi, trong sự im lặng và đã không biết làm điều chi, mà 
vị ấy cũng không có giúp đỡ các huynh đệ vào lúc đang may y áo. Thế rồi 
một số huynh đệ đã đến và đã thông tri Đức Thế Tôn về hành vi của vị ấy. 
Và Đức Thế Tôn đã ra lệnh một vị hiền giả nọ: “Người hãy đến, này hiền 
giả, hãy ra lệnh vị hiền giả ấy qua sự truyền khâu của Ta ở đây nói rằng 
“Bậc Đạo Sư ra lệnh người, này bằng hữu”. 

“Đạ thưa vâng, bạch Thế Tôn” sau sự đáp lại, và vị huynh đệ ay da 
đi đến, đã danh lễ Đức Thế Tôn, va đã ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn 
đã nói với vị ấy khi đã ngồi như thế: 

“Có đích thực chăng những gi họ đã nói rằng người, này hiền giả, 
sau việc trì bình khất thực và độ thực người đã ngồi một cách nhàn rồi, 
trong sự im lặng và đã không biết làm điều chi, mà cũng không có giúp đỡ 
các huynh đệ vào lúc đang may y áo?” 

“Con làm việc riêng của con, bạch Thế Tôn”. 

Thé rồi Đức Thế Tôn, với tâm thức của Ngài đã đọc được tâm thức 
của vị hiền giả ấy, đã ra lệnh các vị huynh đệ: “Không được cáu giận, này 
Chư Hiền Giả, với vị huynh đệ này. Vị ấy là một huynh đệ mà có thé 
thành đạt một cách tùy ý (Tùy Ý Hạnh Vận), vị ấy có thể thành đạt những 
trạng thái hạnh phúc về Tứ Thiền Định mà không có sự khó khăn, không 
có sự cần cù vất vả, trong những điều kiện hiện tại của tâm ý thức cao nhất 
(Tâm Sở Chí Thượng). Và đặc biệt là vì lợi ích mà những thành viên của 
một thị tộc lẽ đương nhiên từ bỏ gia đình để sống không gia đình — mục 
tiêu tối thượng của đời sống Phạm Hạnh mà tự bản thân vị ấy đã đi đến xác 
tri một cách triệt để và đã chứng tri, đã thành đạt nó và trì cửu tại đó. 

Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ đã nói như thế, 
Bậc Tôn Sư lại còn thuyết thêm như thế này: 

“Không có người chênh mang mà cũng không có người với sức lực 
yếu đuối, 

Có thé hoạch đắc Níp Bàn, độc lập tự chủ khỏi mọi ách vận. 

Và vị huynh đệ trẻ này, vâng, vị nam nhân vô song này 

Nhẫn thụ gánh nặng cuối cùng, bậc hoạch tháng giả của Ác Ma (của 
Ma Vương)”. (*) 


218 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


“Người sóng buông thả này, 
Người ít nghi lực này, 
Không thê đạt Níp Bàn, giải thoát mọi khổ đau. 
Vị Ty Khun trẻ này, là một người tôi thượng 
Thọ trì thân tối hậu, đã chiến thắng Ác Ma”. 


[Œ): Kiến Tập Tu Si, bài kinh # 4, Bài Kinh Tuong Tu Nói Về 


Huynh Dé, Trang 187 -188, Phẩm Nguyên Nhân, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Hiệp Hội Van Bản Kinh Điển Pali.] 


219 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


THE WAY TO PRACTISE VIPASSANÀ MEDITATION 
ĐẠO HÀNH THIÊN ĐỊNH MINH SÁT TUỆ 


The Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
Dai Trưởng Lão Giáo Tho Su Panditabhivamsa 


PREFACE 
TU NGON 


The following is based on “In This Very Life" by Sayadaw U 
Pandita’s Meditation Instruction (pages 13-19). I have put this material 
into question-and-answer form so that readers may easily understand it. 
Tharmanay Kyaw 

Phần tiếp theo sau được dựa theo Sự Giáo Dao Thiền Định “Chính 
Thị Kim Sinh” của Đại Trưởng Lão Pandita (trang 13-19). Tôi đã đưa tài 
liệu này vào dạng câu hỏi và câu trả lời nhằm để cho các độc giả có thé tuệ 
tri nó một cách để dàng. 

Tharmanay Kyaw 


I. Which place is best for meditation ? 
Dia điểm nào là tối hào dé thiền định ? 


The Buddha suggested that either a forest place under a tree or any 
other very quiet place is best for meditation. 

Đức Phát đã kiến nghi rằng hoặc là một địa khu sâm lâm dưới một 
gốc cây hoặc bất luận địa điểm nào khác hết sức bình tịnh là tối hảo để 
thiền định. | 


2. How should the meditator sit ? 
Thién già nén an toa nhu thé nào ? 


He said the meditator should sit quietly and peacefully with legs 
crossed. 
Ngài đã nói thiền giả nén an tọa một cách binh tinh và một cách an 
tịnh với đôi chân được bát chéo nhau (kiét già). 
220 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


3. How should those with back trouble sit ? 
Những người có vấn đề bối thống nên an tọa như thế nào ? 


If sitting with crossed legs proves to be too difficult, other sitting 
postures may be used. For those with back trouble a chair is quite 
acceptable. In any case, sit with your back erect, at a right angle to the 
ground, but not too stiff. 

Nếu nhu việc tọa hành với đôi chân được bát chéo nhau (kiét già) 
chứng tỏ là quá khó khăn, các tư thế tọa hành khác có thể được sử dụng. 
Đối với những người có vẫn đề bối thống, một chiếc ghế hoàn toàn khả 
tiếp thụ. Trong mọi trường hợp, hãy an tọa với lưng của bạn thắng đứng, ở 
một góc vuông với mặt đất, thế nhưng không quá cương ngạnh. 


4. Yogi, why should you sit straight ? 
Hành giả, vì sao ban phải an toa ngay tháng ? 


The reason for sitting straight is not difficult to see. An arched or 
crooked back will soon bring pain. Furthermore, the physical effort to 
remain upright without additional support energizes the meditation 
practice. 

Ly do dé việc an tọa ngay tháng thì không khó khăn dé suy tư. Một 
cái lung đã uốn vòng cung hoặc đã còng xuống sẽ sớm mang lai sự thống 
khó. Hơn nữa, sự nỗ lực thể chất để duy trì tháng düng mà khóng cần sự 
hỗ trợ bó túc nào sẽ cung cấp hoạt lực cho việc thực hành thiền định. 


5. Why is it important to choose a position ? 
Vi sao chọn một tư thé là điều trọng yếu ? 


It is true that to achieve peace of mind, we must make sure our body 
is at peace. So it is important to choose a position that will be comfortable 
for a long period of time. 

Dích thực là dé thành dat sự an tinh tâm thức, chúng ta cần phải xác 
bảo sắc thân của mình được bình tịnh. Vì thế, điều trọng yếu để chọn một 
tư thế dé sẽ được thư thích trong một khoảng thời gian lâu dài. 

221 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


6. After sitting down, what should you do ? 
Sau khi dá an tọa, ban nên làm điều chi ? 


Close your eyes. Now place your attention at the belly, at the 
abdomen. Breathe normally, not forcing your breathing, neither slowing it 
down nor hastening it, just a natural breath. 

Hãy nhắm đôi mắt bạn lại. Bấy giờ hãy đặt sự chú ý của bạn vào 
bụng, vào cơ bụng. Hãy hô hấp một cách bình thường, không áp lực việc 
hô hấp của mình, không làm cho nó chậm xuống mà cũng không thúc đây 
nó, chỉ là một việc hấp khí tự nhiên. 


7. What will you become aware of as you breathe in and breathe out? 
Bạn sẽ phát giác điều chi khi bạn hấp khí và hô khí ? 


You will become aware of certain sensations as you breathe in and 
the abdomen rises, as you breathe out and the abdomen falls. 

Ban sé phát giác những cám giác xác định khi bạn hấp khí và co 
bung phóng lén, khi ban hó khí và co bung xóp xuóng. 


8. How should you sharpen your aim ? 
Ban nên làm sâu sắc thêm mục tiêu của mình nhu thê nào ? 


Sharpen your aim by making sure that the mind is attentive to the 
entirety of each process. Be aware from the very beginning of all 
sensations involved in the rising. Maintain a steady attention through the 
middle and the end of the rising. Then be aware of the sensations of the 
falling movement of the abdomen from the beginning, through the middle, 
and to the very end of the falling. 

Hãy làm sâu sắc thêm mục tiêu của ban bằng cách xác bảo rằng tâm 
thức chú ý đến toàn bộ trong từng mỗi quá trình. Hãy ý thức ngay từ giai 
đoạn đầu của mọi cảm giác đã hữu quan chặt chẽ đến việc phông lên. Hãy 
duy trì một sự chú ý kiên định cho đến giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc 
của việc phòng lên. Thế rồi hãy chú ý những cảm giác của sự chuyển động 


222 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIÊN LAI DÁO NÍP BÀN 


xóp xuóng cüa co bung tir giai doan đầu, cho đến giai đoạn giữa và đến 
ngay giai đoạn kết thúc của việc xộp xuống. 


Although we describe the rising and falling as having a beginning, a 
middle, and an end, this is only in order to show that your awareness 
should be continuous and thorough. We do not intend you to break these 
processes into three segments. You should try to be aware of each of these 
movements from beginning to end as one complete process, as a whole. 
Do not peer at the sensations with an over focused mind, specifically 
looking to discover how the abdominal movement begins or ends. 

Mặc dù chúng tôi miêu thuật sự phóng lên và sự xộp xuống khi đã 
đề cập đến một giai đoạn đầu, một giai đoạn giữa và một giai đoạn kết 
thúc; điều này chỉ nhằm để chỉ giáo rằng sự ý thức của bạn nên được liên 
tục và thấu triệt. Chúng tôi không có tác ý bạn để chiết đoạn những quá 
trình này thành ba phân đoạn. Ban nên cố gang dé ý thức từng mỗi sự 
chuyên động này từ giai đoạn bắt đầu đến kết thúc là một quá trình trọn 
vẹn, nói chung. Không nhìn chăm chú vào những cảm giác với một tâm 
thức quá tập trung, hãy chú ý một cách đặc biệt để phát hiện cách thức 
chuyển động bắt đầu hoặc kết thúc của cơ bụng. 


9. Why is it important in this meditation to have both effort and precise 
aim ? 

Vi sao điều trong yếu ở trong thiền định này là phải có cà sự nỗ lực và 
mục tiêu chuẩn xác ? 


Tt is very important to have both effort and precise aim so that the 
mind meets the sensation directly and powerƒully. 

Điều hết sức trọng yếu là phải có cá sự nỗ lực và mục tiêu chuẩn xác 
nhăm dé tâm thức tương thức cám giác một cách trực tiếp và một cách hữu 
cường lực. 


10. What is one way to aid precision and accuracy? 
Một phương thức dé bang trợ su chuẩn xác và sự tinh xác là chi ? 


223 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


One helpful aid to precision and accuracy is to make a soft mental 
note of the object of awareness, naming the sensation by saying the word 
gently and silently in the mind, like “rising, rising, falling, falling”. 

Một sự bang trợ hữu dụng cho sự chuẩn xác và sự tinh xác là thực 
hiện một sự chú niệm nhu hòa ở nội tâm vào sự ý thức đối tượng, định 
danh cảm giác bằng cách gọi từ ngữ một cách nhu hòa và một cách vô 
thanh, như là “phông lên, phóng lên, xộp xuống, xộp xuống”. 


11. When the mind wanders off and you start to think of something, what 
should you do ? 

Bạn phải làm điều chi khi tâm thức bát duc nhi phi (không cánh mà 
bay) và bạn bắt đầu nghĩ suy về điều gì đó ? 


At this time, watch the mind! Be aware that you are thinking. 
Tại thời điểm này, hãy chú muc tâm thức! Hãy ý thức ràng bạn 
đang nghĩ suy. 


12. How can you clarify your awareness of thinking? 
Làm thé nào ban có thé tinh hóa sự ý thức của minh vé sự nghi suy ? 


Note the thought silently with the verbal label “thinking, thinking”, 
and come back to the rising and falling. 

Hãy chú niệm sự nghĩ suy một cách vô thanh với việc danh ché định 
“nghĩ suy, nghĩ suy”, và phản hồi sự phóng lên và xộp xuống. 


13. Is it possible to remain perfectly focused on the rising and falling of 
the abdomen all the time? 

Có khả thi dé vẫn luôn luôn tập trung một cách hoàn toàn vào su phóng 
lên và sự xộp xuống ở cơ bụng không ? 


Despite making an effort to do so, no one can remain perfectly 
focused on the rising and falling of the abdomen forever. Other objects 
inevitably arise and become predominant. Thus, the sphere of meditation 
encompasses all of our experiences: sights, sounds, smells, tastes, 
sensations in the body, and mental objects such as visions in the 

224 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


imagination or emotions. When any of these objects arise you should focus 
direct awareness on them, and use a gentle verbal label "spoken" in the 
mind. | 

Mặc dù đã có gắng để làm nhu thế, không ai có thé vẫn cứ tập trung 
một cách hoàn toàn vào sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng vĩnh viễn. 
Các đối tượng khác bát khả ty miễn khởi sinh lên và trở nên tối hiển trước. 
Do đó, lĩnh vực thiền định bao hàm tất cả những sự trải nghiệm của chúng 
ta: những cảnh sắc, các âm thanh, những mùi hơi, các khẩu vị, những cảm 
giác trong sắc thân, và các đối tượng tinh thần chẳng han như những huyén 
tượng trong tưởng tượng lực hoặc những cảm xúc. Khi bất luận đối tượng 
nào trong số này khởi sinh lên bạn nên tập trung sự ý thức trực tiếp vào 
chúng, và sử dụng một danh chế định nhu hòa “khẩu đầu” ở trong tâm 
thức. 


14. During the sitting meditation, what is the basic principle to follow? If 
another object impinges on the awareness and draws it away from the 
rising and falling, what should you do ? 

Trong khi thiền tọa, nguyên tác co bản dé tuân chiếu là chi ? Ban phải 
làm điều chi nếu nhu một đối tượng khác ảnh hưởng sự ý thức và lôi kéo 
nó di khỏi sự phóng lên và sự xộp xuống ? 


During a sitting meditation, if another object impinges strongly on 
the awareness so as to draw it away from the rising and falling of the 
abdomen, this object must be clearly noted. For example, if a loud sound 
arises during your meditation, consciously direct your attention towards 
that sound as soon as it arises. Be aware of the sound as a direct 
experience, and also identify it succinctly with the sofi, internal verbal 
label "hearing, hearing". When the sound fades and is no longer 
predominant, come back to the rising and falling. This is the basic 
principle to follow in sitting meditation. 

Trong khi thiền tọa, nếu nhu một đối tượng khác ảnh hưởng một 
cách mạnh mẽ đến sự ý thức nhằm dé lôi kéo nó đi khỏi sự phóng lên và sự 
xộp xuống của cơ bụng, đối tượng này cần phải được chú niệm một cách 
minh hiển. Ví dụ, nếu như một thanh hưởng huyên náo khởi sinh lên trong 
lúc thiền định của bạn, một cách hữu ý thức hướng sự chú ý của bạn trực 

225 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


tiếp đến âm thanh ấy ngay khi nó khởi sinh lên. Hãy ý thức âm thanh như 
một sự trải nghiệm trực tiếp, và cũng nhận biết nó một cách giản yếu với 
danh chế định nhu hòa ở nội tâm “thính văn, thính văn”. Khi âm thanh 
biến mất dàn dần và không còn tối hiển trước, hãy phản hồi sự phông lên 
và sự xộp xuống. Đây là nguyên tắc cơ bản để tuân chiếu trong khi thiền 
tọa. 


15. What is the best way to make the verbal label ? 
Phương thức tối hảo dé thực hiện danh ché định là chi ? 


There is no need for complex language. One simple word is best. 
For the eye, ear, and tongue doors we simply say “seeing, seeing, hearing, 
hearing, tasting, tasting ". 

Không nhất thiết ding ngón ngữ khó hiểu. Một từ ngữ don giản là 
tối hảo. Đối với nhãn môn, nhĩ món, và thiệt món chúng ta chỉ nói một 
cách đơn giản là “khán kiến, khán kiến, thính văn, thính văn, khẩu vị, khẩu 
vi”. 

16. What are some ways to note sensations in the body ? 
Một số phương thức dé chú niệm những cảm giác trong sắc thân là 
những chi ? 


For sensations in the body we may choose a slightly more 
descriptive term like warm, pressure, hardness, or motion. 

Đối với những cám giác trong sắc thân chúng ta có thé chon một 
thuật ngữ có một chát miêu tà hon như là ám áp, áp lực, sự cương ngạnh, 
hoặc sự chuyển động. 


17. How may we note mental objects ? 
Chúng ta có thé chú niệm các đối tượng tinh thần như thé nào ? 


Mental objects appear to present a bewildering diversity, but 
actually they fall into just a few clear categories such as thinking, 


imagining, remembering, planning, and visualizing. 


226 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Các đối tượng tinh thần có vẻ biểu thị một tính đa dạng khốn hoặc, 
thế nhưng thực tế chúng chỉ được liệt vào một vài phạm trù rõ ràng chăng 
hạn như là sự nghĩ suy, sự tưởng tượng, sự ghi nhớ, sự sách hoạch, và sự 
dự cảm. 


18. What is the purpose of labelling ? 
Muc dích cüa viéc danh ché dinh là chi ? 


In using the labelling technique, your goal is not to gain verbal 
skills. Labelling helps us to perceive clearly the actual qualities of our 
experience, without getting immersed in the content. It develops mental 
power and focus. 

Trong việc sử dung kỹ thuật việc danh ché định, muc tiêu của bạn là 
không để đạt được các kỹ năng bàng ngôn từ. Việc danh chế định bang trợ 
chúng ta để nhận thức một cách minh hiển chất lượng thực té của sự trải 
nghiệm của chúng ta, mà không bị đắm chìm vào nội dung. Nó phát triển 
trí lực và sự tập trung. 


19. What kind of awareness do we seek in meditation, and why ? 
Chúng ta tam cau thé loại y thức nào trong thiền định, và vi sao ? 


We seek a deep, clear, precise awareness of the mind and body. 
This direct awareness shows us the truth about our lives, the actual nature 
of mental and physical processes. 

Chüng ta tàm càu mót su y thüc thàm khác, minh hiển, chuẩn xác về 
tâm thức và sắc thân. Sự ý thức trực tiếp này cho chúng ta thấy được chân 
lý cuộc sống của chúng ta, thực chất của các quá trinh tinh thần và thé chát. 


20. After one hour of sitting, does our meditation come to an end ? 
Việc thiền định của chúng ta có hoàn thành sau một giờ toa hành ? 


Mediation need not come to an end after an hour of sitting. It can 
be carried out continuously through the day. 
Thiền định không nhất thiết phải hoàn thành sau một giờ tọa hành. 
Nó có thể được thực hành một cách liên tục suốt cả ngày. 
227 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


21. How should the yogi get up from sitting meditation ? 
Hành giả nên đứng lén nhu thé nào từ thiền tọa ? 


When you get up from siHing, you must note carefully — beginning 
with the intention to open the eyes “intending, intending, opening, 
opening". Experience the mental event of intending, and feel the 
sensations of opening the eyes. Continue to note carefully and precisely, 
with full observing power, through the whole transition of posture until the 
moment you have stood up, and when you begin to walk. 

Khi bạn đứng lên từ thiền tọa, bạn cần phải chú niệm một cách cán 
thận — giai đoạn đầu với tác ý để mở đôi mắt. “Tác ý, tác ý, mở mắt, mở 
mắt”. Hãy trải nghiệm sự việc của tác ý ở nội tâm xảy ra, và cảm thọ 
những cảm giác khi đang mở đôi mắt. Hãy tiếp tục chú niệm một cách cần 
thận và một cách chuẩn xác, với năng lực quan sát tường tận, suốt toàn bộ 
quá trình chuyển đổi tu thế cho đến khoảnh khắc bạn đã đứng lên, và khi 
bạn bắt đầu dé bộ hành. 


22. Beside siting and walking, what else should the yogi be aware of 
throughout the day? 

Ngoài việc toa hành và bó hành, hành giả nên ý thức điều chi khác 
trong suốt cả ngày ? 


Throughout the day you should also be aware of; and mentally note, 
all other activities, such as stretching, bending your arm, taking a spoon, 
putting on clothes, brushing your teeth, closing your eyelid, eating, and so 
forth. All of these activities should be noted with careful awareness as a 
sofi mental label. 

Trong suốt cả ngày bạn cũng nên ý thức và chú niệm ở nội tâm, tất 
cả các hoạt động khác, chang hạn như sự duỗi căng ra, sự co gập cánh tay 
của ban lại, việc cầm cái muỗng, việc vận mặc y áo, việc chải rửa các răng 
của bạn, việc nhắm mắt của bạn lại, việc ăn và v.v. Tất cả những hoạt 
động này nên được chú niệm với sự ý thức cần thận bằng một danh chế 
định nhu hòa ở nội tâm. 


228 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


23. Is there any time during the day when the yogi may relax his or her 
mindfulness ? 

Có thói gian nào trong ngày mà hành giả có thé thư giãn sự chú niệm 
của vị ấy hoặc cô ấy không ? 


Apart from the hours of sound sleep, you should try to maintain 
continuous mindfulness throughout your waking hours. 

Ngoài những giờ của giấc ngủ say (nhất da hàm thụy), ban nên có 
gắng duy trì liên tục sự chú niệm trong suốt những giờ tỉnh thức của bạn. 


24. It seems like a heavy task to maintain continuous mindfulness 
throughout the day. 

Nó có vé nhu là một nhiệm vu nặng né dé duy trì sự chú niệm liên tục 
trong suốt cả ngày. 


Actually this is not a heavy task; it is just sitting and walking and 
simply observing whatever occurs. 

Thuc tế điều này không phải là một nhiệm vu nặng nề; đúng lý là 
việc tọa hành và việc bộ hành, và đích xác là việc quan sát bất luận điều chi 
xảy ra. 


25. What is the usual schedule during a retreat ? 
Thời khóa biéu thông thường trong một khóa tu tĩnh tâm là chi ? 


During a retreat it is usual to alternate periods of sitting meditation 
with periods of formal walking meditation of about the same duration, one 
after another throughout the day. 

Trong mót khóa tu tinh tám thóng thuóng luán luu các thói han 
thiền toa với các thời han thiền hành chính quy xoay quanh cüng mót 
khoảng thời gian, kế tiếp nhau trong suốt cá ngày. 


26. How long should one walking period be ? 
Một thời hạn thiền hành nên được thực hiện bao lâu ? 


229 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI BAO NÍP BÀN 


One hour is a standard period, but forty-five minutes can also be 
used. 

Một giờ đồng hồ là một thời hạn tiêu chuẩn, thé nhung bón mươi 
lăm phút cũng có thể được áp dụng. 


27. How long a pathway should yogis choose for formal walking ? 
Các hành giá nén chon một tiểu lộ dài bao nhiêu cho việc thiền hành 
chính quy 2 


For formal walking, yogis should choose a lane of about twenty 
steps in length and walk slowly back and forth along it. 

Cho việc thiền hành chính quy, các hành giả nén chọn một tiêu lộ 
với chiều đài khoảng hai mươi bước đi và bộ hành một cách chậm rãi đi di 
lại lại dọc theo nó. | 


28. Is walking meditation helpful in daily life ? 
Thiền hành có hữu dụng trong đời sóng thường nhật không ? 


Yes. A short period say ten minutes of formal walking meditation 
before sitting serves to focus the mind. 

Vâng. Một thời hạn ngắn chàng hạn mười phút của việc thiền hành 
chính quy trước khi thiền tọa giúp ích cho việc tập trung tâm thức. 


Beyond this adyantage, the awareness developed in walking 
meditation is useful to all of us as we move our body from place to place in 
the course of a normal day. 

Ngoài sự lợi ích này, sự ý thức đã phát trién trong thiền hành lại hữu 
dụng cho tất cả chúng ta khi chúng ta di động sắc thân của mình từ vị trí 
này đến vị trí khác trong một bình nhật. 


29. What mental qualities does walking meditation develop ? 
Thiền hành phát triển những phẩm chát tinh thần nào ? 


Walking meditation develops balance and accuracy of awareness as 
well as durability of concentration. | 


230 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Thién hành phát trién su trán dinh và sự tinh xác của ý thức cũng 
như sự trì cửu của định thức. 


30. Can one observe profound aspects of the Dhamma while walking ? 
Người ta có thé quan sát những phương diện thâm thúy của Giáo Pháp 
trong khi thiền hành không ? 


One can observe very profound aspects of the Dhamma while 
walking, and even get enlightened! 

Người ta có thé quan sát những phuong điện thám thúy của Giáo 
Pháp trong khi thiền hành, và thậm chí còn được giác ngộ ! 


31. If a yogi does not do walking meditation before sitting, is there any 
disadvantage ? 

Nếu như một hành giả không thực hiện thiền hành trước khi thiền tọa, 
có điều bát lợi nào không ? 


A yogi who does not do walking meditation before sitting is like a 
car with a rundown battery. He or she will have a difficult time starting 
the engine or mindfulness when sitting. 

Một hành giả không thực hiện thiền hành trước khi thiền tọa tự hồ 
một chiếc xe với một bình điện hao tận. Vị ấy hoặc cô ấy sẽ có một thời 
gian gian nan trong việc khải động phát động cơ hoặc sự chú niệm khi 
thiền tọa. 


32. During walking meditation, to what process do we give our attention 
? 


Trong khi thiền hành, chúng ta mật thiết chú ý đến quá trình nào ? 


Walking meditation consists of paying attention to the walking 
process. | 
Thién hành cốt ở việc hết sức chú y đến quá trinh bộ hành. 


33. When walking rapidly, what should we note ? Where should we 
place our awareness ? 


231 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Chúng ta nên chú niệm điều chi khi bộ hành một cách nhanh chóng ? 
Chúng ta nên đặt sự ý thức của mình ở đâu ? 


If you are moving fairly rapidly, make a mental note of movement of 
the legs, "left step, right step, left step, right step" and use your awareness 
to follow the actual sensations throughout the leg area. 

Néu nhu ban dang di chuyén mót cách tuong dói nhanh chóng, hày 
thuc hiện một sự chú niệm ở nội tâm vé sự chuyên động của đôi chân, “trái 
bước, phải bước, trái bước, phải bước” và vận dụng sự ý thức của bạn để lý 
giải các cảm giác thực tế khắp cả vùng chân. 


34. When moving more slowly, what should we note ? 
Chúng ta nên chú niệm điều chi khi đang chuyển động một cách chậm 
rãi hơn ? 


If you are moving more slowly, note the lifting, moving and placing 
of each foot. 

Nếu như bạn đang chuyển động một cách chậm rãi hơn, hãy chú 
niệm việc nhấc lên, việc chuyển động và việc đặt từng mỗi bàn chân. 


35. Whether walking slowly or rapidly, where should you try to keep your 
mind ? 

Dù đang bộ hành một cách chậm rãi hoặc một cách nhanh chóng, ban 
nên có gáng giữ tâm thức của mình ở đâu ? 


In each you must try to keep your mind on just the sensations of 
walking. 

Trong từng mỗi bó hành, ban cần phải cố gắng giữ tâm thức của 
mình chỉ vào các cảm giác của việc bộ hành. 


36. When you stop at the end of the walking lane, what should you do ? 
Ban nén làm điều chi khi bạn dừng lai ở cuối tiểu lộ bộ hành ? 


Notice what processes occur when you stop at the end of the lane, 
when you stand still, when you turn and start to begin walking again. 
232 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIỀN LAI DAO NIP BÀN 


Hãy quan chú những quá trình nào xảy ra khi bạn dừng lại ở cuối 
tiêu lộ, khi bạn van còn đứng yên, khi ban quay lại và bắt đầu việc bộ hành 
lại. 


37. Should you watch your feet ? 
Ban có nên chú muc bàn chân của minh không ? 


Do not watch your feet unless this becomes necessary due to some 
obstacle on the ground; it is unhelpful to hold the image of a foot in your 
mind while you are trying to be aware of sensations. You want to focus on 
the sensations themselves, and these are not visual. 

Không nén chú mục bàn chán của mình trừ phi điều này trở nén cần 
thiết do một số chướng ngại vật trên mặt đất; thật vô dụng dé giữ lay hinh 
anh của một ban chân ở trong tâm thức minh khi ban đang có gắng để ý 
thức những cảm giác. Bạn cần phải tập trung vào chính những cảm giác 
của chúng, và những điều này không phải là hình ảnh. 


38. What can people discover when they focus on the sensations of 
walking ? 

Người ta có thé khám phá điều chi khi ho tập trung vào những cảm giác 
của việc bộ hành ? 


For many people it is a fascinating discovery when they are able to 
have a pure, bare perception of physical objects such as lightness, tingling, 
cold, and warmth. 

Đối với nhiều người, đó là một sự khám phá mê hoặc khi ho có khả 
năng để có một sự nhận thức thuần tịnh và trung thực về các đối tượng thể 
chất chang han nhu anh sang, su thich thống, sự lạnh ngắt, và sự âm áp. 


39. How is walking usually noted ? 
Việc bộ hành thường được chú niệm nhu thé nào ? 


Usually we divide walking into three distinct movements: lifting, 
moving and placing the foot. 


233 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Thông thường chúng ta chia việc bộ hành thành ba sự chuyên động 
minh hiển: việc nhac lên, việc chuyên động và việc đặt bàn chân. 


40. How can we make our awareness precise ? 
Làm thê nào chúng ta có thé thực hiện sự y thức của minh duoc chuân 
xác ? 


To support a precise awareness, we separate the movements clearly, 
making a soft mental label at the beginning of each movement and making 
sure that our awareness follows it clearly and powerfully until it ends. 

Dé hỗ trợ một sự y thức chuẩn xác, chúng ta phán ly các sự chuyển 
động một cách minh hiên, thực hiện một danh ché định nhu hòa ở nội tâm 
vào giai đoạn đầu của từng mỗi sự chuyển động và xác bảo rằng sự ý thức 
của chúng ta lý giải nó một cách minh hiển và một cách cường hữu lực cho 
đến khi nó kết thúc. 


One major but important point is to begin noting the placing 
movement at the instant that the foot begins to move downward. 

Một điểm chủ yếu nhung quan trong là bát đầu việc chú niệm sự 
chuyển động đặt xuống ngay tại thời điểm mà bàn chân bắt đầu đi động 
xuống đưới. 


41. Is our knowledge of conventional concepts important in meditation ? 
Tri Thüc cüa chüng ta vé các khái niém quy uóc phü hop táp tuc có 
quan trọng trong thiền định không 2 


Let us consider lifting. We know its conventional name, but in 
meditation it is important to penetrate behind that conventional concept 
and to understand the true nature of the whole process of lifting, beginning 
with the intention to lift and continuing through the actual process, which 
involves many sensations. 

Chúng ta hãy khảo lu việc nhac lên. Chúng ta tri đắc danh xung quy 
ước phù hợp tập tục của nó, thế nhưng trong thiền định điều trọng yếu là 
phải thám thấu ở dàng sau khái niệm quy ước phù hợp tập tục ay va tué tri 
chan thuc tinh cua toan b6 qua trinh nhac lên, giai đoạn đầu với tac ý dé 

234 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


nhác lên và tiép tục suốt quá trình hiện thuc, mà hữu quan chặt chẽ dén 
nhiêu cảm giác. 


42. What happens if our effort to be aware of lifting is too strong, or 
alternatively, too weak ? 

Điều chi xảy ra nếu như su nỗ lực của chúng ta dé y thức việc nhác lên 
lại quá mạnh mẽ, hoặc đổi lại, quá yếu kém ? 


If our efforts to be aware of lifting the foot is too strong it will 
overshoot the sensation. If our effort is too weak it will fall short of this 
target. 

Nếu nhu những su nó lực của chúng ta dé ý thức việc nhắc bàn chân 
lên lại quá mạnh mẽ, nó sẽ cường điệu cảm giác. Nếu như sự nỗ lực của 
chúng ta lại quá yếu kém, nó sẽ không đạt tới mục đích này. 


43. What happens when effort is balanced ? 
Điều chỉ xảy ra khi su nó lực đã được cán bang ? 


Precise and accurate mental aim helps balance our effort. When 
our effort is balanced and our aim is precise, mindfulness will firmly 
establish itself on the object of awareness. 

Mục tiêu tinh thần chuẩn xác và tinh xác bang trợ sự cân bằng nỗ 
lực của chúng ta. Khi sự nỗ lực của chúng ta đã được cân bằng và mục tiêu 
của chúng ta đã chuẩn xác, sự chú niệm tự nó sẽ thiết lập một cách kiên 
định vào đối tượng của sự ý thức. 


44. What mental factors must be present for concentration to develop ? 
Những yếu tó tinh thần nào cần phải được hiện diện dé sự định thức 
phát triển ? 


It is only in the presence of three factors: effort, accuracy and 
mindfulness, that concentration develops. 

Chỉ với sự hiện diện của ba yếu tố: sự nỗ lực, su tinh xác và sự chú 
niệm dé mà sự định thức phát trién. 


235 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI BÁO NÍP BÀN 


45. What is concentration 2 
Su dinh thúc là chi ? 


Concentration is collectedness of mind, one-pointedness. lts 
characteristic is to keep consciousness from becoming diffused or 
dispersed. 

Sự định thức là sự tran tinh tâm thức, sự nhất thông. Đặc tính của 
nó là giữ cho tâm ý thức không bị phân tán hoặc bị tiêu tan. 


46. What will we see as we get closer and closer to the lifting process ? 
Chúng ta sẽ khán kiến điều chi khi chúng ta càng lúc càng chú ý mật 
thiết hơn vào quá trình nhác lên ? 


As we get closer and closer to this lifting process, we will see that it 
is like a line of ants crawling across the road. From afar the line may 
appear to be static, but closer up, it begins to shimmer and vibrate. 

Khi chúng ta càng lúc càng chú ý mật thiết hon vào quá trình nhac 
lên này, chúng ta sẽ khán kiến rằng nó tự hồ một lằn kiến đang bò lúc nhúc 
ngang qua đường lộ. Từ xa lằn kiến đi có thể xem ra đứng yên, thế nhưng 
đứng gần hơn, nó bắt đầu nhấp nháy và lúc lắc. 


47. As we get even closer, what will we see ? 
Khi chúng ta đến gần hơn nữa, chúng ta sẽ khán kiến điều chi ? 


From even closer the line breaks up into individual ants, and we see 
that our notion of a line was just an illusion. We now accurately perceive 
the line of ants as one ant afier another ant, after another ant. 

Ngay khi đứng gần hơn nữa, lan kiến di phá vỡ ra thành từng con 
kiến riêng lẻ, và chúng ta khán kiến rằng khái niệm của chúng ta về một lằn 
kiến đi chỉ là một sự ảo tưởng. Chúng ta bây giờ nhận thức một cách tinh 
xác lăn kiến đi là lần lượt con kiến này sau con kiến nọ, theo sau con kiến 
khác. 


48. What is insight ? 
Tuệ giác là chị 2 
236 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBĂNA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


"Insight" is a mental factor. When we look accurately, for example, 
at the lifting process from beginning to end, the mental factor or quality of 
consciousness called "insight" comes nearer to the object of observation. 
The nearer insight comes, the clearer the true nature of the lifting process 
can be seen. 

“Tuệ giác" là một yếu tố tinh thần. Khi chúng ta khán pháp một 
cách tinh xác, ví du, vào quá trinh nhác lén tir giai doan dàu dén két thüc, 
yếu tố tinh thần hoặc phẩm chất của tâm ý thức được goi là “tuệ giác” di 
đến gần đối tượng của việc quan sát hơn. Tuệ giác đi đến gần hơn, chân 
thực tính của quá trình nhấc lên có thé được khán kiến minh hiển hơn. 


49. What is the progress of insight ? 
Su tién hóa tuë giác là chi ? 


Tt is an amazing fact about the human mind that when insight arises 
and deepens through Vipassana, or insight meditation practice, particular 
aspects of the truth about existence tend to be revealed in a definite order. 
This order is known as the progress of insight. 

Đó là một sự thật dáng kinh ngạc vé tám thức con người ràng khi 
tuệ giác khởi sinh lên và gia thâm thông qua Minh Sát Tuệ, hoặc sự thực 
hành thiền định tuệ giác, các phương diện cụ thể của chân lý về sự hiện 
sinh có khuynh hướng được triển hiện trong một trình tự bất năng canh cải. 
Trình tự này được biết đến là quá trình tuệ giác. 


50. What is the first insight that meditators commonly experience ? 
Tuệ giác đầu tiên mà thiền già thường trải nghiệm là chi ? 


The first insight which meditator commonly experience is to begin to 
comprehend, not intellectually or by reasoning, but quite intuitively, that a 
process such as lifting is composed of distinct mental and material 
phenomena occurring together, as a pair. The physical sensations, which 
are material, are linked with, but different from, the awareness, which is 
mental. 


237 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Tuệ giác đầu tiên mà thiền giá thường trải nghiệm là bắt đầu lý giải, 
không phải một cách trí lực hoặc bởi do luận cứ, mà hoàn toàn bằng trực 
giác, rằng một quá trình - chẳng hạn như việc nhấc lên đã được tổ thành 
bởi các hiện tượng riêng biệt về tinh thần và vật chất đồng cùng xảy ra, như 
là một đôi. Các cảm giác thé chất, chúng thuộc về vật chất, đã kết hợp với, 
nhưng khác biệt từ, sự ý thức, là thuộc lĩnh vực tinh thần. 


51. What is the second insight in the classical progress of insight ? 
Tuệ giác thứ hai trong sự tiến hóa truyền thống của tuệ giác là chi ? 


We begin to see a whole succession of mental events and physical 
sensations, and to appreciate the conditionality that relates mind and 
matter. We see with the greatest freshness and immediacy that mind 
causes matter as when our intention to lift the foot initiates the physical 
sensations of movement, and we see that matter causes mind as when a 
physical sensation of strong heat generates a wish to move our walking 
meditation into a shady spot. The insight into cause and effect can take a 
great variety of forms; but when it arises, our life is no more than a chain 
of mental and physical causes and effects. This is the second insight in the 
classical progress of insight. 

Chüng ta bắt đầu khán kiến toàn bộ sự liên tiếp bất đoạn của các sự 
kiện tỉnh thần và các cảm giác thể chất, và ý thức được tính phụ hữu điều 
kiện mà hữu quan đến tâm thức và vật chất. Chúng ta khán kiến sự tân cận 
và tức thời hảo dụng mà tâm thức tạo ra vật chất trong khi mà tác ý của 
chúng ta để nhấc bàn chân lên truyền thụ các cảm giác thể chất của sự 
chuyển động, và chúng ta khán kiến rằng vật chất tạo ra tâm thức trong khi 
mà một cảm giác thé chất với áp lực mạnh mẽ tạo ra một sự mong cầu để 
đời đổi việc thiền hành của chúng ta vào một chỗ râm mát. Tuệ giác về tác 
nhân và hệ quả có thê lý giải một lượng lớn tính đa dang hóa của các hình 
thức, thé nhưng khi nó khởi sinh lên, đời sóng của chúng ta đường như don 
giản hơn bao giờ hết đối với chúng ta. Đời sống của chúng ta không gi hơn 
là một chuỗi các tác nhân và những hệ quả tinh thần và thể chất. Đây là 
tuệ giác thứ hai trong sự tiễn hóa truyền thống của tuệ giác. 


52. What is the next level of insight ? 
238 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Trình độ tuệ giác tiếp sau là chỉ ? 


As we develop concentration we see even more deeply that these 
phenomena of the lifting process are impermanent, impersonal appearing 
and disappearing one by one at fantastic speed. This is the next level of 
insight, the next aspect of existence that the next level of insight, the next 
aspect of existence that concentrated awareness becomes capable of seeing 
directly. There is no one behind that is happening; the phenomena arise 
and pass away as an empty process, according to the Law of Cause and 
Effect. This illusion of movement and solidity is like a movie. To ordinary 
perception it seems full of characters and objects, all the semblances of a 
world. But if we slow the movie down we will see that it is actually 
composed of separate, static frames of film. 

Khi chúng ta phát triển sự dinh thức, chúng ta còn khán kiến một 
cách thâm khắc hơn nữa rằng những hiện tượng này của quá trình nhấc lên 
là không thường tồn, xuất hiện và bién mát phi bản ngã từng cái một với 
tốc độ phi thường. Đây là trình độ tiếp sau của tuệ giác, phương diện tiếp 
sau của sự hiện sinh mà sự ý thức đã tập trung trở nên có khả năng khán 
kiến một cách trực tiếp. Không có một thực thé thống nhất ở đẳng sau 
những gì đang xảy ra, các hiện tượng khởi sinh lên và diệt vong như một 
quá trình trống rỗng, tùng thuận theo Quy Luật Tác Nhân và Hé Quả. Sự 
ảo tưởng VỀ SỰ chuyên động và sự kiên cô này tự hồ một phim điện ảnh. 
Với sự nhận thức thông thường, nó có vẻ dày đủ các nhân vật và các vật 
phẩm, tất cả những diện mạo bên ngoài của một thế giới. Thế nhưng nếu 
như chúng ta giảm tốc phim điện ảnh lại, chúng ta sẽ khán kiến rằng nó xác 
thực được tô thành một cách riêng biệt, những họa điện tinh điện của phim 
điện ảnh. 


239 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


This talk was given by the Venerable Sayddaw in response to the 
following questions during a Dhamma discussion at Panditarama. 

Pháp Dàm này dà duoc Dai Truóng Láo Pandita ban phát dé trà lời 
nhüng cáu hói sau dáy trong buói thào luán vé Giáo Pháp tai Thién Vién 
Panditarama. 


The Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
Đại Trưởng Lão Giáo Tho Su Panditabhivamsa 


Q: When subtle thoughts enter repeatedly in one's everyday 
activities in a practice that has been consistently thought-free and 
concentrated, should one take some action or simply watch mindfully to 
learn the nature of the thoughts which arise? Should one try to note the 
many single subtle thoughts which arise in one's walking meditation and 
everyday activities, or simply notice them in the background ? 

Van: Khi những su nghĩ suy vi tế tién nhập một cách lặp di lặp lại 
trong các hoạt động hàng ngày của người fa trong khi sự thực hành là 
không được tư khảo và phải tập trung một cách nhất quán, người ta có nên 
tạo tác một số hành động hoặc chỉ đơn giản chú mục một cách cán niệm dé 
đắc tri thuc tính của những sự nghĩ suy khi chúng khói sinh lén ? Người ta 
có nên cố gắng chú niệm nhiều sự nghĩ suy vi tế đơn lẻ khi chúng khởi sinh 
lên trong lúc thiền hành và trong các hoạt động hàng ngày của mình, hoặc 
chỉ đơn giản quan chú chúng ở trong bối cảnh ? 


A: One may think purposely or one may have thoughts while noting 
on the objects. Whatever thoughts they are, the nature of the mind is very 
quick. Within one second one can be thinking about the past, one can be 
thinking about the future. There will be many thoughts like this within one 
second. But since the speed of the thinking is very fast, the speed of the 
Bhavana mind, in other words, your noting mind, cannot catch the 
thoughts. 

Đáp: Người ta có thé nghi suy một cách có ý hoặc người ta có thé 
có những sự nghĩ suy trong khi đang chú niệm vào các đối tượng. Dù cho 
họ có những sự nghĩ suy như thế nào, thực tính của tâm thức là rất nhanh 
chóng. Trong vòng một giây, người ta có thể đang nghĩ suy về quá khứ, 

240 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


nguoi ta có thé dang nghi suy vé tương lai. Sẽ có nhiều sự nghi suy tự hồ 
như thế này trong vòng một giây. Thế nhưng vì tốc độ của sự nghĩ suy rất 
nhanh chóng, tốc độ của tâm thức Tu Tập, nói cách khác, tâm thức đang 
chú niệm của bạn, không thé nào bắt kịp những sự nghĩ suy. 


Most of us may think that we are not thinking. However, only when 
our minds fall on our bodies to a high degree will we know that we are 
having wandering mind. There are many thoughts that arise in us which 
we do not realize. The thoughts that we realize are few. 

Phần nhiều chúng ta có thể nghĩ suy răng chúng ta không có nghĩ 
suy. Tuy nhiên, chỉ khi nào tâm thức của chúng ta tién nhập vào sắc thân 
của mình đến một mức độ cao, chúng ta sẽ tri đắc rằng chúng ta đang có 
những tâm thức phiêu bạt. Có nhiều sự nghĩ suy khởi sinh lên trong chúng 
ta mà chúng ta không chứng tri được. Những sự nghĩ suy mà chúng ta 
chứng tri được thì có một ít. 


Even when we have good concentration or our concentration IS 
strong, there could still be wandering mind. But as we develop insight, the 
noting mind can catch up with the thinking mind. At this stage, at the very 
moment when the thinking tends to arise, you will realize the phenomena. 
The mind which has now a lot of mindfulness can catch the thinking and if 
we are strong in noting, we will be able to catch the thinking properly. 

Ngay cả khi chúng ta có sự dinh thức tốt đẹp hoặc sự định thức của 
chúng ta kiên cường, có thể vẫn còn có những tâm thức đang phiêu bạt. 
Thế nhưng khi chúng ta phát triển tuệ giác, tâm thức đang chú niệm có thể 
bắt kịp với tâm thức đang nghĩ suy. Ở giai đoạn này, vào chính khoảnh 
khắc khi sự nghĩ suy có khuynh hướng dë khởi sinh lên, bạn sẽ chứng tri 
được các hiện tượng. Tâm thức mà bấy giờ có rất nhiều sự chú niệm có thé 
bắt kịp những sự nghĩ suy, và nếu như chúng ta kiên cường trong việc chú 
niệm, chúng ta sẽ có khả năng để bắt kịp sự nghĩ suy một cách thích đáng. 


When one has not developed concentration and insight, in other 
words when the mind is not strong yet, there can arise the coarse form of 
thinking. One may know that the mind has wandered off or one may not 
know that there has been wandering mind. Even when we are free from the 


241 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Nivarana or hindrances, when our minds become calm, when we develop 
concentration, even at that time there can be thinking or wandering mind. 
But at this stage, the thinking will not be associated with the sensual 
pleasures. And it is not the everyday thinking whereby we look for a 
particular sensual object and think about it. 

Khi người ta chua có được phát triển su định thức và tuệ giác, nói 
cách khác khi tâm thức chưa được kiên cường, có thé khởi sinh lên sự nghĩ 
suy ở loại hình thô thién. Người ta có thé tri đắc rang tâm thức đã bát duc 
nhi phi (không cánh mà bay) hoặc người ta có thê bất tri đắc răng đã có 
những tâm thức đang phiêu bạt. Ngay cả khi chúng ta thoát khỏi Pháp 
Triển Cái hoặc các Pháp chướng ngại tinh thần, khi tâm thức của chúng ta 
trở nên trấn tĩnh, khi chúng ta phát triển sự định thức, thậm chí tại thời 
điểm ấy có thể có tâm thức đang nghĩ suy hoặc đang phiêu bạt. Thế nhưng 
ở giai đoạn này, sự nghĩ suy ở loại hình vi tế. Sự nghĩ suy này sẽ không có 
kết hợp với những thú vui dục trần. Và điều đó không phái là sự nghĩ suy 
hàng ngày nhờ đó mà chúng ta tầm trảo một đối tượng dục trần cụ thể và 
nghĩ suy về nó. 


This subtle form of thinking happens without having to think 
purposely. And when the mind wanders off like this, the noting of the main 
object such as rising, falling, sitting, touching will still be there. One will 
be knowing about the main object although there is this subtle form of 
wandering mind. At this stage, the yogi may think that even when his mind 
is calm, there is still a lot of wandering mind. But, it is only now that the 
yogi realizes that he is having wandering mind. Before he did not know he 
was having wandering mind. 

Sự nghi suy ở loại hinh vi té này xảy ra mà không có việc nghĩ SUY 
một cách có ý. Và khi tâm thức bất duc nhi phi (không cánh mà bay) tự hồ 
như thế này, việc chú niệm vào đối tượng chủ yếu, chẳng hạn như là phông 
lên, xộp xuống, an tọa, tiếp xúc tuy vậy sẽ van còn ở đó. Người ta sẽ được 
tường tri về đối tượng chủ yếu mặc dù có loại hình vi tế của tâm thức đang 
phiêu bạt này. Ó giai đoạn này, hành giả có thé nghĩ suy rằng ngay cả khi 
tâm thức của vị ấy đã trấn tĩnh, tuy vậy vẫn còn rất nhiều tâm thức đang 
phiêu bạt. Thế nhưng, chỉ đến bấy giờ hành giả mới chứng tri được rằng vị 


242 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


áy đang có tâm thức phiêu bạt. Điều mà trước kia vị áy đã bát tri đắc rằng 
vị ay đã có tâm thức phiêu bat. 


At this stage, it is not necessary to take action when there is subtle 
thinking. It is not necessary to catch this type of thinking with mindfulness. 
If at this stage, the yogi is noting on the main object, or other objects that 
arise in the body, which are many times more distinct than this subtle form 
of thinking, his noting on the main object, or other objects, will not lose 
momentum. Moreover, this kind of subtle thinking will not have any effect 
on the yogi's noting of the main object or other objects. Therefore, it is not 
necessary to take any action towards this subtle thinking or to catch the 
subtle thinking with mindfulness. 

Ó giai đoạn này, không nhất thiết phải hành động khi có sự nghi suy 
vi tế. Không nhất thiết dé bắt kịp thé loại nghĩ suy này với sự chú niệm. 
Nếu như ở giai đoạn này, hành giả đang chú niệm vào đối tượng chủ yếu, 
hoặc các đối tượng khác nữa mà khởi sinh lên ở trong sắc thân, mà chúng 
minh hiển hơn nhiều lần so với sự nghĩ suy ở loại hình vi tế này, sẽ không 
bị giám nhược động lực. Hon nữa, thé loại của sự nghĩ suy vi tẾ này sẽ 
không có bất luận ảnh hưởng nào đến việc chú niệm của hành giả vào đối 
tượng chủ yếu, hoặc các đối tượng khác nữa. Do đó, không nhất thiết phải 
tạo tác bất luận hành động nào đối với sự nghĩ suy vi té này, hoặc dé bát 
kip sự nghi suy vi té với sự chú niệm. 


What is more important here is to note the object with good aiming 
and focusing so that there will not be any pollution of the mind or 
Nivarana — the hindrances. It is necessary to pay more attention so that 
the nivarana or hindrances will not arise. It is not necessary to catch the 
subtle thinking. But if your noting on the main object or the other objects 
loses momentum, then you may have to switch and note the thinking. 

Điều trong yếu hon ở đây là chú niệm đối tượng với su có gáng tập 
trung chuẩn xác và nhằm hướng đạt mục dich dé sẽ không có bất luận sự ó 
nhiễm nào của tâm thức hoặc Pháp Triền Cái - các Pháp chướng ngại tinh 
thần. Nhất thiết phải hết sức chú ý hơn nữa nhằm để Pháp Triền Cái hoặc 
các Pháp chướng ngại tỉnh thần sẽ không khởi sinh lên. Không nhất thiết 
phải bắt kịp sự nghĩ suy vi tế. Thế nhưng nếu như việc chú niệm của bạn 

243 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


vào đôi tượng chủ yêu hoặc các đôi tượng khác nữa bi giám nhược động 
lực, thê rói bạn có thê phải chuyên đôi và chú niệm vào sự nphĩ suy. 


When the yogis reach this stage, the yogis from the East especially 
from this country, Myanmar, will report that while they are noting on the 
main object, in-between they have thoughts. But the noting on the main 
object does not lose momentum. "There has been thinking" — they will say 
like that. These yogis from the East such as from Myanmar report in a 
very clear manner. 

Khi các hành già đạt đến giai đoạn này, các hành giả từ phương 
Đông đặc biệt là từ đất nước Miến Điện này, sẽ báo cáo rằng trong khi họ 
đang chú niệm vào đối tượng chủ yếu, họ có những sự nghĩ suy ở trung 
gian. Thế nhưng việc chú niệm vào đối tượng chủ yếu không bị giảm 
nhược động lực. “Đã có nghĩ suy” — họ sẽ nói như thế. Những hành giả từ 
phương Đông chẳng hạn như từ đất nước Miến Điện báo cáo trong một 
cách thức hết sức minh hiển. 


But the people from the West, when they experience this, they do not 
report in the same manner. Rather, they will report that while they are 
noting on the main object, there is thinking in the background. The 
Westerners reported like this to the Sayadaw. At the beginning, Sayüdaw 
was at loss because it was not clear to him. Sayādaw had to further 
question them and find out what the Western yogis exactly meant to say in 
their reports. The Westerners do not report like the people from 
Myanmar. 

Thé nhung nguói tir phuong, Táy, khi ho trái nghiệm điều này, ho 
không có báo cáo trong cùng cách thức. Trái lại thì, họ sẽ báo cáo rằng 
trong khi họ đang chú niệm vào đối tượng chủ yếu thì có sự nghĩ SUY Ở 
trong bối cảnh. Những người phương Tây đã báo cáo tự hồ như thế này 
với Đại Trưởng Lão. Ở giai đoạn đầu, Đại Trưởng Lão đã bất tri xử trí vì 
điều đó bất thanh sở đối với Ngài. Đại Trưởng Lão đã phải vấn hỏi thêm 
họ và đã tra minh những điều mà các hành giả phương Tây một cách xác 
thiết muốn nói trong những báo cáo của họ. Những người phương Tây đã 
không báo cáo như người ở đất nước Miễn Điện. 


244 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


Now, when concentration becomes strong, while the yogi is noting 
on the main object, the Myanmar yogi will say, "In-between there are 
thoughts but the noting on the main object does not lose momentum. " 
Furthermore, their knowing of the thinking is in an automatic manner. On 
the other hand, since the Westerners do not report like the Myanmar yogis, 
they say the thinking is in the background. 

Bây giờ, khi sự dinh thức trở nên kiên cường, trong khi hành già 
đang chú niệm vào đối tượng chủ yếu, hành giả Miến Điện sẽ nói rằng: 
“Có những sự nghĩ suy ở trung gian, thế nhưng việc chú niệm không bị 
giảm nhược động lực”. Hơn nữa, việc họ tường tri về sự nghĩ suy là trong 
một cách thức tất nhiên. Mặt khác, vì những người phương Tây không báo 
cáo như các hành giả Miến Điện, họ nói sự nghĩ suy là trong bối cảnh. 


At this stage of the practice, the yogi's noting on the main object 
does not lose momentum and at the same time, he is aware of thinking that 
arises in-between. The reason is the seeing is strong. The seeing is wide. 
In other words, the yogi sees the object that he is noting in a very clean 
manner. While noting the main object or other objects like this, without 
having to note purposely, he is aware of the thinking that arises in- 
between. He does not have to exert effort to know about the thinking that 
arises in-between the noting. Now, what is meant here is that the yogi is 
aware of the object that he is aiming for. He is also aware of the object 
that he is aiming for. He is also aware of the thoughts that he does not aim 
for. He is knowing about the thinking in an automatic manner. 

Ở giai đoạn thực hành này, việc hành giả chú niệm vào đối tượng 
chủ yếu không bị giảm nhược động lực và đồng thời, vị ấy ý thức rằng sự 
nghi suy khởi sinh lên ở trung gian. Ly do là sự khán kiến minh hiển. Nói 
cách khác, hành giả khán kiến đối tượng mà vị ấy đang chú niệm trong một 
cách thức hết sức minh hiển. Trong khi đang chú niệm đối tượng chủ yếu 
hoặc các đối tượng khác nữa tự hồ như thế này, mà không cần phải chú 
niệm một cách có ý, vị ấy ý thức rằng sự nghĩ suy khởi sinh lên ở trung 
gian. Vị ấy không cần phải nỗ lực để tri đắc về sự nghĩ suy khởi sinh lên ở 
trung gian việc chú niệm. Bây giờ, điều có ý nghĩa ở đây là hành giả ý 
thức được đối tượng mà vị ấy đang nhắm tới. Vị ấy cũng ý thức được 


245 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


những sự nghĩ suy mà vị ấy không nhắm tới. Vị ấy tường tri về sự nghĩ 
suy trong một cách thức tất nhiên. 


This is what Sayadaw means by wide seeing and strong seeing. You 
are aware of the main object for which you are aiming while at the same 
time being aware of other objects such as thinking that arise in-between. 
Now, you will have this situation when your mindfulness become diligent 
and strong. 

Đây là những gi mà Đại Trưởng Lão muốn nói về sự quảng kiến và 
sự minh kiến. Trong khi bạn ý thức đối tượng chủ yếu mà ban đang nhằm 
tới đồng thời bạn ý thức được các đối tượng khác nữa, chẳng hạn như sự 
nghĩ suy mà khởi sinh lên ở trung gian. Bây giờ, bạn sẽ có tình huống này 
khi sự chú niệm của bạn trở nên cần mẫn và kiên cường. 


When your mindfulness becomes diligent and strong, your seeing 
will become strong, your seeing will become wide. You are now complete 
with the energy of mindfulness. So when one becomes strong with the 
energy of mindfulness, one's seeing will become strong, one's seeing will 
become wide. Now, in the scientific community, when a scientist does 
some research on a particular project, he is looking for something out of 
that project. For example, he may want to know something about a 
particular material. Similarly, what the mediators here are doing is just 
like this.. During the process of mediating, we may come across something 
that we do not really aim for. In the same vein, the scientist may stumble 
across items during the course of his research that he does not really aim 
for. At the same time, he may find the actual thing that he had intended to 
in the first place. 

Khi su chá niém cüa ban tró nén cán mán và kién cuóng, su khán 
kiến của ban sẽ trở nén minh hiển, sự khán kiến của ban sé trở nên quảng 
khoát. Bạn bây giờ đã hoàn thành với nguồn năng lượng của sự chú niệm. 
Khi người ta trở nên kiên cường với nguồn năng lượng của sự chú niệm 
như thế, sự khán kiến của người ta sẽ trở nên minh hiển, sự khán kiến của 
người fa sẽ trở nên quảng khoát. Bây giờ, trong giới khoa học, khi một 
khoa học gia thực hiện một số nghiên cứu về một phương án đặc biệt, vị áy 
đang tìm kiếm điều gì đó từ phương án ấy. Ví dụ, vị ấy dục sở cầu tri đắc 

246 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


điều gi đó về một vật liệu đặc biệt. Một cách tương tự, những gi các thiền 
giả ở đây đang thực hiện tự hồ như thế này. Trong quá trình thiền định, 
chúng ta có thê ngộ kiến điều gi đó mà chúng ta không thực sự nhắm tới. 
Trong cùng tâm trang, khoa học gia có thé bất ngờ phát hiện các hạng mục 
trong tiến trình nghiên cứu của mình mà vi ấy không thực sự nhám tới. 
Đồng thời, vị ấy có thể nghiệm thấy điều chân thật mà vị ay đã có tác ý 
trước hết. 


A good example would be the discovery of plastic. Plastic was 
discovered while scientists were doing research to look for something else. 
The practice too is like this. While we are noting on and aiming at the 
various objects, we may discover and be aware of other objects, such as 
the thinking that arise in-between. When mindfulness becomes strong and 
steadfast, we will not only come to know about the objects that we are 
aiming at, we will also come to know about the objects that arise in- 
between. A good example would be the thinking. We must, however, 
realize here that the thinking is not something that we aim for. It arises 
while we are noting on the main object; we become aware of thinking at 
that point. 

Một hảo pham lệ sẽ là việc phát hiện chát déo cao phân tử. Chất 
dẻo cao phân tử đã được phát hiện trong khi các khoa học gia đang thực 
hiện việc nghiên cứu để tìm kiếm việc khác. Việc thực hành cũng tự hồ 
như thế này. Trong khi chúng ta đang chú niệm vào và đang nhám đến các 
đối tượng sai biệt, chúng ta có thể phát hiện và ý thức được các đối tượng 
khác nữa, chàng hạn như sự nghĩ suy mà khởi sinh lên ở trung gian. Khi 
sự chú niệm trở nên kiên cường và kiên định, chúng ta sẽ không chỉ đi đến 
xác tri về các đối tượng mà chúng ta đang nhằm tới, ma chúng ta cũng sẽ đi 
đến xác tri về các đối tượng khởi sinh lên ở trung gian. Một hảo phạm lệ 
sẽ là sự nghĩ suy. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chứng tri ở đây rằng sự 
nghĩ suy không phải là Pháp mà chúng ta nhắm tới. Nó khởi sinh lên trong 
khi chúng ta đang chú niệm vào đối tượng chủ yếu; chúng ta trở nên ý thức 
về sự nghĩ suy vào thời điểm ấy. 


In the case of plastic, while the scientists were conducting their 
research, they were able to not only find the solution they were looking for, 


247 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


they also discovered how to make plastic. In the case of the meditators, we 
will have this similar situation only when our noting is good and diligent. 

Trong trường hop của chát déo cao phân tử, trong khi các khoa học 
gia đã dang tiễn hành việc nghiên cứu của minh, họ không chi đã có khả 
năng tìm ra đáp án mà họ đang tìm kiếm, họ còn phát hiện cách thức dé tạo 
ra chất đẻo cao phân tử. Trong trường hợp của các thiền giả, chúng ta sẽ 
có tình huóng tương tự này chỉ một khi việc chú niệm của chúng ta chuẩn 
xác và cần mẫn. 


In Myanmar, we have a saying, “When the noting is diligent and 
becomes strong, our seeing becomes strong, our seeing become wide." So 
here, when our mindfulness (Sati) becomes strong, our seeing becomes 
strong and wide. Now, when our faculty of concentration 
(Samadhindriya) becomes strong, our seeing becomes sharp. We see 
sharply and in a very sharp manner. And when our faculty of faith 
(Saddhindriya) become sharp, seeing becomes clear, active and pure. 

Ở đất nước Miễn Điện, chúng ta có một ngạn ngữ: “Khi sự chú niệm 
cần mẫn và trở nên kiên cường, sự khán kiến của chúng ta trở nên kiên 
cường, sự khán kiến của chúng ta trở nên quảng khoát. Như thế ở đây, khi 
sự chú niệm (Niệm) của chúng ta trở nên kiên cường, sự khán kiến của 
chúng ta trở nên kiên cường và quảng khoát. Bây giờ, khi quan năng tinh 
thần về sự định thức của chúng ta (Định Quyền Lực) trở nên kiên cường, 
sự khán kiến của chúng ta trở nên mẫn nhuệ. Chúng ta khán kiến một cách 
cơ màn và trong một cách thức hết sức mẫn nhuệ. Và khi quan năng tinh 
thần về sự tín tâm của chúng ta (Tín Quyền Lực) trở nên mẫn nhuệ, việc 
khán kiến trở nên minh hiển, tích cực, và thuần khiết. 


What the Sayadaw is trying to get at is this: When the yogis effort is 
strong, even though he may encounter difficulties during the course of his 
meditation, he does not go backward or surrender. This is due to his 
strong faculty of effort (Viriyindriya). He faces the problem with guts and 
bravery. By facing the various difficulties in this manner, his experience 
and awareness will develop and progress. 

Điều mà Đại Trưởng Lão dang có gắng dé dat được là như thế này: 
Khi các hành giả nỗ lực kiên cường, cho dù vị ấy có thé gặp phải những 

248 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


mức độ khó khán trong tiến trình thiền định của mình, vị ấy bát đảo thoái 
hoặc khuất phục. Điều này là do quan năng tỉnh thần kiên cường về sự nỗ 
lực (Tấn Quyền Lực) của vị ấy. Vị ấy đối diện vấn đề với dũng khí và 
lòng düng cảm. Bởi do đối điện với những mức độ khó khăn sai biệt trong 
cách thức này, sự trải nghiệm và sự y thức của vị ấy sẽ phát triển và tiến 
hóa. 


Briefly, there are these four faculties: the faculty of mindfulness, 
which gives your strong seeing; the faculty of concentration, which gives 
you sharp seeing; the faculty of faith which gives you clear and active 
seeing, and finally, the faculty of effort which allows you to have progress 
in your seeing. Now, all of these are explained in the scriptures and all of 
the faculties are good. So, we should therefore strive to acquire all these 
four faculties. 

Một cách ván tắt, có bốn quan năng tinh thần nhu thé này: quan 
năng tinh than về sự chú niệm (Niém Quyên Luc) đem đến cho ban sự khán 
kiến minh hiển; quan năng tinh thần về sự định thức (Dinh Quyên Lực) 
đem đến cho bạn sự khán kiến mẫn nhué; quan năng tinh thần vé sự tín tâm 
(Tín Quyên Lực) đem đến cho bạn sự khán kiến minh hién và tích cực, và 
cuối cùng, quan năng tỉnh thần về sự nỗ lực (Tán Quyên Lực) trợ cấp cho 
bạn có được sự tiến hóa trong sự khán kiến của mình. Bây giờ, tất cả 
những điều này đã được giải thích trong các văn bản kinh điển, và tất cả 
các quan năng tinh thần đều hữu năng lực. Vì lý do như thế, chúng ta nên 
nỗ lực dé dĩ đắc tất cả bốn quan năng tỉnh thần này. 


Actually, the faculties of faith, effort and concentration are not 
really concerned with the question. However, Sayüdaw has mentioned 
these three faculties because they have a lot to do with the yogis who are 
practicing at this meditation centre. Some of the yogis have been 
practicing at this centre for quite some time, some for months even. Yet, 
because their concentration is not so good and their faculty of 
concentration is not strong, their seeing or experience is not sharp. Their 
seeing is rather blunt. 

Thực ra, các quan năng tinh than về sự tín tâm (Tín Quyên Lực). sự 
nỗ lực (Tấn Quyên Luc) và sự định thức (Định Quyên Luc) không thực sự 

249 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


hữu quan với câu hỏi. Tuy nhiên, Đại Trưởng Lão đã đề cập đến ba quan 
năng tinh thần này vì chúng chủ yếu hữu quan với các hành giả đang thực 
hành tại trung tâm thiền viện này. Một số hành giả đã đang thực hành tại 
trung tâm này trong một thời gian khá dài, một số thậm chí trong nhiều 
tháng. Tuy thế, vì sự định thức của họ không được tốt lắm và quan năng 
tinh thần vé sự định thức (Dinh Quyên Lực) của họ không được kiên 
cường, việc khán kiến hoặc việc trải nghiệm của họ không được mẫn nhuệ. 
Việc khán kiến của họ khá giảm nhược. 


Furthermore, the faculty of faith in some yogis is weak and not 
strong. They do not practice to be free from the Nivarana or hindrances. 
The way they practice is not continuous. That is to say, they practice in a 
stop-and-go manner. If one practice in this way, stopping for a while and 
then practicing again, the hindrances or Nivarana will arise in-between 
and cause trouble for the yogi. These hindrances pollute the mind and 
make the mind unclear. 

Hon nữa, quan năng tinh thần vé sự tín tâm (Tín Quyên Lực) ở trong 
một số hành giả yếu kém và không được kiên cường. Họ không thực hành 
để thoát khỏi Pháp Triền Cái hoặc các Pháp chướng ngại tinh thần. 
Phương thức họ thực hành không được liên tục. Tức là, họ thực hành trong 
một cách thức tau táu đình dinh. Nếu như người ta thực hành trong 
phương thức này, đình chỉ trong một lúc và thế rồi thực hành trở lại, các 
Pháp chướng ngại tinh thần hoặc Pháp Triền Cái sẽ khởi sinh lên ở trung 
gian và gây ra khốn nhiễu cho hành giả. Những Pháp chướng ngại tinh 
thần này làm ô nhiễm tâm thức và làm cho tâm thức bất minh bạch. 


For instance, we may have a pool of water. Beneath the surface, at 
the very bottom, there can be a layer of mud. If you were to stir up this 
pool of water, depending how vigorous the stirring is, the water can be 
muddy. However, if we were to instead keep the pool of water still and not 
stir it up, the water will of course remain clear. Now, water that has 
become muddied is sticky, slippery and slimy. Clear water is not like that. 
We can say that clear water is like a clear and active practice. The muddy 
water is quite the opposite. These hindrances can weaken the yogi's 
mindfulness and concentration. 

250 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO Nip BÀN 


Ví dụ, chúng ta có thể có một vũng nước đọng. Phía dưới bề mặt, ở 
tận cùng đáy vũng nước, có thể có một lớp bùn lầy. Nếu như bạn đã khuấy 
vũng nước đọng này lên, tùy thuộc vào cách thức việc khuấy động mạnh, 
nước có thé bị van đục. Tuy nhiên, nếu như thay vào đó bạn đã giữ yên 
vũng nước đọng và không khuấy động nó lên, nước lẽ tất nhiên sẽ vẫn 
trong trẻo. Bây giờ, nước qua đó đã trở nên bị van đục thi nhày nhụa, trơn 
trượt và lầy nhầy. Nước trong trẻo thì không tự hồ như vậy. Chúng ta có 
thể nói rằng nước trong trẻo tự hồ một sự thực hành minh bạch và tích cực. 
Nước van đục thi hoàn toàn tương phản. Những Pháp chướng ngại tinh 
thần này có thé làm suy yếu sự chánh niệm và sự định thức của hành giả. 


If the yogi is taking frequent and regular breaks in his practice, 
there will be frequent and regular opportunities for the hindrances to arise. 
These hindrances will muddy the mind, it will weaken one's wisdom and 
therefore, one's seeing or experience will not be clear, active and sharp. 

Nếu như hành giả thường xuyên và đều đặn nghi ngơi trong việc 
thực hành của mình thì sẽ thường xuyên và đều đặn có những cơ hội cho 
những Pháp chướng ngại tỉnh thần khởi sinh lên. Những Pháp chướng ngại 
tinh thần này sẽ làm vẫn đục tâm thức, nó sẽ làm suy yếu trí tuệ của vị ấy 
và vì thễ, việc khán kiến hoặc việc trải nghiệm của vị ấy sẽ không được 
minh hiển, tích cực và mẫn nhuệ. 


In today's world, westerners depend a lot on machines and gadgets. 
They are used to living in a comfortable manner. Therefore, because of 
their strong dependence on these gadgets, they are no longer used to 
facing and overcoming difficulties. They lack the quality of patience and 
endurance. This is particularly so for them in the meditation practice. 

Trong thé giới ngày nay, những người phuong Tây phu thuộc rất 
nhiều vào những co khí và các tiêu cơ giới. Họ đã quen sinh sóng trong 
một cách thức thư thích. Do đó, vì sự phụ thuộc manh mé của họ vào các 
tiểu cơ giới này, ho đã không còn quen đối diện và áp phục những mức độ 
khó khăn. Họ khuyết phạp phẩm chất của sự kiên nhàn và nhẫn nai lực. 
Nhu thế điều này đặc biệt đối với họ trong việc thực hành thiên định. 


251 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


When they encounter a certain meditation experience, they become 
reluctant to go on. They do not want to practice. They hesitate and are 
afraid of taking risks. It is worthwhile to remember that when you meet 
your enemy, if you are to surrender or retreat, your enemy will overcome 
you. However, if you are able to stand up to your enemy, he will eventually 
go away. 

Khi họ gặp phải một su trải nghiệm nào đó về thiền định, họ trở nên 
bất nguyện ý để tiến hành tiếp tục. Họ không muốn thực hành. Họ do dự 
và ngần ngại những sự mạo hiểm. Điều đáng phi nhớ là khi bạn gặp địch 
nhân của mình, nếu như bạn đầu hàng hoặc triệt thoái, địch nhân của bạn sẽ 
chiến thắng bạn. Tuy nhiên, nếu như bạn có khả năng để chống lại địch 
nhân của mình một cách düng cảm, vị ấy cuối cùng sé ra di. 


Therefore, it is crucial and necessary for you to have bravery and 
guts. If you are brave, courageous and gave guts, the armies of Kilesa will 
go away. Your mind will then have progress. This is very true for the yogi 
whose effort is good. When putting in effort, the yogi must do so in stages. 

Do đó, điều chí quan trọng yếu và nhất thiết là bạn phải có được 
lòng düng cảm và düng khí. Nếu nhu bạn dũng cảm, can đảm và có dũng 
khí thi những đạo quân Phiền Não sẽ ra đi. Thế rồi tâm thức của bạn sẽ có 
sự tiến hóa. Điều này rất đúng đối với hành giả có sự nỗ lực tốt đẹp. Khi 
ra sức nỗ lực, hành giả cần phải làm như vậy trong từng giai đoạn. 


Firstly, you put in the initial effort in order to begin your meditation 
practice. After that, you boost your effort so that you can overcome sloth 
and torpor (Thina-Middha). You then increase once again your effort 
until the goal is reached. If you have this sort of aiming, you will progress. 

Thoạt đầu, bạn phải ra sức nỗ lực trước nhất là để bắt đầu việc thực 
hành thiền định của minh. Sau đó, ban tăng trưởng sự nỗ lực của mình 
nhằm để bạn có thé áp phục sự giải đãi và thụy miên (Hôn — Thụy). Thế 
rồi, bạn gia tăng sự nỗ lực của mình một lần nữa cho đến khi mục đích đã 
đạt được. Nếu như bạn có cách thức tập trung sự nỗ lực để đạt được mục 
đích này, ban sẽ tién hóa. 


252 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


However, if you fail to develop or possess these faculties, you will 
not have any progress even if you have meditated for a long time, say one, 
two or three months. Sayddaw stresses once again that these three 
faculties out of the four are not really concerned with the question here. 
However, Sayddaw thinks that it is only appropriate to include them in our 
discussion here today so that the yogi will understand them and be able to 
practice better. 

Tuy nhiên, nếu như ban thất bai việc phát triển hoặc cụ hữu những 
quan năng tinh thần này, bạn sẽ không có bát luận sự tién hóa nào dù là ban 
đã có thiền định trong một thời gian lâu dài, chăng hạn một, hai hoặc ba 
tháng. Đại Trưởng Lão đã nhân mạnh một lần nữa rằng những ba quan 
năng tinh thần này trong số bốn quan năng đã không thực sự hữu quan với 
câu hỏi ở đây. Tuy nhiên, Đại Trưởng Lão nghĩ suy rằng chỉ có thích hợp 
để kë cả chúng vào cuộc thảo luận của chúng ta ở đây hôm nay là nhằm để 
hành giá sẽ tuệ tri chúng và có khả năng dé thực hành tốt hơn. 


To digress, it is necessary for you to be able to note the object that 
arises. Only in this manner, will you have progress. You can develop 
concentration only when you are able to note on the object that arises 
without having the mind wandering off. Furthermore, while noting on the 
object, you must have mindfulness. You should not think about the object. 
You should instead note the object in a hurry. If you practice this way, you 
will be having progress. Your seeing or experience will become strong and 
wide. 

Dé ra ngoài đề, điều tất yếu dé cho ban có khả năng dé chú niệm đối 
tượng dang khởi sinh lên. Là chỉ trong cách thức này, bạn sẽ có tiến hóa. 
Bạn chi có thé phát triển sự định thức khi bạn có khả năng chú niệm vào 
đối tượng đang khởi sinh lên mà không có tâm thức bất duc nhi phi (không 
cánh mà bay). Hơn nữa, trong khi đang chú niệm vào đối tượng, bạn cần 
phải có sự chú niệm. Bạn không nên nghĩ suy về đối tượng. Thay vào đó, 
bạn nên nhanh chóng chú niệm đối tượng. Nếu như bạn thực hành phương 
thức này, bạn sẽ có được sự tiến hóa. Việc khán kiến hoặc việc trải nghiệm 
của bạn sẽ trở nên minh hiển và quảng khoát. 


253 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


However, if you fail to note the object that arises, your seeing will 
not become strong and wide. Thus, you will find yourself reporting the 
same thing over and over again for almost every interview. Why is this so 
? This is so because you allow Nivarana or the hindrances to come in 
during the gaps or breaks in your practice. This happens because you take 
a rest every now and then. During the course of your meditation, if you 
were to experience something, you would stop and think, "What is this?” 
If you were to further experience something extraordinary, if the taste of 
experience is very good, you may cling to it. When this happens, your 
seeing will become muddy like the example of the pool of water. If you stir 
up the pool of water, the layer of mud at the bottom will cause the water to 
become muddy. 

Tuy nhiên, nếu ban thất bai việc chú niệm đối tượng dang khởi sinh 
lên, việc khán kiến của bạn sẽ không trở nên minh hiển và quảng khoát. Vi 
thế, chính bản thân bạn sẽ đột nhiên phát hiện việc báo cáo lặp đi lặp lại 
nhiều lần cũng không có gì khác cho hầu hết mỗi lần phỏng đàm. Vì sao 
điều này lại như thế ? Điều này lại như thế bởi vì bạn cho phép Pháp 
Triền Cái hoặc các Pháp chướng ngại tỉnh thần bước vào trong những 
khoảng trống hoặc những khoảng nghỉ ngơi trong việc thực hành của bạn. 
Điều này xảy ra vì đôi khi bạn nghỉ ngơi. Trong khóa trình thiền định của 
bạn, nếu như bạn đã trải nghiệm điều gi đó, bạn sẽ đình chỉ và nghĩ suy: 
“Cái này là cái chi?” Nếu như bạn muốn trải nghiệm thêm điều gi đó phi 
thường, và nếu như sự thể nghiệm lại phi thường hảo, bạn có thể y luyến 
vào nó. Khi điều này xảy ra, việc khán kiến của bạn sẽ trở nên vẫn đục tự 
hồ điều phạm lệ về vũng nước đọng. Nếu như bạn khuấy vũng nước đọng 
lên, lớp bùn lầy ở dưới đáy sẽ làm cho nước trở nên vẫn đục. 


If you have faith instead, there can be no muddy water. Therefore, 
you should ask yourself these questions: "Do I really have the faith ? Am I 
practicing in a clear manner, one free from the hindrances ? Can I note 
like this ? If the Nivaranas come in, your experience or seeing will not be 
clear. 

Thay vào đó nếu như ban có sự tín tâm, không thé nào có nước vẫn 
đục. Do đó, bạn nên tự hỏi bản thân những câu hỏi như thé này: “Tôi thực 
sự có sự tín tâm không ? Tôi có đang thực hành trong một cách thức minh 

254 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


hiển, chắc chán thoát khói các Pháp chướng ngại tinh thần không ? Tôi có 
thé chú niệm tự hồ nhu thế này không ?” Nếu như Pháp Triền Cái bước 
vào, việc trải nghiêm hoặc việc khán kiến của bạn sẽ không được minh 
hién. 


You should further ask yourself: "Am I practising risking life and 
limb? Do I believe that this is the only Dhamma that I want ? Am I 
practising risking everything and aiming solely for the Dhamma ? While I 
am noting the objects, should I encounter difficulties, am 1 able to 
overcome them ? Do I have the aim in my meditation? That is, do I aim for 
the goal ? These are the things that you need to assess for yourself. 

Ban nén tự hỏi ban thân thêm nữa: “Tôi dang thuc hành có nguy cơ 
thiệt hai sinh mệnh và tứ chi không ? Tôi có tin ráng đây là Giáo Pháp duy 
nhất mà Tôi mong cầu không ? Tôi có dang thực hành mạo hiểm moi thứ 
và hoàn toàn chỉ nhắm đến Giáo Pháp không ? Trong khi Tôi đang chú 
niệm các đối tượng, Tôi có chắc sẽ gặp phải những mức độ khó khăn 
không, liệu Tôi có khả năng để áp phục chúng không ? Tôi có mục tiêu 
trong thiền định của mình không ? Tức là, Tôi có tập trung sự có gắng để 
đạt được mục tiêu không ?” Đây là những điều mà bạn nhất định phải bình 
giá cho chính mình. 


If you do not possess these factors, your seeing or experience will 
not have progress. The worst thing when you experience something is to 
think, "Why ? What? When?" If you think in this fashion, the hindrances 
will come in, and your seeing will become cloudy. If you note in this way, 
you will be able to achieve something by way of thinking only. However, in 
the practice, you will not have achieved anything. Instead of thinking, it 
might be better if the yogi were fall asleep. At least when you are asleep, 
you will have a nice sleep. 

Nếu nhu ban không cu hữu những yếu tố này, việc khán kiến hoặc 
việc kinh nghiệm của ban sẽ không có tién hóa. Điều tôi tệ nhất là khi ban 
trải nghiệm về một điều gì đó thì nghĩ đến: “Vì sao ? Điều chi ? Khi nào ?” 
Nếu như ban nghĩ suy trong kiểu cách này, các Pháp chướng ngại tinh thần 
bước vào, và việc khán kiến của bạn sẽ trở nên vẫn đục. Nếu như bạn chú 
niệm trong phương thức này, bạn sẽ có khả năng đạt được điều gì đó chỉ 

255 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


bằng phương thức nghĩ suy thôi. Tuy nhiên, trong việc thực hành, bạn sẽ 
không có đạt được bất luận điều chi. Thay vì sự nghĩ suy, sẽ tốt hơn nếu 
nhu hành gia đã nhập thụy đi. Ít nhất khi bạn đã nhập thụy, bạn sẽ có một 
giấc ngủ ngon lành. 


Q: In the sitting practice, if one's sitting posture consistently leans 
off more and more to one side, should one tend to straighten up as soon as 
the leaning appears in one’s awareness? Or instead, should one allow the 
leaning to go to its extreme, correcting it just before the body topples over 
or when the pain becomes unbearable ? Should one even sit against a wall 
to stop such a leaning tendency for a short period ? 

Ván: Trong viéc toa hành, néu nhu tu thé an toa cüa minh thuóng 
luôn nghiêng càng lúc càng dó về một bên, người ta có thể sửa cho ngay 
tháng lên ngay khi sự nghiêng đồ xuất hiện trong sự ý thức của mình không 
? Hoặc thay vào đó, người ta có nên dé cho sự nghiêng dó đi đến mức cực 
độ của nó, điều chỉnh nó ngay trước khi sắc thân đảo hạ, hoặc khi sự thống 
khó trở nên nan di nhẫn thụ ? Thậm chí, người ta có nên ngồi dựa vào một 
bức tường để đình chỉ một chiều hướng nghiêng dó trong một thời gian 
ngăn không ? 


If one tends to salivate upon oneself during the sitting practice, 
should one simply be mindful of it, or try to strictly control it? 

Nếu nhu người ta có xu hướng chảy nước miếng ở trên bản thân 
trong khi tọa hành, người ta nên đơn giản cán niệm vào nó, hoặc có gắng 
một cách nghiêm khắc để khống chế nó ? 


A: Ifthe mindfulness, concentration and wisdom are not in balance, 
the yogi may lean during mediation. He may lean to one side, backward or 
forward. This sort of event can occur. If the posture of the body is not in 
balance, if the yogi leans to one side, the weight will shift to that side. At 
that moment the yogi may find the pain unbearable. 

Đáp: Nếu sự chú niệm, sự dinh lực, và trí tuệ không được cân bằng, 
hành giả có thể nghiêng đỗ trong lúc thiền định. Vi ấy có thể nghiêng đỗ 
về một bên, về phía sau hoặc về phía trước. Loại sự kiện này có thê xảy ra. 
Nếu như tư thế của sắc thân không được cân bằng, nếu như hành giả 

256 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


nghiêng đồ về một bên, trọng lượng sẽ xê dịch về bên phía ấy. Vào khoảnh 
khắc đó, hành giả có thé nghiệm thay sự thong khó nan dĩ nhẫn thu. 


However, even if the body leans to one side, if the yogi can bear it, 
he can note this leaning posture. But if he is unable to bear it, he should 
also note this phenomenon. And if this is not enough, if he wants to 
straighten up, he must first note the intention to straighten up. He must 
then straighten up his body very slowly, with mindfulness. 

Tuy nhiên, mặc dù sắc thân nghiêng dó về một bên, nếu như hành 
giả có thể nhẫn thụ được nó, vị ấy có thể chú niệm tư thế nghiêng đỗ này. 
Thế nhưng, nếu như vị ấy không có khả năng để nhẫn thụ được nó, vị ấy 
cũng nên chú niệm hiện tượng này. Và nếu như điều này chưa đủ, nếu như 
vị ấy muốn sửa cho ngay thắng lên, trước tiên vị ấy phải chú niệm tác ý để 
sửa cho ngay tháng lên. Thế rồi vị ấy cần phải sửa sắc thân của mình cho 
ngay thăng lên một cách hết sức chậm rãi, với sự chú niệm. 


When mindfulness, concentration and wisdom are not in balance, a 
simile can be given. Take the winding of a clock. In the old days, you had 
to wind the spring. Now though the regular and frequent winding of the 
spring over some time, the strength of the spring become weak. Similarly, 
when there is an imbalance between mindfulness, concentration and 
wisdom, the yogi tends to lose some strength. He becomes a little weak. 
This is why the body leans. The yogi is unable to keep his determination to 
hold the body straight. If that happens, he has to note it. If he is unable to 
control the leaning, he has to note it. 

Khi su chú niệm, su định lực, và trí tuệ không được cân băng, một 
minh dụ có thể được đưa ra. Hãy lên dây thiều của một chiếc đồng hồ. 
Thuở xưa, bạn phải vặn lò xo đồng hồ. Bây giờ, do việc vặn lò xo đều đặn 
và thường xuyên trong một thời gian qua, độ bền của lò xo trở nên yếu 
kém. Một cách tương tự, khi có một sự bất bình hoành giữa sự chú niệm, 
sự định thức và trí tuệ, hành giả có khuynh hướng tón thất một số năng lực. 
Vị ấy trở nên yếu đuôi một chút. Đây là ly do vì sao sắc thân nghiêng đỗ. 
Hành giả không có khả năng để giữ vững sự quyết tâm hòng giữ cho sắc 
thân thắng đứng. Nếu như điều đó xảy ra, vị ấy phải chú niệm nó. Nếu 


257 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


như vị ây không có khả năng đê khắc chê sự nghiêng đô, vị ây phải chú 
niệm nó. 


Now, the yogi may lean against a wall. The Buddha himself did not 
lean or support himself against the Bo Tree. The Bo Tree you see behind 
the Buddha is not a tree he leans against. It is merely in the background. 

Bây giờ, hành già có thé dựa vào một bức tường. Chính bản thân 
Đức Phật đã không có dựa hoặc chống đỡ bản thân dựa vào cây Bồ. Cây 
Bò mà ban khán kiến ở phía sau Đức Phật không phải là một cây dé Ngài 
dựa vào. Nó chỉ đơn thuần ở trong bối cảnh. 


When Sayadaw was young, he had the habit of leaning against a 
wall whenever he practised. Now, after sometime, he began to think about 
this, "Now I have this habit of leaning against a wall. As long as there is a 
wall, I shall be able to practise. I shall be all right because I depend on 
the presence of a wall. However, if I should happen to practise in a place 
where there are no walls, then Ï am going to have trouble." So from that 
day onwards, Sayüdaw did not lean. Later on, he was able to practise well 
without the aid of the wall. 

Khi Dai Trưởng Lão còn trẻ, Ngài đã có thói quen dựa vào một bức 
tường mỗi khi Ngài thực hành. Bấy giờ, sau một thời gian, Ngài đã bắt đầu 
nghĩ suy về điều này: “Bây giờ Tôi đã có thói quen dua vào một bức tường. 
Miễn là có một bức tường, Tôi sẽ có khả năng để thực hành. Tôi sẽ không 
có gi đáng lo vì Tôi dựa vào sự hiện diện của một bức tường. Tuy nhiên, 
nếu như Tôi ngẫu nhiên sẽ thực hành ở một nơi mà ở đó không có những 
bức tường, thế rồi Tôi sẽ gặp phải điều khốn nhiễu.” Vì thế ké từ ngày đó 
trở đi, Đại Trưởng Lão đã không còn dựa. Về sau này, Ngài đã có khả 
năng dé thực hành kiện toàn mà không cán sự trợ giúp của bức tường. 


Now, some yogis who are not in very good health and who have 
some health problems are asked to practise leaning against a wall or in a 
lying posture. These sort of practices are allowed for sick yogis. However, 
if you are strong and health, it is better to do the sitting meditation ninety 
degrees to the floor. 


258 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Bây giờ, một số hành giả họ có sức khỏe bất kiện khang và một số 
họ có vấn đề về sức khỏe đã yêu cầu để thực hành được dựa vào một bức 
tường hoặc trong một tư thế ngọa hành. Những thé loại thực hành này đã 
được cho phép cho những hành giả hữu bệnh. Tuy nhiên, nếu như bạn 
cường hữu lực và khỏe mạnh, tốt hơn là thực hiện thiền dinh tọa hành với 
nền nhà chín mươi độ. 


With regard to salivating, this is a phenomenon of oozing due to the 
element of Apo. If you should find the saliva oozing, you may note 
"oozing, oozing”. If a lot of saliva comes out and gathers, you may note 
“gathering, gathering". If you intend to swallow, you have to note the 
intention to swallow and then swallow the saliva while noting 
"swallowing, swallowing”. 

Về việc cháy nước miếng, đây là một hiện tượng cháy ri ra do yếu tố 
của Thủy Giới. Nếu như bạn thấy nước miếng chảy ri ra, bạn có thé chú 
niệm “rỉ ra, rỉ ra”. Néu như rất nhiều nước miếng chảy rỉ ra và đọng lại, 
ban có thé chú niệm “đọng lại, đọng lai". Nếu nhu ban có tác y để nuốt 
nước vào, bạn phải chú niệm sự tác ý để nuốt vào và thế rồi nuốt nước 
tươm vào trong khi đang chú niệm “nuốt vào, nuốt vào”. 


You should not control the true phenomena. It would be like 
attempting to stop a very strong flow of water. Should the salivating 
become excessive and you desire to spit out the excess saliva, you may do 
so at an appropriate place. However, you should still note all the actions 
performed during the process of spitting out. You must not control their 
true nature. You must only control Kilesas, the defilements of the mind. 
Should you fail to control the defilements and they arise, you have to then 
note these defilements. 

Ban không nên khống chế các chân hiện tượng. Nó sẽ tự hồ việc cố 
gáng dé đình chỉ một dòng nước chảy xiết. Nếu như việc chảy nước miếng 
trở nên quá lượng va bạn muốn nhó lượng nước miếng quá mức ra, bạn có 
thể làm như thế ở một nơi thích hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú niệm tất 
cả những hành động được tiến hành trong quá trình khac nhó ra. Bạn 
không cần phải khống chế các Pháp Phiền Não, các Pháp uế nhiễm của 
tâm thức. Nếu như bạn thất bại để khắc chế các Pháp ué nhiễm tinh thần 

259 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


và chúng khởi sinh lên, thế rồi bạn phải chú niệm các Pháp ué nhiễm tinh 
thần này. 


260 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


GUIDANCE FOR YOGI AT INTERVIEW 
SỰ CHỈ ĐẠO CHO HÀNH GIÁ TẠI BUÓI PHÓNG ĐÀM 


The Ovadacariya Sayadaw U Panditabhivamsa 
Dai Trưởng Lão Giáo Tho Su Panditabhivamsa 


Despite instructions given on how to meditate, there are yogis 
(meditators or retreatants) who are unable to practice properly and to 
report back on their experiences during interviews with the teacher. Some 
can practise well but cannot describe properly how they have meditated 
and what they have experienced. This talk is intended to help such yogis 
report back properly on how they have meditated, on what they have 
observed and experienced in the course of their meditative practice or 
exercise. 

Mặc dù những sự giáo đạo đã được đưa ra vé cách thức thiền định, 
có những hành giả (các thiền giả hoặc các bậc tĩnh tu) họ không có khả 
năng thực hành một cách chính xác và báo cáo lại những trải nghiệm của 
ho trong các buổi phỏng dam với vị giáo thọ. Một số có thê thực hành kiện 
toàn, thế nhưng không thé nào miêu thuật một cách chính xác cách thức họ 
đã thiền định và những gi ho đã trải nghiệm. Pháp đàm này có tác ý dé 
bang trợ cho những hành giả như thế, báo cáo lại một cách chính xác về 
cách thức họ đã thiền định, về những gi họ đã quan sát và đã trải nghiêm 
trong khóa trình thực hành thiền định hoặc việc huấn tập của họ. 


As to the mode of the meditation, the late Venerable Mahast 
Sayüdaw s recorded instruction talk (for new yogis) gives the essential 
instructions beginning with noting or observing the primary object of 
attention in mindfulness (Satipatthana) meditation namely, the rising and 
falling of the abdomen as the yogi breathes. 

Vé phuong pháp thién dinh, bài Pháp dàm nháp món cüa CÓ Dai 
Truóng Lào Mahasi dà duoc ghi lai (dành cho các tàn hành già) dua ra 
những sự giáo dao trong yếu được bát đầu với việc chú niệm hoặc việc 
quan sát đối tượng chú ý chủ yếu trong thiền định chú niệm (Niệm Xứ) đó 
là, sự phóng lên và sự xộp xuống ở co bụng khi hành giả hô hấp. 


261 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


In terms of scriptural explanation, psycho-physical phenomena are 
taking place all the time in the yogis’ person at the six sense-doors. When 
a sight is seen, the eye that sees and the sight that is seen are physical 
phenomena, while the resultant eye-consciousness that makes one aware of 
the sight is a mental phenomenon. Similarly, with the experiencing of 
sound, smell, taste, touch and thought, and several movements of the body 
such as folding and stretching of the arms, turning or leaning (inclining) of 
the body and the taking of steps in walking. Venerable Mahaàsi Sayadaw 
has instructed that all these happenings should be closely noted as and 
when they take place, without missing even trifling incidents. 

Dua vào sự giải thích theo văn bàn kinh dién mà nói, các hién tuong 
tám sinh ly luón dién ra trong con nguói cüa hành già tai sáu cua giác 
quan. Khi mót cánh sắc được khán kiến, con mát mà khán kiến và cảnh sắc 
mà được khán kiến là các hiện tượng thé chất; trong khi tâm nhãn thức quả 
dị thục mà làm cho người ta ý thức được cảnh sắc là một hiện tượng tinh 
thần. Một cách tương tự, với việc trải nghiệm về âm thanh, mùi hơi, khẩu 
VỊ, SỰ tiếp xúc, và sự nghĩ suy, và một số chuyển động của sắc thân chang 
hạn như việc co gập lại hoặc việc duỗi căng của những cánh tay, việc xoay 
chuyển hoặc việc nghiêng đỗ (việc nghiêng người) của sắc thân và việc 
thực hiện các bước di trong lúc bộ hành. Đại Trưởng Lão Mahasi đã giáo 
đạo rằng tất cà những điều đang xảy ra này phải nên được chú niệm một 
cách cán trọng khi chúng diễn ra, mà không bỏ sót ngay cả những sự phát 
sinh vụn vặt. 


Although Venerable Mahasr Sayadaw s instructions are given in 
very clear and simple language, yogis encounter some difficulties when 
they come to follow them in actual practice. To help yogis overcome such 
difficulties, meditation teachers at this Centre, have had to explain and 
demonstrate to beginners how to note or observe the primary object of 
attention, how to note when other (secondary) objects of attention like 
thoughts and reflections appear, when feelings or sensation arise, when 
external stimuli like sights and sounds impinge on the mind or when other 
acts of behavior take place. 

Mac dù những sự giáo đạo của Dai Trưởng Lão Mahasi đã được 
đưa ra bằng ngôn ngữ hết sức trong sáng và đơn giản, các hành giả gặp 

262 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA - ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


phải một vài mức độ khó khăn khi họ đi đến tuân chiếu chúng trong việc 
thực hành thực thụ. Dé bang trợ các hành giả khắc phục những mức độ 
khó khăn như thế, những vị thiền sư tại Trung Tâm này, đã phải giải thích 
và thao diễn cho các sơ học giả cách thức để chú niệm hoặc quan sát đối 
tượng chú ý chủ yếu, cách thức dé chú niệm khi các đối tượng chú ý khác 
(thứ yếu) như là những sự nghĩ suy và các sự thâm tư tưởng pháp xuất 
hiện, khi những cảm thọ hoặc cảm giác khởi sinh lên, khi các cảnh sắc và 
những âm thanh kích thích ở bên ngoài làm ảnh hưởng tâm thức, hoặc khi 
các quá trình hành xử khác xảy ra. 


These explanations have had to be made repeatedly and as simply 
as possible for these beginners. Even then, some beginners do not quite 
understand them and cannot put them into practice properly. To obviate 
such difficulties, the meditation teachers have had to devise maxims or 
aphorisms which are easier to remember. 

Những sự giải thích này đã phải được thực hiện nhiều làn và càng 
giản đơn càng tốt cho các vị sơ học giả này. Mặc dù thế, một số sơ học giả 
không hàn hoàn toàn tuệ tri chúng và không thể nào áp dụng chúng trong 
việc thực hành một cách chính xác. Để bài trừ những mức độ khó khăn 
như thế, các vị thiền sư đã phải phát minh những câu châm ngôn hoặc các 
câu cách ngôn dé ghi nhớ dé dàng hon. 


The first of these aphorisms is: Say how you note the primary 
object of attention and with what result in your consciousness (i.e., what 
do you come to know?). The primary object of attention to which the mind 
should be tethered as it were, is the rising and falling of the abdomen as 
the yogi breathes. This is the primary object of meditative attention in the 
sense that in the absence of any other marked (pronounced) object of 
attention, the yogi should be watching or observing it. The mind should 
also revert to it when a secondary object of attention has been noted and 
fallen away. 

Câu cách ngón thứ nhất trong số những câu cách ngón này là: “Hãy 
nói cách thức bạn chú niệm đối tượng chú ý chủ yếu và với qua dị thuc 
nào ở trong tâm ý thức của bạn” (tức là bạn sẽ đi đến xác tri điều chỉ 2). 
Đối tượng chú ý chủ yếu mà tâm thức phải được câu sinh như nó vốn đã 

263 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


có, là sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng khi hành giả hô hấp. Đây là 
đối tượng chủ yếu của sự chú ý hãm nhập thâm tư trong ý nghĩa là trong sự 
khuyết phạp bất luận đối tượng chú ý nào khác hiển trước (minh hiển), 
hành giả nên chú mục hoặc quan sát nó. Tâm thức cũng nên hồi phục nó 
lại khi một đối tượng chú ý thứ yếu đã được chú niệm và đã ly khứ. 


The yogi should be able to tell how he observes or note the 
movement of the rising of the abdomen from the beginning to the end of it. 
As he inhales, the abdomen begins to rise somewhat rapidly and goes on 
rising as he continues to inhale. When the yogi ceases to inhale, the rising 
movement comes to an end. 

Hành giả sé có khả năng thuật lại cách thức vi ấy quan sát hoặc chú 
niệm sự chuyển động phông lên ở cơ bụng từ giai đoạn đầu đến kết thúc 
của nó. Khi vị ấy hấp khí, cơ bụng bắt đầu một cách nhanh chóng phóng 
lên phần nào và tiếp tuc phóng lén khi vị ấy tiếp tục hấp khí. Khi hành giả 
đình chỉ hấp khí, sự chuyển động phông lên đi đến một sự kết thúc. 


When observing or noting the rising movement of the abdomen, the 
entire movement should be experienced and known. The scriptural texts 
urge that this should be made a matter of practice (Sabba Kaya 
Patisamvedi). What this exhortation means is that all the physical 
phenomena involved in the entire rising movement of the abdomen — its 
beginning, its middle and its end should be noted as continuously as 
possible (i.e., without a break). The observing or noting mind should fall 
on and proceed concurrently with the physical movement of the rising 
abdomen through its three stages — the beginning, the middle and the end. 
The beginner would not, of course, be able to notice all the three stages of 
movement, but he should strive to be able to do so. He is urged to strive 
thus let he go about his meditative practice lightly and come to the end of 
his retreat without much benefit, and to ensure serious and sufficient 
concentration of the mind on the object. 

Khi dang quan sát hoặc đang chú niệm sự chuyên động phóng lên ở 
cơ bụng, toàn bộ sự chuyên động phải được trải nghiệm và tường tri. Các 
Văn Bản kinh điển khuyến lệ rằng điều này nên được thực hiện thành một 
câu chuyện hữu quan chặt chẽ đến sự thực hành (Tất Cả Cảm Thọ Về 

264 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Thân). Y nghĩa của sự khuyến lệ này là tất cả hiện tượng thé chất dà hữu 
quan đến toàn bộ sự chuyên động phóng lên ở cơ bụng — giai đoạn đầu của 
nó, giai đoạn giữa của nó và giai đoạn kết thúc của nó phải được chú niệm 
càng liên tục càng tốt (tức là không có một sự nghỉ ngơi). Tâm thức đang 
quan sát hoặc đang chú niệm nên tién nhập và tiếp tục tiến hóa đồng thời 
với việc chuyển động thuộc thể chất của sự phồng lên ở cơ bụng thông qua 
ba giai đoạn của nó - giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc. 
VỊ sơ học giả sẽ không có khả năng, lẽ tất nhiên, quan chú tất cả ba giai 
đoạn chuyên động, thế nhưng vị ấy nên có gắng để có khả năng làm được 
như thế. Vị ấy đã được khuyến lệ phán đấu vì vậy hãy để vị ấy bắt tay vào 
xử lý việc thực hành thiền định của mình một cách nhẹ nhàng và di đến 
cuối khóa tu tĩnh tâm của mình mà không có nhiều sự hữu ích, và bảo 
chứng sự định thức của tâm thức vào đối tượng một cách nghiêm túc và 
dày đủ. 


The yogi should be able to report if he is able to note the object with 
enough concentrated attention, if there is enough concurrence between the 
object and the noting mind, if he is able to notice the movement (of the 
abdomen) through its successive phases. If he is able to note the object 
properly, what does he "see" and what does he encounter (experience)? 
Not that he should concern himself with and be able to relate other 
(irrelevant) objects of attention but that he should be able to report 
(accurately) on the object of his concentrated attention and what (exactly) 
is the rising movement as experienced by him. 

Hành giả sẽ có khả năng báo cáo nếu nhu vị ấy có khả năng chú 
niệm đối tượng với sự chú ý đã tập trung đầy đủ, nếu như có đầy đủ việc 
đồng thời phát sinh giữa đối tượng và tâm thức đang chú niệm, nếu như vị 
ấy có khả năng quan chú việc chuyên động (ở cơ bụng) xuyên suốt các giai 
đoạn liên tục của nó. Nếu như vị ấy có khả năng chú niệm đối tượng một 
cách chính xác, vị ấy khán kiến điều chỉ và vị ấy gặp phải điều chỉ (sự trải 
nghiệm) ? Không phải là vị ấy phải quan tâm đến bản thân mình và có khả 
năng thuật lại sự chú ý đến các đối tượng khác (bất tương quan), mà là vi 
ay sẽ có kha năng báo cáo (một cách tinh xác) vé sự chú ý của minh đã tập 
trung vào đối tượng, và chính là (một cách xác thiết) sự chuyển động 
phông lên khi vị ấy đã trải nghiệm. 

265 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


There are two operations involved in this kind of meditative practice 
or exercise. The first is the activity of observing or noting the object of 
attention. The second is the resulting consciousness concerning the object 
of attention noted or observed. Only afier these two operations will the 
yogi be able to say what it is that he has "seen" or experienced. 

Có hai tién trinh hoat động hữu quan chát ché đến thé loại thực hành 
hoặc việc huấn tập thiền dinh này. Thứ nhất là hoạt động quan sát hoặc 
chú niệm đối tượng chú ý. Thứ hai là tâm ý thức quả dị thục hữu quan với 
đỗi tượng chú ý đã được chú niệm hoặc đã quan sát. Chỉ sau tiến trình hoạt 
động này thì hành giả sẽ có khả năng để nói những gì mà vị ấy đã “khán 


r 


kiên” hoặc đã trải nghiệm. 


Here, with regard to the primary object of attention, the yogi must 
be able to say if his resulting consciousness or awareness is concurrent 
(arise together) with the object of meditative attention (the rising of the 
abdomen) and its progressive movement. lf the two operations are 


€ 


concurrent (take place at the same time) what does he "see" (become 
aware of) ? Is it the abdomen itself, the manner or mode of its rising, or 
the tension and the movement involved in the rising of the abdomen ? 

Ở đây, về đối tượng chú ý chủ yếu, hành giả cần phải có khả năng 
để nói nếu như tâm ý thức quả dị thục hoặc sự ý thức của mình đồng thời 
phát sinh (đồng thời khởi sinh lên) với đối tượng chú ý thiền định (sự 
phông lên của cơ bụng) và sự chuyên động tiến triển của nó. Nếu như hai 
tiến trình hoạt động đã đồng thời phát sinh (đồng thời xảy ra) thì vị ấy 
“khán kiến” điều chỉ (phát giác điều chỉ) ? Đó có phải là bản thân cái 
bụng, cách thức hoặc phương thức phông lên của nó, hoặc sự căng thắng 
và sự chuyên động đã hữu quan chặt chẽ đến sự phóng lên ở co bụng ? 


There are three aspects to the material (physical) component or 
element of rising abdomen. They are classified into: 
1. Form or shape aspect. 
2. Manner or mode aspect. 
3. Essential character or quality aspect 


266 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Có ba phuong diện đối với tó thành hoặc yếu tó vật chát (thé chất) 
của sự phòng lên ở cơ bụng. Chúng được phân loại vào trong: 
1. Phương diện hình thức hoặc hình trạng. 
2. Phương diện cách thức hay phương thức. 
3. Phương diện đặc trưng hoặc phẩm chất trọng yếu. 


The form or shape aspect — This is the form or shape of the 
abdomen on which the yogi’s mind is focused. The whole of the yogi's 
body is the form or shape of the body. As the abdomen is part of the body, 
it is also the form or shape aspect of the physical element of the rising 
abdomen. 

Phương diện hinh thức hoặc hinh trang - Day là hinh thức hoặc 
hình trạng của cơ bụng cái mà tâm thức của hành giả đã tập trung vào. 
Toàn bộ sắc thân của hành giả là hình thức hoặc hình trạng của sắc thân. 
Vi bụng là một phần của sắc thân, nó thì cũng là phương diện hình thức 
hoặc hình trạng thuộc yêu tó thé chất của sự phóng lên ở cơ bụng. 


The manner or mode aspect — This aspect is constituted by the 
condition or state of the abdomen at any particular moment. Thus, is the 
abdomen in a flat, inflated or deflated state? In Pal scriptural 
terminology, this condition or state is called Akara. As another example of 
Akara, is the palm closed into a fist or is it just an open palm? As still 
another example, is the body in a sitting, standing, walking or lying 
posture? 

Phương diện cách thức hay phuong thức — Phuong diện này dà 
được cấu thành bởi điều kiện hoặc trang huống của cơ bụng tai bất luận 
khoảnh khắc cụ thể nào. Như vậy, cơ bụng ở trạng huống bằng phẳng, 
căng phóng hoặc xẹp xuống ? Trong dụng ngữ chuyên món kinh điển Pali, 
điều kiện hay trạng huống này được gọi là Hành Tướng. Như môt vi du 
khác của Hành Tướng, lòng bàn tay đã khép lại thành một năm tay hoặc 
chỉ là một lòng bàn tay xòe ra ? Nhu ví dụ khác nữa, sắc thân ở tư thế tọa, 
trụ, hành hoặc ngọa ? 


The essential character or quality aspect — If the yogi intently 
observes the abdomen in meditation, he will "see" (become aware of) 


267 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


either the form or the shape or the mode and manner aspect before he 

"sees" the essential character or quality aspect. But "seeing" the form 
and manner aspect is not Vipassanic insight. The yogi must "see" beyond 
the form and manner aspects, that is, "see" the essential character or 
quality aspect, namely, the tension and the motion or movement manifested 
during the rising of the abdomen. If the yogi observes intently, he will 
"see" this character or quality aspect. He must be able to relate (report) it 
at interview. But he must say so on the basis of actually "seeing" it, not 
because he thinks he "sees" it. The report must be based on his actual 
own Vipassana insight. 

Phương diện đặc trưng hoặc phẩm chát trong yếu — Nếu nhu 
hành giả quan sát một cách chuyên chú ở co bụng trong sự thiền định, vị ấy 
sẽ “khán kiến” (phát giác) hoặc là phương diện hình thức hoặc là hình 
trạng hoặc là phương thức và cách thức trước khi vị ấy “khán kiến” 
phương diện đặc trưng hoặc phẩm chất trọng yếu. Thế nhưng “việc 
khán kiến” các phương diện hình thức và cách thức không phải là tuệ giác 
minh sát (Minh Sát Trí). Hành giả cần phải “khán kiến” vượt qua phương 
diện hình thức và cách thức, nghĩa là, “khán kiến” phương diện đặc trưng 
hoặc phẩm chất trọng yếu, đó là, sự căng thăng và sự di động hoặc sự 
chuyển động đã thanh sở hién thị trong lúc phóng lên của cơ bụng. Nếu 
như hành giả quan sát một cách chuyên chú, vị ấy sẽ khán kiến phương 
diện đặc trưng hoặc phẩm chất này. Vị ấy cần phải có khả năng để thuật 
lại (báo cáo) nó tại buói phỏng đàm. Mà vị ấy cần phải nói nhu thé trên cơ 
sở đích xác khán kiến nó, không vì vị ấy nghĩ suy vị ấy khán kiến nó. Việc 
báo cáo cần phải được dựa trên Minh Sát Trí thật sự của chính mình. 


The yogi must similarly be able to observe "see" and report when 
he exhales and the abdomen falls progressively. 

Một cách tuong tự hành gia cần phải có kha năng dé quan sát “việc 
khán kiến” và báo cáo khi vị ấy hô khí và cơ bụng xẹp xuống một cách dần 
dân. 


So also when he is doing the walking (Cankama) meditation. As he 
lifis his foot, is he able to observe concurrently the lifiing movement 
progressively from the beginning to the end of it? If he is so able, what 

268 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


does he "see"? Does he "see" the foot or the manner or mode of its lifting, 
or does he feel the foot becoming light and rising upward or the foot 
becoming tense and being pushed ? 

Cũng như thé khi vi ấy dang thực hiện thiền hành (Tán Bộ). Khi vị 
ấy nhac bàn chân của minh lên, vị ay có khả năng dé quan sát đồng thời sự 
chuyển động một cách dần dần từ đầu đến chí cuối của nó không ? Nếu 
như vị ấy có khả năng như thế, vị ấy “khán kiến” điều chi ? Vị ấy “khán 
kiến” bàn chân hoặc cách thức hoặc phương thức của sự nhác lên của nó, 
hoặc vị ấy cảm thây bàn chân trở nên nhẹ nhàng và đang dỡ lên trên hoặc 
bàn chân đang trở nên căng thắng và đang bị thúc đây ? 


He must be able to report on any of these three aspects and his 
attention must be concentrated for him to be able to report. When he 
thrusts his foot forward (in the course of his step-taking) is his mind 
observing or noting concurrently with the thrusting movement of the foot ? 
Here also, what does he see ? Does he "see" the foot or the manner or 
mode of its thrusting, or some essential character or quality of this 
movement such as the foot being pushed from behind and pulled from front 
? Similarly, when he drops the foot, is he able to observe or note the 
dropping movement progressively from the beginning to the end till it 
touches the floor or the ground ? If he is, what does he come to know ? 
Does he know the foot, or the manner of its dropping or some essential 
character or quality of this movement such as the foot becoming light and 
soft ? 

Vị ấy cần phải có khả năng dé báo cáo vé bát luận phương diện nào 
trong ba phương diện này, và sự chú ý của vị ấy cần phải được tập trung để 
cho vị ấy có khả năng báo cáo. Khi vị ấy thúc đây bàn chân của mình 
hướng về phía trước (trong tién trình bộ hành của mình) thi tâm thức dang 
quan sát hoặc đang chú niệm có đồng thời với sự chuyển động đang thúc 
đây bàn chân không ? Ở đây cũng thế, vị ấy khán kiến điều chi ? Có phải 
vị ấy “khán kiến” bàn chân hoặc cách thức hoặc phương thức đang thúc 
đây của nó, hoặc một số đặc trưng hoặc phẩm chất trọng yếu cua SỰ chuyển 
động này, chăng hạn như bàn chân đang được đây từ phía sau và kéo tới 
trước ? Một cách tương tự, khi vị ấy hạ bàn chân xuống, vị ấy có khả năng 
để quan sát hoặc chú niệm sự chuyển động đang hạ bàn chân xuống một 

269 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


cách dàn dàn tir dàu dén chí cuói, cho dén khi nó tiếp xúc nén nhà hoặc mặt 
đất không ? Nếu nhu vị ấy làm như thé, vị ấy đi đến xác tri được điều chi ? 
Vị ay có tri đắc bàn chân, hoặc cách thức của việc ha xuống của nó, hoặc 
một số đặc trưng hoặc phẩm chất trọng yếu của sự chuyển động này, chẳng 
han như bàn chân trở nên nhẹ nhàng và nhu nhuyễn không ? 


Similarly, with observing or noting of other objects of attention, 
such as folding and stretching of the limbs, turning or inclining (leaning) 
of the body, assuming the sitting posture or the standing posture. With 
regard to these phenomena also, is the yogi able to observe or note the 
phenomena concurrently with its appearance from the beginning to the end 
of its manifestation ? It is important for the yogi to confine his reporting to 
the particular object of attention he is observing in its three aspects as 
mentioned above, and not to wander off into reporting on stray and 
random occurrences. 

Một cách tương tu với việc quan sát hoặc việc chú niệm vào các đối 
tượng chú ý khác, chang han như việc co gập lại hoặc việc duỗi căng ra của 
các chi, việc xoay chuyển hoặc việc nghiêng dó (việc nghiêng người) của 
sắc thân, giả định tư thế an tọa hoặc tư thế đang đứng. Về các hiện tượng 
này cũng thế, hành giả có khả năng để quan sát hoặc chú niệm các hiện 
tượng đồng thời với sự xuất hiện của nó không, từ đầu đến chí cuối của sự 
biểu hiện hinh thức của nó không ? Điều trọng yếu đối với hành giá là phải 
hạn chế việc báo cáo của mình đối với đối tượng chú ý đặc biệt mà vị ấy đã 
quan sát theo ba phương điện của nó như đã dé cập ở trên, và không dé di 
chệch hướng trong việc báo cáo những sự phát sinh một cách tùy ý và linh 
tinh. 


Meditating yogis should understand what is meant by the following 
three marks or characteristics of psycho-physical phenomena. 
1. Sabhava lakkhana 
2. Sankhata lakkhana 
3. Samañña lakkhana 
Các hành giả thiền dinh nên tuệ tri ý nghĩa của ba tiêu chí hoặc đặc 
tướng sau đây của các hiện tượng tâm sinh lý: 
1. Thực Tướng Thực Tinh. 
270 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


2. Thực Tướng Hữu Vi. 
3. Thực Tướng Phó Thông. 


Sabhüva Lakkhana means the specific or particular mark or 
characteristic of mental and physical phenomena. For instance, hardness 
or sofiness (Pathavi Dhatu or the element of extension) is the particular or 
specific mark or characteristic of the bone and the flesh respectively. This 
mark or characteristic belongs only to Pathavi Dhatu and not to any of the 
three remaining elements (cohesion, temperature and motion). 

Thực Tướng Thuc Tính có nghĩa là một tiêu chí hoặc đặc tướng 
đặc định hoặc đặc biệt của các hiện tượng tinh thần và thể chất. Ví dụ, sự 
kiên ngạnh hoặc sự nhu nhuyễn (Địa Giới hoặc yếu tó khuếch đại) là tiêu 
chí hoặc đặc tướng đặc định hoặc đặc biệt của xương và thịt một cách 
tương ứng. Tiêu chí hoặc đặc tướng này chỉ thuộc về Địa Giới và không 
thuộc về bất luận yếu tó nào trong số ba yếu tố còn lại (sự kết dính, sự 
nhiệt độ và sự chuyển động). 


Another Sabhava Lakkhana is Tejo Dhãtu (the element of heat and 
cold). Apo Dhatu (element of cohesion and fluidity) and Vayo Dhatu (the 
element of motion) are also Sabhava Lakkhanas. 

Thực Tướng Thuc Tính khác nữa là Hóa Giới (yếu tó nóng bức và 
lạnh ngất). Thủy Giới (yếu tố của sự kết dính và tính lưu động) và Phong 
Giới (yếu tố của sự chuyển động) cũng là các Thực Tướng Thực Tính. 


The particular mark or characteristic of mind is consciousness or 
the faculty of awareness. That of Phassa is colouring the mind and 
bringing it into contact with another phenomenon. That of Vedana is the 
capacity of feeling. 

Tiêu chí hoặc đặc tướng đặc biệt của tâm thức là tâm y thức hoặc tài 
năng ý thức. Tiêu chí hoặc đặc tướng đặc biệt của Xúc là đang sắc điệu 
tâm thức và dẫn nhập nó đến tiếp xúc với một hiện tượng khác. Tiêu chí 
hoặc đặc tướng đặc biệt của Thọ là năng lực cảm thọ. 


Each and every particular mark or characteristic of all psycho- 
physical phenomena has a beginning, a middle and an end. In Pali 
271 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI BÁO NÍP BÀN 


scriptural language, these are termed Uppada, Thiti and Bhanga. 
Uppada means the beginning or arising of a phenomenon.  Thiti is 
duration or continuance or proceeding towards dissolution. Bhanga is 
breaking up or dissolution. These three Lakkhanas (marks or 
characteristics) are called Sankhata Lakkhana (Sankhata = compounded 
or conditioned). 

Từng mỗi một tiêu chí hoặc đặc tướng đặc biệt của các hiện tượng 
tâm sinh lý đều có giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn kết thúc. 
Trong ngôn ngữ kinh điển Pali, những giai đoạn này đã duoc định danh là 
Sinh, Trụ và Diệt. Sinh có nghĩa là giai đoạn đầu hoặc sự khởi sinh lên 
của một hiện tượng. Trụ là sự trì tục thời gian, hoặc sự trì tục, hoặc sự 
diễn tiến hướng đến sự phá diệt. Diệt là sự tan vỡ hoặc sự phá diệt. Ba 
Thực Tướng này (các tiêu chí hoặc những đặc tướng) được gọi là Thực 
Tướng Hữu Vi (Hữu Vi = hỗn hợp hoặc phụ hữu điều kiện). 


The third mark or characteristic of all psycho-physical phenomena 
is called Samañña (general or common). The impermanence, 
unsatisfactoriness and impersonality of all conditioned phenomena 
constitute their common or general mark or characteristic. 

Tiêu chí hoặc đặc tướng thứ ba của tất cả các hiện tượng tâm sinh lý 
được gọi là Phó Thông (thông thường hoặc phó thông). Sự không thường 
tồn, sự bất mãn ý, và sự phi bản ngã của tất cả các hiện tượng phụ hữu điều 
kiện cấu thành tiêu chí hoặc đặc tướng thông thường hoặc phó thông của 
chúng. 


In Pali scriptural language, these three marks or characteristics 
(Lakkhana) are termed Annica Lakkhana (characteristic of 
impermanence), Dukkha Lakkhana (characteristic of ill, suffering or 
unsatisfactoriness) and Anattà Lakkhana (characteristic of egolessness or 
impersonality). These charactersitics are common to all physical and 
meníal phenomena which are pervaded by them. They are, therefore, 
designated as Samafifia Lakkhana (common or general mark or 
characteristics). 

Trong ngón ngữ kinh điển Pali, ba tiêu chí hoặc đặc tướng này 
(Thực Tướng) được định danh là Thực Tướng Vô Thường (đặc tướng 

272 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA - ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


của sự không thường tồn), Thực Tướng Khổ Dau (đặc tướng của sự bát 
thư phục, sự khó đau, hoặc sự bất mãn ý), và Thực Tướng Vô Ngã (đặc 
tướng của sự không có tự ngã hoặc sự phi bản ngã). Những đặc tướng này 
là phó thông, do bởi chúng đã biến cập ở trong tat cả các hiện tượng tinh 
thần và thể chất. Do đó, chúng đã được mệnh danh là Thực Tướng Phó 
Thông (các tiêu chí hoặc những đặc tướng phó thông hoặc thông thường). 


To recapitulate, we have to understand the three characteristics 
mentioned and explained above, namely: Sabbhãva Lakkhana (particular 
or specific character or property of the phenomenon concerned), Sankhata 
Lakkhana (mark or sign of conditionedness, namely arising continuance 
and dissolution), and thirdly Samafífia Lakkhana (common or general 
characteristic). 

Dé tóng két, chüng ta phái tué tri ba dác tuóng dà duoc dé cáp dén 
và đã được giải thích ở trên, đó là: Thuc Tướng Thuc Tính (đặc trung 
hoặc đặc tính đặc biệt hoặc đặc định của hiện tượng hữu quan), Thực 
Tướng Hữu Vi (tiêu chí hoặc trưng triệu của đặc tính phụ hữu điều kiện), 
đó là việc khởi sinh lên đặc tính trì tục và phá diệt; và thứ ba là Thực 
Tướng Phó Thông (đặc tướng phố thông hoặc thông thường). 


Of these three characteristics, our meditative practice is directed 
towards realization of the Sabbhüva characteristic of material and mental 
phenomena we are observing or noting. How do we go about our 
meditative effort to realize the character or property of the phenomenon in 
question ? We should observe or note these phenomena as and when they 
arise. Only when we do so, will we realize their specific or particular 
character or quality, not otherwise. 

Trong ba đặc tướng này, su thực hành thiền định của chúng ta đã 
hướng đến sự chứng tri đặc tướng Thực Tính của các hiện tượng thê chất 
và tinh thần mà chúng ta đang quan sát hoặc đang chú niệm. Làm thế nào 
để chúng ta bắt tay vào xử lý việc nỗ lực thiền định của mình nhằm dé 
chứng tri đặc trưng hoặc đặc tính của hiện tượng được bàn đến ? Chúng ta 
nên quan sát hoặc chú niệm những hiện tượng này khi chúng khởi sinh lên. 
Chỉ khi nào chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ chứng tri đặc trưng hoặc 
phẩm chất đặc biệt hoặc đặc định của chúng, không gì khác hơn. 

273 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


As the yogi inhales, the abdomen arises. Before inhalation, there 
was no rising or abdomen. The yogi's mind should go on observing the 
rising movement of the abdomen from its beginning to its end. Only then 
would the yogi be able to "see" the real nature of this movement. What is 
its real nature (character or quality)? With the inbreath, the wind goes in 
(is indrawn). And what is wind ? It is the element of tension, the element 
of movement. It is this real nature of the movement that the yogi comes to 
"see". He will "see" it only when he observes or notes the movement as 
and when it arises and continues till it passes away. If he does not so 
observe or note, he won't see even its form or shape aspect or its mode or 
manner aspect, not to speak of its true or essential character aspect; far 
less will he "see" it. Continuing to pay concentrated and concurrent 
attention to the object of his meditation, that is, the rising and falling of his 
abdomen as he breathes in and breathes out, he will progressively 
strengthen his concentrative power. As his concertation strengthens, he 
will no longer "see" the form or shape of his abdomen, or the mode or 
manner of its rising and falling. His insight will go beyond these “sights” 
and will enable him to "see" the tension, the pressure and the movement 
involved in the movement of the abdomen which he is observing or noting. 
As he breathes out, he will feel the tension subsiding and the falling 
movement of the abdomen coming to an end as he comes to the end of his 
exhalation. 

Khi hành già háp khí, co bung khói sinh lén. Truóc khi su háp nháp 
thi đã không có sự phóng lén ở co bụng. Tám thức của hành giả nên tiếp 
tục việc quan sát sự chuyên động phông lên ở cơ bụng từ đầu đến chí cuối 
của nó. Chỉ như thế hành giả có khả năng để “khán kiến” chân thực tính 
của sự chuyên động này. Chân thực tính của nó (đặc trưng hoặc phẩm 
chất) là chỉ ? Với sự hấp khí, gió đi vào (là hơi thở hít vào). Và gió là chỉ 
? Đó là yếu tố của sự căng tháng, yếu tố của sự chuyên động. Đó là chân 
thực tính của sự chuyển động này mà hành giả đi đến “khán kiến”. Vị ấy 
sẽ “khán kiến” nó chỉ khi nào vị ấy quan sát hoặc chú niệm sự chuyển động 
khi nó khởi sinh lên và tiếp tục cho đến khi nó diệt vong. Nếu như vị ấy 
không quan sát hoặc chú niệm như thế, vị ấy sẽ không khán kiến ngay cả 
phương diện hình thức hoặc hình trạng của nó, hoặc phương diện phương 

274 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


thức hoặc cách thức của nó, không phải nói đến phương diện đặc trưng 
trọng yếu hoặc chân thật của nó, vị ấy sẽ khán kiến nó giảm thiểu đi nhiều. 
Vẫn cứ tiếp tục tập trung và đồng thời chú ý vào đối tượng thiền định của 
mình, nghĩa là, sự phông lên và sự xộp xuống ở cơ bụng của mình khi vị ây 
hấp khí và hô khí, vị ấy dàn dần tăng cường năng lực tập trung của minh. 
Khi sự định thức của vị ấy gia tăng, vị ấy sẽ không còn khán kiến hình thức 
hoặc hình trạng ở cơ bụng của mình, hoặc phương thức hoặc cách thức 
phóng lên và xộp xuống của nó. Tuệ giác của vi áy sẽ vượt qua những 
trưng triệu này và sẽ cho phép vi ay khán kiến sự căng tháng, sự áp lực và 
sự chuyên động hữu quan chặt chẽ đến sự chuyển động ở cơ bụng mà vị áy 
đang quan sát hoặc đang chú niệm. Khi vị ấy hô khí, vị ấy sẽ cảm thấy sự 
căng thăng đang giảm bớt và sự chuyển động xộp xuống ở cơ bụng đang đi 
đến sự kết thúc trong khi vị áy đi đến sự kết thúc việc hô khí của mình. 


Similarly, with the movements involved in walking meditation, the 
lifting of the leg, pushing it forward and dropping and placing it on the 
floor or the ground. 

Một cách tương tự, với những sự chuyển động hữu quan chặt chẽ 
trong thiền hành, việc nhác chân lên, việc đưa nó tháng tới trước, việc hạ 
xuống và việc đặt nó trên nền nhà hoặc mặt đất. 


The meditation teacher will not tell the yogi what he is going to 
“see” but will instruct him how to observe or note. It is the same as in the 
doing of an arithmetical sum. The teacher will not give the answer but will 
teach the working out of the sum. 

Vi thiền su sẽ không nói với hành già những gi vi ấy sẽ “khán kiến” 
nhưng sẽ giáo đạo vị ấy cách thức để quan sát hoặc chú niệm. Nó tương 
tự như trong việc làm một bài toán thuật. Vi giáo tho sẽ không dua ra cau 
trả lời nhưng sẽ giáo đạo việc làm bài toán thuật. 


The same instructions apply in the case of different kinds of bodily 
movement, sensations experienced in the body and thoughts arising in the 
mind. All these should be noted as and when they arise in order to ensure 
that their true nature may be "seen". 


275 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI BÁO NÍP BAN 


Những sự giáo đạo tương tự cũng được ứng dụng trong trường hợp 
các thê loại chuyên động sai biệt của sắc thân, những cảm giác được trải 
nghiệm ở trong sắc thân và những sự nghĩ suy đang khởi sinh lên ở trong 
tâm thức. Tat cà những điều này nên được chú niệm khi chúng khởi sinh 
lên ngõ hầu bảo chứng rằng chân thực tính của chúng có thể được “khán 
kiên”. 


We have dealt with the first aphorism — true nature will be revealed 
only when phenomena are noticed as and when they arise. 

Chúng ta đã giảng giải với câu cách ngôn thứ nhất — chân thực tính 
sẽ được triển hiện chỉ khi nào những hiện tượng đã được quan chú khi 
chúng khởi sinh lên. 


The second aphorism says: Only when Sabbhava (true nature) is 
"seen", will Sankhata Lakkhana (characteristic of conditionality) 
become manifest, meaning the phenomenon being noted will be ‘seen’ to 
arise, to continue and to pass away. When Sankhata Lakkhana is ‘seen’, 
Samafifía Lakkhana will appear. These two characteristics - Sankhata 
Lakkhana and Samaiia Lakkhana will manifest themselves as a matter 
of course once Sabbhàva Lakkhana has been grasped by concentrated and 
concurrent noting of the object of meditation. Samañña Lakkhana, when 
it appears, will reveal the impermanent, unsatisfactory and impersonal, 
involuntary character of the phenomena. So the third aphorism is: Only 
when Sankhata becomes apparent will Samafifía be “seen”. 

Câu cách ngôn thứ hai nói rằng: Chỉ khi nào Thực Tướng Thực 
Tính (chân thực tính) được “khán kiến” thì Thực Tướng Hữu Vi (đặc 
tướng của tính phụ hữu điều kiện) sẽ trở nên thanh sở hiển thị, có 
nghĩa là hiện tượng đã được chú niệm sẽ được “khán kiến” từ lúc khởi sinh 
lên, đến lúc trì tục và đến lúc diệt vong. Khi Thực Tướng Hữu Vi được 
“khán kiến”, Thực Tướng Phó Thông sẽ xuất hiện. Hai đặc tướng này — 
Thực Tướng Hữu Vi và Thực Tướng Phó Thông sẽ tự thanh sở hiển thị 
là một việc đương nhiên một khi Thực Tướng Thực Tính đã bị sự chú 
niệm đồng thời phát sinh và đã tập trung vào đối tượng thiền định nắm bắt. 
Thực Tướng Phó Thông, khi nó xuất hiện, sẽ triển hiện đặc trưng không 
thường tồn, bất mãn ý và phi bản ngã, bất do tự chủ của các hiện tượng. 

276 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Như thế, câu cách ngôn thứ ba là: Chỉ khi nào Thực Tướng Hữu Vi trở 
nên minh hiển thì Thực Tướng Phó Thông sẽ được “khán kiến”. 


This will be followed by the fourth aphorism which says: When 
Samafifià is “seen”, Vipassana Nana (insight knowledge) emerged. 

Nơi đây sẽ được tiếp nối bởi câu cách ngón thứ tư nói rằng: Khi 
Thực Tướng Phố Thông được “khán kiến”, Minh Sát Trí (Tri Thức 
Tuệ Giác) đã xuất hiện. 


After its emergence, Vipassana Nana will gradually mature and 
ripen and will be followed by Magga Nàna (Path Knowledge) which in 
turn will be succeeded by the Ariyamagga Nana (Noble, fullfledged path 
knowledge) which will enable the yogis to realize Nibbàna with the 
cessation of the psycho-physical Dhammas and of suffering. 

Sau sự xuất hiện của nó, Minh Sát Trí sé dàn dàn thành thục và 
chín muói, và sẽ được tiếp nói bởi Tuệ Dao (Tri Thức Dao Lộ) mà lần lượt 
sé được hậu tục bởi Dao Thánh Trí (Tri Thức Thánh Dao đã đầy đủ trải 
nghiệm) mà sẽ cho phép hành giả chứng tri Níp Bàn với sự dinh chỉ các 
Pháp tâm sinh lý và sự khô đau. 


It should be repeated that in reporting, the yogi should relate what 
he has (actually) "seen", not what he thinks he has "seen". Only what he 
has "seen" is his own Nana (that which he knows), not what he thinks he 
has, which at best is borrowed (secondhand) knowledge, which is not in 
conformity with the real nature or character of the phenomenon which he 
has observed or noted. 

Càn duoc nhác lai ráng trong khi báo cáo, hành già sé thuát lai 
những điều mà vi ấy đã (xác thiết) “khán kiến”, chứ không phải những gi 
mà vị ấy nghĩ suy vị ấy đã “khán kiến”. Chỉ những gì mà vị ấy đã “khán 
kiến” là trí tuệ của chính vị ấy (đó là điều mà vị ấy tri đắc), không phải 
những gì mà vị ấy nghĩ suy vị ấy đã có, mà trong điều kiện tốt nhất Tri 
Thức đã (gián tiếp) vay mượn, mà không phù hợp với chân thực tính hoặc 
đặc trưng của hiện tượng mà vị ay đã quan sát hoặc đã chú niệm. 


277 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


While the yogi is sitting in meditation, observing or noting the 
primary object of attention, namely, the rising and falling movement of the 
abdomen, various thoughts and objects of mind may occur to him, this 
being the very nature of mind which is not subject to control. The mind has 
a tendency to wander, leaving the primary object and so on to all kinds of 
ideas, some wholesome, others not wholesome. What should the yogi do 
then ? Just note whatever comes into the mind. Are you able to do so or 
not ? You should be. If you do, does the thinking go on or is it arrested or 
does it vanish altogether ? Or does your attention revert to the regular 
(primary) object of attention ? You should be able to report all that takes 
place in these respect. 

Trong khi hành giả dang an tọa trong thiền dinh, dang quan sát hoặc 
dang chú niệm một đối tượng chú y chủ yếu, đó là, sự chuyển động phóng 
lên và xộp xuống ở cơ bụng, những sự suy nghĩ và các dói tuong sai biét 
của tâm thức có thé xảy ra với vị ấy, điều này chính thị thực tính bát thu 
khống chế của tâm thức. Tâm thức có một khuynh hướng phiêu bạt, rời 
khỏi đối tượng chủ yếu v.v. đủ các thé loại ý tưởng, một số tịnh hảo, một 
số khác vô tịnh hảo. Thế thì hành giả phải nên làm gì ? Chỉ cần chú niệm 
bất luận điều gì xuất hiện ở tâm thức. Bạn có khả năng để làm như thế hay 
không ? Bạn nén. Nếu như bạn làm như thế, liệu việc nghĩ suy có tiếp tục, 
hoặc nó đã đình chỉ, hoặc nó biến mát hoàn toàn ? Hoặc sự chú ý của bạn 
hồi phục đối tượng (chủ yếu) quen thuộc ? Bạn sẽ có khả năng để báo cáo 
tất cả điều mà xảy ra trong những khía cạnh này. 


The next aphorism is: All thoughts observed and known should be 
related. For the novice in meditation, feelings or sensations do not arise 
yet while he is focusing his attention on the primary object. But thoughts 
are likely to occur. Even then, the novice is not able to note all thoughts 
that arise. In order to minimize such (stray) thoughts, the beginning yogis 
should focus his attention as closely as possible on the primary object. But 
when he has sat in meditation for five, ten or fifieen minutes, certain 
unpleasant sensations in the body are apt to arise with corresponding 
effects on the mind. When feelings or sensations arise, they should be 
noted. When reporting, it is better to describe them in plain everyday 
language as "itching, aching, numb" or "tingling" and so on, rather than 

278 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


in scriptural language as just “Vedana” (feelings). These feelings which 
arise spontaneously, should be noted in the same manner as above — 
whether they are intensifying, weakling, stabilizing or disappearing. 

Câu cách ngôn kế tiếp là: Tất cả những sw nghi suy đã quan sát 
và tường tri nên được thuật lại. Đối với vị kiến tập tu sĩ ở trong thiền 
định, những cảm thọ hoặc các cảm giác chưa có khởi sinh lên trong khi vị 
ay đang tập trung sự chú ý của mình vào đối tượng chủ yếu. Thế nhưng 
những sự nghĩ suy có khả năng xảy ra. Mặc dù thế, vị kiến tập tu sĩ không 
có khả năng để chú niệm tất cả những sự nghĩ suy mà khởi sinh lên. pé 
mà giảm thiểu đến tối han độ những sự nghĩ suy (linh tinh) như thé, các vi 
hành giả sơ cơ nên tập trung sự chú ý của minh càng cán trong càng tốt vào 
đối tượng chủ yếu. Thé nhung khi vi ấy đã an tọa trong thiền định được 
năm, mười hoặc mười lăm phút, một số cảm giác bất khả ái ở trong sắc 
thân có khả năng khởi sinh lên với các hiệu quả tương ứng lên tâm thức. 
Khi những cảm thọ hoặc các cảm giác khởi sinh lên, chúng nên được chú 
niệm. Khi báo cáo thì tốt hơn nên miêu thuật chúng bằng ngôn ngữ giản 
đơn minh liễu hàng ngày như là “ngứa ngáy, đau nhức, tê buốt hoặc thích 
thống” v.v. thay vì trong ngôn ngữ văn bản kinh điển cũng như “Tho” (các 
cảm thọ). Những cảm thọ này mà khởi sinh lên một cách tự phát, nên được 
chú niệm trong cùng cách thức như trên — dù chúng có dang tang cường, 
đang suy nhược, đang ôn định hoặc đang biến mát. 


So the next aphorism is: All feelings (sensations) should be 
observed, known and related at interview. 

Nhu thé câu cách ngón kế tiếp là: Tất cả những cảm thọ (các cảm 
giác) nên được quan sát, được tường tri và được thuật lại tại buổi 
phỏng đàm. 


Next, what other phenomena are there to be noted and known ? 
They are sights seen, sounds heard, odours smelled, food tasted. And then 
mental phenomena such as liking, transgressing, sloth and torpor, 
distractedness, anxiety, doubt, remembrance, clear comprehension, 
attention, satisfaction, delight, tranquility, serenity or calm, ease of 
meditation and so on. 


279 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


Ké tiép, có những hiện tượng nào khác cán được chú niệm và được 
tường tri ? Chúng là những cảnh quan được khán kiến, những âm thanh 
được thính văn, các mùi hơi được khứu khí, thực phẩm được nếm vị. Và 
thế rồi các hiện tượng tinh thần chang hạn như là sự ưa thích, sự vi phản, 
sự giải đãi và thụy miên, sự phan tán lực chú y, sự tiêu luy, sự hoài nghi, sự 
hồi ức, sự lý giải minh hién, sự chú y, sự mãn túc cảm, niềm khoái cảm, sự 
ninh tinh, sự an tường hoặc sự tran tĩnh, sự dé dàng thiên định v.v. 


The Buddha has collectively termed them as Dhammarammana 
(mind-objects). Suppose a liking arises, when it is noted, what happens ? 
Liking is followed by craving. The yogis should be able to report this. 
Take another example. The yogi is experiencing sloth and torpor and 
feebleness of mind. When he notes these status of mind, distractedness 
arises. What happens when these are observed or noted in turn 2 
Whenever these mind-objects arise, they should be observed. 

Đức Phát đã định danh chúng một cách tong thé là Cánh Pháp (các 
đối tượng tâm thức). Giả sử một sự ưa thích khởi sinh lên, khi nó được chú 
niệm, điều chi sẽ xảy ra ? Sự ưa thích đã bị lòng ái dục dõi theo sau. Các 
hành giả sẽ có khả năng để báo cáo điều này. Hãy lấy ví dụ khác. Hành 
giả đang trải nghiệm sự giải đãi và thụy miên và sự bạc nhược của tâm 
thức. Khi vị ấy chú niệm những trạng thái này của tâm thức, sự phân tán 
lực chú ý khởi sinh lên. Điều chi xảy ra khi những điều này lần lượt đã 
được quan sát hoặc đã được chú niệm? Bắt luận những đối tượng tâm thức 
này khởi sinh lên, chúng nên được quan sát. 


In summary, the following are the four objects of attention in 
Satipatthana ^ Vipassanaà Bhavana (insight meditation through 
mindfulness): (1) acts of bodily behavior; (2) feelings or sensations; (3) 
acts of consciousness and (4) mind-objects. | 

Nói tóm lại, sau đây là bón đối tượng của sự chú y trong Tu Tập 
Minh Sát Tuệ Niệm Xứ (thiền định tuệ giác thông qua sự chú niệm): (1) 
những hành vi được thực hiện ở sắc thân; (2) những cảm thọ hoặc các cảm 
giác; (3) những tạo tác của tâm ý thức và (4) các đối tượng tâm thức. 


280 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Three events occur in such meditation in successive order: (a) 
arising of the phenomenon; (b) observing or noting of the phenomenon that 
arises, and (c) what the yogi comes to know and see. The next aphorism 
requires all that happens thus to be understood. (b) and (c) are the concern 
of the yogi. 

Ba sự kiện xảy ra trong thiền định như thế một cách trình tự liên 
tiếp: (a) sự khởi sinh lên của hiện tượng: (b) sự quan sát hoặc sự chú niệm 
hiện tượng mà khởi sinh lên, và (c) những gì mà hành giả đi đến tri đắc và 
khán kiến. Câu cách ngôn kế tiếp yêu cầu tất cả những điều xảy ra như thế 
để được tuệ tri. (b) và (c) là mối quan tâm của hành giả. 


| For every object of attention (belonging to the four categories listed 
above), it is important to understand the three successive events mentioned 
above. The yogi's concern is to observe or note (event (b) above)). The 
aphorism for this is: What arises, what is observed and what comes to be 
known and seen, should be understood completely and related at 
interviews. 

Đối với mọi đối tuong chú ý [thuộc vé bón pham trù được liệt kê ở 
trên), điều trọng yếu là tuệ tri ba sự kiện liên tiếp đã được đề cập ở trên. 
Mối quan tâm của hành giả là quan sát hoặc chú niệm (sự kiện (b) ở trên)]. 
Câu cách ngôn cho điều này là: Điều chỉ khởi sinh lên, điều chỉ đã được 
quan sát và điều chi đi đến được tường tri và khán kiến, nên được tuệ 
tri một cách hoàn toàn và được thuật lại tại các buói phỏng đàm. 


281 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


BRIEF WAY TO PRACTISE VIPASSANA MEDITATION 
PHƯƠNG THÜC VĂN TÁT 
DE THUC HANH THIEN ĐỊNH MINH SÁT TUE 


Satipatthana 
Rules of Thumb 
Helps Calm the mind; 
Insight-mine! 
Niệm Xứ 
Nguyên Tắc Dựa Theo Trải Nghiệm 
Bang Tro Sự Tran Tinh Tâm Thức; 
Tuệ Giác Của Tôi ! 


1. Back straight seated; 
Crossed-legged 
Center on belly. 
Ngồi tháng lung; 
Bắt chéo chân với nhau (kiét già) 
Ở giữa trên bụng. 


2. Normal breathing, 
Rising, falling 
Fixing on the mind. 
Hô hấp binh thường 
Phóng lên, xộp xuống 
Tập trung tâm thức. 


3. Pure dwells the mind, 
Guiltless kind; 
Great, fine! Virtue True! 
An trú thuân tịnh tâm thức, 
Vô tội hữu hào; 
Cực hao, tịnh hảo ! Chân Thiện Hảo ! 


4. Stiff, tense, movement, 
282 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Displacement; 

Discern all of them. 

Cuong nganh, cáng tháng, su chuyén dóng, 
Su di chuyén; 

Nhận thức rõ tất cà chúng. 


5. Wandering thoughts 
On the spot, 
Miss not, note them all. 
Những sự nghi suy dang phiêu bat 
Tai chó, 


Khóng bó sót, háy chü niém tát cà chüng. 


6. Good, bad, neutral, 
Feeling; world 
Bungle not! Note! Note! 
Tốt, xấu, trung tính, 
Cảm tho; thé gian 
Bát thất ngộ ! Hãy chú niệm! Hãy chú niệm! 


7. See, hear, senses; 
Consciousness; 
Careless — don't. Note! Note! 
Khán kiến, thính văn, các cảm giác; 
Tâm ý thức; 
Bắt thô tâm. Hãy chú niệm! Hãy chú niệm! 


283 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 








WHAT TO DESCRIBE DURING VIPASSANA INTERVIEWS 
Những Điêu Miêu Thuật Trong Các Buôi Phóng Đàm Minh Sát Tuệ 


l. Describe what you notice of the rising movement (abdomen). 
Miêu thuật những gi ban quan chú vào su chuyển động phóng lên (ở 
cơ bụng). 


2. Describe what you notice of the falling movement (abdomen). 
Miêu thuật những gì bạn quan chú vào sự chuyển động xóp xuống (ở 
cơ bụng). 


3. Describe what you notice of imaginations. 
Miêu thuật những gi ban quan chú vào những sự tưởng tượng. 


4. Describe what you notice of feelings. 
Miéu thuật những gi bạn quan chú vào những cảm tho. 


5. Describe what you notice of ideas. 
Miéu thuật những gì ban quan chú vào những ý tưởng. 


6. Essential to note: object appearing, noting and discrimination. 
Điều tất yếu để chú niệm: đối tượng đang xuất hiện, đang chú niệm và 
thức biệt lực. 


7. Describe each of them clearly and in detail. 
Miêu thuật từng mỗi một của chúng một cách minh hiển và một cách 
tế tiết. 


8. Describe only new experiences and to the point. 
Chi miêu thuật những sự trải nghiệm mới và di tháng vào vấn đề. 


9. Describe briefly and clearly. 
Miêu thuật một cách vắn tắt và một cách minh hién. 





10. Do not waste time. 


| Khong lang phi thoi gian. 





284 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


PHU LUC 


SATI AND THE YOGI 
NIỆM LUC VÀ HÀNH GIA 


An Interview With Sayadaw U Pandita By Bhikkhu Visuddhacara 
Mót Buói Phóng Dàm 
Do Ty Khuu Tịnh Hanh Với Đại Trưởng Lão Pandita 


Sati (Mindfulness) is a subtle quality of the mind. It is difficult to 
grasp and is quite often mistaken for concentration (Samadhi). 
In this booklet, Sayadaw U Panditabhivamsa explain 
in detail the various aspects of Sati. 
This would prove invaluable to the practitioner of the 
Buddha’s Dhamma, especially a Vipassana meditator 
and truth seeker. 
Niệm Luc (Sự Chú Niệm) là một ưu chat vi tế của tâm thức. 
Nó rất khó để lý giải và thường hay bị ngộ giải 
với sự định thức (Dinh Luc). 
Trong tiểu tập kinh này, 
Đại Trưởng Lão Thượng Tộc Panditabhivamsa 
giải thích một cách té tiết các phương diện sai biệt của Niệm Luc. 
Điều này sẽ chứng minh bảo quý phi thường 
đối với thực tiễn giả của Giáo Pháp Đức Phật, 
đặc biệt là thiền giả Minh Sát Tuệ và chân thám cầu giả. 


285 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


ABOUT THE AUTHOR 
GIỚI THIỆU VÉ TÁC GIÁ 


Sayddaw U Pandità was born in 1921 in Insein in greater Yangon 
during the British colonial rule. He became a novice at age twelve, and 
ordained at age twenty. After decades of study, he passes the rigorous 
series of government examination in the Theravada Buddhist texts, 
gaining the Dhammacariya (Dhamma teacher) degree in 1952. 

Dai Trưởng Lão Pandita đã sinh vào năm 1921 tại thành phó Insein 
thuộc vùng ngoại ô của Yangon trong thời kỳ thực dân Anh cai trị. Ngài 
đã trở thành một kiến tập tu sĩ vào tuổi lên mười hai, và đã tho Đại Giới 
vào tuói lên hai mươi. Sau những thập niên tu học, Ngài đã cập cách môt 
loạt các cuộc khảo thí nghiêm ngặt của Chính Phủ về các Văn Bản kinh 
điển Phật Giáo Trướng Lão Giáo Giới, đã hoạch đắc học vị Pháp Sư (giáo 
thọ Phật Pháp) vào năm 1952. 


Sayüdaw U Pandita began practicing Vipassana under the 
guidance of Mahasi Sayadaw beginning in 1950. In 1955, he left his 
position as a teacher of scriptural studies to become a meditation teacher 
at the Mahasi Meditation Center. 

Dai Trưởng Lão Pandita đã bắt đầu việc thực hành Minh Sát Tuệ 
dưới sự chỉ đạo của Đại Trưởng Lão Mahasi khởi thủy từ năm 1950. Vào 
năm 1955, Ngài đã rời khỏi vi trí của mình là một vị Giáo Thọ nghiên cứu 
các văn bản kinh điển để trở thành một Thiền Sư tại Trung Tâm Thiền 
Viện Mahasi. 


Soon after Mahasi Sayadaw passed away in 1982, Sayadaw U 
Pandita became the guiding teacher (Ovadacariya) of the Mahasi 
Meditation Center. In 1991, he left that position, founding Panditarama 
Meditation Center in Yangon. There are now Panditarama branch centers 
in Burma, Nepal, Australia, United Kingdom and the United States. 

Ngay sau khi Dai Truong Lão Mahasi đã viên tịch vào năm 1982, 
Đại Trưởng Lão Pandita đã trở thành Bậc Chỉ Dao Sư (Bậc Giáo Thọ Sư) 
của Trung Tâm Thiền Viện Mahasi. Vào năm 1991, Ngài đã rời khỏi vị tri 
ay, và đã sáng lập Trung Tâm Thiền Viện Panditarama tai Yangon. Hiện 

286 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


nay có các trung tâm chi nhánh Panditarama ở tại đất nước Miến Điện, 
nước Nepal, Úc Châu, Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Hiệp Chủng Quốc. 


Sayadaw U Pandita became well known in the West after 
conducting a retreat in the spring of 1954 at the Insight Meditation Society 
(IMS) in Barre, Massachusetts in the United States. Many of the senior 
Western meditation teachers in the Mahüsi tradition practiced with 
Sayüdaw U Pandità at that and subsequent retreats. The talks he gave in 
1984 at Insight Meditation Society (IMS) were compiled as the book “In 
This Very Life". 

Dai Trưởng Lão Pandita đã trở nên chúng sở châu tri ở phương Tây 
sau việc truyền đạo một khóa tu tinh tâm vào mùa Xuân năm 1984 tại Hiệp 
Hội Thiền Định Tuệ Giác (IMS) ở Thành Phó Barre, Tiểu Bang 
Massachusetts trong đất nước Hoa Kỳ. Nhiều vị Thiền Sư niên trưởng ở 
phương Tây theo truyền thông Mahasi đã thực hành với Đại Trưởng Lão 
Pandita tại thời điểm ấy và các khóa tu tĩnh tâm tiếp theo sau. Những buói 
Pháp đàm Ngài đã ban phát vào năm 1984 tại Hiệp Hội Thiền Định Tuệ 
Giác (IMS) đã được biên tả thành tập kinh “Chính Thi Kim Sinh”. 


As of 2005, he continues to lead retreats and give Dhamma talks, 
but rarely conducted interviews himself until his passing away at the age 
94 on 16 April 2016. 

Kë từ năm 2005, Ngài tiếp tuc dàn đắt các khóa tu tinh tâm và ban 
phát những buói Pháp đàm, thế nhưng hiếm khi tự biểu hiện các buổi 
phỏng đàm cho đến khi Ngài đã viên tịch ở tuói 94 vào ngày 14 Tháng Tư 
năm 2016. 


287 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


FOREWORD 
LỜI MỞ ĐẦU 


The Buddha frequently exhorted his disciples to practise meditation 
for it is the only way (Ekayano Maggo) to gaining that peace of mind that 
can liberate us from suffering. 

Đức Phát đã thường xuyên khuyến khích các đệ tử của Ngài thực 
hành thiền định vì đó là phương thức duy nhất (Độc Đạo) để đạt được sự 
yên tinh tâm thức qua đó có thé giải cứu chúng ta thoát khỏi sự khó dau. 


On this Wesak day, we thought it would be apt that we publish an 
article on the subject of Vipassana (Insight Meditation). It is an interview 
conducted by Venerable Visuddhücüra with the Meditation Master, 
Sayüdaw U Panditabhivamsa of Burma. Venerable Visuddhacara, who is 
from the Malaysian Buddhist Meditation Centre, Penang, conducted the 
interview while he was staying with Sayadaw U Panditabhivamsa at 
Panditárama Meditation Centre in Rangoon. The article was originally 
published in the April issue of Panditárama's newsletter. 

Vào ngày Kiét Vũ này, chúng tôi nghĩ suy rằng sẽ thích hợp để 
chúng tôi xuất bản một bài báo về chủ đề Minh Sát Tuệ (Thiền Định Tuệ 
Giác). Đó là một cuộc phỏng dam do Trưởng Lão Visuddhacara (Tinh 
Hạnh) đã thực hiện với Thiền Sư, Đại Trưởng Lão Thượng Tộc 
Panditabhivamsa ở đất nước Miến Điện. Trưởng Lão Visuddhacara 
(Tịnh Hạnh), là vị đến từ Trung Tâm Thiền Viện Phật Giáo Malaysia, tiểu 
bang Penang, đã thực hiện cuộc phỏng đàm trong khi Ngài đang ở với Đại 
Trưởng Lão Thượng Tộc Panditabhivamsa tại Trung Tâm Thiền Viện 
Panditàrama ở thành phố Rangoon. Bài báo khởi sơ đã được xuất bản 
trong số phát hành Tháng Tư của ban tin nội bộ Thiền Viện Pandita. 


This article addresses several questions that would be of particular 
interest to meditators, such as "how should a yogi go about his daily life 
after an intensive retreat", "what is the kind of Sati (mindfulness) that is 
developed in intensive practice ? and "how are Kilesas (mental 
defilements) abandoned by noting”. 


288 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Bài báo này đề cập đến một số câu hỏi mà sẽ được các thiền giả đặc 
biệt quan tâm, chẳng hạn như là “một hành giả nên bắt tay vào xử lý đời 
sống thường nhật của mình như thế nào sau một khóa tu tĩnh tâm mật tập”, 
“thể loại của Niệm Lực (sự chú niệm) mà đã được phát triển trong việc 
thực hành mật tập là chỉ ?" và “làm thé nào các Pháp Phiền Não (các Pháp 
ué nhiễm tỉnh thần) đã bị việc chú niệm phóng khí ?” 


Sayadaw gives details. He talks about the need to practice 


= e — 


Satthaka Sampajañña (1) (clear comprehension of purpose / benefit) and 
Sappáya Sampajañña (2) (clear comprehension of suitability) in daily life. 
He discusses the | Lakkhama (characteristic), ^ Rasa (function), 
Paccupatthüna (manifestation) and Padatthàna (proximate cause) of Sati 
— which is in line with the commentarial (Atthakatha) way of exposition. 
He explains at length on how a yogi is to note — by plunging straight into 
the object without being deviated by thoughts, etc. He speaks about 
Tadanga Pahüna (3) — how Kilesas are abandoned during noting, and 
Vikkhambhana Pahana (4) — how they are abandoned even without 
noting. 

Dai Trưởng Lão trinh bày rõ ràng từng chi tiết. Ngài thuyết giảng 
về điều tất yếu phải thực hành là Hữu Dung Tỉnh Giác (1) (lý giải minh 
hiển về mục đích / về sự hữu ích) và Hữu Lợi Tỉnh Giác (2) (lý giải minh 
hiển về sự thích hợp) trong đời sống thường nhật. Ngài thảo luận về 
Trạng Thái (đặc tính), Phận Sự (chức năng), Sự Thành Tựu (biểu thị 
hình thức) và Nhân Cận (nguyên nhân cận lân) của Niệm — điều mà phù 
hợp với phương thức chú giải (Chú Giải) tường tế xién thuật. Ngài giải 
thích đầy đủ chỉ tiết về cách thức một hành giả phải chú niệm — bằng cách 
xung tiến thắng vào đối tượng mà không bị những sự nghĩ suy làm chệch 
hướng, v.v. Ngài thuyết giảng về Tương Phản Phóng Khí (3) — cách thức 
các Pháp Phiên Não đã bị phóng khí trong lúc dang chú niệm, và Áp Ue 
Phóng Khí (4) — cách thức chúng đã bị phóng khí ngay cả khi không có 
việc chú niệm. 


Sayadaw uses Pali terms freely and some have been retained as 
besides providing a more accurate rendering, they also add to the 


289 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


"flavour" of the Dhamma, Pali being the language of the Buddha. The 
yogi would do well too to be acquainted with Pali terms. 

Đại Trưởng Lão sử dung các thuật ngữ Pali một cách đại lượng và 
một số đã được bảo lưu vì ngoài việc cung cấp một sự dịch thuật tỉnh xác 
hơn, chúng còn bó túc vào “vị đạo” của Giáo Pháp, Pali là ngôn ngữ của 
Đức Phật. Hành giả cũng sẽ tu tập thuận lợi nếu đã làm quen với các thuật 
ngữ Pali. 


Besides being of direct relevance to yogis, we think the general 
readers too would find the subjects discussed of interest. They would gain 
some understanding of the nature and benefits of the practice, and may be 
prompted to take it up. That would be a wonderful thing, for the Buddha 
wants us to inherit the essence of his teaching which can only be attained 
through the practice of Satipatthana Vipassana meditation. On our part, 
we of the Malaysian Buddhist Meditation Centre, extend an invitation to 
all who have yet to take up VipassanG to do so and realize for themselves 
the benefits of practice. 

May all beings be well and happy. May they attain the wisdom that 
can liberate them from all suffering. 

Ngoài việc tuong quan trực tiếp đến các hành giả ra, chúng tôi nghi 
suy toàn thé các độc giả cũng tìm thấy các chủ đề được thảo luận quan tâm. 
Họ sẽ có được một số tuệ tri về thực tính và các sự hữu ích của việc thực 
hành, và có thể được đạo trí để thực hiện nó. Điều đó sẽ là một điều tuyệt 
diệu, vì Đức Phật mong muốn chúng ta kế thừa tinh hoa Giáo Pháp của 
Ngài mà chỉ có thé đạt được thông qua việc thực hành Thiền Định Minh 
Sát Tuệ Niệm Xứ. Về phía chúng tôi, chúng tôi thuộc Trung Tâm Thiền 
Viện Phật Giáo Malaysia, mở rộng lời mời đến tất cả những ai chưa có 
thực hiện Minh Sát Tuệ đến thực hiện như thế và tự bản thân chứng tri 
được những sự hữu ích của việc thực hành. 

Ước mong tất cả chúng hữu tình được an khang và hạnh phúc. Ước 
mong họ thành đạt được trí tuệ mà có thé giải cứu họ khỏi mọi sự khổ đau. 


Hoe Soon Ying 
Malaysian Buddhist Meditation Centre 
355 Jalan Mesjid Negeri 11600 Penang 


290 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


May 1991 

Hoe Soon Ying 

Trung Tám Thién Vién Phát Giáo Malaysia 
355 Jalan Mesjid Negeri 11600 Penang 
Tháng Nám 199] 


[(1): Satthaka: useful, profitable. 
[(1): Hữu Dung: hữu dung, phú hữu thành hiệu, hữu ích. 


(2): Sappaya: desirable, advantageous, beneficial. 
(2): Hữu Lợi: minh trí, ủng hữu trị đắc, hữu lợi, hữu ích. 


(3): Tadanga Pahüna: One of the Pahãnas is called Tadanga 
pahanam, which Vijesinha Mudliar explains as "the removal of false 
views and disturbing qualities of the mind, by means of the opposite views 
and qualities derived from Vipassanà Nana”. 

(3): Tương Phan Phóng Khí: mội trong các Pháp Phóng Khí 
được goi là Tương Phản Phóng Khí, mà Vijesinha Mudliar giải thích là: 
“sự tiêu trừ những quan điểm thó ngộ và việc nhiễu loạn những ưu chất của 
tâm thức, bằng những quan điểm tương phản và những ưu chất được xuất 
phát từ Minh Sát Trí". 


(4): Vikkhambhana Pahana: Vijesinha Mudliar says "the removal 
of the Nivaranas, etc. by Samadhi, as by striking a pot on the surface of 
the water to free it (the water) from moss floating upon it”. 

(4): Áp Ức Phóng Khí: Vijesinha Mudliar nói rằng “sự tiêu trừ 
các Pháp Triền Cái (các Pháp chướng ngại tinh thần), v.v., bằng cách 
Nhập Định, ví như bằng cách đả động một cái chậu lên trên mặt nước dé 
cho nó (nuóc) thoát khói rong rëu dang nói trôi trên nó". 


* Sampajañña: Clarity of consciousness, clear comprehension. 

This term is frequently met in combination with mindfulness (Sati). 

According to the Commentary, clarity of consciousness is of four kind: 

regarding the purpose (Satthaka), the suitability (Sappaya), (inclusion in 

the meditative) domain (Gocara), and the undeluded, (unbewilderment, 
291 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


uninfatuation, undelusion) conception of the activity concerned 
(Asammoha). Explained in detail in Commentary to Satipatthüna Sutta 
(The Way of Mindfulness). 

* Tỉnh Giác: tính minh xác của tám ý thức, ly giải minh hiển. 
Thuật ngữ này thường được gặp trong việc phối hợp với sự chú niệm 
(Niệm Luc). Theo Bộ Chú Giải, tính minh xác của tâm ý thức là một 
trong bốn thể loại: hữu quan đến mục đích (Hữu Dụng), tính thích hợp 
(Hữu Loi), (sự bao quát trong lĩnh vực thiền định) (Phóng Mục), và khái 
niệm bát thó ngộ, (bát khốn hoặc, bát si mê, bát thố giác) về hoạt động hữu 
quan (Vô Si). Được giải thích một cách tế tiết trong Bộ Chú Giải về Kinh 
Niệm Xứ (Phương Thức Chú Niệm). 


* Pahüna: Overcoming, abandoning. There are five kinds of 
overcoming: (1) Overcoming by repression (Vikkhambhana Pahaàna), i.e. 
the temporary suspension of the five hindrances (Nivarana) during the 
absorptions, (2) Overcoming by the opposite (Tadanga Pahüna), (3) 
Overcoming by destruction (Samuccheda Pahüna), (4) Overcoming by 
tranquillization (Patipassaddhi Pahana), (5) Overcoming by escape 
(Nissarana Pahana). 

* Phóng Khí: sự khắc phục, sự phóng khí. Có năm thể loại khắc 
phục / phóng khí: (1) Sự khắc phục bằng sự áp ức (Áp Ue Phóng Khí), tức 
là sự tạm đình chỉ năm Pháp chướng ngại tinh thần (Trién Cái) trong 
những lúc dinh an chỉ, (2) Sự khắc phục bằng sự tuong phản (Tương Phan 
Phóng Khi), (3) Sự khắc phục bằng sự hủy diệt (Trừ Diệt Phóng Khi), (4) 
Sự khắc phục bằng sự tran tịnh (Trấn Tịnh Phóng Khí), (5) Sự khắc phuc 
báng su dào thoát (Dào Thoát Phóng Khí). 


(1) Overcoming by repression (Vikkhambhana Pahana) is the 
pushing back of adverse things, such as the five mental hindrances 
(Nivarana) etc. through this or that mental concentration (Samadhi) just 
as a pot thrown into moss-clad water pushes the moss aside. 

(1) Sự khác phục bằng sự áp ức (Ap Ue Phóng Khí) là sự đây lùi 
các Pháp bất lợi, chẳng hạn như năm Pháp chướng ngại tinh thần (Triền 
Cái) v.v., thông qua sự định thức này hoặc nọ ở nội tâm (Định) cũng như 


292 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


một cái chậu được ném vào trong nước phủ đây rong rêu đê đây rong rêu 
sang một bên. 


(2) Overcoming by the opposite (Tadanga Pahana) is the 
overcoming by opposing this or that thing that is to be overcome, by this or 
that factor of knowledge belonging to insight (Vipassana), just as a lighted 
lamp dispels the darkness of the night. In this way the Personality-belief 
(Sakkayaditthi) is overcome by determining the mental and corporeal 
phenomena...the view of uncausedness of existence by investigation into 
the conditions..the idea of eternity by contemplation of impermanency...the 
idea of happiness by contemplation of misery.. 

(2) Su khắc phục bang sự tương phản (Tương Phan Phóng Khi) là 
sự khắc phục do bởi Pháp tương phản này hoặc nọ mà qua đó dé được khắc 
phục, do bởi yếu tó Tri Thức thuộc về tuệ giác (Minh Sát Tuệ) này hoặc 
nọ, cũng như một ngọn đèn đã được thắp sáng xua tan màn hắc ám của ban 
đêm. Trong phương thức này, niềm tin về tự bản thân (Hữu Thân Kiến) 
đã được khắc phục đo bởi tính quyết định các hiện tượng tinh thần và thé 
chát...quan điểm vô tác nhân của sự hiện hữu đã được khắc phục do bởi sự 
điều tra nghiên cứu về các phụ hữu điều kiện...ý tưởng về sự vĩnh hằng đã 
được khắc phục do bởi sự nghiêm túc khảo lự về sự không thường tón...y 
tưởng vé niềm hanh phúc đã được khác phuc do bởi su nghiêm túc khảo lu 
về sự thống khô... 


(3) Overcoming by destruction (Samuccheda Pahana): if through 
the Knowledge of the Noble Path (Ariyapuggala) the fetters and other evil 
things cannot continue any longer, just as a tree destroyed by lightning, 
then such an overcoming is called "overcoming by destruction". 

(3) Sự khác phuc bằng sự hủy điệt (Trừ Diệt Phóng Khí): nếu nhu 
thông qua Tri Thức Thánh Đạo (Thánh Nhân) các Pháp Kiết Sử và các 
Pháp ác khác không thé nào tiếp tục được nữa, cũng như một cái cây đã bị 
sét phá hủy, thế rồi sự khắc phụ như thế được gọi là “sự khắc phục do bởi 
sự hủy diệt”. 


(4) Overcoming by tranquillization (Patipassaddhi Pahana): when, 
after the disappearing of the fetters at the entrance into the Paths (Magga), 
293 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


the fetters from the moment of Fruition (Phala) are for ever extinct and 
stilled, such overcoming is called the “Overcoming by trangwillizaHon ". 

(4) Su khác phuc báng su trán tinh (Trán Tinh Phóng Khí): khi 
mà, sau su bién mát các Pháp thúc phuoc tại Khai Y Món của các lộ trinh 
Đắc Dao (Dao), các Pháp thác phuoc từ khoảnh khác của Quà Vị (Quả) 
mãi mãi tuyệt diệt và đã tiêu trừ, sự khác phục nhu thé duoc goi là “sự 
khắc phục do bởi sự trấn tịnh”. 


(5) Overcoming by escape (Nissarana Pahiãnd) is identical with the 
extinction and Nibbana.] 

(5) Su khác phuc báng su dào thoát (Dào Thoát Phóng Khí) tuong 
dóng vói su tuyét chüng và Níp Bàn.] 


SATI AND THE YOGI 
NIỆM LUC VÀ HÀNH GIÁ 


BV: Sayadaw, it may be easy for a yogi to be mindful in an intensive 
retreat but not so when he goes back to his work and normal daily routine. 
At a retreat, he is instructed to go slow and to be mindful of all his actions. 
But out of retreat in daily life, the pace is fast, even hectic. It is extremely 
difficult to maintain good mindfulness as one can do in a retreat. So what 
should a yogi do ? 

BV: Kính bach Dai Truóng Láo, có thé là dé dàng dói vói mót hành 
giả giữ được cán niệm trong một khóa tu tĩnh tâm mật tập, thế nhung 
không phải như thế khi vị ấy quay trở lại với công việc và lệ hành công sự 
thường nhật của mình. Tại một khóa tu tĩnh tâm, vị ấy đã được giáo đạo 
phải đi chậm rãi và phải cán niệm đến mọi hành động. Thế nhưng ra ngoài 
khóa tu tĩnh tâm trong đời sống thường nhật, tốc độ nhanh, thậm chí bận 
rối lên. Thật cực kỳ khó khăn đề duy trì sự chú niệm tốt đẹp như người ta 
có thé thực hiện trong một khóa tu tĩnh tâm. Như thế một hành giả phải 
làm như thế nào ? 


SP: There are a few things a yogi should understand here. What is 
important is his attitude. As much as he can should try to be mindful and 
he should be happy with the fact that he is trying. For he cannot expect 


294 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


perfection, at least not until he is an Arahant. Only Arahant can be 
mindful all the time. 

SP: Có một vài điều một hành giả nên tuệ tri ở đây. Điều trong yếu 
là thái độ của vị ấy. Vị ấy nên cố gắng giữ được cần niệm bao nhiêu vị ấy 
có thé và vị dy nên mãn ý với sự thật rang vị ấy dang có gắng. Vi vị ấy 
không thể nào chỉ vọng sự hoàn mỹ, ít nhất là không cho đến khi vị ấy là 
một Bậc Vô Sinh. Chỉ có Bậc Vô Sinh mới có thê luôn luôn giữ được cân 
niệm. 


The priorities of Dhamma and that of the world are very different. 
In a retreat, the emphasis is on the cultivation of Sati (mindfulness) so that 
one can attain the highest wisdom of Nibbàna. One notes diligently all 
bodily actions and mental processes. Continuous, successive notings lead 
to a build-up of Sati until it becomes automatic, spontaneous, effortless. 
With this kind of powerful Sati, one can see the arising and passing away 
of phenomena, penetrate the truths of Anicca (impermanence), Dukkha 
(suffering / unsatisfactoriness) and Anatta (not-self) and realize Magga- 
Phala-Nibbana, the cessation of conditioned phenomena. To the extent 
that we have understood the nature of Anicca, Dukkha and Anatta, to that 
extent we will live wise, happy and meaningful lives. The Arahant who has 
fully understood the Dhamma having attained Arahatta-Magga-Phala 
(Ahatta Path and Frution Knowledge), is always calm and at peace. He is 
undefiled and unshakable. When he dies, he undergoes no rebirth. That is 
the end of suffering. 

Những sự uu tiên của Giáo Pháp và cái mà ở thé gian thì hết sức sai 
biệt. Trong một khóa tu tĩnh tâm, tính trọng yếu là nhắm vào việc giáo 
dưỡng về Niệm Lực (sự chú niệm) nhằm để cho người ta có thể đạt được 
trí tuệ cao nhất của Níp Bàn. Người ta chú niệm một cách cần mẫn mọi 
hành động ở sắc thân và các quá trình tỉnh thần. Những sự chú niệm liên 
tục, liên tiếp bất đoạn dẫn đến một sự tăng dần của Niệm Lực cho đến khi 
nó trở nên tự động, tự phát, bát nhu phí lực. Với thé loại Niệm cường hữu 
lực này, người ta có thê khán kiến việc khởi sinh lên và sự diệt vong của 
các hiện tượng, thâm thấu các chân lý Vô Thường (sự không thường tồn), 
Khô Dau (su khó đau / sự bát mãn ý) và Vô Ngã (không tự ngã) và chứng 
tri Đạo Lộ-Quả Vị-Níp Bàn, sự đình chỉ các hiện tượng phụ hữu điều 

295 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


kiện. Trong trình độ mà chúng ta đã tuệ tri được thực tính Vô Thường, 
Kho Dau và Vô Ngã, đến trình độ ấy chúng ta sẽ sống minh trí, mãn ý và 
hữu ý nghĩa. Bậc Vô Sinh Ngài đã hoàn toàn tuệ tri Giáo Pháp đã được 
thành đạt, thường luôn ninh tĩnh và an tịnh. Ngài đã bất ó nhiễm và bất 
khả dao động. Khi Ngài viên tịch, Ngài không có trải qua việc tái sinh. Đó 
là việc kết thúc sự khó đau. 


But the priorities of the world are different. There the yogis have 
various responsibilities to fulfill. They have jobs to accomplish and they 
have to do them fast. They have to relate with their spouses, their family 
members and fulfill various social obligations. Obviously, the emphasis is 
not on the cultivation of Sati but on the accomplishment of their various 
responsibilities. Furthermore, they are bombarded by many sensual objects 
and attractions. Accordingly, thay can't expect the kind of Sati they can 
develop in a meditation retreat. Yogis have to understand and accept that. 
That is why it is important for them to come to retreats from time to time to 
cultivate deep Sati and Samadhi (concentration). Then when they go back 
to their daily life-routine, they bring back with them the wisdom they have 
directly perceived. 

Thé nhung những sự uu tiên của thé gian thì khác biệt. Ở đó các 
hành giả có những nghĩa vụ sai biệt để thực hiện. Họ có những công việc 
phải hoàn thành và họ phải làm chúng một cách nhanh chóng. Họ phải có 
quan hệ thân thuộc với những phối ngẫu của họ, những thành viên trong 
gia đình của họ và phải thực hiện những nghĩa vụ xã hội sai biệt. Một cách 
minh hién tính trọng yếu không phải nhắm vào việc giáo dưỡng về Niệm 
Luc mà là nhắm vào việc hoàn thành các nghia vụ sai biệt của họ. Hơn 
nữa, họ đã bị những hấp dẫn lực và các đối tượng dục trần oanh kích. Vì 
thế, họ không thể nào chỉ vọng thé loại Niệm Lực họ có thé phát triển 
trong một khóa tu thiền định tĩnh tâm. Các hành già phải tuệ tri và tín tho 
điều ấy. Đó là lý do vi sao điều trong yếu đối với ho thỉnh thoảng di đến 
với khóa tu tĩnh tâm dé giáo dưỡng Niệm Luc và Dinh Lực (sự định thức) 
thâm khắc. Thế rồi khi họ quay trở lại với lệ hành công sự thường nhật của 
mình, họ tưởng khởi lại với họ trí tuệ mà họ đã được nhận thức một cách 
trực tiếp. 


296 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


So, generally yogis find that their Sati slackens once they go back to 
their normal routine. This is normal, natural. The Sati developed in a 
retreat is Suppatthita Sati — firm, well-established Sati. When he goes 
back he is unable to note continuously, meticulously. Sati slackens. You 
can say it is ordinary, not unique. And even then, he cannot maintain this 
ordinary Sati. There are a lot of lapses in noting in the course of the day. 

Nhu thé, thông thường các hành giả nghiệm thấy rằng Niệm Lực 
của họ đã chênh mảng một khi ho quay trở lại lệ hành công su bình thường 
của mình. Đây là bình thường, là lẽ chính thường. Niệm Lực đã phát triển 
trong một khóa tu tĩnh tâm là Niệm Lực Kiến Lập Kiên Định — Niệm 
Luc kiên định, đã và có hoạt động tốt trong một thời gian dài. Khi vị ấy 
quay trở lại, họ không có khả năng để chú niệm một cách liên tục, một 
cách chu mật. Niệm Lực đã chénh mảng. Ban có thé nói đó là phó thông, 
không là độc đặc. Và mặc dù thế, vị ấy không thê nào duy trì được Niệm 
Lực phô thông này. Có rất nhiều sơ suất về việc ghi nhớ trải qua trong 
ngày. 


BV: So what should a yogi do ? How should he go about his 
practice ? 

BV: Nhu thế một hành giả phải làm nhu thé nào ? Vị ấy nên bát 
tay vào xử ly việc thực hành của minh như thé nào ? 


SP: He should integrate the Dhamma into his daily life. He should 
try to note as much as he can — his daily activities, changes in mental 
states, etc. He should understand Dhammic principles and attitudes, and 
conscientiously apply them. He should find time for daily sittings, say in 
the morning or evening or at any convenient time. It may be fifteen 
minutes, half an-hour, an hour or more; he should make formal sitting part 
of his daily routine. 

SP: Vị ấy nên dung nhập Giáo Pháp vào đời sóng thường nhật của 
mình. Vị ấy nên có gắng chú niệm càng nhiều càng tốt vị ấy có thê - các 
hoạt động hàng ngày của mình, những trạng thái thay đổi ở nội tám, v.v. 
Vị ấy nên tuệ tri những hành vi chuẩn tác và các thái độ hợp với Giáo 
Pháp, và ứng dụng chúng một cách cần mẫn nhận chân. Vị ay nên tìm thời 
gian cho những việc tọa khán thường nhật, chang han vào buổi sáng hoặc 

297 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


buổi tối, hoặc bất luận lúc nào thuận tiện. Có thể là mười lăm phút, nửa 
giờ, một giờ đồng hồ hoặc hơn nữa; vị ấy nên thực hiện phần tọa khán 
chính thức thành lệ hành công sự thường nhật của mình. 


SAMMASATI 
CHÁNH NIỆM 


Sati is indispensable. In whatever yo do you need Sati, otherwise 
you won't do it well. But the kind of Sati we are discussing here is Samma 
Sati (Right mindfulness) i.e. the kind of Sati that can penetrate the truths of 
Anicca, Dukkha, Anatta. lí is the moral, wholesome kind of Sati that 
makes the yogi steer away from Akusala (undholesome) deeds. If you want 
to lead a moral, wholesome life, this kind of Sati is indispensable. This is 
the kind of Sati we are emphasizing here. This is the kind of Sati we must 
develop. This Sati protects the yogi from danger. It is like putting on a 
mask when one goes into a burning smoke-filled area. It (the mask) helps 
to screen off the smoke. But even then some smoke would still penetrate 
through and he would still feel the heat of the flames. So too when a yogi 
cultivates Sati out of his retreat. Because of the many distractions and 
conditions in the outside world, he would still feel the smoke and the heat 
of the Kilesas (defilements of greed, anger, delusion, etc.). A lot of 
patience is needed here. He can't succeed overnight. It is therefore 
essential to apply Yoniso Manasikara (wise / proper consideration / 
attention) all the time. In this regard, it is important that the yogi 
cultivates Satthaka Sampajaniia and Sappaya Sampajafifía. 

Niệm Luc là bất khả hoặc khuyết. Trong bất luận điều gì bạn làm 
bạn cần phải có Niệm Lực. Nếu không thì bạn sẽ không làm kiện toàn. 
Thé nhưng thé loại của Niệm Lực chúng ta đang thảo luận ở day là Chánh 
Niệm (sự chú niệm chân chánh) tức là thé loại Niệm Lực mà có thể thám 
thấu các chân lý Vô Thường, Khó Dau, Vô Ngã. Đó là đạo đức, thé loại 
hữu ích thân tâm kiện khang của Niệm Lực mà khiến hành giả tránh xa các 
Bát Thiện (bất kiện khang) Hạnh. Nếu như bạn muốn sống một đời sống 
đạo đức, hữu ích thân tâm kiện khang, thê loại Niệm Lực này là bất khả 
hoặc khuyết. Đây là thể loại Niệm Lực chúng ta đang nhân mạnh ở đây. 
Đây là thé loại Niệm Lực chúng ta cần phải phát triển. Niệm Lực này bảo 

298 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


hộ hành giả khỏi sự nguy hiểm. Nó tự hồ việc đeo một chiếc mặt nạ khi 
người ta đi vào một khu vực đang bốc cháy dày đặc khói. Nó (chiếc mặt 
nạ) bang trợ để ngăn chặn khói. Thế nhưng, mặc dù thế một ít khói sẽ vẫn 
xuyên qua và vị ấy sẽ vẫn cảm tháy sức nóng của những ngọn lửa. Cũng 
như thế, khi một hành giả giáo dưỡng Niệm Lực ra ngoài khóa tu tĩnh tâm 
của mình. Vì có nhiều sự phân tâm và các điều kiện ở thế giới bên ngoài, 
vị áy sẽ vẫn cảm thấy khói và sức nóng của các Pháp Phién Não (các 
Pháp ué nhiễm tinh thần về sự tham lam, sự phan nộ, sự vong tưởng, v.v.). 
Rất nhiều sự kiên nhẫn đã cần phải có ở đây. Vị ấy không thể nào thành 
công trong chốc lát. Do đó, hoàn toàn tất yếu là phải thường xuyên ứng 
dụng Tác Ý Khôn Khéo (Như Lý Tác Ý) (sự chú ý minh trí, sự khảo lự 
chính xác). Về vấn đề này, điều trọng yếu là hành giả giáo dưỡng Hữu 
Dụng Tỉnh Giác và Hữu Lợi Tỉnh Giác. 


Satthaka Sampajñña is clear comprehension of purpose / benefit. 
When he wants to say or do something, he should consider the purpose i.e. 
whether there is any benefit in saying or doing so. Even if it is beneficial, 
he should consider whether it is suitable to do so at that time. This is 
Sappaya Sampajafifia (clear comprehension of suitability). Sometimes, 
there may be benefit in saying or doing certain things, but it may not be 
appropriate to do it then. For example, it may be good to admonish a 
certain person but it may not be appropriate to do it there and then in front 
of others. One should tell him discreetly at a time when he is more 
amenable to instruction. If yogis can often apply these two Sampajaññas, 
they will avoid a lot problems and become skilled in relating with people. 

Hữu Dung Tỉnh Giác là ly giải minh hiển về mục đích / về sự hữu 
ích. Khi vị ấy muốn nói hoặc làm điều gì đó, vị áy nên khảo lu muc đích, 
tức là liệu có bất luận điều hữu ích nào không trong lúc đang nói hoặc đang 
làm như thế. Dù điều đó là hữu ích, vị ấy nên khảo lự liệu xem có thích 
hợp không dé làm như thé tại thời điểm ấy. Đây là Hữu Lợi Tỉnh Giác (lý 
giải minh hiển về sự thích hợp). Đôi khi, có thể có sự hữu ích trong lúc 
đang nói hoặc đang làm một số việc, thế nhưng sau đó có thể là không 
thích hợp để làm điều ấy. Ví dụ, có thể là thiện hảo để khiến trách một 
người nào đó, thé nhưng có thé là không thích hop dé làm điều ay vào lúc 
đó và ở nơi đó trước mặt các tha nhân. Người ta nên nói cho vi áy biết một 

209 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


cách bất đường đột vào thời điểm khi vị ấy thuận tùng sự giáo đạo hơn. 
Nếu như các hành giả có thể thường xuyên ứng dụng hai Pháp Tỉnh Giác 
này, họ sẽ tránh được rất nhiều vấn đề và trở nên lão luyện trong việc giao 
thiệp với moi người. 


These two Sampajafifias together are also called Parihariya Panna 
(protecting) which means the wisdom to (1) carry out wholesome, 
beneficial deeds and (2) avoid unwholesome, unbeneficial deeds. It is also 
called Nepakka Patina (prudence, discrimination, carefulness, usually as 
Sati) or matured wisdom. 

Ca hai Pháp Tỉnh Giác này còn được gọi là Tuệ Bảo Hộ (sw bảo 
hộ) có nghĩa là Trí Tuệ (1) thực hiện các hữu ích thân tâm kiện khang 
hạnh, hữu ích hạnh, và (2) tránh xa các bất kiện khang hạnh, vô ích hạnh. 
Nó còn được goi là Tuệ Thâm Thận (sw thám thận, thức biệt lực, sự cán 
thận, thường là Niệm Lực) hoặc Trí Tuệ đã thành thục. 


If a yogi has made good progress in retreats, he will find Sati 
coming on automatically now and then, especially when there is danger in 
breaking his precepts (non-killing, non-stealing, non-sexual misconduct, 
non-lying, non-indulgence in intoxicants, etc.). He is like a person wearing 
white clean clothes — he would naturally steer away from dirt as he 
wouldn't want to soil his suit. A Sotapanna, for example, would never 
break his five precepts. He doesn't even have to make an effort to refrain 
from doing so; it comes naturally as he has no desire to break them. For 
those whose insight wisdom is still weak, they need to exercise special 
mindfulness to guard against breaking of precepts. Regular meditation 
practice is important. When Sati becomes habitual; it will act like a brake, 
restraining one from doing foolish, unwholesome things. As a yogi 
practices it will become easier and easier to maintain Sati, more automatic 
or spontaneous. 

Néu nhu mót hành già dà tién trién tót dep trong các khóa tu tinh 
tám, vị ấy sẽ nghiệm thấy đôi lúc Niệm Lực dang bát đầu vận hành một 
cách tự động, nhất là khi có sự nguy hiểm trong việc vi phạm các điều học 
giới của mình (bất sát tử, bất thâu đạo, bất tính dục tà hạnh, bát Vọng ngữ, 
bất dung túng trong các chất làm mê say, v.v.). Vị ấy tự hồ một người 

300 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


đang mặc những quân áo trắng tinh — một cách tự nhiên vị ấy sẽ tránh xa 
bụi bam vì vị ấy không muốn làm nho bán bộ quan áo của minh. Ví du, 
Bậc Thất Lai sẽ không bao giờ vi phạm năm điều học giới của mình. 
Thậm chí vị ấy không cần phải nỗ lực để tự khắc chế làm như thế; nó đến 
một cách tự nhiên vì vị ấy không muốn để vi phạm chúng. Đối với những 
người mà Minh Sát Trí vẫn còn yếu kém, họ cần phải đặc biệt rèn luyện sự 
chú niệm dé phòng chỉ việc vi phạm các điều học giới. Thường xuyên thực 
hành thiền định là trọng yếu. Khi Niệm Lure trở thành tập quán tính; nó sẽ 
hoạt động như một cái phanh thắng, sẽ chế chỉ người ta không làm những 
việc ngu xuân và bất kiện khang. Khi một hành giả thực hành nó sẽ trở nên 
càng lúc càng dë dàng hơn để duy trì được Niệm Lực, tự động hơn hoặc tự 
phát hơn. 


THE OLD DAYS AND NOW 
QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI 


BV: Sayddaw, in the old days, people seemed to attain Magga- 
Phala (Path and Fruition Knowledges or Nibbana) fairly easily even while 
going about their daily activities such as cooking and washing, etc. Might 
not yogis do so now too ? Out of retreat while they are going about doing 
their chores and work ? That is, if they are noting. 

BV: Kính bach Dai Trưởng Lão, trong quá khứ, người ta đã dường 
nhu thành đạt Đạo Lộ-Quả Trí (Tri Thức Dao Lộ va Quà Vi hoặc Nip 
Bàn) một cách khá dë dàng ngay cả trong khi đang bận rộn các hoạt động 
hàng ngày của mình chẳng han như việc nấu nướng và việc giặt giü v.v. 
Hiện nay các hành giả cũng không thê làm được như thé? Ra ngoài khóa 
tu tinh tâm trong khi họ đang bận rộn các lệ hành gia vụ và công việc của 
mình ? Là như thế, nếu như họ đang chú niệm. 


SP: No doubt, noting is the road to Magga-Phala. As long as he 
notes, the yogi is on the right track to Nibbüna. But it would be extremely 
difficult nowadays for yogis to attain while going about their daily 
activities in daily life. 

SP: Không còn nghi ngờ chi nữa, su chú niệm là dao lộ đến Đạo- 
Quả. Miễn là vị ấy chú niệm, hành giả đang đi đúng hướng đến Níp Bàn. 

301 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Thé nhung ngày nay sé cuc ky khó khán dói vói các hành giá dé thành dat 
trong khi dang bán rộn các hoạt động hàng ngày của mình trong đời sóng 
thường nhật. 


In the old days it was different. First of all, the Buddha was around 
to give just the right kind of instruction at the right time. Furthermore, 
those yogis has special Paramis (Perfections). They had laid the 
foundation in many previous lives. Their minds were pure and ready to 
absorb the Dhamma. Nowadays, people are generally continuously 
bombarded by defilements. They have many sensual distractions. Their 
minds are not quite pure. Their Indriyas (the faculties of faith, energy, 
concentration, wisdom and mindfulness) are far from matured. So it would 
be very difficult for them to attain like those yogis of former days. 

Trong quá khứ, điều đó đã là khác biệt. Trước hết, Đức Phật đã ở 
gần bên để ban phát cách thức giáo đạo thích đáng tại thời điểm thích đáng. 
Hơn nữa, các hành giả ấy đã có các Pháp Ba La Mật đặc trưởng (Các Pháp 
Toàn Thiện). Họ đã đặt nền móng trong nhiều kiếp sống dĩ tiền. Tâm 
thức của họ đã thuần tịnh và sẵn sàng háp thu Giáo Pháp. Ngày nay, người 
ta nói chung đã bị các Pháp ué nhiễm tỉnh thần oanh kích một cách liên tục. 
Họ có nhiều sự phân tâm dục trần. Tâm thức của họ không hoàn toàn 
thuần tịnh. Các Pháp Quyền Lực của ho (các quan năng tinh thần về sự 
tín tâm (Tín), sự hoạt lực (T: án), su định thức (Dinh), trí tuệ (Tué) và sự chú 
niệm (Niệm) còn lâu mới được thành thục. Như thế, sẽ hết sức khó khăn 
đối với họ dé thành đạt tự hồ các hành giả ấy ở những ngày trước đây. 


Nevertheless, no effort goes to waste. It helps if they make it a habit 
to note. Then when they come to a retreat, they can enhance their Sati and 
make significant progress. 

Dù sao di nữa, không có sự nỗ luc nào di đến lãng phí. Sẽ hữu dụng 
nếu như họ thực hiện nó thành một tập quán chú niệm. Thế rồi khi họ đi 
đến một khóa tu tĩnh tâm, họ có thé tăng gia Niệm Lực của minh và tién 
triển ý vị thâm trường. 


SATPS CHARACTERISTICS 
CÁC ĐẶC TÍNH CUA NIỆM LUC 
302 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


BV: Sayadaw, for the benefit of yogis, could we discuss here the 
kind of Sati a yogi cultivates in an intensive retreat ? 

BV: Kính bach Dai Trưởng Lão, vi sự hữu ích của các hành giả, 
chúng ta có thé thảo luận ở đây về Niệm Luc mà một hành giả giáo dưỡng 
trong một khóa tu tĩnh tâm mật tập ? 


SP: Yes, Sati is, as you know, mindfulness, awareness. We shall 
examine the nature of Sati, Satipatthana and how the yogi is to note or 
observe. 

SP: Được, Niệm Lực nhu bạn biết, là sự chú niệm, sự y thức. 
Chúng ta sẽ thâm tra thực tính của Niệm Lực, Niệm Xứ và cách thức hành 
giả chú niệm hoặc quan sát. 


First, we should understand the Lakkhana (characteristic), Rasa 
(function), Paccupatthana (manifestation) and Padatthana (proximate 
cause) of Sati. Sati has the Lakkhana of Apilapana. Apilapana means 
not floating; Pilana being "floating". Apilapana (not floating) means, in 
other words, sinking. If you don’t float you sink. What is meant is that the 
Sati sinks into the object. It does not stay on the surface, but it penetrates 
or sinks into it, just like if you throw a stone into the water, the stone 
doesn’t float around but sinks right to the bottom. So this sinking into the 
object is the Lakkhana (characteristic) of Sati. 

Đầu tiên, chúng ta nén tué tri Trang Thái (đặc tính), Phận Sự 
(chức năng), Sự Thành Tựu (sự biểu hiện hình thức) và Nhân Cận 
(nguyên nhân cận lân) của Niệm Lực. Niệm Lực có Trạng Thái Bất 
Phiêu Phù. Bát Phiêu Phù có nghĩa là không đang trôi nỗi; Phiêu Phù là 
đang trôi nói. Bất Phiêu Phù (không đang trôi nói) có nghĩa là, nói cách 
khác, dang chìm xuống đáy. Nếu nhu bạn không trôi nói, bạn chìm xuống 
đáy. Điều muốn nói là Niệm Lực trầm dinh trong đối tượng. Nó không ở 
trên bề mặt, mà nó thâm thấu hoặc trầm định trong đối tượng, giống như 
nếu như bạn ném một viên đá vào trong nước, viên đá không trôi nói đó 
đây mà chìm ngay xuống đáy. Như thé việc trầm định trong đối tượng này 
là Trang Thái (đặc tính) của Niệm Luc. 


303 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


The Rasa (function) of Sati is Asammoha (lit. non-confusion). Here 
is means that the function or work of Sati is to ensure that the object does 
not disappear from sight. The mind that notes keeps tracking the object 
from beginning to end. Whatever arises is not missed. The mind spots and 
sinks into it. It hits the target. That is the function of Sati; to note the 
object without any miss, not to let it out of sight but to follow it from 
beginning to end. 

Phận Sự (chức năng) của Niệm Luc là Vô Si (theo nghĩa đen là bát 
thố ngộ). Ở đây có nghĩa là chức năng hoặc công việc của Niệm Lực là 
bảo chứng rằng đối tượng không biến mắt khỏi sự nhận thức. Tâm thức mà 
chú niệm phải sát theo sau đối tượng từ đầu chí cuối. Bát luận điều chi 
khởi sinh lên đều không được bỏ sót. Tâm thức khán kiến và trầm định 
trong nó. Nó đánh trúng mục tiêu. Đó là chức năng của Niệm Lực; chú 
niệm đối tượng mà không có bát luận sự bỏ sót nào, không để nó ra ngoài 
sự nhận thức mà phải đối theo nó từ đầu chí cuối. 


The Paccupatthana (manifestation) of Sati is Visayabhimukha. 
Visaya refers to the object and Abhimukha means "to be facing the object, 
to be seeing it face to face". So Sati is manifested as the seeing of the 
object directly, face to face, knowing it clearly, thoroughly. When the 
function (Rasa) is accomplished, then Sati will automatically manifest as 
seeing the object clearly, face to face. Another manifestation of Sati is 
Arakkha (guarding, protection). Sati protects the mind from Kilesas 
(defilements). No Kilesas can enter when there is Sammasati (right 
mindfulness). It is like closing the door to Kilesas just as you would close 
the window from wind and rain. 

Sự Thành Tựu (sự biểu hiện hinh thức) của Niệm Luc là Phạm Vi 
Đối Diện. Phạm Vi đề cập đến đối tượng và Đối Diện có nghĩa là “đang 
đối diện đối tượng, đang khán kiến nó diện đối diện”. Như thế, Niệm Lực 
đã hiển thị tỉnh tường khi đang khán kiến đối tượng một cách trực tiếp, 
diện đối điện, tường tri nó một cách minh hiên, một cách triệt để. Khi chức 
năng (Phận Sự) đã hoàn thành, thế rồi Niệm Lue sẽ một cách tự động hiển 
thị tinh tường khi đang khán kiến đối tượng một cách minh hiển, diện đối 
diện. Sự biểu hiện hình thức khác nữa của Niệm Lực là Bảo Hộ (sự cảnh 
vệ, sự bảo hộ). Niệm Lực bảo hộ tâm thức khỏi các Pháp Phiền Não (các 

304 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Pháp ué nhiễm tinh thần). Không có Phién Não nào có thé tiến nhập khi 
có Chánh Niệm (sự chú niệm chân chánh). Nó tự hồ việc đóng cửa đối 
với các Pháp Phiền Não cũng như bạn sẽ đóng cửa số để khỏi gió và mưa. 


The Padatthana (proximate cause) of Sati is Thirasañña — 
continuous, firm perception. The stronger the perception on the object 
(with regard to its characteristics such as heat, cold, hardness, tension, 
etc.) the stronger the Sati will be. Perception here means to perceive the 
object, to know the object, to recognize it as it is in its true nature, not to 
mistake it for something else. 

Nhân Cán (nguyên nhân cận lân) của Niệm Luc là Kiên Cường 
Tưởng — sự nhận thức liên tục, kiên có. Sự nhận thức càng kiên cường 
hơn vào đối tượng (về các đặc tính của nó chăng hạn như nhiệt khí, hàn 
lãnh, sự cương nganh, sự căng thăng, v.v.) Niệm Lực sẽ được kiên cường 
hơn. Sự nhận thức ở đây có nghĩa là phát giác đối tượng, tri đắc đối tượng, 
kiểm nhận nó đúng như chân thực tính của nó, bất ngộ giác nó với một 
Pháp nào khác. 


Now, let us look at the word “Satipatthana”. The word can be 
broken into Sati + Pa *Thàna. “Sati” means mindfulness. “Pa” here has 
the sense of distinction. It means extremely strong, intense, firm, 
outstanding, continuous, steadfast noting or mindfulness. “Thana” refers 
to the place for the establishing of mindfulness, i.e. Kaya (the body), 
Vedana (feeling), Citta (consciousness), and Dhamma (mental and 
physical objects). So Satipatthana can be interpreted as the strong and 
steadfast mindfulness that occurs without any break, plunging into 
whatever objects that arise whether they be classed under Kaya, Vedana, 
Citta or Dhamma. 

Bây giờ, chúng ta hãy khảo sát từ ngữ “Niệm Xứ”. Từ ngữ có thê 
được chiết tự thành Niệm Luc + Sai Biệt + Xứ. “Niệm Lực” có nghĩa là 
sự chú niệm. “Sai Biệt? ở đây có ý nghĩa là sự sai biệt. Nó có nghĩa là 
việc chú niệm hoặc sự chú niệm cực kỳ kiên cường, cường liệt, kiên có, 
hiển trước, liên tuc, kiên dinh. “Xứ” dé cáp đến vị trí cho việc thiết lập sự 
chú niệm, tức là Thân (sắc thân), Thọ (cảm thọ), Tâm (tâm ý thức), và 
Pháp (các đối tượng tỉnh thần và thể xác). Như thế Niệm Xứ có thé được 

305 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO Nip BÀN 


lý giải là sự chú niệm kiên cường và kiên định mà diễn ra không có sự 
ngừng nghỉ nào, xung tiên vào bât luận đôi tượng nào mà khởi sinh lên dù 
chúng đã được xêp loại thành Thân, Thọ, Tâm và Pháp. 


NO TIME FOR PAUSING — 
JUST PLUNGE INTO THE OBJECT 
KHONG CÓ THỜI GIAN DE TAM DINH CHỈ 
CHÍ CÓ XUNG TIÉN VÀO DÓI TUONG 


We shall elaborate further. How should the yogi note ? He should 
plunge straight into the object. As soon as the object arises (such as rising, 
falling, sitting, touching, tension, aches, etc.) Sati must plunge straight 
into it. It is like rushing in forcefully with great momentum. You can't 
afford to go slow or at a moderate pace. There is not a moment to lose 
and absolutely no time to think. There is no time to think such thoughts as 
“what is this ? how is this ? why is this ?” You just go straight in without 
thinking, speculating or analyzing. That's all ! The moment you think or 
speculate, the momentum is broken and your Sati is flawed. You won’t hit 
the target. You'll miss the bull’s eye. To give another simile, it is like a 
capture by sudden attack, like the police bursting in to make an arrest. 

Chúng ta nên tường tận xién thuật thêm nữa. Hanh giả nên chú 
niệm như thế nào ? Vị ấy nên xung tiến thăng vào đối tượng. Ngay khi 
đối tượng khởi sinh lên (chang han như sự phóng lên, sự xộp xuống, việc 
an tọa, sự tiếp xúc, sự căng thăng, sự đau nhức, v.v.) Niệm Lực cần phải 
xung tién tháng vào nó. Nó tự hồ khán cấp vận tống một cách mãnh lực 
với động lực trọng đại. Bạn không thể nào cho phép chậm rãi hoặc với một 
tốc độ hòa hoãn. Không có một khoảnh khắc để đánh mát và hoàn toàn 
không có thời gian để nghĩ suy. Không có thời gian dé nghĩ suy chang han 
như những sự nghi suy “cái này là cái chi ? cái này như thé nào ? vi sao 
như thế này ?” Bạn cứ đi thắng không ngừng hành trì mà không có sự nghĩ 
suy, SỰ suy trắc hoặc sự phân tích. Chỉ có thé! Khoảnh khác ban nghi 
suy hoặc suy trắc, động lực đã bị ngắt quãng và Niệm Lực của bạn đã bị 
khuyết hãm. Bạn sẽ không đánh trúng mục tiêu. Bạn sẽ không đánh trúng 
hồng tâm. Để đưa ra một minh dụ khác nữa, nó tự hồ một cuộc tấn công 
bát ngờ bị bắt giữ, tự hồ cảnh sát đang xông vào để bắt giữ. 

306 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


Furthermore, the Sati not only plunges into the object but also 
spreads out and envelops it. It covers the whole object, not just a part of it. 
Say if a yogi is noting rising and falling (of the abdomen), he narrows his 
observation to that area of the abdomen where the rising, etc. occurs and 
covers the whole area, being aware of tension, tightness or whatever may 
be prominent. Sometimes when the Sati has become well-established, it 
can "cover" the whole body, i.e. it can be aware of phenomena as they 
arise and pass away in various parts of the body. (For the Sayadaw's 
account on the experience of several yogis with strong Sati, see appendix 
on "exceptional Sati"). 

Hon nữa, Niệm Lực không chi xung tiễn vào đối tượng mà còn trải 
rộng ra và bao phủ nó. Nó bao phủ toàn bộ đối tượng, không chỉ có một 
phần của nó. Chang hạn, nếu như một hành giả đang chú niệm sự phóng 
lên và sự xộp xuống (ở cơ bung), vi áy thu hẹp sự quan sát của minh vào 
khu vực ở cơ bung noi mà sự phóng lên v.v., xảy ra và bao phủ toàn bộ khu 
vực, và rồi ý thức sự căng thắng, sự khẩn mật hoặc bất luận điều gì có thê 
hiển trước. Đôi lúc, khi Niệm Lire đã trở nên hoạt động tốt trong một thời 
gian đài, nó có thể “bao phủ” toàn bộ sắc thân, tức là nó có thê ý thức được 
các hiện tượng khi chúng khởi sinh lên và diệt vong trong các phan sai biệt 
ở sắc thân. (Đối với sự trần thuật của Đại Trưởng Lão về sự trải nghiệm 
của một vài hành giả với Niệm Lực kiên cường, xin xem phần phụ lục 
“Niệm Lực xuất loại bạt tụy”). 


ROAD TO SUCCESS 
ĐẠO LỘ DEN THÀNH CONG 


BV: Sapadaw, could you explain how Viriya, Sati and Samadhi 
related to each other ? 

BV: Kính bach Dai Trưởng Lão, Ngài có thé giải thích Tán Lực, 
Niệm Lực và Dinh Lực đã có quan hệ lẫn nhau nhu thé nào ? 


SP: Yes, but we ought to begin from before Vina and go beyond 
Samadhi. First, the yogi ought to have Saddha, i.e. confidence in this 
practice. The Buddha has declared that this Satipatthdna practice is the 


307 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


way that leads to the purification of mind, to overcoming sorrow, 
lamentation, physical pain and mental suffering, to attaining Magga-Phala 
and realizing Nibbana. 

SP: Vâng, thế nhung chúng ta phải bát đầu từ Tán Lực trước và 
vượt qua Định Lực. Đầu tiên, hành giả phải có Tín Lực, tức là sự tự tín 
trong việc thực hành này. Đức Phật đã tuyên bố rằng việc thực hành Niệm 
Xứ này là đạo lộ mà dắt dẫn đến sự tịnh hóa tâm thức, để dục tuyệt nỗi bi 
thương, sự động khốc, nỗi đông thống thể chất và sự đau khổ tinh thần, để 
thành dat duoc Đạo L6-Qua Vi và được chứng tri Nip Bàn. 


The yogi should appreciate that it is a good thing to purify the mind 
and that the results promised by the Buddha are totally desirable. He 
should have a certain degree of confidence that the Buddha, as a fully 
Enlightened Being, spoke from experience and knew what he was talking 
about. Once the yogi begins practice and attains results, his initial Saddha 
(faith or confidence) is vindicated and will be fortified. Should he 
penetrate into the characteristics of Anicca, Dukkha and Anatta, and 
attain Magga-Phala-Nibbana, his faith will be unshakable. 

Hành giả nên ý thức rằng đó là một điều tốt dé tịnh hóa tâm thức và 
hơn nữa những kết quả đã được Đức Phật khẳng định là hoàn toàn khả 
vọng cầu. Vị áy nén có một trinh độ nhất định vé sự tu tín mà Đức Phát, là 
một Bậc Đã Hoàn Toàn Giác Ngộ, đã thuyết từ sự trải nghiệm và đã liễu tri 
những gì mà Ngài đã đang nói đến. Một khi hành giả bắt đầu việc thực 
hành và thành đạt được những kết quà, Tín Lực ban đầu của minh (sự tín 
tâm hoặc sự tự tín) đã được chứng minh thanh bạch và sẽ được gia cố. Nếu 
nhu vị áy thám thấu vào các đặc tướng Vô Thường, Khổ Dau và Vô Ngã, 
và thành đạt duoc Đạo Ló-Quà Vị-Níp Bàn, su tín tâm của vị ấy sẽ bát 
khả dao động. 


So the yogi should have initial confidence in this practice. After 
having this (initial) Saddha, he must have the desire to get the promised 
results. When he has the desire, he should accordingly put in the necessary 
effort (Viriya). 

Như thế, hành giả nên có sự tín tâm thoat đầu trong việc thực hành 
này. Sau khi đã có Tín Lực (ban đầu) này, vị ấy cần phải có sở nguyện 

308 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


cầu để có được những kết quả đã khẳng định. Khi vị ấy đã có sở nguyện 
cầu, một cách tương ứng vị ấy nên chuyên tận toàn lực (Tán Lực) thiết 
yếu. 


There are three stages to this effort: 

1. Árambha Dhüàtu (the element of launching) 

This is the initial effort the yogi has to put in to start the practice. 

2. Nikkama Dhãtu (the element of boosting) 

During practice, the yogi will encounter boredom, laziness, 
restlessness and other obstacles. So this is the effort to overcome laziness, 
etc. 

3. Parakkama Dhãtu (the element of persistence) 

This is the effort to persist and maintain the practice, ascending one 
Nana (insight knowledge) after another until one reaches the goal. With 
this good effort, strong Sati arises. His noting mind sinks into the object as 
it (the object) arises. When the Sati is firm, the mind cannot wander; it 
stays put in the object. Samadhi (concentration) accordingly arises. 

Có ba giai đoạn cho sự nó luc này: 

1. Tố Chất Khai Thủy Nó Lực (yếu tố khái động) 

Đây là sự nỗ lực ban đầu hành giả phải chuyên tận toàn lực dé bát 
dàu su thuc hành. 

2. Tố Chất Gia Tăng Nó Lực (yếu tó tăng trưởng) 

Trong lúc thực hành, hành giả sẽ gặp phải sự chán nản, sự lười 
biếng, sự tiêu táo bất an và những sự trở ngại khác. Như thế, đây là sự nỗ 
lực dé áp phục sự lười biếng v.v. 

3. Tố Chất Kiên Trì Nó Lực (yếu tó kiên trì bất giải đãi) 

Đây là sự nỗ lực kiên trì bất giải đãi và duy trì việc thực hành, tăng 
tiến lần lượt Minh Sát Trí (Tri Thức Tuệ Giác) này đến Minh Sát Trí 
khác cho đến khi người ta đạt được mục tiêu. Với sự nỗ lực minh trí này, 
Niệm Lực kiên cường khởi sinh lên. Tâm thức đang chú niệm của vị ấy 
trầm định vào đối tượng khi nó (đối tượng) khởi sinh lên. Khi Niệm Lực 
kiên cố, tâm thức không thé nào phiêu bạt; nó vẫn ở trong đối tượng. Dinh 
Luc (su định thức) khởi sinh lên một cách tương ứng. 


309 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


As his mind (supported by Viriya and Sati) stays concentrated on 
the noted objects, Sammaditthi (right view, i.e. wisdom) arises. He knows 
the object noted as it is, whether it is heat, stiffness, tension, etc. 
Eventually he sees their common characteristics of impermanence 
(Anicca), unsatisfactoriness (Dukkha) and not-self (Anatta). 

Khi tâm thức của vị ấy (được hỗ trợ bởi Tán Luc và Niệm Lực) 
vẫn tập trung vào các đối tượng được chú niệm, Chánh Kiến (kiến giải 
chán chính, tức là trí tuệ) khởi sinh lên. Vi ấy tri đắc đối tượng đã chú 
niệm như nó đang là, cho dù nó là nóng bức, sự cương ngạnh, sự căng 
thăng, v.v. Cuối cùng vị ấy khán kiến các đặc tướng phó thông về sự 
không thường tồn (Vô Thường), sự bất mãn ý (Khổ Dau) và sự không tự 
ngã (V6 Nga). 


So if we are to recapitulate by going backwards, wisdom arises 
because of concentration, concentration because of steadfast mindfulness, 
mindfulness because of the effort put in, effort because of the desire for the 
promised results, desire because of initial faith or confidence in the 
Satipatthana practice. 

Như thế, nếu như chúng ta tổng kết bằng cách đi ngược trở lại, trí 
tuệ khởi sinh lên bởi do sự định thức, sự định thức bởi do sự chú niệm kiên 
định, sự chú niệm bởi do sự nỗ lực dó dồn vào, sự nỗ lực bởi do sở nguyện 
cầu về những kết quà đã kháng định, sở nguyện cầu bởi do sự tín tâm hoặc 
sự tự tín trong việc thực hành Niệm Xứ. 


FOUR FACTORS IN DEVELOPING SATI 
BỒN YÊU TÓ TRONG VIỆC PHÁT TRIÉN NIỆM LUC 


Sati plays a key role. When steadfast Sati is present, Viriya and 
Samadhi will also be there. The three make up the concentration-group of 
the Noble-Eightfold-Path. There are four things that aid the development 
of Sati: 

1. Continuous noting. It arouses Sati and leads to the 
strengthening of Sati until it becomes habitual. Thus, a yogi must note all 
his actions and whatever objects that arise at his six-sense doors. 


310 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


2. Avoidance of people who do not possess Sati. If you take such 
people as your teachers, or as people to imitate, you will be in trouble. 

3. Associating with people who possess Sati. You could take them 
as teachers or people to imitate. 

4. Inclining the mind towards Sati. This means that you place care 
and emphasis on the development of steadfast Sati. You take it seriously, 
not lightly. 

Niém Luc dóng mót vai tró then chót. Khi Niém Luc kién dinh 
hiện diện, Tán Luc và Định Lực cũng sẽ hiện hữu ở đó. Cả ba Pháp này 
tạo nên nhóm tập trung của Bát Bộ Thánh Pháp. Hơn nữa có bốn Pháp 
bang trợ việc phát triển Niệm Lực: 

1. Liên tục việc chú niệm. Nó khởi sinh lên Niệm Lực và dẫn đến 
việc gia cường Niệm Lực cho đến khi trở thành tập quán tính. Vì thế, một 
hành giả cần phải chú niệm tất cả các hành động của mình và bất luận 
những đối tượng nào mà khởi sinh lên tại sáu cửa giác quan của mình. 

2. Tránh xa những người bất cụ hữu Niệm Lực. Nếu như bạn chọn 
những người như thế làm giáo thọ của bạn, hoặc làm người để mô phỏng, 
bạn sẽ bị lâm vào khốn cảnh. 

3. Kết giao với những người cụ hữu Niệm Lực. Bạn có thể chọn họ 
làm giáo thọ hoặc người dé mô phỏng. 

4. Có khuynh hướng tâm thức về phía Niệm Lực. Điều này có 
nghĩa là bạn chiếu có và cường điệu việc phát triển Niệm Lực kiên định. 
Bạn nhận chân việc đó một cách nghiêm túc, một cách bất khinh suất. 


HOW NOTING DISPELS KILESAS 
CÁCH THÚC VIỆC CHU NIM TIÊU TRU CÁC PHÁP PHIEN NAO 


BV: Sayādaw, could you elaborate on how Kilesas (defilements) 
are overcome during noting ? 

BV: Kính bach Dai Trưởng Lão, Ngài có thé tường tận xién thuật 
về cách thức các Pháp Phién Não (các Pháp ué nhiễm tinh thân) đã được 
áp phục trong lúc đang chú niệm ? 


311 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


SP: I will first explain the two kinds of abandoning of Kilesas that 
are of immediate relevance to the noting yogi. They are Tadanga Pahüna 
and Vikkhambhana Pahaàna. 

SP: Đầu tiên Sư sẽ giải thích hai thé loại phóng khí các Pháp 
Phién Não mà trực tiếp tương quan đến hành giả dang chú niệm. Chúng là 
Tương Phản Phóng Khí và Áp Úc Phóng Khí. 


Tadanga Pahàna means the abandoning of Kilesas (i.e. defilements 
such as greed, aversion and delusion) during noting while Vikkhambhana 
Pahdana is the abandoning of Kilesas even while one may not be noting. 
First, one should understand the word Pahãna. It can be translated as 
removing, overcoming, discarding, abandoning. But in the present context, 
one must understand it is not the abandoning, removal or overcoming of 
something which is already in existence. It is not that the Kilesas are 
already there and then you remove them. Rather, it is the not giving or 
denying of any opportunity for Kilesas to arise. This is how it occurs: 
when a yogi is noting an object, his mind is absorbed, concentrated in the 
task of noting. He gets to know the true nature of the object. He knows the 
relation between mind and matter, the cause and effect, the arising and 
passing away, the characteristics of Anicca, Dukkha, Anatta and Asubha 
(loathsomeness) inherent in the object. 

Tương Phản Phóng Khí có nghĩa là sự phóng khí các Pháp Phién 
Não (tức là các Pháp ué nhiễm tinh thần chang han nhu sự tham lam, sự 
căm ghét và sự vọng tưởng) trong lúc đang chú niệm, trong khi Áp Ức 
Phóng Khí là sự phóng khí các Pháp Phiền Não ngay cả trong khi người 
ta có thể không có được sự chú niệm. Trước tiên, người ta nên tuệ tri từ 
ngữ Phóng Khí. Nó có thê được phiên dịch là sự tiêu trừ, sự áp phục, sự 
vứt bỏ, sự phóng khí. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, người ta cần 
phải tué tri nó không phải là sự phóng khí, sự tiêu trừ hoặc sự áp phục một 
điều gì đó mà đã đang hiện hữu. Nó không phải là các Pháp Phiền Não đã 
vào lúc đó và ở nơi đó bạn tiêu trừ chúng. Đúng hơn là, đó là việc không 
cho hoặc việc cự tuyệt cung cấp bất luận cơ hội nào để các Pháp Phiën 
Nào khởi sinh lên. Đây là cách thức nó xảy ra: khi một hành giả đang chú 
niệm một đối tượng, tâm thức của vị áy dà toàn thàn quán chú, đã tập trung 
ở trong nhiệm vụ chú niệm. Vị ấy tri đắc được chân thực tính của đối 

312 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBÄNA — ĐẠO HÀNH THỰC TIÉN LAI DÁO NÍP BÀN 


tượng. Vi ấy tri đắc mối quan hé giữa tâm thức và vật chát, tác nhân và hệ 
quả, sự khởi sinh lên và sự diệt vong, các đặc tướng V6 Thường, Khô 
Đau, Vô Ngã và Bát Tịnh (đặc tính chán ghét) có hữu trong đối tượng. 


Let us say, he is noting a hot sensation as “heat, heat”. His mind is 
ƒocusing on this sensation. Eventually, he comes to understand that there 
are basically only two things involved here, the sensation of heat and the 
mind that knows it. This is the Knowledge of The Discrimination of Mind- 
and-Matter. 

Chúng ta hãy nói, vị ấy đang chú niệm một cảm giác nóng bức là 
“nóng bức, nóng bức”. Tâm thức vị ay đang tập trung vào cảm giác này. 
Cuối cùng, vị ấy đi đến tuệ tri rằng một cách căn bản chỉ có hai điều liên 
quan chát ché ở đây, cảm giác nóng bức và tâm thức mà tri đắc nó. Day là 
Tri Thức Phân Biệt Tâm Thức và Vật Chat. 


He understands the cause and effect. For example, he knows that 
because of the occurrence of heat, the noting mind comes about. Here heat 
is the cause and noting / awareness is the effect. 

Vi áy tué tri tác nhán và hé quà. Ví du, vi ay tri dác ráng vi su phát 
sinh của nhiệt khí, tâm thức đang chú niệm xảy ra. Ở đây nhiệt khí là tác 
nhân và sự chú niệm / sự ý thức là hệ quả. 


When he sees the heat arising and passing away in succession, he 
understands its impermanent nature, its unsatisfactoriness nature, its not- 
self nature (i.e. arising according to conditions, there being no ultimate 
controller). 

Khi vị ấy khán kiến nhiệt khí dang khởi sinh lén và diét vong một 
cách liên tục, vị ấy tuệ tri thực tính không thường tồn của nó, thực tính bất 
mãn ý của nó, thực tính không tự ngã (tức là sự khởi sinh lên tùng thuận 
theo các điều kiện, căn bản là không có quản lý giả). 


He doesn't have to think to know all these things. Rather, the 
knowledge and understanding will come to him spontaneously and 
naturally in the course of noting. Thus noting and understanding in this 
way, Kilesas have no opportunity to arise. If you do not note, then Kilesas 

313 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


such as Abhijja (covetousness) and Domanassa (mental distress) can 
arise. For example, if the object is pleasant, greed can arise and if 
unpleasant, mental distress or aversion can arise. But when you are noting 
and absorbed in knowing the object as it is in its true nature, such Kilesas 
cannot arise. For every moment of noting, there is no Kilesa for that 
moment. Thus Tadanga Pahãna is also called momentary or temporary 
abandoning of Kilesas. It means that for as long as you are noting, Kilesas 
cannot arise. If you note for ten moments or thousand moments or one 
hour uninterruptedly at a stretch, then for that long duration of time, 
Kilesas cannot arise. This is Tadanga Pahana. 

Vi ấy không phải nghĩ suy dé tri đắc tất cả những điều này. Đúng 
hơn là, Tri Thức và Tuệ Tri sẽ đi đến vị ay một cách tự phát và một cách tự 
nhiên trong tiến trình chú niệm. Vì thế, sự chú niệm và tuệ tri trong 
phương thức này, các Pháp Phiền Não không có cơ hội dé khói sinh lén. 
Nếu nhu ban không chú niệm, thế rồi các Pháp Phién Nao chàng hạn như 
Tham Ác (sự tham cầu) và Ưu Thọ (cảm thọ thống khổ) có thể khởi sinh 
lên. Ví dụ, nếu như đối tượng khả ái, sự tham lam có thể khởi sinh lên và 
nếu như bất khả ái, cảm thọ thống khổ hoặc sự căm ghét có thể khởi sinh 
lên. Thế nhưng khi bạn đang chú niệm và đã toàn thần quán chú đang 
tường tri đối tượng đúng nhu chân thực tính của nó, các Pháp Phiền Não 
như thế không thể nào khởi sinh lên. Trong mỗi một khoảnh khắc chú 
niệm thì không có Pháp Phiền Não trong khoảnh khắc ây. Vì thế, Tương 
Phản Phóng Khí còn được gọi là sự phóng khí phiến khắc hoặc đoản kỳ 
các Pháp Phiền Não (Nhát Thời Phóng Khí). Nó có nghĩa là bao giờ mà 
bạn đang chú niệm, các Pháp Phiền Não không thể nào khởi sinh lên. 
Nếu như bạn chú niệm trong mười khoảnh khắc, hoặc ngàn khoảnh khắc, 
hoặc một giờ đồng hồ một cách bát trung đoạn, một cách nhất khâu khí, thế 
rồi trong khoảng thời gian lâu dài ấy, các Pháp Phiền Não không thé nào 
khởi sinh lên. Đây là Tương Phản Phóng Khí (Nhất Thời Phóng Khi). 


Furthermore, Kilesas cannot arise because in the place where it can 
arise, you have installed mindfulness and knowledge, such as 
understanding of Anicca, Dukkha, Anatta, etc. Thus Tadanga Pahana is 
also called overcoming or abandoning of Kilesas by substitution of 
opposites, for you are substituting not-knowing (Avijja) with knowing 

314 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO NÍP BÀN 


(Vijja), mistaken perception of permanence (Nicca) with correct 
perception of impermanence (Anicca), mistaken perception of happiness 
(Sukha) with correct perception of suffering (Dukkha), mistaken 
perception of self (Atta) with correct perception of not-self (Anatta), 
mistaken perception of beauty (Subha) with correct perception of 
loathsomeness (Asubha). 

Hon nữa, các Pháp Phiền Não không thé nào khói sinh lên vì ở 
trong vi trí nơi mà nó có thé khởi sinh lên, bạn đã lắp đặt sự chú niệm và tri 
thức, chẳng hạn như tuệ tri về Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã, v.v. Vì 
thế, Tương Phản Phóng Khí còn được gọi là sự áp phục hoặc sự phóng 
khí các Pháp Phiền Nào bằng cách thay đổi các Pháp tương phản, vì bạn 
dang thay dói Pháp bát tường tri (Vô Minh) với sự tường tri (Minh), thay 
đổi sự nhận thức sai lầm về đặc tính thường tồn (Thường) với sự nhận 
thức chính xác về đặc tính không thường tồn (Vô Thường), thay đối sự 
nhận thức sai lầm về sự hạnh phúc (An Lạc) với sự nhận thức chính xác về 
sự khó đau (Khó Dau), thay đôi sự nhận thức sai lầm về tự ngã (Ngã) với 
sự nhận thức chính xác về không tự ngã (Vô Ngã), thay đổi sự nhận thức 
sai lầm về đặc tính tịnh hảo (Tịnh) với sự nhận thức chính xác về đặc tính 
chán ghét (Bất Tịnh). 


The word Tadanga can be separated into Tad and Anga. Tad 
literally means "that". It refers to that Kilesa which can arise if there is 
no noting or mindfulness. Anga means a limb, a part, a unit. Here is 
refers to the unit of noting which can overcome that Kilesa in the sense of 
giving no opportunity for that Kilesa to arise. 

Từ ngữ Tadanga có thé được chiết tự thành Tad và Anga. Tad có 
nghĩa den là “điều ấy”. Nó đề cập đến Phiền Não ấy mà có thé khởi sinh 
lên nếu như không có việc chú niệm hoặc sự chú niệm. Añga có nghĩa là 
một chi, một phần, một đơn vị. Ở đây đề cập đến đơn vị chú niệm mà có 
thể áp phục Phiền Não ấy trong ý nghĩa là không cho Phiền Não ấy có cơ 
hội dé khởi sinh lên. 


ABANDONING BY VIKKHAMBHANA PAHANA 
ÁP ỨC PHÓNG KHÍ 


315 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Now, when Tadanga Pahana has occurred for sometime in a 
stretch, Vikkhambhana Pahana arises. This means that even if the yogi 
may not be noting (for example, he may miss noting at intervals or he may 
have got up from his sitting), Kilesas will still not arise. How ? Because of 
the carrying over or residual effect of the Tadanga Pahüna. Because of 
the earlier continuous noting and occurring of Tadanga Pahana, the 
yogi's mind becomes very fine and pure. At such a time, even if he does 
not note, Kilesas cannot enter. Reaching this level of mind is 
Vikkhambhana Pahana. We can translate it as abandoning by 
suppression in the sense that Kilesas have no opportunity to arise even in 
objects which are not noted. At this stage, the yogi might even think that 
he has totally overcome Kilesas and that they cannot arise anymore. But, 
of course, this is not so. The freedom from Kilesas is only temporary. 
When the effects of Vikkhambhana Pahana wears off (after he has 
stopped meditating for some time), he will find himself bombarded by 
Kilesas gain. To give a simile: if you put an iron ball in a fire and take it 
out when it is red hot, you can't touch the ball even though it is out of the 
fire. Similarly, Kilesas cannot arise in the yogi when he stops noting 
because the residual effect of the Tadanga Pahàna still remain. But when 
the heat subsides, you can touch the ball. So too when Tadanga Pahana 
wears off, Kilesas can arise once again. 

Bây giờ, khi Tương Phản Phóng Khí đã xảy ra đôi khi kéo dài 
trong một khoảng thời gian, Áp Ức Phóng Khí khởi sinh lên. Điều này có 
nghĩa là mặc dù hành giả có thé không có sự chú niệm (ví dụ, vị ấy có thé 
đôi lúc bỏ sót sự chú niệm, hoặc vị ấy có thể đã đứng lên sau việc an tọa 
của mình), các Pháp Phiền Não tuy vậy vẫn sẽ không khởi sinh lên. Vì lý 
do gi? Bởi do việc kế tục tồn tại hoặc hệ quả thặng dư của Tương Phản 
Phóng Khí. Bởi do việc chú niệm liên tục trong quá khứ và đang phát sinh 
của Tương Phản Phóng Khí, tâm thức của hành giả trở nên hết sức vi té 
và thuần tịnh. Tại thời điểm như thế, mặc dù vị ấy không chú niệm, các 
Pháp Phiền Não không thể nào tiến nhập. Việc đạt đến trình độ tâm thức 
này là Áp Ức Phóng Khí. Chúng ta có thể phiên dịch nó là sự phóng khí 
bằng cách trấn áp trong ý nghĩa là các Pháp Phiền Não không có cơ hội để 
khởi sinh lên ngay cả trong các đối tượng mà đã không được chú niệm. Ở 
giai đoạn này, hành giả thậm chí có thể nghĩ suy rằng vị ay đã hoàn toàn áp 

316 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI DÁO NÍP BÀN 


phuc các Pháp Phiền Não và nhu thé chúng không thé nào khởi sinh lên 
được nữa. Thé nhung, lẽ tất nhiên, điều này không phải như thé. Su thoát 
khỏi các Pháp Phiền Não chỉ là tạm thời. Khi các hệ quả của Áp Ue 
Phóng Khí dần dần tiêu mất (sau khi vị ấy đã đình chỉ việc thiền định 
trong ít lâu), vị ấy tự nghiệm thấy bản thân đã bị các Pháp Phiền Não 
oanh kích một lần nữa. Để cho một minh dụ: nếu như bạn bỏ một viên bi 
sắt vào một ngọn lửa và lay nó ra khi nó đã nóng đỏ, bạn không thé nào 
chạm viên bi dù cho là nó đã ra khỏi ngọn lửa. Một cách tương tự, các 
Pháp Phiền Não không thé nào khởi sinh lên ở trong hành gia khi vị ay 
đình chỉ việc chú niệm vì hệ quả thặng dư của Tương Phản Phóng Khí 
vẫn tồn tại. Thế nhưng khi sức nóng giảm xuống, bạn có thể tiếp xúc viên 
bi. Cũng như thế, khi Tương Phản Phóng Khí dần dần tiêu mất, các 
Pháp Phién Não có thé khởi sinh lên một lần nữa. 


Finally, when Magga-Phala is attained, Samuccheda Pahana 
(abandoning by cutting off) occurs. This means that the Kilesas are cut off 
permanently. They can never arise again. For the Arahant, all fetters 
(Samyojana) are uprooted, which means that no Kilesas can ever arise 
again. For the Sotàpanna (the person who arrives at the first stage of 
Sainthood), certain Kilesas can still arise as he has cut off only three 
fetters, namely personality belief (Sakkayaditthi), clinging to mere rites 
and rituals (Silabbata-paramasa) and skeptical doubts (Vicikiccha). He is 
still susceptible to greed and anger but not the types that can lead him to 
rebirth in woeful states (Apaya). The effects (Vipdka) of previously done 
bad deeds which could have led him to such woeful rebirths have also been 
neutralized. Also he could never commit such kinds of bad deeds again. 

Cuối cùng, khi Dao Lộ-Quả Vị đã được thành đạt, Trừ Diệt Phóng 
Khí (sự phóng khí bằng sự cắt đứt) phát sinh. Điều này có nghĩa là các 
Pháp Phiền Não bị cắt đứt một cách vĩnh cửu. Chúng không bao giờ có 
thể khởi sinh lên được nữa. Đối với Bậc Vô Sinh, tất cả các Pháp thúc 
phược (Kiết Sử) đã được nhó tận gốc rễ, điều đó có nghĩa là các Pháp 
Phiền Não không bao giờ có thể khởi sinh lên được nữa. Đối với Bậc 
Thất Lai (Bậc đã đạt đến giai đoạn thứ nhất của Bậc Thánh Đồ), một số 
Pháp Phiền Não có thé vẫn còn khởi sinh lên vì vị ay chỉ có cắt đứt ba 
Pháp thúc phược, đó là niềm tin về tự bản thân (Hữu Thân Kiến), sự chấp 

317 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


trước chỉ là vào những nghi lễ và các lễ tuc (Giới Chấp Tiện Thi) và các 
sự nghi ngờ thắc mắc (Hoài Nghì). Vị ay van còn dé bị cảm nhiễm sự 
tham lam và sự phẫn nộ, thé nhưng không thuộc các thé loại mà có thể dắt 
dẫn vị ấy đi tái sinh trong các trạng thái thống khó (Khổ Thú). Những hệ 
quả (Dị Thục Quả) của các bất thiện hạnh dĩ tiền đã tạo tác có thể dắt dẫn 
vị ấy đến các cõi tái sinh thống khổ như thế cũng đã được vô hiệu hóa. 
Ngoài ra, vị ay không bao giờ có thé pham phải các thé loại bát thiện hanh 
như thế nữa. 


Following this, there is Patipassaddhi Pahãna (abandoning by 
tranquillization). This refers to the attainment of Fruition Knowledge 
(Phala Nana) which follows automatically immediately after Path 
Knowledge (Magga Nana). To give a simile: it is like something being 
burnt by a fire and when the flames are extinguished, you further throw 
water to cool the burnt object. Similarly, Phala has that kind of cooling 
effect on the person who has attained Magga. When an Ariya yogi (one 
who has attained Magga-Phala), Re-Enters Phala, he enjoys the bliss of 
Nibbana. 

Theo sau điều này, có Tran Tinh Phóng Khí (sự phóng khí bằng sự 
tran tịnh). Điều này đề cập đến việc thành dat Tri Thức Quà Vi (Qua Trí). 
Để cho một minh dụ: tự hồ một vật thể nào đó đã bị một ngọn lửa đốt cháy 
và khi các ngọn lửa đã bị dập tắt, bạn lại đỗ thêm nước để làm mát lạnh vật 
thể đã bị đốt cháy. Một cách tương tự, Quả Vị có pháp quả làm mát lạnh 
ay đối với Bac đã thành đạt được Đạo Lộ. Khi một Bậc Thánh hành giả 
(Bậc đã thành đạt được Đạo Ló-Quà Vị), Quả Vị Nhất Lai, Bậc ấy tận 
hưởng cực lạc Níp Bàn. 


Lastly, there is Nissarana Pahãna (abandoning by escape). This 
applies only to Arahants who have attained Arahatta Magga-Phala. On 
attaining Arahatta Magga-Phala-Nibbana, one escapes from Kilesa Vatta 
(the round of Kilesas), Kamma Vatta (the round of action) and Vipaka 
Vatta (the round of effect). It means he undergoes no more rebirths; he is 
free from Samsara — the endless faring on in the sea of suffering. 

Cuối cùng, có Dao Thoát Phóng Khí (sự phóng khí bằng sự đảo 
thoát). Điều này chỉ ứng dụng đối với các Bậc Vô Sinh, Bậc đã thành đạt 

318 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO Nip BÀN 


duoc Dao Ló-Quà Vị Vô Sinh. Khi đã thành dat Dao Ló-Quà Vi Vô 
Sinh Níp Bàn, người ta thoát khói Phién Não Luân (vòng tuyền chuyển 
các Pháp Phién Não), Nghiệp Báo Luân (vòng tuyền chuyển hành động) 
và Dị Thục Quả Luân (vòng tuyén chuyển hệ quả). Nó có nghĩa là vị ay 
không còn trải qua các sự tái sinh nữa, vị ấy thoát khỏi Vòng Luân Hói — 
cuộc du hành trong bién khó đau bát cùng bát tận. 


KILESAS AT VARIOUS LEVELS 
CÁC PHÁP PHIEN NAO Ó NHIÊU CAP BAC SAI BIET 


BV: Sayadaw, can you explain how a yogi benefits by being free of 
Arammandanusaya Kilesas (defilements latent in object) as a result of 
noting ? 

BV: Kính bạch Dai Trưởng Lão, Ngài có thé giải thích làm thé nào 
một hành giả hoạch ích trang thái được thoát khói Cảnh Tùy Mién Phiền 
Não (các Pháp ué nhiễm tinh thần tiềm phục ân náu trong đối tượng) do kết 
quả của việc chú niệm ? 


SP: Before this, let me explain Vitikkama, Pariyutthana and 
Anussaya Kilesas. Vitikkama Kilesas are defilements of transgression. It 
means Kilesas which manifest at the bodily or verbal level, such as killing 
or lying. These are gross Kilesas. 

SP: Trước khi giải thích điều này, hãy dé Sư giải thích Việt Cấp 
Phién Não, Khởi Lập Phiền Não và Tùy Mién Phién Não. Việt Cấp 
Phiền Não là các Pháp ué nhiễm tinh thần vượt quá giới hạn. Nó có nghĩa 
là các Pháp Phiền Não biểu hiện ở cấp độ thuộc về thân hoặc thuộc về lời, 
chăng hạn như việc sát tử hoặc việc vọng ngữ. Các Pháp Phiền Não này 
thô tục. 


Pariyutthana Kilesas are obsessive Kilesas which occur purely at 
the mental level. They are the unwholesome thoughts which arise in the 
mind but had not been translated into action — bodily or verbally. 

Khởi Lập Phién Não là các Pháp Phién Não quấy nhiễu mà phát 
sinh một cách thuần tịnh với cấp độ ở nội tâm. Chúng là những sự nghĩ 


319 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


suy bất kiện khang mà khởi sinh lên ở trong tâm thức mà chưa biến thành 
hành động — thuộc về thân hoặc thuộc về lời. 


Anusaya Kilesas are those that lie latent and will arise when 
conditions are favourable. They are always waiting to pounce at the first 
opportunity, and these opportunities are many in the course of a day. 

Tùy Miên Phiền Não là các Pháp mà án náu tiềm phục và sẽ khởi 
sinh lên khi có những điều kiện thích hợp. Chúng luôn luôn chờ đợi để vớ 
ngay cơ hội đầu tiên, và những cơ hội này có rất nhiều trong một ngày. 


That a yogi is free from all Kilesas at the time of noting is clear but 
once he stops noting, because of the existence of Anusaya (latent) Kilesas, 
Pariyutthàna (obsessive mental) Kilesas and Vitikkama (trangressive) 
Kilesas will once again arise. Once you cut off the Anusaya Kilesas, both 
the Pariyutthana (obsessive mental) Kilesas and Vitikkama (trangressive) 
Kilesas cannot arise. There will be no bad thoughts and consequently no 
bad verbal or bodily deeds. 

Hon nữa một hành giả thoát khói tất cả các Pháp Phiền Não tai thời 
điểm đang chú niệm là minh hiển, thế nhưng một khi vị ấy đình chỉ việc 
chú niệm, vì sự hiện hữu của các Pháp Tùy Miên (tiềm phục án náu) 
Phién Não thì các Pháp Khởi Lập (quấy nhiễu ở nội tâm) Phiền Não và 
Pháp Việt Cấp (vượt quá) Phiền Não sẽ một lần nữa khởi sinh lên. Một 
khi bạn cắt đứt các Pháp Tùy Miên Phiền Não thì cà hai các Pháp Khởi 
Lập (quấy nhiễu ở nội tâm) Phiền Não và các Pháp Việt Cấp (vượt quá) 
Phiền Não không thể nào khởi sinh lên. Sẽ không có những sự nghĩ suy 
bát thiện và do đó không có những Ngữ Ác Hạnh hoặc Thân Ác Hạnh. 


Now there are two kinds of Anusaya  Kilesas, namely 
Arammandanusaya and Santününusaya Kilesas. A yogi cannot cut off 
Santànünusaya Kilesas until he attains Magga-Phala but he can cut off 
Arammananusaya Kilesas by noting. First, let me explain Santününusaya 
Kilesas. Anusaya means the potential to arise while Santéna means the 
mind-body (Nàma-Rüpa) complex or continuity. So Santününusaya 
Kilesas are the defilements which have the potential to arise in the mind- 
body continuity. As long as one has not attained Magga-Phala, these 

320 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Anusaya Kilesas (latent defilements) have not been uprooted and can arise 
at opportune moments. 

Bây giờ, có hai thé loại Tùy Miên Phién Não, đó là Cánh Tùy 
Miên Phiền Não và Trì Tục Tùy Miên Phiên Não. Một hành giả không 
thể nào cắt đứt Trì Tục Tùy Miên Phiền Não cho đến khi vị ấy thành đạt 
được Đạo Ló-Quà Vị, thế nhưng với sự chú niệm vị ấy có thé cắt đứt 
Cảnh Tùy Miên Phiền Não. Trước tiên, hãy để Sư giải thích Trì Tục 
Tùy Miên Phiền Não. Tùy Miên có ý nghĩa là tiềm lực dé khởi sinh lên 
trong khi Trì Tục có ý nghĩa là sự liên tục hoặc sự phức hợp thân-tâm 
(Danh-Sắc). Như thế Trì Tục Tùy Miên Phiền Não là các Pháp ué nhiễm 
tỉnh thần mà có tiềm lực để khởi sinh lên ở trong sự liên tục thân-tâm. 
Chüng nào người ta chưa thành dat được Đạo L6-Qua Vị thì các Pháp 
Tùy Mién Phién Não (các Pháp ué nhiém tinh thàn tiém phuc án náu) này 
vẫn chua được nhó tận góc rễ và có thé khói sinh lén vào những thời điểm 
thích hợp. 


Arammananusaya Kilesas are those defilements that can arise 
with the objects that are noted. For example, if you are not noting with 
Vipassana insight, then when you encounter a pleasant object, lust or 
craving may arise. Or when you encounter an unpleasant object, iil-will or 
averion may arise. Even if Kilesas do not arise then because you have 
been applying Yoniso Manasikara (wise reflection through thinking) at the 
time of encountering the object, still later on when you think back about the 
object, lust or craving, etc. may arise. This is called Arammananusaya 
Kilesas, defilements which have the potential to arise in objects which have 
not been observed with Vipassana insight. 

Cảnh Tùy Mién Phiền Não là các Pháp uế nhiễm tinh thần mà có 
thể khởi sinh lên với các đối tượng mà đã được chú niệm. Ví dụ, néu như 
bạn không có việc chú niệm với Minh Sát Trí, thế rồi khi bạn gặp phải 
một đối tượng khả ái, sự tham dục hoặc lòng ái dục có thé khởi sinh lên. 
Hoặc khi bạn gặp phải một đối tượng bất khả ái, sự cừu hận hoặc sự căm 
ghét có thể khởi sinh lên. Mặc dù các Pháp Phiền Não không khởi sinh 
lên lúc đó vì bạn đã đang ứng dụng Tác Ý Khôn Khéo (Như Lý Tác Ý) 
(sự thâm tư tưởng pháp minh trí thông qua việc nghĩ suy) tại thời điểm 
đang gặp phải đối tượng, tuy nhiên về sau này khi bạn hồi tưởng về đối 

321 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


tượng, sự tham dục hoặc lòng ái dục, v.v. có thể khởi sinh lên. Điều này 
được gọi là Cảnh Tùy Miên Phiền Não, các Pháp ué nhiễm tinh thần mà 
có tiềm lực để khởi sinh lên trong các đối tượng mà đã không được quan 
sát với Minh Sát Trí. 


However, a yogi who has been noting with Vipassana insight totally 
uproots Árammanünusaya Kilesas. This means that not only at the time of 
noting the Kilesas do not arise; even after that, should he recollect that 
object, no Kilesa can arise. Instead only the Knowledge that was present 
at the time when he had first noted the object will arise. That is why it is 
important to note the mental and physical phenomena that arise. In this 
way the yogi cut off Árammanünusaya Kilesas in the noted object 
permanently and this is a unique kind of benefit that a yogi can attain even 
before he arrives at Magga-Phala. If a yogi can appreciate this benefit, he 
should strive to be vigilant and consistent in noting to cut off as many 
Arammandanusaya Kilesas as possible. 

Tuy nhiên, một hành gia ma đã có việc chú niệm với Minh Sát Tri 
thì hoàn toàn nhó tận gốc rễ Cảnh Tùy Miên Phiền Não. Điều này có ý 
nghĩa là không chỉ tại thời điểm đang chú niệm mà các Pháp Phiền Não 
không khởi sinh lên; ngay cả sau đó, nếu như vị ấy hồi ức đối tượng đó, 
không có Pháp Phiền Não có thể khởi sinh lên. Thay vào đó, chỉ có Tri 
Thức mà đã hiện diện tại thời điểm khi vị ấy đã chú niệm đối tượng lần đầu 
tiên sẽ khởi sinh lên. Đó là lý do vì sao điều trọng yếu là phải chú niệm 
các hiện tượng tinh thần và thé chát mà khởi sinh lên. Trong phương thức 
này, hành giả cắt đứt Cảnh Tùy Miên Phiền Não trong đối tượng đã được 
chú niệm một cách vĩnh cửu và đây là một thể loại hữu ích duy nhất mà 
một hành giả có thé có thể thành đạt ngay cả trước khi vị áy đạt đến Đạo 
Lộ-Quả Vị. Nếu như một hành giả có thé ý thức sự hữu ích này, vị ấy nên 
cố gắng cảnh giác và nhất quán trong việc chú niệm để cắt đứt Cảnh Tùy 
Niệm Phién Não càng nhiều càng tốt. 


In this regard, it is pertinent for the yogi to understand Nimittagaha 
and Anuvyafijanagaha, Nimitta literally means "sign". Here it refers to 


that object which is the cause of Kilesas. Gaha means apprehending or 


322 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


grasping. Anuvyafijana means "details" ie. details of the object while 
Nimitta refers to the object as a whole without yet going into the details. 

Về vấn đề này, thật là thích hop dé hành giả tué tri đến Chấp Trước 
Tổng Tướng và Chấp Trước Biệt Tướng, Tổng Tướng nghĩa đen có 
nghĩa là “dau hiệu, tướng trạng”. Ở đây nó đề cập đến đối tượng ấy là tác 
nhân của các Pháp Phiền Não. Chấp Trước có nghĩa là sự tóm lấy hoặc 
sự năm bắt. Biệt Tướng có nghĩa là “những chỉ tiết? tức là những chỉ tiết 
của đối tượng, trong khi đó Tổng Tướng đề cập đến toàn bộ đối tượng mà 
chưa thâm tra đến những chỉ tiết. 


SEEING WITHOUT GRASPING 
KHAN KIÊN BAT KIÊN CHAP 


Now, to give an example. Let us say a man sees a pretty woman (or 
the reverse example, i.e. a woman seeing a good-looking man, can also be 
given). First, the man looks at the woman as a whole. He cognizes that it 
is a pretty woman and at that time Tanhà (lust, craving or desire) may 
arise. Next, he may start to take in the details of the object. He observes 
the woman closely, her features, her shape, her behaviour, etc. He thinks 
she has beautiful eyes, eyebrows, nose, ears, lips, breats, limbs, etc. He 
may like the way she talks, the way she smiles or laughs, the way she walks 
or stands, the way she does her hair, the way she carries herself, the sound 
of her voice, etc. In this way, he studies the details. This is called 
Anuvyafijanagaha - apprehending or grasping (Gaha) the details 
(Anuvyafijanagaha) of the object. Naturraly, the Kilesas (of lust, craving, 
etc.) arise even more strongly in one who studies the object in this manner. 

Bây giờ, dé dua ra một ví dụ. Ti nhu một nam nhân khán kiến một 
nữ nhân xinh đẹp (hoặc ví dụ ngược lại, tức là một nữ nhân đang khán kiến 
một hảo khán nam nhân, cũng có thể được đưa ra). Trước tiên, vị nam 
nhân khán kiến nữ nhân một cách tổng thé (đồng tướng). Vi ấy nhận thức 
rằng đó là một nữ nhân xinh đẹp và tại thời điểm Ái Dục (sự tham dục, 
lòng ái dục hoặc lòng dục vọng) có thể khởi sinh lên. Tiếp theo, vi ay có 
thể bắt đầu xem xét các chỉ tiết của đối tượng. Vị ấy quan sát nữ nhân một 
cách tử tế, nét đặc trưng của cô ấy, hình trạng của cô ay, hành vi của có Ấy, 
v.v. Vị ấy nghi rang cô ay có đôi mắt xinh dep, lông mày, lỗ mũi, đôi tai, 

323 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


dói mói, nguc, các chi v.v. Vi áy có thé ua thích cách thüc có ay nói 
chuyện, cách thức có áy mỉm cười hoặc cười vui, cách thức có ấy di hoặc 
đứng, cách thức cô ấy bới tóc của mình, cách thức cô ấy bảo trì tư thái, 
thinh âm của giọng nói cô ấy v.v. Trong phương thức này, vị ấy khảo sát 
cần thận các chỉ tiết. Điều này được gọi là Chấp Trước Biệt Tướng - sự 
tóm lấy hoặc sự nắm bắt (Chấp Trước) các chi tiết (Chấp Trước Biệt 
Tướng) của đối tượng. Một cách tự nhiên, các Pháp Phiền Não (của sự 
tham dục, lòng ái dục, v.v.) khởi sinh lên thậm chí còn manh mé hơn ở 
trong vị khảo sát cán thận trong cách thức này. 


Looking at the object as a whole (Nimittagaha), the Kilesas cannot 
yet arise so strongly. But if one does not stop there but goes on grasping 
the details, then one goes in deeper. To give a simile, it is like eating rice 
with various dishes. Taking the plain rice without any curries is like 
Nimittagaha. But when you add in the various curries, vegetables, etc. it 
becomes more tasty. That is like Anuvyafijanagaha. 

Khi dang nhìn vào đối tượng một cách tổng thé (Chấp Trước Tông 
Tướng), các Pháp Phiền Não chưa có thể nào khởi sinh lên một cách 
mạnh mẽ như thế. Thế nhưng nếu như vị ấy không dừng lại ở đó mà tiếp 
tục việc nắm bắt các chỉ tiết, thế rồi VỊ ay bị cuón hút vào một cách sâu sắc 
hơn. Để đưa ra một minh dụ, tự hồ việc ăn cơm với những thức ăn sai biệt 
được dọn trên đĩa. Việc thọ thực cơm trăng mà không có vị cà ri thì tự hồ 
Chấp Trước Tổng Tướng. Thế nhưng khi bạn thêm các vị sai biệt của cà 
ri vào, những thực vật vào, v.v. nó trở nên mỹ vị khả khẩu hơn. Điều áy tu 
hồ Chấp Trước Biệt Tướng. 


The yogi who is noting conscientiously grasps neither the form nor 
the details of the object. This is called Na Nimittagaha and 
NaAnuvyafijanagaha (“Na”is Pali for “not”). By grasping neither the 
forms nor details, Arammandnusaya Kilesa is cut off. How does it occur ? 
At the time the man (yogi) sees a person, he does not conceptualise it as a 
man or woman, pretty or ugly, etc. Instead, his mind being absorbed in 
noting according to ultimate reality, sees the object as it is, according to its 
true nature. He sees the object as it is, according to its true nature. He 
sees the object with insight knowledge of Nama-Riipa (mind and matter 

324 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


[as had been explained earlier], cause-and-effect relationship, Anicca, 
Dukkha, Anatta, Asubha, etc.). In this way even Nimittagaha Kilesas 
cannot arise, not to speak of Anuvyafijanagaha Kilesas. This is the power 
of Sati. It is merely to note (as seeing, seeing, etc.) but it is very powerful 
and effectively cuts off Kilesas. 

Hành già mà dang chú niệm một cách cần mẫn nhận chân không 
năm bắt hình thức mà cũng không nắm bắt các chỉ tiết của đối tượng. Điều 
này được goi là Bất Chấp Trước Tong Tướng va Bất Chấp Trước Biệt 
Tướng (“Na” là Pali ngữ có nghĩa là “không có”). Do không nám bắt các 
hinh thức mà cũng không nắm bát các chi tiết, Cảnh Tùy Mién Phién Não 
đã bị cắt đứt. Điều đó phát sinh như thế nào ? Tại thời điểm vị nam nhân 
(hành giả) khán kiến một người, vị ấy bất khái niệm hóa đó là một nam 
nhân hoặc nữ nhân, xinh đẹp hoặc xấu xí, v.v. Thay vào đó, tâm thức của 
VỊ áy đã toàn thần quán chú trong việc chú niệm tùng thuận theo thực 
tướng căn bản, khán kiến đối tượng như nó vốn có, tùng thuận theo chân 
thực tính của nó. Vị ấy khán kiến đối tượng với Tri Thức Tuệ Giác về 
Danh-Sắc (tâm thức và vật chất [như đã được giải thích trước đó], mối liê 
hệ tác nhân-và-hệ quả, Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã, Bát Tịnh, v.v.). 
Trong phuong thức này, ngay cà các Pháp Chấp Trước Tổng Tướng 
Phiền Não không thể nào khởi sinh lên, không phải nói đến các Pháp 
Chấp Trước Biệt Tướng Phiền Não. Đây là năng lực của Niệm Lực. Đó 
là đơn thuần chỉ có chú niệm (là khán kiến, khán kiến v.v.) mà nó hết sức 
cường hữu lực và một cách hữu thành hiệu cắt đứt các Pháp Phién Não. 


Here is a relevant account which took place during the Buddha's 
time. King Udena once asked Venerable Pindolabharadvaja how young 
monks controlled their sensual desires. He observed that these monks were 
in the prime of youth, good-looking and at their age, would be susceptible 
to many sensual lures. How did they prevent Kilesas from arising in their 
minds ? 

Ở đây là một bài trần thuật hữu quan mà diễn ra trong thời ky của 
Đức Phật. Vua Udena một thuở nọ đã vấn hỏi Trưởng Lão Pindola 
bhãradväja làm thế nào các vị tu sĩ trẻ này đã khống chế được những dục 
vọng của họ. Ngài đã quan sát rằng những vị tu sĩ này đã ở trong thời kỳ 
thanh xuân, hảo khán kiến và ở độ tuôi của họ, sẽ dễ bị cảm nhiễm những 

325 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


tính dục dụ hoặc lực. Làm thế nào họ đã phòng chỉ được việc khởi sinh lên 
các Pháp Phién Não ở trong tâm thức của họ ? 


Venerable Pindolabharadvaja replied that the monks would look 
upon the womenfolk as their mother, aunt, sister, etc. They would put them 
in the place of their relatives. In this way, lust would not arise in them. 

Trưởng Lão Pindolabharadvaja đã trả lời rang các vị tu sĩ sẽ xem 
những nữ nhân như là người Mẹ, người Cô, người Chị v.v. của mình. Họ 
sẽ đặt những nữ nhân ở trong vị trí của những thân thích của mình. Trong 
phương thức này, sự tham dục sẽ không khởi sinh lên ở trong họ. 


The King was not satisfied. He said that even then, the monks could 
go astray and delve in sensual thoughts. Venerable Pindolabharadvaja 
then replied that the monks would practice Asubha meditation 
(contemplation of loathsomeness), i.e. they would in their mind break up 
the body into parts (such as head, hair, body hair, nail, teeth, skin, etc.) 
and consider the foul aspects of the body. When one considers the 
intestines, liver, heart, kidneys and various organs of the body, excrement, 
urine, sweat, etc. one can see that there is intrinsically no beauty there. In 
that way lust would not arise. 

Nhà vua dà bát mãn ý. Ngài đã nói rằng mặc dù thé, những vị tu sĩ 
vẫn có thể bị lầm đường lạc hướng và thám cứu những sự nghi suy dục 
trần. Thế rồi Trưởng Lão Pindolabharadvaja đã trả lời rằng những vi tu 
sĩ sẽ thực hành thiền định Bát Tinh (sự nghiêm túc khảo lu đặc tính chán 
ghét), tức là họ sẽ phân tích sắc thân ở trong tâm thức của mình ra thành 
các phần (chẳng hạn như đầu, tóc, lông trên sắc thân, móng tay, những 
răng, đa, v.v.) và khảo lu những phương điện ó ué của sắc thân. Khi nguoi 
ta khảo lu các ruột già ruột non, gan, tim, đôi thận và các khí quan sai biệt 
của sắc thân, phân, nước tiểu, mồ hôi, v.v. người ta có thể khán kiến rằng 0 
ban thé ở noi đó không có phẩm chất tốt đẹp. Trong phương thức ấy, sự 
tham dục sẽ không khởi sinh lên. 


Still the King was not satisfied. He said that the mind was very wily 
and difficult to control. Even while dwelling on the Asubha aspects of the 


326 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THUC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


body, the King contended that the mind would still look at it as Subha 
(beautiful and desirable). 

Tuy thé nhà vua vẫn bát mãn y. Ngài đã nói rằng tâm thức dà hết 
sức ngụy kế đa đoan và nan dĩ không chế. Ngay cả khi đang an trú trong 
các phương diện Bất Tịnh của sắc thân, nhà vua đã chủ trương rằng tâm 
thức sẽ vẫn cứ nhìn thấy nó là Tịnh Hảo (mỹ lệ và khả vọng cầu). 


Venerable Pindolabharadvaja then replied: "In that case, O King, 
the monks apply Sati (mindfulness) ". At this reply, the King was satisfied. 
He concurred because he himself had practiced mindfulness and found it 
effective. He related how he found difficulty in controlling himself 
whenever he went to his women’s chambers. He would be distracted by his 
queen and concubines. Being overcome by lust and desires, he can’t 
concentrate on anything else. But when he applied Satipatthana, he found 
that he could check his mind. He could stay cool in the midst of his harem 
without any lust arising ! 

Thé rồi Trưởng Lão Pindolabharadvaja đã trả lời: “Trong trường 
hợp ấy, này Đại Vương, những vị tu sĩ ứng dụng Niệm Lực (sự chú 
niệm)”. Tại câu trả lời này, nhà vua đã mãn ý. Ngài đã nhất trí vì tự bản 
thân Ngài đã có thực hành sự chú niệm và đã nghiệm thấy nó hữu hiệu. 
Ngài đã kë lại về việc Ngài đã nghiệm thấy nan dĩ không chế bản thân như 
thế nào mỗi khi Ngài đã vào những ngọa thất nữ giới của mình. Ngài sẽ bị 
hoàng hậu và các cung phi của mình làm phân tâm. Khi đã bị sự tham dục 
và lòng dục vọng áp phục, Ngài đã không thể nào tập trung vào bất luận 
điều gì khác. Thế nhưng khi Ngài đã ứng dụng Niệm Xứ, Ngài đã nghiệm 
thấy rằng Ngài có thể ức chế tâm thức của mình. Ngài có thé bảo trì tran 
tịnh ở giữa hau cung của minh mà không có bất luận sự tham dục nào khởi 
sinh lên ! 


So this practice of Satipatthana is a very good practice for mind 
control which leads ultimately to the highest wisdom and liberation of 
Nibbana. 

Như thé, việc thực hành Niệm Xứ nay là một việc thực hành phi 
thường hảo để khống chế tâm thức mà cuối cùng dắt dẫn đến thượng trí và 
sự giải thoát Níp Bàn. 

327 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


Yogis should find joy in this guarantee by the Buddha and practice 
with perseverance and enthusiasm. [n conclusion, let me wish that yogis 
may practice diligently and find in not too long a time the happiness that 
they ardently seek. 

Các hành giả nên nghiệm thấy niềm lac sự trong sự bảo chứng này 
của Đức Phật và việc thực hành với sự kiên trì bất giải đãi và nhiệt tình. 
Kết luận, hãy để Sư chúc rằng các hành giả có thể thực hành một cách cần 
màn và nghiệm thấy niềm hạnh phúc mà họ đã thám cầu trong một thời 
gian không quá lâu dài. 


APPENDIX 
PHỤ LỤC 


EXCEPTIONAL SATI 
NIỆM LỰC XUẤT LOẠI BẠT TỤY 


328 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — DAO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


When Sati is exceptionally strong, especially at Udayabbaya Nana 
(Knowledge of Arising and Passing Away of Phenomena) some yogis can 
see the past, something going on in the present elsewhere, and the future. 
Sayadaw recounted the experiences of three exceptional yogis he taught 
some twenty years ago. 

Khi Niệm Luc đã kiên cường một cách xuất loại bạt tụy, đặc biệt tại 
Sinh Diệt Trí (Iri Thức về Sự Khởi Sinh Lên và Sự Diệt Vong của các 
hiện tượng) một số hành giả có thể khán kiến ở quá khứ, một điều gì đó 
đang diễn ra ở nơi khác nhãn tiền, và ở vị lai. Đại Trưởng Lão đã tường tẾ 
tự thuật những trải nghiệm của ba hành giả kiệt xuất mà Ngài đã giáo đạo 
cách đây khoảng hai mươi nam. 


“When Sati becomes exceptionally strong, the yogi's mind and the 
noted objects also become very clear. At this stage, certain yogis can 
recollect past lives or events in their childhood which they normally cannot 
recollect. It is like playing back a film. 

“Khi Niệm Lực trở nén kiên cường một cách xuất loại bạt tụy, tâm 
thức của hành giả và các đối tượng đã chú niệm cũng trở nên hết sức minh 
hiển. Ở giai đoạn này, một vài hành giả có thể hồi ức các tiền kiếp hoặc 
các sự kiện ở trong thuở đồng niên của mình mà thông thường họ không 
thể nào hồi ức. Nó tự hồ đang quay lại một phim điện ảnh. 


Some twenty years ago, there was a nine-year-old Samanera 
(novice monk) who meditated under me. He could recollect details of his 
childhood to the extent of how he was conceived in the womb. He could 
relate how he was conceived and formed as froth-like thing (in Pali 
*Kalalarüpa"- the first stage in the formation of a foetus) in the womb of 
his mother. He described the development in detail of a reddish-like 
foetus, the appearance of the limbs, body, head, etc. He could feel 
discomfort when his mother moved around. When the mother ate hot and 
pungent food, he could also feel the effect. 

Khoảng hai mươi năm trước đây, đã có một vi Sa Di (kiến tập tu sĩ) 
vị ấy đã thiền định dưới sự chỉ dẫn của Sư. Vị ấy có thé hồi ức những chi 
tiết về thuở đồng niên của mình đến mức độ từ khi vị ấy đã thụ thai ở trong 
thai bào như thế nào. Vị ấy có thé kế lại cách thức vị ấy đã thụ thai và đã 

329 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


hinh thành như một cái bọt nước (trong Pali ngữ “Sắc Chúng Tử” (1) — 
giai đoạn đầu tiên trong sự hình thành của một thai nhi) trong thai bào của 
người Mẹ mình. Vị ấy đã miêu tả sự phát triển một cách tế tiết của một 
thai nhi có màu hồng nhạt (2), sự xuất hiện các chi thé, sắc thân, đầu, v.v. 
(3). Vị ấy đã cảm đáo bất thư thích khi người Mẹ của mình đã di chuyển đó 
đây. Khi người Mẹ đã thọ thực phẩm nóng và cay, vị ấy cũng có thể cảm 
đáo hệ quả. 

[(). (2): Quá trình hình thành của nhóm Thai Sinh Hữu Tinh ở 
trong thai bào được chia ra làm năm thời kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ 
VỊ (năm thời kỳ ở trong thai bào) như sau: 

1. Trong tuần lễ đầu tiên của việc tái sinh, Sắc Chúng Tử 
(Kalalarüpa) khói sinh lên, đó là giọt nước trong suốt tự hồ nước dầu mè. 
Còn gọi là Yết La Lam Vi, gọi là Tạp Uế, hoặc Ngưng Hoạt Mạc (màng 
bày nhày) là thời kỳ tinh huyết của Cha Mẹ bắt đầu hòa hợp thành một 
khối bầy nhày. 

2. Trong tuần lễ thứ hai, là kể sau khi Sắc Chúng Tử thi Sắc Phôi 
Điểm (Abbudarüpa) khởi sinh lên, có hình thái tự hồ tròng trứng đỏ, sắc 
tự hồ nước rửa thịt. Còn gọi là An Bộ Đàm Vị, gọi là Bào, là thời kỳ qua 
hai lần bảy ngày dần dần tăng trưởng mà thành hình như một cái nhọt 
phóng rộp. 

3. Trong tuần lễ thứ ba, là kể sau khi Sắc Phôi Điểm thì Sắc Phôi 
Thai (Pesirüpa) khởi sinh lên, và có hinh thái nhu miéng thit mềm nhão, 
có sắc màu đỏ. Còn gọi là Bé Thi VỊ, gọi là Huyết Nhục, là thời kỳ dần 
dần hình thành máu thịt. 

4. Trong tuần lễ thứ tư, là kể sau khi Sắc Phôi Thai thì Sắc Thai 
Khối (Ghanarüpa) khởi sinh lên, và có hình thái một khói, có hình dáng 
tự hồ trứng gà. Còn gọi Kiện Nam Vị, gọi là Nhục Đoàn, là thời kỳ dần 
dàn thành một khối thịt rắn chắc. 

5. Trong tuần lễ thứ năm, là ké sau khi Sắc Thai Khối thì nối tiếp 
theo đó, là Ngũ Chi (Paficasakha) khởi sinh lên, tức là Sắc Pháp phát triển 
thành năm chi thé (Tatoparam) ở trong khoảng giữa tuần lễ thứ mười hai 
cho đến tuần lễ thứ bốn mươi hai, và những thể loại tóc, móng, lông, v.v. 
cüng dà hién bày. Cón goi là Bát La Xa Khu Vi, goi là Hinh Vi Ngü Chi, 
là thời ky dàn dàn có đủ sáu cán.)] 


330 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


When asked to relate again the following day, the Süàmanera could 
initially not to do so. But when instructed to make a resolution for 
recollection, he could once again relate in detail as he did the previous 
day. This is a kind of psychic ability but it is temporary. It lapses when the 
Sati loses its extraordinary strength. 

Khi được yêu cầu kế lại vào ngày hôm sau thì ban đầu vị Sa Di 
không thé làm được như thế. Thế nhung khi đã được giáo đạo dé thực hiện 
một giải pháp cho việc hói ức thì một lần nữa vị ấy có thể kê lại một cách 
tế tiết như vị ấy đã làm vào ngày hôm trước. Đây là một thé loại tài trí siêu 
tự nhiên, thế nhưng nó là tạm thời. Nó suy giảm khi Niệm Lực mất đi 
năng lực phi thường của nó. 


Then some yogis while meditating at the Meditation Centre could, 
when they thought about what was going on in their homes, see what was 
happening there. There was one such yogi who, when he saw what was 
going on in his home, looked at the clock and noted the time. Later, when 
his family visited him at the Meditation Centre, he asked them what they 
were doing at such and such a time. When the family told him, it was 
exactly what he had seen them doing while he was meditating at the centre. 

Thế rồi một số hành giả trong khi dang thiền định tại Trung Tâm 
Thiền Viện có thể, khi họ đã nghĩ suy về những gì đang diễn ra ở trong nhà 
của họ, khán kiến những gì đang xảy ra ở nơi đó. Đã có một hành giả như 
thế, khi vị ấy đã khán kiến những gì đang diễn ra ở trong nhà của mình, đã 
nhìn vào đồng hồ và đã chú niệm thời gian. Sau đó, khi gia đình của vị áy 
đã đến thăm vị ấy tại Trung Tâm Thiền Viện, vị ấy đã vẫn hỏi họ những gì 
ho đã làm vào thời điểm nhu thế và như thế. Khi gia đình đã nói với vị ay 
thì đã chính xác như những gi vị ấy đã khán kiến họ đang làm trong khi vị 
ấy đã đang thiền định tại Trung Tâm. 


Another yogi, a Japanese man aged about forty, while meditating at 
the Centre (Mahüsi Yeiktha in Yangon), had a thought that a Burmese 
friend would come and see him and talk about business matters. Soon 
after, he got up from his sitting and was on the way to the refectory when 
that very Burmese friend came and talked to him about business. 


331 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIÉN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Một hành giả khác, một nam nhân Nhật Bản trac tuói bốn mươi, 
trong khi đang thiền định tại Trung Tâm (Thiền Viện Mahasi ở tai 
Yangon), đã có một sự nghĩ suy rang một người bạn Miễn Điện sẽ đi đến 
thăm vị ấy và sẽ nói về các vấn đề kinh doanh. Ngay sau đó, từ chỗ ngồi 
của mình vị ấy đã đứng lên và đã trên đường đi đến trai đường khi đó chính 
thị người bạn Mién Điện ấy đã đi đến và đã nói với vi ấy về công việc kinh 
doanh. 


Also, he had a thought during his meditation that there would be a 
court case in connection with a piece of land his family owned in Japan. 
Shortly after he received a letter from his sister in Japan informing him of 
an impending court case with regard to the land". 

Ngoài ra, vi ay đã có một sự nghĩ suy trong lúc thiền định của minh 
rằng sẽ có một vụ thưa kiện ra tòa liên quan với một mảnh đất mà gia đình 
của vị ấy đã là chủ ở nước Nhật Bản. Một thời gian ngăn sau đó vị ấy đã 
nhận một lá thư từ người em gái của mình ở nước Nhật Bản đã báo tin cho 
vị ấy một vụ thưa kiện ra tòa sắp xảy ra về ván đề đất đai”. 


332 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 
Yoga ve jayati bhüri, 
ayoga bhürisannkhayo 
Etam dvedhapatham ñatva bhavaya vibhavaya ca 
Tath'attanam niveseyya yatha bhüri pavaddhati. (Dhp. 282) 
Tu Thiền, Trí Tuệ sinh, 
Bỏ Thiên, Trí Tuệ diệt. 
Liễu tri lộ trình đôi ngã, 
Đưa đến Hữu, Phi Hữu, Hãy tự mình nỗ lực, 
Khiến Trí Tuệ tăng trưởng. (P.C. 282) 


From earnest pondering is wisdom born, 
From lack of earnest pondering wisdom wanes: 
This parting of the ways when he doth know, 
By making-to-become, or the reverse, 
He may so fix the self that wisdom grows. (PTS. 282) 
Từ su cần khán tử té khảo lu Trí Tuệ được sinh ra, 
Từ sự khuyết phạp việc cần khẩn tử tế khảo lự Trí Tuệ hôn ám: 
Phân đạo dương tiêu khi vị ấy liễu tri, 
Quá trinh dé hinh thành (Hu), hoặc ngược lại (Phi Hữu), 
Vị ấy có thể tu lý tự ngã để Trí Tuệ tăng trưởng. (P.T.S. 282) 


Wisdom springs from meditation, 
Without meditation wisdom wanes. 
Knowing this two-fold Path of 
Progress and decline, let one conduct oneself 
So that wisdom may increase. (Dhp. 282) 
Trí Tuệ xúc phát từ thiền dinh, 
Không thiền định Trí Tuệ hôn ám. 
Tường tri lưỡng bội đạo lộ này về 
Sự tiến hóa và sự suy nhược, hãy để người ta biểu hiện 
Nhằm dé Trí Tuệ có thé tăng trưởng. (P.C. 282) 


333 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIÉN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


GLOSSARY 
TỪ DIEN THUAT NGỮ 


A 

Abhimukha: Dói Dién. 

Abbudarüpa: Sắc Phôi Điểm. 

Anagarika: Du Tu Sĩ Kho Hanh 

Anuvyañjanagaha: Chấp Trước Biệt Tướng. 
Anuvyañjanagaha Kilesas: Chấp Trước Biệt Tướng Phiền Não. 
Apilapana Lakkhana: Trang Thái Bát Phiêu Phù 

Asammosa Rasa: Phán Su Bát Kién Vong 

Arakkha Paccupatthàna: Sự Thành Tyu Báo Hộ 

Asartram: Vô Thân Mang. 


B 
Bhava: Hữu 
Bhusattha: Trác Tuyệt. 


C 
Caturanga Viriya: Tứ Chi Cần Mẫn. 
Cankama: Tản Bộ 


K 

Kalalarüpa: Sắc Chúng Tử 

Kayapasada: Thân Thanh Triệt 

Kayaviññãna: Thân Thức. 

Kayadi Satipatthana Padatthana: Nhân Cận Thân Niệm Xứ. 
Khantisamvara: Huan Dao Kiên Nhẫn. 


D 
Düraügamam: Hành Trình Dao Viễn 


E 
Ekacaram: Dóc Hành 


334 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIỀN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


G 
Ghanariipa: Sắc Thai Khối. 
Gühasayam: Y Tru Hang Động. 


N 

Nimittagaha: Cháp Truóc Tóng Tuóng. 

Nimittagaha Kilesas: Chấp Trước Tông Tướng Phién Não. 
Nissarana Pahana: Đào Thoát Phóng Khí 


P 

Pakkhandana: sự khán cấp vận tong, su di dong tan tốc, sự xung 
tiến. 

Pakkhanditva Pavattati: Di Động Khoái Tốc. 

Paficasakha: Ngũ Chi Thé. 

Pattharitva Pavattati: Tiến Triển Diên Thân 

Patipassaddhi Pahana: Tran Tịnh Phóng Khí 

Pesirüpa: Sắc Phói Thai. 


S 

Samsarati: Ký Đắc, Ký Trước, Ký Trác. 
Satthaka Sampajaññã: Hữu Dụng Tỉnh Giác 
Sappaya Sampajaññã: Hữu Lợi Tỉnh Giác 
Samuccheda Pahana: Trừ Diệt Phóng Khí 


T 

Tadanga Pahana: Tương Phản Phóng Khí 

Taruna Udayabbaya Ñãna: Âu Trĩ Sinh Diệt Trí: 
Thirasaññã Padatthàna: Nhân Cận Kiên Cường Tưởng. 


U 
Upagganhitva Pavattati: Kiên Thủ Khiên Ché. 


V 
Vikkhambhana Pahana: Áp Üc Phóng Khí 
Visaya: Pham Vi 

335 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 
Visayabhimukha Bhava Paccupatthana: Sự Thành Tựu Hữu Tại 
Phạm Vi Đối Diện 
Visittha: Kinh Thường. 
Vipassanayanika: Tiến Trinh Minh Sát Tuệ. 


336 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


LOI PHỤC NGUYEN CUA DICH GIÁ 


Do Quả Phước Báu của Thiện Công Đức trong việc phụng sự Đạo 
Pháp, xin nguyện làm Nhân Duyên đến Dao Quà và Níp Bàn (Idam me 
puñãñam nibbanassam paccayo hotu). 

Xin thành kính hồi hướng Quà Phước Báu thanh cao này đến tất cả 
Chu Thiên, Ngài Vua Trời Đề Thích Sakka, các Ngài Tứ Đại Thiên Vuong 
va tat ca Chu Thién 6 khap moi noi. 

Xin hồi hướng phần Thiện Công Đức dich thuật các bài kinh điển 
này đến Cữu Huyền Thất Tó, Nội Ngoại hai bên, Ông Bà Cha Mẹ đã quá 
vãng đặng hay biết Quả Phước Báu thanh cao này, mà ở trong Cõi Giới nào 
cũng được hưởng Cảnh Quả Phước như ý nguyện an lành. 


Ông Nội: Trương Ấn 

Bài Nội: Trần Thị Thương 
Ông Ngoại: Nguyễn Kén 

Bà Ngoại: Lê Thị Giói 

Mẹ: Nguyễn Thị Rớt 
Cha Chồng: Phạm Bá Giáp 

Mẹ Chồng: Nguyễn Thị Hớn 
Bác Hai: Trương Văn Ngọc 
Cậu Hai: Nguyễn Văn Thạnh 
Bác Bốn: Trương Kỳ 

Anh Chong: Phạm Bá Bộ 

Em: Trương Hoàng Phiên 
Cháu: Nguyễn Thị Ái Vy 


Xin thành kính chia sẻ Quả Phước Báu này đến: 


Cha: Trương Văn Thạch 

Sư: Minh Phước 

Bạn đồng hành: Phạm Bá Tình 

G.đ. các Cô: Trương Thị Liên, Trương Thị Tuyết, Trương 
Thị Hiệp. 


337 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BAN 


G.d. các Cậu: 


G.đ. các Anh Chị: 


G.d. các Em: 


Các Cháu: 


Nguyễn Văn Dó, Nguyễn Văn Thạch, Nguyễn 
Văn Trạng. 

Pham Thi Ran, Pham Thị Thom, Pham Bá 
Chung, Phạm Bá Tùng, Phạm Bá Tiến, Phạm 
Bá Tới, Phạm Bá Tú, Phạm Miên Khanh. 
Trương Thị Thùy Cơ, Trương Thị Thùy Oanh, 
Trương Hoàng Phi, Trương Hoàng Chương. 

Hồ Thu Phương, Trương Anh Thư, Trương 
Thu Thảo, Trương Hoàng Hảo, Trương Thiên 
Phú, Trương Thiên Kim, Dương Thùy Linh, 
Dương Jeffrey Khánh, Nguyễn Minh Đức, 
Nguyễn Đức Minh. 


Cũng đến tất cả thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền, nguyện cho tất cả 
sớm mau được hưởng Cảnh Quả Phước như ý nguyện trong Hồng Ân Tam 


Bảo. 


Xin nguyện cho các Quý Phật Tử hữu duyên, các bậc Thiện Trí 
Thức, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ đang trên con đường tu tập, sớm mau 
thành đạt Quả Phước Báu như sở cầu sở nguyện, và sớm mau thành đạt 
Đạo Quả và Níp Bàn, giải thoát mọi trầm luân sinh tử luân hồi. 


Thành kính và mong thay ! 
Virgina, Xuân Năm Nhâm Dân, Năm 2022 / Phật Lịch 2565 


Umm CO m HC vn ven m ma vớt chợ toi tay em mm 


Suviññayya — Diệu Giác 


338 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THUC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


CATUDDISA SANGHA VIHARA 
BAN TU THU TÜ PHUONG TÁNG TU 
5044 OLD SHIPPS STORE ROAD, BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG KINH SÁCH 


Su Minh Hanh $1,000 
Su Minh Phuóc $200 
Đoàn Thanh Tâm (Thiện Từ) $100 
Cô Huỳnh Ngọc Lan $200 
Cô Huỳnh Ngọc Đính $100 
G.đ. Nguyễn Ngọc Đông Phương và Châu Trường An $100 
Cô Trần Thị Phương $200 
Cô Lý Thủy Tiên $100. 
Có Huynh Ngoc Mai $100 
Cô Pham Kim $100 
Cô Nguyễn Quỳnh Anh (Nguyên Tú) $500 
Cô Huỳnh Ngọc Chi (Cinta) $700 
G.đ. Trương Thị Thùy Oanh và Dương Thái Bình $1,350 
G.đ. Cô Ngọc (Hạnh Từ, Hạnh Duyên, Hạnh Bi) $2,100 
Cô Trần Thi Loan $100 
Có Nguyén Thi Kim Yén $100 
Có Nguyén Thi Quynh Nhu $100 
Pham Tràn Thanh Thanh $200 
Pham Duy Trung $200 
Pham Hữu Phát | $100 
Pham Quóc Huy $100 
Pham Thi Ngoc Quyén $100 
G.d. Cô Tịnh Nhân $200 
G.đ. Cô Tường Loan, Khánh Lễ, Lê Ngô Kim Thanh, Lê Ngô Đoan Tâm, 
Trần Thị Kim Hen, Lý Môn, Lê Thị Ba $200 
G.đ. Cô Tâm Thiện $400 
Cô Châu Thị Bé $50 
Nguyễn Thị Mê Linh và Leilani (Thiên Nhi Phạm) $60 
G.d. Huỳnh Huy Phong $100 


339 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIEN LAI DAO NÍP BÀN 


G.đ. Thiện Chon (Hồi hướng cho Me là Bà Trần Thị Banh) $50 
Cô Citra $200 
Viro Nguyễn Cao Viên và Tusita Nguyễn Trang $200 
Pema Phi Trần Lê Quốc $200 
Cô Truong Thị Thu Liên $100 
G.d. Có Kim Anh $200 
G.d. Truong Thi Thùy Cơ $100 

G.d. Pham Bá Tinh (Tâm Nhiệt) & Cám Vân (Diệu Giác) $1,000 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành Thay Lành Thay! 


340 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN 


Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 
2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - 
+ TẬP I- CHƯƠNG I, II & HI (1000 QUYỂN) - TONG HOP TÂM, TÂM SỞ 
& LINH TINH 
** TẬP II - CHUONG IV (200 QUYÉN) - LỘ TRINH TÂM 
“+ TẬP II - CHƯƠNG IV (TAI BẢN LAN THỨ II) (50 QUYỂN) 
% TẬP III - CHƯƠNG V (QUYỂN I - QUYỂN II - QUYÉN III (100 QUYỂN)) 
- TÓNG HOP THOÁT LY LÓ TRINH 
* TẬP IV - CHUONG VI & VII - TÓNG HOP PHÁN TÍCH SÁC PHÁP (100 
QUYÉN) 
TẬP V - CHƯƠNG VIII (QUYÉN I - QUYÉN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG 
SINH (100 QUYÉN) 
5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYEN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TAI BAN LAN THỨ II) (500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ ID (500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BÁN (200 QUYÉN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYỂN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
14) BIEN NIÊN SỬ CUA CHU PHẬT - TẬP I - PHAN I - CHU MINH I (200 
QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU PHẬT - TẬP I - PHÁN I - CHÚ MINH II (200 
QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
17) PHẬT DAO DUA TỚI SỰ BINH AN VÀ NIEM HẠNH PHÚC (100 QUYỂN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SUU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYEN) 
21) SƯU TẬP PHÁP IV - Ý NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V - Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HỢP (100 
QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 


341 


THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA — ĐẠO HANH THỰC TIEN LAI DAO NIP BÀN 


24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÀY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HANH THIEN 
“NĂM PHÚT” (100 QUYỂN) 

25) QUA TRINH THIEN TUỆ GIÁC & MỘC DU KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THỨC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & TỨ SINH HOẠT BỔ PHẨM (100 
QUYÉN). 
27) BIÉN NIÉN SỬ CHU' PHÁT - TẬP I - PHÁN I - CHÚ MINH III (100 
QUYÉN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBANA (100 QUYÉN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYÉN) 
30) XIỂN THUẬT PHÂN TÍCH KINH (100 QUYỂN) 
31) CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

% PHÁT THU - PHÁN I (Quyển Thứ 40) (100 QUYÉN) 

% PHÁT THU - PHÁN II (Quyển Thứ 40-41/45) (100 QUYỂN) 
32) CHÚ GIẢI PHÁT THÜ - CHÁNH TANG (Quyển Thứ 85/91) (100 QUYÉN) 
33) NHÜNG PHÁP THOAI CÜA NGÀI KUNDALA (100 QUYÉN) 
34) SƯU TẬP PHÁP TẬP - TẬP V (Tái Bản) (100 QUYÉN) 
35) PHÁT GIÁO SƠ VỊ HOC GIẢ (100 QUYÉN) 
36) THE PRACTICAL WAY TO NIBBANA - ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI DÁO 
NÍP BÀN (100 QUYÉN) 


Kinh sách sắp được in án và sé phát hành: 


“+ VÔ TY PHÁP VI CHU’ THIEN GIÁ (100 QUYÉN) 

$* TONG HOP NÓI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA (100 QUYEN) 

** BIEN NIÊN SỬ CHU PHÁT - TẬP I - PHAN I - CHU MINH IV (100 QUYÉN) 

$ CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYÉN) 

% CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XU (100 QUYÉN) 

< CHÁNH TANG VO TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TU & CHÚ GIẢI (100 QUYÉN) 

2) PHÁN TÍCH & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 

** GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP II (500 QUYÉN) 

** GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TAP III (500 QUYÉN) 

** GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP HI (TÁI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 

% TIẾN TRINH THIEN MINH SÁT TUỆ (100 QUYÉN) 

** GIỚI ĐỨC HIỀN GIÁ KINH (100 QUYÉN) 

% BÁO TANG TRÍ TUỆ PHÁT GIÁO (100 QUYÉN) 


342 


